GEORGES COULET 


Nguyễn Thanh Xuân vả Phan Tín Dụng dịch 


LES SOCIÉTÉS SECRÈTES EN TERRE DANNAM 


| 
:4 
„.. "MIẾNG 


@mroAr 


. „asibiii NI 


ebooE©vctveøroup 


DẪN NHẬP 


Bởi tính chất đặc biệt của hội kín chính là sự bí mật, mà ở đây thiếu 
bằng chứng trực tiếp ghi nhận lại nên toàn bộ khảo sát tức thời (cũng 
như văn bản về chủ đề này) không thể thực hiện, sự tồn tại đặc hữu 
của hội kín trên đất An Nam có thể được mô tả gián tiếp hoặc bởi 
nghiên cứu về những luật lệ An Nam đã hay vẫn còn chỉ phối đất nước 
này, hoặc bởi sự gia tăng của những biến loạn đã xáo động xã hội An 
Nam kể từ khi chính quyền người Pháp được xác lập ở Đông Dương. 


Cho đến khi sắc lệnh của vua Khải Định (ra ngày 16 tháng 7 năm 
1917 và trở nên có hiệu lực sau một quyết định của Toàn quyền Đông 
Dương vào cùng ngày) được ban bố ở Bắc kỳ và dành riêng cho những 
thần dân của ông bốn đạo luật dựa trên những luật hiện hành của 
Pháp cũng như truyền thống An Nam (Tạp chí Tư pháp Đông Dương, số 
5-6 tháng 5-6 năm 1922 và bản báo cáo tường trình của Marty ở các 
trang 195-223), thì bộ luật đã có hiệu lực pháp lý, không những ở Bắc 
kỳ và Trung kỳ mà còn hiệu lực trên cả xứ thuộc địa của Pháp là Nam 
kỳ, chí ít cho đến trước khi có Nghị định ngày 31 tháng 12 năm 1912 
(Hue và Deloute, “Code Annamite” (Luật An Nam)), là bộ luật mà trước 
đây vua Gia Long (1802-1820) đã ban hành ngày 12 tháng Sáu năm thứ 
11 triều vua Gia Long (vào khoảng tháng 4 năm 1812)! được biết dưới 
tên Bộ luật Gia Long và đã được P. L. F. Philastre công bố bản dịch ra 
tiếng Pháp ngày 5 tháng 3 năm 1875. Bộ luật này là bản sao của bộ 
luật triều Thanh (1614-1885). Trước khi Bộ luật Gia Long được ban 
hành, luật pháp chỉ phối Đế quốc An Nam soạn theo lệnh của vua Lê 
Thánh Tôn (1460-1497) đã được thu thập lại trong Thiên Nam dư hạ 
tập?, được soạn thảo vào thời Hồng Đức, nghĩa là vào khoảng thời gian 
1470-1497 dưới triều nhà Lê. Bộ luật này thường được gọi là Luật nhà 
Lê, hoặc còn gọi là Bộ luật Hồng Đức. Nó phỏng theo bộ luật của nhà 


Tùy (589-618) và Đường (618-907) ở Trung Hoa. Những nội dung còn 
lưu lại được [của bộ luật này], R. Deloustal đã dịch và đăng trên Tập 
san Viện Viễn Đông Bác Cổ (B.E.F.E.O.)3. Phần dịch này lấy theo nội 
dung có trong các tập từ XXXII đến XXXVII của Lịch triều hiến chương 
loại chí!, một bộ bách khoa thư của học giả Phan Huy Chú (1782-1840) 
được biên soạn theo thể chí mượn từ Trung Hoa. 


Quả thật, trong Bộ luật Gia Long (các điều 57,144,147, 159, 223, 
224, 225, 236, 237, 247, 248, 251, 348, 395 và 375) cũng như trong 
luật nhà Lê (các điều 44, 117, 334, 337, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 
417, 455, 499, 536 và 537) các nhà lập pháp An Nam ghi nhận những 
cuộc mưu loạn và nổi loạn trong ngờ vực, họ cho là do hoặc bởi càng 
lúc càng nhiều người than vãn về chế độ hiện hành và về nạn trộm cắp 
hoặc cướp bóc; hoặc bởi những thầy pháp, những ông đồng bà cốt kích 
động đám đông nhẹ dạ bằng những tiên đoán. Người ta không lường 
định trước hết được số lượng án tử hình và lưu đày cho toàn bộ nhân 
tố nổi loạn trong một quốc gia. Những nhà lập pháp người Pháp, người 
đầu tiên, vào năm 1912 ở Nam kỳ ban hành luật cho người bản xứ, đã 
tỏ ra khôn ngoan, làm theo truyền thống An Nam khi thay thế án tử 
hình hoặc lưu đày bằng án phạt tiền và phạt tù (Hue và Deloute, “Code 
Annamite”, chương VII, mục 291, 292, 293 và 294, trang 125, 126 và 
127); trong hướng dẫn áp dụng nghị định này cũng nhấn mạnh (xem 
trang 10 và 11, tlđđ): “Có sự quan tâm tối đa dành cho các tổ chức có 
thể trở thành hiểm họa xã hội ở chiến trận Đông Dương.” 


Vài thế kỷ sau, tất cả các văn bản pháp lý này đều thuận cho việc 
đàn áp các hội có dự tính hoặc bộc phát, luôn chịu trách nhiệm cho 
trộm cắp, cướp bóc, đốt nhà và thẳm sát cũng như mưu loạn, dấy loạn 
và khởi nghĩa. Cùng với sự nghỉ ngại người ta xác định rằng họ có 
những thầy phù thủy và phù phép, từ quan điểm chính trị đơn nhất, họ 
cũng ngờ vực tất cả các học thuyết nguy hại có thể ảnh hưởng đến tâm 
hồn quần chúng. 


Sự cẩn trọng tỈ mỉ được các nhà lập pháp dựng lên để chống lại các 


hội kín chứng tỏ rằng những hội như vậy luôn tồn tại ở An Nam, 
những biến loạn thường kỳ gây lo ngại cho Chính quyền Pháp ở thuộc 
địa châu Á cho thấy sự lo lắng của các nhà lập pháp không phải không 
có chủ đích và các quy định của Bộ luật Pháp-An Nam hiện thời vẫn 
còn hợp pháp. 


Theo sắc lệnh ngày 13 tháng 5 năm 1879, lúc đó, Chính phủ Pháp đã 
hành chánh hóa Nam kỳ, nơi họ tiến hành cuộc chinh phục từ năm 
1859 với sự giúp đỡ của các đô đốc [hải quân], và chỉ định Le Myre de 
Vilers°, chủ nhiệm nội vụ và tài chính của Algérie, là Thống đốc dân sự 
Thuộc địa. 


Thống đốc mới, thay thế Đô đốc Lafont, đến Sài Gòn vào ngày 3 
tháng 7 năm 1879 trên tàu chở dầu Amazone. Ông chính thức đảm 
nhiệm chức vụ vào ngày 7, và Đô đốc Lafont, lên tàu Ara, trở lại Pháp 
vào ngày 13 cùng tháng đó. 


Mặt khác, ngày 24 tháng 12, các đại biểu biểu quyết, sau 4 ngày 
thảo luận, và cuối cùng Hạ viện quyết định, với 4 phiếu hơn (274 so 
với 270), là họ phải trấn giữ Bắc kỳ. Ngày 27 tháng 1 năm 1886, Paul 
Bert được bổ nhiệm làm Tổng trú sứ của Cộng hòa Pháp ở Trung kỳ- 
Bắc kỳ, với đầy đủ quyền hạn và lãnh đạo tối cao hải lục quân. 


Do đó, nếu tất cả những cuộc nổi loạn trước khi thành lập chính 
quyền dân sự trên các thuộc địa An Nam của Pháp (Nam kỳ, Trung kỳ 
và Bắc kỳ) đều có thể được coi là hậu quả trực tiếp của việc chinh 
phục, thì không còn vụ việc tương tự trong thời gian sau. Những nổi 
loạn trước có thể bỏ qua đối với những vụ đơn giản và xem như là 
những sự trả đũa hợp pháp của chính quyền đàng cựu hiện hành và 
những người trung thành với nó. Những vụ khác chính xác là những 
hành động nhằm tấn công an ninh nhà nước. Việc liệt kê bắt đầu từ 
các hoạt động lẻ tể có ảnh hưởng đến xã hội An Nam từ những năm 
1879-1886 cho phép nhận ra được trong từng hoạt động, đôi khi là sự 
hợp tác rõ ràng, đôi khi là ảnh hưởng âm thầm của các hội kín. 


Biến loạn ở Huế (1885-1895) 


Ngày 2 tháng 7 năm 1885, Tướng de Courcy, người được bổ nhiệm 
vào ngày 12 tháng 4, Tổng tư lệnh Lực lượng viễn chinh Bắc kỳ, đến 
Huế để trình ủy nhiệm thư cho Hoàng Đế An Nam là Hàm Nghi (1885). 
Ông ta đi cùng một tiểu đoàn zouaves và một đại đội bộ binh hạng 
nhẹ. Nhiếp chính Nguyễn-văn-Thuyết (vì vua Hàm Nghi chỉ mới 15 
tuổi) giả vờ cáo ốm, tướng phải đóng quân tại Huế và chờ để được tiếp 
kiến. 

Nhưng vào đêm ngày 5 hoặc 6 tháng 7, khoảng hai mươi nghìn 
người An Nam tẫn công quân đội Pháp, giết chết năm sĩ quan và mười 
một binh lính, làm bị thương ba sĩ quan và bảy mươi lính. Sáng ngày 6, 
vua Hàm Nghi trốn chạy (thuận tình hoặc bị cưỡng ép) với Nhiếp chính 
Thuyết và hai Hoàng thái hậu Từ Dũ và Trang Ý°; trú ẩn trên vùng núi 
Thanh Hóa và Quảng Trị. Người nhiếp chính thứ nhì Nguyễn Văn 
Tường lúc đầu rời kinh đô, sau đó đến đầu hàng Tướng de Courcy!0, 
Cuộc đảo chánh của Chính quyền An Nam đã khởi động một loạt cuộc 
nổi dậy trên nhiều tỉnh An Nam. Nhà Nho Phan Đình Phùng dấy lên 
cuộc khởi nghĩa ở Hà Tĩnh và Vinh, ông cầm đầu chiến dịch này cho 
đến năm 1895, khi bị truy đuổi, vây bắt thì ông tự sát. 


Ở Quảng Nam, Nguyễn-Huê tức Tiêu'! nổi tiếng về kỹ năng quân sự 
dưới tên Nam Thịnh (Nam Thạnh), và Đỗ Đăng Tuyển tức Công-Trạch, 
rất nổi tiếng dưới võ hiệu Sơn Tẩu, cũng thành lập các nhóm khởi 
nghĩa bắt buộc phải dùng vũ lực mới giải tán được. Ở Quảng Ngãi, 
Tăng Bạt Hổ tức Sư Triệu (xem Phần III, Chương II) hoặc Nguyễn Ba, 
một chức quan võ nhỏ dưới triều Tự Đức (1847-1883) cũng nổi dậy. 

Tại Hưng Yên, Nguyễn Thiện Thuật, tức Tán Thuật, Tán tương quân 
vụ ngoại trấn Bắc kỳ, làm thủ lãnh của các chiến dịch du kích trong 
nhiều năm. Bị đánh và vây bắt, cuối cùng ông chạy sang Trung Hoa và 
sống tại Quỳnh Châu (Quảng Đông). 


Cuối cùng là học giả Phan Bội Châu, gốc Nam Đàn, tổng Xuân Liêu, 


huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, tác giả của Lưu Cầu huyết lệ tân thư!?2 
(hay than thở về Đài Loan, tác phẩm cách mạng và chống Pháp) làm 
cầu nối giữa các trung tâm nổi dậy khác nhau, ông đến thăm nhà sư 
Trần Nhựt Thi13 tại chùa Thất Sơn hay bảy núi ở tỉnh Châu Đốc (Nam 
kỳ), ông đi từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi và Hưng Yên, ở những nơi 
này ông thường xuyên gặp Nam Thịnh, Sơn Tẩu, Tăng Bạt Hổ và 
Nguyễn Thiện Thuật. 


Việc tuyên phong một tân Hoàng Đế, Đồng Khánh (tại vị từ năm 
1885 đến năm 1889), sự quay về của hai hoàng thái hậu trong cung 
điện hoàng gia ở Huế, cuộc viếng thăm chính thức của Paul Bert trước 
ngai vàng An Nam tháng 5 năm 1886, việc bắt giữ Cựu hoàng Hàm 
Nghi tháng 11 năm 1886 và đày ông đến Algérie, việc trốn sang Trung 
Hoa của cựu nhiếp chính Tôn Thất Thuyết năm 1889 đã góp phần vãn 
hồi sự yên ổn trong quần chúng An Nam. Không còn một tín hiệu nào 
từ Nhiếp chính, không cẩn chuẩn bị trước thì chí ít cũng có thể thấy 
được đã có một sự sôi sục trong quần chúng, tạo cơ hội cho những 
biến loạn lớn trong khoảng mười lăm năm kế tiếp. 


Âm mưu bí mật ủng hộ việc khôi phục đế quốc (1895-1908) 


Tuy nhiên, những âm mưu bí mật của tầng lớp tỉnh hoa chống Pháp 
vẫn tiếp tục sau sự trầm lắng về chính trị và xã hội của tầng lớp bình 
dân. 


Phan Bội Châu đến Triều Châu, để tìm cựu nhiếp chính Thuyết vào 
tháng 1 năm 1902. Ông lần lượt viếng thăm Quỳnh Châu, Quảng Châu 
rồi Hồng Kông - nơi những kể lưu vong An Nam danh tiếng trú ngụ, 
những người chạy trốn khỏi chế độ bảo hộ của Pháp ở An Nam hay 
tiếp tục những hoạt động khởi nghĩa bất thành. Từ Trung Hoa, ông 
sang Nhật Bản, làm quen hai nhà cách mạng của Trung Hoa là Khang 
Hữu Vy'', biên tập viên của Minh Báo hay nhật báo nhân dân, và 
Lương Khải Siêu!5, Tổng biên tập của tạp chí Cải cách của Thượng Hải 
và cũng là người tổ chức đẳng cải cách Trung Hoa. Ở Tokyo, đưới tên 
Phan Thị Hán và dưới bút danh Sào Nam Tử hoặc Sào Nam (có nghĩa là 


người con An Nam ở trên cây hay là lưu vong), ông đã viết một bài cổ 
động chống Pháp tên là "Hải ngoại huyết thư”. 


Quay trở lại Huế vào giữa năm 1905, kết nối với hai học giả cách 
mạng và cộng hòa là Phan Châu Trinh và Phan Thúc Duyện'° đồng thời 
thương thuyết cho chuyến khởi hành đến Nhật Bản của Hoàng thân 
Cường Để. 


Hoàng thân này, tên thật Nguyễn Phúc Dân, chừng hai mươi bốn 
tuổi, dòng dõi Hoàng tử Cảnh, con trai của vua Gia Long (1802- 1820), 
người đã được giám mục Adran đưa đến Pháp dưới thời Louis XVI. 
Ông là cháu nội của Mỹ Đường'”, người bị vua Minh Mạng phế truất 
(1820-1841) còn gia đinh thì bị biếm làm thứ dân. Tuy nhiên, vào năm 
1848, vua Tự Đức tái lập nhánh hoàng thất này trong phả hệ và dòng 
nhà ông được cấp bổng trở lại. Cường Để được tập tước Hầu, bậc thứ 
hai của tầng lớp quý tộc. 

Chính hoàng thân này, Phan Bội Châu đã đến đón tại Huế để lập 
thành biểu tượng truyền thống, vốn bị hủy hoại bởi người Pháp, cho 
những người hoạt động An Nam và các hội kín quốc gia như là một 
chiêu bài tuyên truyền cho hoạt động chống Pháp và các phong ưào 
khởi nghĩa. 

Kết quả, Cường Để rời Hải Phòng tháng 1 năm 1906, tới Triều Châu 
cùng cựu nhiếp chính Thuyết, sau đó đến Quỳnh Châu với kể lưu vong 
Tán Thuật, cùng với họ ông đặt nền móng cho Việt Nam Duy Tân Hội 
hay hội canh tân An Nam với mục đích đưa du học sinh An Nam sang 
Nhật Bản. 


Trên thực tế, những sinh viên An Nam bắt đầu đến Nhật Bản từ 
trước năm 1908 khi chúng ta còn chưa thể nắm bắt cách tuyển mộ của 
họ. Dô Buu Kwdil!S hay Đồng Văn Hội, chịu trách nhiệm bảo vệ, nuôi 
dưỡng và nhập học hoặc ở trường tư nhân Shimbu Gakko'°, dạy bằng 
tiếng Hoa, trong năm năm để được đào tạo về quân sự giản yếu, hoặc 
trường tư nhân Dô Buu Shoin?9, chuyên nghiên cứu về văn chương. Từ 


năm 1906 đến năm 1909, hơn một trăm sinh viên đã tới Nhật Bản, 
trong đó có 70 người từ Nam kỳ, 10 người từ Trung kỳ và 30 người từ 


Bắc kỳ. 


Ở đó, họ sống dưới ảnh hưởng của Phan Bội Châu trong sự kính 
trọng và ngưỡng mộ vị Hoàng Đế An Nam tương lai Cường Để, đại 


diện cho truyền thống dân tộc thực sự, trong khi [ở An Nam] vị vua 


mất uy tín đang nắm quyền, vốn được đặt vào ngôi vua dưới sự bảo hộ 
của Pháp. 


Cuối cùng, có thể thấy hầu hết các bài tuyên truyền tìm thấy trong 
các tài liệu lưu trữ về hội kín đã xuất phát từ đây. Đặc biệt là: 


Việt Nam vong quốc sử (lịch sử về sự lệ thuộc của An Nam), in 
năm 1905-1906 ở Thượng Hải trên tạp chí Cải cách của Lương 
Khải Siêu; 

Khuyến quốc văn du học của Phan Bội Châu: kêu gọi thanh niên 
An Nam ra nước ngoài học; 


Tân Việt Nam (đổi mới An Nam) in tại nhà xuất bản Shoransha, 
Tokio; 

Lão Bạng phổ khuyến thư (hay lời cổ vũ của một lão già nhu 
nhược) của Mai Lão Bạng, in năm 1908, tại Sekine ở Tokio, còn 
các tác phẩm khác, vì tính bạo lực của chúng, bỏ không ghi 
nhà xuất bản và trụ sở, cũng như năm ấn hành; 

Tưởng niệm những người An Nam chết vì tổ quốc (Mémorial des 
Annamites morts pour leur pays) của Phan Bội Châu, ra mắt 
tháng 11 năm 1907 tại Nhật; 

Đại cương lịch sử của An Nam (Histoire générale de 1°Annam) 
của Phan Bội Châu, tháng 6 năm 1909, Nhật Bản; 

Lời kêu gọi người Nam kỳ (Appel aux Cochinchinois) của Cường 
Để, Nguyễn Hải Thần dịch sang ngôn ngữ bình dân An Nam, 
tháng 12 năm 1907, Nhật Bản; 

Á Tế Á ca (Bài ca châu Á), một bài thơ vô danh, lời ca tụng cho 


châu Á giải ách người da trắng; 

° Quốc nhơn hiệp thương xã chương trình, hay chương trình liên 
mỉnh của người yêu nước hoặc lý thuyết xã hội giao thương. 

- Nhiều cuộc nổi loạn lẻ tể hoặc các biến cố chính trị khác nhau 
xảy ra sau đó ở ba xứ An Nam là biểu hiện xã hội từ những kết 
quả thu được do việc tuyên truyền bí mật này. 


Biến loạn ở miền Trung 

Miền Trung nổi dậy đầu tiên. 

Thật vậy, ngày 9 tháng 3 năm 1908, tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam, 
ba trăm người thình lình xâm nhập nơi ở của chủ quận và bắt ép, dưới 
sự tra tấn và uy hiếp tính mạng, ông ta phải thả ba người đã bị ông bắt 
vì nghi ngờ tuyên truyền. 


Ngày 11 tháng 3, tại Tòa công sứ Fai-foo (Hội An), một đám đông tụ 
tập, la hét, yêu cầu giảm thuế, loại bỏ lao dịch, nói rằng Pháp chịu 
trách nhiệm chính về sự nghèo đói lúc này. Lính phải gác thường xuyên 
để giải tán họ. 

Vào ngày 13, khiếu nại cùng kiểu xảy ra với các nhóm càng ngày 
càng đông và hỗn loạn hơn, lan truyền trên các chợ khác nhau trong 
cùng tỉnh. 


Cuối cùng, ngày 31 tháng 3, thành Quảng Nam bị hơn một ngàn 
người chiếm. Trật tự chỉ được vãn hồi vào buổi tối ngày 1 tháng 4, 
quân Pháp một chết và bốn bị thương. 


Cùng ngày, một cuộc đột kích tương tự vào pháo đài Quảng Ngãi đã 
không thành công. Bình Định cũng bị bao vây. 


Ngày 9 tháng 4, ở Thừa Thiên xảy ra một chiến dịch tấn công tương 
tự, ba mươi người bị bắt giữ. 


Ngày 16 tháng 4, Bình Định một lần nữa lại nổi dậy. 


Tóm lại, cho đến giữa tháng 5, ở Trung kỳ xảy ra một loạt sự cố với 


cùng kịch bản: biểu tình quanh các thành, tụ tập thình lình, bắt cóc và 
đôi khi giết các chánh tổng hoặc những hương chức gắn bó với Pháp, 
ngược đãi phạt vạ những người thu thuế và thu xâu ở chợ, cướp của 
nhà giàu. 

Một huấn lệnh dài vẫn tiếp tục gây xúc động ở Pháp quốc, khi mà 
ông de Pressensé chất vấn Bộ trưởng các Thuộc địa (xem Công báo Cộng 
hòa Pháp (Journal Officiel de la République Francaise) ngày 19 tháng 3 
năm 1990). 


Hà thành đầu độc (1908) 


Cùng vào tháng 3 năm 1908, một người tên Đỗ Hà Nam, đôi khi gọi 
là Đồ Hải và cũng gọi là Đồ Đàm (Đỗ Văn Đàm), tụ tập một số hạ sĩ 
quan và lính của Trung đoàn 4 pháo binh thuộc địa, Trung đoàn 9 bộ 
binh thuộc địa trong một căn nhà nhỏ ở phố Neyret?! tại Hà Nội. Họ 
nối kết với một thầy phù thủy, Lang Seo (tên thật là Nguyễn Văn Phúc), 
người có phòng thuốc riêng ở số 51, rue des Voiles22, ông phân phát các 
đạo bùa và sắc phong (brevets). Đề Thám, sẽ được nhắc đến ở ngay 
phần sau, ngày 15 tháng 6, gởi một lá cờ lụa đỏ và những phù hiệu 
quân đội. Không chỉ dự các cuộc họp kín thường kỳ ở phố Neyret, 
những thân hữu của Đồ Đảẳn23 còn tham gia những buổi diễn thuyết 
giáo dục quần chúng với tư cách cá nhân ở rue de la Soie?, do Đông 
Kinh Nghĩa Thục, Đồng Lợi Tế?5 và Đông Thành Xương, tất cả các hội 
của các học giả và nhà giáo dạy chữ dùng vỏ bọc bình dân học vụ mà 
phát triển, lan truyền và nhân đó bình luận các bài cổ động cách mạng 
và quyên góp để hỗ trợ những sinh viên mà Phan Bội Châu đưa sang 
Nhật đào tạo. 

Thực tế, ngày 27 tháng 6 năm 1908, lúc 8 giờ tối, các triệu chứng 
ngộ độc được quan sát thấy trong Trung đoàn 4 pháo binh thuộc địa - 
khoảng 125 người và Trung đoàn 9 bộ binh thuộc địa - khoảng 80 
người. 


Cà độc dược khô nghiền nát bởi bàn tay bí ẩn nào đó đã được cho 


vào thức ăn tối. 

Tại nhà Đồ Đàm, người ta tìm thấy lời kêu gọi nổi dậy của Đề Thám, 
trong đó ông nói: “Mệnh lệnh của Tổng tư lệnh quân đội Bắc kỳ quyết 
định rằng việc lấy lại đất nước phải được hoàn thành vào cuối năm 
nay. Các nhà lãnh đạo được mời sẽ làm những gì họ nghĩ hữu ích để 
kiếm tiền bạc cần thiết cho phí tổn chiến tranh.” 


Những vụ ngộ độc này xảy ra cùng một lúc với việc tháo những 
khóa nòng đại bác của cả trại lính và đột kích vào đường phố của các 
nhóm vũ trang, từ các làng giáp ranh, khi nghe ba phát đại bác. 


Âm mưu thất bại, vì việc đầu độc trại lính quá hấp tấp, trước tiên 
làm chính quyền Pháp càng thêm cảnh giác, sau là khiến chính những 
người thực hiện phải để lại quá nhiều bằng chứng về vụ việc. 


Vụ Gilbert Chiếu ở Nam kỳ (1908) 


Cuối cùng, ở Nam kỳ, cuộc tuyên truyền chống Pháp diễn ra, dưới 
sự tác động của một người An Nam, nhập tịch Pháp và là cựu công 
chức của tòa hành chánh Pháp, Gilbert Nguyễn thánh Chiễu?5 một tính 
cách đặc biệt. Nam kỳ giàu nhất trong ba xứ An Nam, mục tiêu là ít gây 
ra các biến loạn đơn lẻ và không ích lợi thiết thực cho bằng thu thập 
tiền ủng hộ hoàng thân Cường Để, (do vậy) khơi gợi rất nhanh kỷ niệm 
về sự lưu vong trong lòng người Nam kỳ. 


Ngay từ ngày 17 tháng 10 năm 1907, Gilbert Chiếu dưới hàm “đốc 
phủ” lập một tổ chức khuyến nông, dưới danh nghĩa hòa bình, che giấu 
lời kêu gọi thực sự cho sự khởi nghĩa. Trong tờ báo Lục tỉnh tân văn 
xuất hiện ngay sau đó, một bài viết dưới nhan đề “Lê tân văn” đã ẩn dụ 
nước Pháp dưới hình ảnh một người cha bại hoại, Lê thị Vân, đao phủ 
của những đứa con nuôi mà y lợi dụng hòng thỏa mãn những tật xấu 
vô sỈ nhất của mình. Sau đó, ngày 12 tháng 12, trong một bài viết mới 
cũng trên chính tờ báo này: “Khi thượng cấp nổi dậy” ca ngợi sự bất 
tuân lệnh Chính quyền Pháp. Cuối cùng, vào ngày 13 tháng 1 dưới tiêu 
đề “Tính liên đới giữa đồng bào và đàm luận về tình liên đới”, tờ báo 


này ca ngợi những chiến công của một số kể mưu toan thẳm sát một 
toán lính Pháp trong một đồn ở Rạch Giá, Nam kỳ. 


Vì tuyên truyền này, được viết và lan ra, gây lo ngại cho Chính 
quyền Pháp, tờ Lục tỉnh tân văn, mà Gilbert Chiếu làm chủ bút, bị đình 
bản. Nhưng ông đã khai sinh ra, ở Chợ Lớn, một hội thương mại tên 
Minh Tân công nghệ, một xưởng sản xuất xà phòng. Tại Sài Gòn, ông 
mở khách sạn Nam Trung; tại Mỹ Tho, khách sạn Minh Tân. Nhà máy 
cũng như những khách sạn đơn giản chỉ là nơi để các thành viên của 
Gilbert Chiếu đến làm quen, thật an toàn, với tất cả các bài cổ động 
cách mạng mà Gilbert Chiếu có sứ mệnh lan truyền. Đặc biệt người ta 
đọc ở đó cuốn Kỷ niệm lục của Phan Bội Châu và cuốn Sùng bái giai 
nhơn. 


Gilbert Chiếu thậm chí sử dụng bưu điện để gửi, dán kín phong bì, 
những đoạn trích hoặc những mẫu thơ của mình. Hương Cẳng nhơn vật 
là tác phẩm mô tả chuyến đi Hồng Kông gặp Hoàng thân Cường Để của 
ông. Trong tạp văn này, Gilbert Chiếu tự sự với người đọc: “Tất cả 
những ai mong đến Hồng Kông đều phải viết thư cho chúng tôi nhờ 
cậy và chúng tôi sẽ lo những gì cần thiết.” 

Thực sự, nhờ vào các cuộc quyên góp khác nhau được thực hiện tại 
các tỉnh hoặc bán tước hiệu của đế chế An Nam tương lai, một số 
thanh thiếu niên, ham học hỏi, lần lượt được Gilbert Chiếu dẫn dắt 
thành công qua Hồng Kông rồi đến Nhật Bản nơi học giả Phan Bội 
Châu đang chờ đợi. 

Ở đây thể hiện rõ ràng tính chất nỗ lực của Gilbert Chiếu: chu cấp 
từ sinh viên cho đến Phan Bội Châu, quyên góp tài vật, duy trì bằng các 
cuộc họp kín và phân phát bài cổ động hoặc các tước hiệu, và niềm tin 
của người An Nam dành cho việc khôi phục truyền thống dân tộc từng 
bị phá hủy dưới tay người Pháp ngày càng lớn mạnh. 

Những hoạt động cuối cùng của Đề Thám (1908-1913) 


Trong khi Nam kỳ, Trung kỳ và Bắc kỳ đang tích cực làm việc bằng 


tuyên truyền bí mật, cuộc nổi dậy của Hoàng Hoa Thám, tức Đề Thám, 
cho thấy một sự bùng nổ hoạt động. 


Từ năm 1883 đến năm 1893, Đề Thám đã được kể đến trong các 
nhóm nổi dậy, thường là theo lời khai của cấp dưới. Ông đã đưa ra lời 
đầu hàng vào năm 1893, nhưng rồi gần như ngay lập tức phá vỡ các 
cam kết và tiếp tục chiến dịch, triển khai những phương sách để có thể 
tiếp tế, tự vệ. Việc này kéo dài cho đến năm 1897. 


Căn nguyên của tình trạng trên là việc Pháp ký kết một thỏa thuận 
với ông ta theo những kỳ hạn ông tự ấn định; đó là một sự nhượng bộ, 
những vùng được phân định rõ ràng ở Yên Thế được giao cho ông và 
du kích quân, cùng với việc cá nhân ông được công nhận một số đặc 
quyền. Tuy vậy Đề Thám chưa chịu ngồi yên. 


Thật vậy, tháng 8 năm 1908, tại Phúc Yên, hai trong số các liên lạc 
viên của ông ta bị giết chết. Cùng ngày, ở Thanh Hóa, em vợ? và một 
trong số các liên lạc viên của ông cố giết một thanh tra của vệ binh bản 
xứ. Vài ngày sau đó, một vụ tương tự xảy ra tại cửa khẩu Nhã Nam. 


Ngày 30 tháng 1 năm 1909, các chiến dịch quân sự mới và đáng gờm 
được quyết định để đánh Đề Thám, do Đại tá Bataille chỉ huy, ngoài 
đội quân thường trực của lữ đoàn Bắc Ninh và vệ binh bản địa của các 
tỉnh lân cận, dưới sự chỉ huy của ông là 4 đại đội bộ binh thuộc địa, 3 
đại đội rưỡi lính khố đỏ, 1 trung đội lính Lê dương, 1 giàn sơn pháo, 1 
giàn pháo dã chiến, 1 đại đội công binh, 1 trung đội ky binh. 


Nhưng Yên Thế là một loạt các gò được bao phủ bởi thảm thực vật 
dày đặc cây cối, xen kẽ với các cây bạch đàn, được bao quanh bởi cỏ 
cao. Toán quân phải dùng rìu và liềm mở đường. Mặt khác, chiến thuật 
của Đề Thám và du kích của ông là lôi kể thù vào những nơi bị che 
phủ, đầy chướng ngại. Họ chào đón đối phương ở đó bằng một ngọn 
lửa khủng khiếp rồi biến mất, để lại trên đường ít dấu vết nhất có thể. 
Hai mươi mốt lính Pháp và ba mươi ba lính bản xứ bị giết vào ngày 26 
tháng 2, cuối cùng, Yên Thế ít nhất đã bị chiếm về mặt quân sự và 


hành chánh. Nhóm Đề Thám bị chia tách làm hai, một ẩn náu ở Phù 
Yên và một ở Thái Nguyên. 

Tháng 3 năm 1909, Đề Thám bị vây chặt trong Rừng Trẽ, nhưng ông 
thoát được và biến mất. 

Ngày 5 tháng 7, một chủ hãng ở Hà Nội, ông Voisin, đã bị Đề Thám 
bắt cóc; ông đòi tiền chuộc và báo sự hiện diện của nạn nhân ở Lang 
Lang ?8 nơi ông ẩn nấp. Bị vây chặt một lần nữa, ông vẫn thoát được 
vòng vây của Pháp sau những cuộc càn quét bạo lực diễn ra ngày 13 và 
14 tháng 7. Ngày 2 tháng 7, Tổng đốc Hải Dương Lê Hoan nhận danh 
hiệu Khâm sai, tức đặc phái viên của Nhà Vua, giữ quyền chỉ huy một 
đội vệ binh bản địa gồm 200 người. Ngày 26, Voisin biết được mình bị 
giữ ở Kinh Linh2°, Đề Thám được bảo vệ bằng bảy mươi người ở làng 
Hiền Lương. Ngày 27, ông rút lui về Ninh Bắc và biến mất trong dãy 
núi Tam Đảo. Vào ngày 30 tháng 10, ông ở Ninh-Lang°0 với chỉ ba mươi 
lăm tay súng. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 2 năm 1913, ông bị ám sát 
sần đồn Chợ Gồ, đầu bị bêu lên trong hai ngày tại chợ Nhã Nam. 


Trong nhiều năm, để có thể cầm cự với quân Pháp và quân thường 
trực An Nam, Đề Thám phải hiểu biết cặn kẽ về xứ sở, và nhất là có sự 
hợp tác hiệu quả với các hội kín, loại tổ chức mà một khi đã hiểu về 
bản chất và cách tổ chức thì chúng ta sẽ phải đánh giá cao vai trò của 
nó. 

Chiến dịch khủng bố năm 1913 


Trong khi Đề Thám gây lo lắng cho Chính quyền Pháp, những người 
di cư, ty nạn hay lưu vong không còn ngồi yên quanh hoàng thân 
Cường Để và học giả Phan Bội Châu nữa. 


Nếu chiến thắng của Nhật Bản vào năm 1904 đánh thức niềm tự 
hào Á châu đã ngủ quên trong lòng người An Nam (sự thức tỉnh thể 
hiện qua việc đưa sinh viên đến Nhật Bản và sự phát triển của hoạt 
động tuyên truyền chống Pháp), thành công nhanh chóng của Ko-Minh- 
Tang (tức Quốc Dân Đảng) ở Trung Hoa, việc lên nắm quyền của Sưn- 


Yat-Sen (tức Tôn Dật Tiên) và các nhà cải cách Trung Hoa là những sự 
kiện đã đem đến sự xác quyết và nhiều sức mạnh hơn cho các nhà cách 
mạng An Nam. 


BỊ trục xuất khỏi Nhật năm 1909, họ ưu tiên lưu trú ở miền Nam 
Trung Hoa. Ở đó, các em học sinh vẫn tiếp tục đào luyện trí tuệ và đạo 
đức trong các trường Trung Hoa. Một số người An Nam đang tích cực 
tham gia vào cuộc cách mạng Trung Hoa. Đôi khi, thiếu tiền, nhất là từ 
sau phiên tòa Gilbert Chiếu: các quan chức như Tchang-minh-Ki°1 , Tổng 
đốc của Lưỡng Quảng, hoặc những người Trung Hoa giàu có với tỉnh 
thần tiên phong như Tcheng-ki-Wei, đã giúp đỡ người di cư bằng các 
khoản đóng góp bằng tiền mặt. 


Tuy nhiên, để có thêm nguồn lực đảm bảo hơn, người An Nam ở 
nước ngoài tự tổ chức theo cách của các nhà cách mạng Trung Hoa: 
tháng 5 năm 1912, họ thành lập Việt Nam Quang Phục Hội hay hội 
khôi phục đất nước. 


Hội này tổ chức một chính phủ lâm thời của nước Cộng hòa An Nam 
tương lai. Bởi vì những ý tưởng của Phan Bội Châu tiến hóa theo thời 
gian và dưới áp lực của một vài phái cách mạng. 


Người ta sẽ không để Cường Để là Hoàng Đế, nhưng là Tổng thống 
Cộng hòa: 


- Cường Để trở thành Tổng đại biểu, đại diện chung của nhân 
dân An Nam; 

- Nguyễn Thiện Thuật, thủ tướng; 

- Nguyễn Thần Hiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Hoàng Trọng Mậu, Bộ trưởng Quốc phòng; 

- Nguyễn Cẩm Giang (tức Nguyễn Hải Thần), Bộ trưởng Nội vụ; 

- Đặng Hữu Bằng, Tham tán Nhà nước. 


Vấn đề không chỉ đơn giản là làm nhiễu loạn sự yên bình của chính 
quyền Pháp ở An Nam. Những biến loạn có một mục tiêu hành động 


thiết thực. Qua đó chúng ta thấy hoạt động cách mạng đã đi theo 
hướng có tổ chức. 

Hội tuyên bố phát hành cả tiền giấy. Một cách đặc biệt hơn, Hội đầu 
tư nó vào Nam kỳ, nơi chúng tôi tìm thấy nó trong các ngân quỹ của 
các hội kín. 

Cùng năm 1912, Hội thương lượng với một người Nhật ở Thượng 
Hải mua 275 quả bom: 75 quả được gửi đến Quảng Đông, 130 đến 
Long Châu (Quảng Tây) chỗ nhà Nguyễn Cẩm Giang và 40 đến Đông 
Dương. 


Trước đây, những cuộc biểu tình cách mạng khác nhau dường như 
không liên kết với nhau và đã xuất hiện như những diễn tập đơn độc; 
kể từ nay, cho dù ở Nam kỳ, Trung kỳ hay Bắc kỳ, các sự kiện dường 
như nhịp nhàng hay bổ sung cho nhau. 


Rõ ràng, mặc dù mỗi hội kín vẫn tự chủ khi tham gia vào những 
biến động cách mạng nhưng tất cả vẫn tuân theo các đường hướng 
chung khởi xuất từ hội khôi phục đất nước. 


Việc phát động những kế hoạch khủng bố bắt đầu vào tháng 12 năm 
1912. Nguyễn Cẩm Giang đến Nam Định và vào thời điểm công bố giải 
cuộc thi ba năm một lần°2, ông ta đã ném một quả bom vào Toàn quyền 
Albert Sarraut. Tuy nhiên, hoặc do lỗi sản xuất, hoặc dây mồi bị tắt lúc 
ném, nó không nổ và Giang có thể an toàn trở lại Quảng Đông. 


Đánh bom còn xuất hiện ở Nam kỳ vào tháng 3 năm 1913. 


Đêm 23-24, tám quả bom lớn đã được tháo, hoặc gần các tòa nhà 
hành chánh hoặc trong các khu vực đông người (4 ở Chợ Lớn, 4 ở Sài 
Gòn). Không có vụ nổ nào xảy ra. Nhưng bốn ngày sau, sáu trăm nông 
dân, tất cả mặc đồng phục và chỈ trang bị bằng những lá bùa, tiến vào 
vào Chợ Lớn theo các nhóm nhỏ, với hy vọng sẽ thấy Hoàng Đế Phan 
Xích Long giáng trần chiến đấu chống Pháp với sự giúp đỡ của quyền 
lực siêu nhiên. Cuộc mưu loạn thất bại ở đây, còn ông đã sẵn sàng rút 
vào hoạt động bí mật một cách chu đáo. 


Ngày 12 tháng 4 năm 1913, ở Thái Bình, viên Tuần phủ bị ám sát 
vào khoảng 11 giờ rưỡi sáng trên đường chính của thành phố, bằng 
bom. Trên toàn bản xứ ông nổi tiếng vì sự cống hiến và lòng trung 
thành trung trinh dành cho nước Pháp, và do vậy ông đã truy đuổi đến 
cùng những kẻ gây rối. Một quả tạc đạn được ném ra từ tay Phạm Văn 
Tráng hay Chan33 người sau đó đã bắt giữ Đặng Kinh Luân, tức Tiên 
Nhị, đại biểu ở Bắc kỳ của ủy ban Trung ương Cách mạng. 


Cuối cùng, ngày 26 tháng 4, lúc 7 giờ rưỡi tối, một quả bom nữa 
được ném trên sân thượng của Hanoi-Hotel ngay giữa lúc đông khách, 
đã giết Thiếu tá Montgrand và Chapuis, cùng một người An Nam không 
rõ danh tính, gây trọng thương gần một chục người. 


1914-1915, những hoạt động bí mật 


Sự tuyên truyền này đưa đến những đàn áp mạnh mẽ. Vì nó không 
tạo ra kết quả rõ ràng như dự kiến, và về lâu về dài, nó có thể làm cạn 
kiệt những thiện chí và cống hiến, hai năm sau, năm 1913 và 1914 trôi 
qua mà không có sự cố bạo lực nào. Nhưng hoạt động của các hội kín 
được ghi nhận trong nhiều biểu hiện xã hội, đó là những nét đặc trưng. 


Năm 1914 kết thúc lần lượt với ba cuộc bạo động. 


Trên cao nguyên vùng núi cao nơi thượng lưu của sông Hồng chảy 
qua, thuộc tỉnh Yên Báy (Bắc kỳ), vào ngày 13, 14 và 15 tháng 10, có 
rất nhiều người Mán tập hợp thành nhóm vũ trang. Vào ngày 18 và 19, 
những đám người khác nhau này tập trung tiến về phía đường sắt và 
định chiếm một phần bình nguyên Sông Hồng giữa Yên Báy và Lào Kay. 
Ngày 20, đồn Lục An Châu nơi đóng quân một đại đội lính khố đỏ, bị 
tấn công bởi khoảng 200 người Mán, được trang bị súng hỏa mai tự 
tạo. Ba mươi người trong số họ bị giết, họ giải tán. Cùng ngày tại Trại 
Hút, 200 người Mán cũng dàn ra trước đồn lính khố đỏ, và họ để lại 50 
xác. Vào đêm 20 đến 21, các nhóm người Mán di chuyển quanh thị trấn 
Yên Báy mà không tấn công. Vào ngày 25 tháng 10, các nhóm này trở 
về làng họ trên sườn núi. Một đội quân bám theo và vây họ ở đó. Ngày 


26 tháng 11, Trương Nhi Keo bị bắt, còn có tên Rơi des Mans (Vua Mán) 
và Prince des Espris (Quỷ Vương). Người ta đoạt được nhiều sách phép 
thuật, dụng cụ phép thuật và một kho dự trữ đạn dược chiến tranh. 


Tại Hà Nội, ngày 23 tháng 10, một số người bị bắt khi đang chế tạo 
bom. Họ làm theo đặt hàng của một người tên Đỗ-Châu-Thiệt?2 người 
mà, ngày 3 tháng 9, đã cố gắng huấn luyện một nhóm nhân viên bản 
xứ bạo động ở Công ty Đường sắt Vân Nam, với dự tính phong trào 
bạo động sẽ làm tê liệt hoạt động ở Bắc kỳ, trong khi các nhóm đến từ 
Trung Hoa sẽ cưỡng chiếm vùng biên giới. 


Cuối cùng, tháng 11, một hội kín có trụ sở tại Hà Nội bắt đầu phát 
cho thành viên các phù hiệu tương ứng với chức vụ hoặc cấp bậc trong 
chính phủ An Nam tương lai. Các bản tuyên ngôn được phát ra khuyến 
khích sự đoàn kết tất cả công dân nhằm giải phóng đất nước. Người 
lãnh đạo phong trào, Lương Minh Hiển, bị bắt trước khi ông có thể 
hành động. 


Trong năm 1915, vào tháng 1 và tháng 10, tỉnh Phú Thọ nổi dậy 
dưới sự dẫn dắt của một hội kín, người tổ chức là Tuy-Chi35 và lãnh 
đạo hoạt động là Nguyễn Văn Dậu, thầy phù thủy nổi tiếng. Các nhóm 
vũ trang có đầy đủ súng ống tấn công nhiều đồn của vệ binh bản xứ, 
nhưng rồi nhanh chóng bị đánh tan. 

Cuối cùng, ngày 13 tháng 3 năm 1915, đồn Tà Lùng bị một nhóm 
người An Nam vũ trang tấn công, theo lệnh của nhóm lưu vong cách 
mạng ở Trung Hoa và Xiêm. Nhóm này một lần nữa dễ dàng bị đánh 
tan. Một số nhóm bị truy đuổi dữ dội, một số chết hoặc bị bắt; nhóm 
khác thoát chạy thành công sang Trung Hoa, nơi chắc chắn họ không bị 
trừng phạt (% 935, các báo cáo của Sở Liêm phóng chính trị). 


Biến loạn ở Nam kỳ (1916) 


Trong những vụ việc khác nhau này, hoạt động của các hội kín được 
cảm nhận trong bóng tối, hoặc đôi khi được chứng tổ rõ ràng. 


Nhưng nói chung, chỉ là những ánh chớp đứt đoạn hay đơn độc. 


Trong những biến loạn ảnh hưởng đến Nam kỳ năm 1916, các hội kín 
thành công không chỉ trong việc chứng tổ mối liên quan đến hoạt động 
của họ, nhưng quan trọng hơn là họ đã có khả năng thực hiện kế 
hoạch cùng nhau. Tuy nhiên, mỗi hội vẫn giữ cương lĩnh riêng trong 
đường hướng họ đã chọn. 


Biến loạn bắt đầu vào ngày 25 tháng 1 tại nhà tù tỉnh Biên Hòa, các 
tù nhân nổi dậy, cướp súng của lính canh và chiến đấu ở vùng quê nơi 
họ được tăng cường ngay tức khắc bởi nhiều nhóm nông dân, tất cả 
đều được tổ chức vũ trang. Ngày 13 tháng 2, tỉnh Gia Định nổi dậy làm 
quan chức chính quyền Cần Giờ lo lắng, họ báo cáo những e ngại của 
mình cho Thống đốc Nam kỳ. 


Cuối cùng, đêm 14 và 15 tháng 2 năm 1916, vào khoảng 3 giờ sáng, 
giữa chợ Cầu Ông Lãnh và cột cờ Thủ Ngữ? ở Sài Gòn, một đoàn tàu 
thuyền chở khoảng 300 người, tất cả đều mặc đồng phục với quần 
trắng, áo khoác đen và khăn tay trắng quấn trên đầu; được trang bị 
giáo, gươm và mã tấu. Họ dự định chiếm dinh thự của Thống đốc và 
Khám Lớn, giải cứu Phan Xích Long, anh hùng của vụ việc năm 1913, 
bị kết án khổ sai chung thân và Tư Mắt (tên thật là Nguyễn Văn Trước) 
bị Tòa án Pháp kết án 5 năm tù. Tiếp đến họ phá hoại trạm điện trung 
tâm, làm nổ tung kho thuốc súng và tàn sát tất cả người Pháp. 


Nhóm này chạm trán, tấn công tiếp một đội tuần tra cảnh sát và làm 
các nhân viên bị thương (hai người bị giết bởi những phát súng lục của 
đội này) cùng với một người Âu trong xe hơi bị thương. 


Trước Khám Lớn, lính canh bị giết, một trung sĩ, trưởng đồn và hai 
lính trực bị thương. Tuy nhiên, đồn lính đã đóng thành công các cổng 
sắt chặn những người nổi loạn vào nhà tù và bắn vào những kẻ tấn 
công, cuộc rối loạn lớn nhất bị giải tán, để lại tám người chết và một 
số người bị thương dọc theo vỉa hè. 


Một Trung úy hiến binh đuổi theo một nhóm phiến quân trên đường; 
ông theo kịp đến một trạm xe lửa gọi là “Les Rizeries”38 giết bốn người 


trong số này, làm hai người khác bị thương nặng, bắt ba mươi hai 
người và cướp được lá cờ cách mạng của những người nổi dậy. 


Trong khi đó, cảnh sát ở Sài Gòn và Chợ Lớn đàn áp sự chống đối, 
tiến hành nhiều cuộc bắt bớ. Ngày hôm sau họ phát hiện ra, ở những 
vùng khác nhau, xung quanh Sài Gòn, còn nhiều nhóm ở lại trong đêm, 
chờ đợi tín hiệu đổ bộ vào thành phố. 


Trong khi các sự kiện này diễn ra ở Sài Gòn, các cuộc nổi loạn đã 
bùng nổ trên nhiều tỉnh khác nhau của thuộc địa, nổi loạn xảy ra lúc 
này để ủng hộ cho phong trào mà trung tâm là Sài Gòn-Chợ Lớn. Ở 
Vĩnh Long, Sa Đéc, Gia Định, Mỹ Tho, Chợ Lớn, Bà Rịa, Tây Ninh, Cần 
Thơ, Trà Vinh, Châu Đốc, Biên Hòa, Long Xuyên, Thủ Dầu Một (trong 
tổng số mười ba trên hai mươi tỉnh Nam kỳ) những triệu chứng giống 
nhau ở biểu hiện: sự tập hợp đột ngột các nhóm có tổ chức hoàn hảo, 
những cuộc tấn công có vũ khí, sự kích động tỉnh thần làm đình trệ 
thương mại, làm tê liệt công nghiệp và bất ổn cho nông nghiệp. Ở khắp 
mọi nơi diễn ra hoạt động có tổ chức của các hội kín, vậy mà chính 
phủ Pháp đã không nhận định ảnh hưởng này nghiêm túc và dứt khoát 
(từ Héon, Cáo trạng (Réquisitoire)). 


Cuộc trốn chạy của vị vua trẻ Duy Tân (tháng 5 năm 1916) 


Mặc cho thất bại của cuộc bạo động ở Nam kỳ, những biến loạn 
mới, cùng một bản chất, xảy ra ở Huế, lôi kéo vua Duy Tân, tám tuổi, 
người được đưa lên ngai vàng An Nam vào năm 1907, kế nhiệm cha 
mình là vua Thành Thái (1889-1907). 


Trong những ngày đầu tháng 5 năm 1916, tại tỉnh Quảng Nam và 
Quảng Ngãi, các nhóm nổi dậy diễu hành công khai, dự kiến nhận 
được sự giúp đỡ của lượng lớn lính bảo an, không giấu ý định tấn công 
các đồn lính ở Tam Kỳ và Quảng Ngãi. 

Người khởi xướng phong trào đường như là Trần Cao Vân, người bị 
trục xuất đến Poulo-Condore (tức Côn Đảo) năm 1908 và được ân xá 
năm 1913, một phù thủy và thầy địa có tầm ảnh hưởng lớn; ông sống 


tại Huế ngay khi được trả tự do, quan hệ chặt chẽ với một số quan lại 
đã nghỉ hưu và một số lính khố đỏ đương nhiệm nhằm kích động cuộc 
nổi loạn của các toán quân tình nguyện An Nam, những người sẽ được 
gửi đến Pháp để tham chiến. 


Ngày 3 tháng 5, ông hoàn tất các chuẩn bị cuối cùng nhằm khởi phát 
phong trào. 


Từ đêm 3 đến sáng 4 tháng 5, khoảng 10 giờ, vua Duy Tân rời cung 
điện, được bốn thị vệ hộ tống, mang theo vương miện và hai thanh 
kiếm lệnh. Ông đến Đầm Cầu Hai, lên một chiếc xuồng tam bản với 
nhiều người vũ trang. Nhà Vua, mặc một chiếc bào màu đỏ sẫm và 
quần trắng, chiếc khăn quấn màu đen, đứng trong khoang thuyền, diễn 
thuyết trước khoảng hai mươi lính khố đỏ và lính mộ tình nguyện tập 
hợp dưới trướng một người tên Phiên?° đến từ Tourane (Đà Nẵng). 
Ông nói với họ chủ yếu về ý định loại bỏ xiềng xích của người Pháp; 
ông hỏi họ về sinh hoạt của các sĩ quan và trang bị của lính khố đỏ. 
Cuối cùng, ông cảm ơn họ vì sự cống hiến, thông báo với họ rằng cuộc 
nổi dậy sẽ bắt đầu chỉ trong vài giờ nữa, “khi voi hoàng gia rống lên và 
khi pháo hoa được nghe thấy”. 

Sự việc tiến hành, vua Duy Tân cố đi đến Quảng Ngãi. 


Cho đến nửa đêm, Khâm sứ đã được loan báo về cuộc trốn chạy của 
Nhà Vua. Khu vực xung quanh Cung điện ngay lập tức được canh gác. 
Người ta thấy một sắc lệnh hoàng gia dưới một phiến đá lát trong đại 
điện, ngày 5 tháng 5 năm 1915, chịu trách nhiệm chi tiết cho cuộc nổi 
dậy dự kiến là Tướng Nguyễn Đức Công, võ hiệu Hoàng Trọng Mậu 
(xem ở trên, trang 26). 


Ngày 6 tháng 5, vào lúc bình minh, vua Duy Tân đã được tìm thấy, 
đơn độc trong một ngôi chùa, cách Kinh đô Huế khoảng vài cây số, 
không xa Nam Giao, khi ông đang cố bí mật trở lại cung điện. Âm mưu 
bất thành. Ông bị trục xuất và lưu đày vào tháng 6 với cha mình, Cựu 
hoàng Thành Thái, ra đảo Réunion: khi đó ông được 16 tuổi. 


Ngay khi vụ phế truất vua Duy Tân được công bố, các tỉnh của Đế 
quốc bắt đầu trở mình, lấy lại sự tĩnh lặng, tựa hồ họ tham gia nổi dậy 
nhờ những sắn kết thần bí với đoàn tùy tùng của Nhà Vua và với nhà 
cách mạng Trần Cao Vân^9 để hỗ trợ cuộc trốn chạy hoàng gia (xem % 
9, Báo cáo của Sở Liêm phóng chính trị). 


Sau bài lược khảo nhanh về những vụ bạo động xảy ra tại Nam kỳ, 
Bắc kỳ và Trung kỳ kể từ khi Pháp thành lập chính quyền dân sự, nên 
dừng lại ở hai sự việc phải xem như được thừa nhận. 


Đầu tiên, sau cũng như trước khi thành lập Việt Nam Quang Phục 
Hội hay là hội phục hưng đất nước, những cuộc biến loạn, luôn cùng 
một kiểu, đã tồn tại ở ba xứ An Nam. Vì vậy, hội nói trên không thể đại 
diện như một tổ chức trung ương ra lệnh cho các phân đàn tuân thủ 
bất biến. Không có sự tập trung hiệu quả quyền lực chung: nhằm mục 
tiêu tối thượng đào luyện tỉnh thần cách mạng của quần chúng An 
Nam, một lý tưởng thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Hội là một 
phần trong tổng thể mà nó có thể ảnh hưởng, nhưng không thực sự chỉ 
phối được. 


Sau đó, chúng ta sẽ thấy người An Nam thành lập các nhóm hoạt 
động dễ như thế nào, tạo ra tất cả tổ chức không biết từ đâu, theo lời 
kêu gọi hoặc của bất kỳ nhân vật chính trị hay một hội cách mạng, và 
điều đó không rõ ràng mọi nơi mọi lúc và cho mọi mục tiêu được đề ra. 
Tuy nhiên, một tổ chức có hệ thống không thể tạo ra một cách tự nhiên 
và bất kỳ (nói như vậy) theo ý muốn, cần phải thừa nhận rằng nếu có 
rất nhiều nổi loạn đại chúng có thể nổi lên bất ngờ ở người An Nam, lý 
do duy nhất nằm ở các hội kín địa phương tiền thân cho những biến 
loạn này. Nói cách khác, một tổ chức bí mật, có tiềm năng gây ra 
những biến loạn, luôn luôn phát triển trong đám đông An Nam: đó là 
một sức mạnh xã hội tiềm ẩn, không tìm kiếm đúng cơ hội để tự khẳng 


định, nhưng nó đủ khả năng được đưa dẫn về bất kỳ kết thúc nào, 
ngay khi tự nó được nuôi dưỡng quá mức, nó bức bí cần xả thoát. Hãy 
cho bất kỳ cái cớ nào để làm nó nguôi đi, nó đang khởi động: tất cả các 
bánh xe đang quay. Cho dù nó thành công hay thất bại, máy đã làm 
việc, chỉ ra lỗi của nó, sửa chữa và chất lượng của nó được tăng 
cường. Tóm lại, nếu luôn có sự biến loạn trong xã hội An Nam, đó là vì 
luôn có các hội kín, cả dưới sự cai trị của chính phủ bản địa và chính 
quyền Pháp. 

Về những hội này, họ mang bản chất gì? Tổ chức như thế nào? 
Động cơ lý tưởng là gì? Đây là đối tượng của công trình này, vốn dựa 
trên các tài liệu được tìm thấy trong bút lục của Tòa án quân sự Nam 
kỳ và Bắc kỳ, hoặc các Tòa phúc thẩm Sài Gòn và Hà Nội (xem “Phụ 
lục”, “Nguồn”) cũng như trong các tác phẩm đủ loại liên quan gần hoặc 
xa đến chủ đề này (xem “Thư mục tham khảo”), thay vì thử tìm nguồn 
gốc xa xôi và mơ hồ. Như thế, công trình này sẽ cố gắng chứng minh 
bằng cách phân tích các yếu tố phép thuật, tín ngưỡng và đời thường 
được tìm thấy trong tất cả các hội kín An Nam, rằng hội kín của người 
An Nam là một hiện tượng xã hội, chính xác trong bản chất và được 
định rõ qua những biểu hiện. 


Tất cả hội kín trên đất An Nam đều bao hàm các yếu tố: 
a) Phép thuật qua các biểu tượng, 

b) Tín ngưỡng qua các nghỉ lễ và điều lệ, 

c) Đời thường bởi tổ chức thực tế. 


Sự kết hợp mật thiết của ba yếu tố tạo nên một tổng thể hài hòa và 
một “thực thể xã hội” mạnh mẽ sống động. 


PHẦN I 
Vai trò phép thuật trong hội hín 


Gỹ/0090 


CHƯƠNG I 
Thây phủ thủy trong hội Rín 


Xem xét một hội kín trên đất An Nam, một đặc điểm đập ngay vào 
mắt người quan sát, đặc điểm cơ bản nên nói đến, đó là sự tương quan 
rất mật thiết giữa phép thuật và hội kín. 


Vả lại báo cáo này có thể chứng thực chỉ bằng duy nhất một quan 
điểm hợp lý. Thực sự thì pháp sư làm gì? Ông ta biết rõ và bí mật điều 
khiển các sức mạnh tự nhiên. Lý do hiện hữu của hội kín là gì? Trong 
một môi trường xã hội như thế, hội cố gắng âm thầm phá vỡ sự cân 
bằng của những quyền lực hiện hữu và luật pháp để cổ xúy một lý 
tưởng riêng. Phép thuật và hội kín có phương pháp và mục đích tương 
đồng trong những lĩnh vực khác nhau. 


Nhưng sự tương quan mật thiết giữa phép thuật và hội kín còn biểu 
hiện tốt hơn về mặt thực tế trong sự đồng nhất về biểu tượng. 


Trong lúc hoạt động bí mật, khi cần thiết phải biểu lộ, sự diễn tả 
phải giữ bí mật. Bấy giờ, thuật biểu tượng là gì, nếu không phải là 
thuật làm cho một vài dấu hiệu hoặc vật thể hằng ngày nói ra điều mà 
thông thường nó không biểu hiện cho mọi người, hoặc còn là thuật 
sáng tạo những dấu hiệu mang ý nghĩa đích xác chỉ dành riêng cho 
người am hiểu, còn người thường không biết được? Toàn bộ thuật biểu 
tượng tạo ra sự bí mật trên lý thuyết, chính vì vậy các pháp sư và hội 
kín đích thực có sử dụng các biểu tượng. 


Thoạt nhìn, những biểu tượng này có hai loại: a) Có những biểu 
tượng có thể được gọi là tĩnh, theo nghĩa chúng giữỮ vĩnh viễn nguyên 
vẹn như khi chúng đã được tạo ra (ví dụ như những đạo bùa được phủ 
bởi các dấu hiệu bí hiểm); b) Có những biểu tượng có thể được gọi là 
biểu tượng động trong đó bao gồm một vài tư thế hoặc cử chỉ cơ thể 


(ví dụ, dấu hiệu nhận biết chung của hai thành viên để người này nhận 
ra người kia). 


Hai loại biểu tượng này thể hiện đồng nhất trong việc thực hành 
của phù thủy và các tập quán của hội kín; trước khi đi sâu vào chỉ tiết, 
nên xác định vai trò của thầy phù thủy đối với hội kín. 

Các bản dịch bộ luật An Nam dường như sử dụng không phân biệt 
những từ thầy bói, thầy pháp và thầy phù thủy để mô tả những người 
làm nghề phép thuật hoặc phù phép. Trong bài trình bày lịch sử của 
chúng tôi, chúng tôi cũng giữ từ thầy phù thủy (sorcier) để chỉ những 
người thực hành công việc phép thuật hoặc phù phép. 


Tuy nhiên, Littré cho mỗi từ có một nghĩa phân định rõ: “thầy bói”, 
theo ông, là người tham vọng khám phá những gì ẩn giấu trong quá 
khứ, hiện tại hoặc tương lai. Từ đồng nghĩa là tiên tri. Nhà tiên tri tiên 
đoán điều gì tất yếu xảy đến nhờ vào những giao tiếp siêu nhiên với 
thần thánh. Thầy bói không chỉ tiến đoán tương lai mà còn khám phá 
ra những điều bị ẩn giấu nhờ vào vốn hiểu biết huyền hoặc về khoa 
học huyền bí và tất cả cách thức bói toán mê tín hay gian trá được 
tưởng tượng ra. “Thầy pháp” là người thực hành huyền thuật“! về 
phép thuật. Về phía “thầy phù thủy”, đó là người qua một kết ước với 
ma quỷ mà tiến hành các tà thuật và dự các hội đêm được gọi là “dạ 
hội phù thủy”.42 

Bây giờ chúng ta hãy mở từ điển Iirré ở mục từ magie và sorcellerie, 
chúng ta thấy “Magie”: (1) Tín ngưỡng của các đạo sĩ, đồng nghĩa với 
đạo huyền bí (nghĩa mà chúng ta quan tâm ở đây); (2) Huyền thuật 
sinh ra bởi phép thuật có hiệu ứng chống lại trật tự của thiên nhiên... 
là hoạt động "sorcellerie" (có tính phù phép) của phù thủy. 


Nếu những định nghĩa về phép thuật (magie) hay phù phép 
(sorcellerie) cho ta thấy chúng không khác nhau bao nhiêu, thì ngược lại 
những từ thầy bói (diin), thầy pháp (magicien), nhà tiên tri (prophète) 
và thầy phù thủy (sorcier) lại mang những ý nghĩa tách biệt rõ ràng. 


Trong phạm vi cuốn sách này, chúng tôi chọn dùng từ “thầy phù thủy” 
riêng cho cách dùng của mình, có khác biệt với các tác giả được dẫn ra 
trong sách này, những người ưu tiên cho từ thầy bói, thầy pháp hoặc 
nhà tiên tri hơn là thầy phù thủy. Chúng tôi dừng lại ở sự lựa chọn này 
bởi vì từ thầy phù thủy (sorcier) dường như là từ tiếng Pháp có nghĩa 
rộng nhất và theo những hiểu biết ít ỏi mà chúng tôi tích lũy được thì 
nó có thể đáp ứng hợp lý nhất những từ An Nam chúng tôi phải dịch. 


Thực vậy, đối với ngôn ngữ An Nam thông tục, Masseron trong từ 
điển Pháp-An Nam của mình đã cho những từ khác tương đương mà ở 
đây chúng tôi thấy đáng quan tâm như: 


“Devin = Thầy bói Magician = Thầy phù thủy, Thầy pháp, Pháp-sư; 
Prophète = Tiên-tri Sorcier = Thầy pháp, Thầy phù thủy, Thầy bói, Thầy 
ngã. 


” 


Génibrel trong từ điển An Nam-Pháp của mình thì đưa ra: 


“Thay-bói: diseur de bonne aventure; Thầy ngãi: magicien; Thầy pháp: 
magicien, devin, sorcier; Thầy-sư: maftre général, directeur, Pháp sư: 
magician, devin; Thầy phù thủy: sorcier, magicien; Tiên-ri: voyant, 
prophète.” 


Vậy nên, không nhất thiết phải dựa vào các nhà ngôn ngữ học để áp 
những thuật ngữ tiếng Pháp chính xác lên những ý niệm hiện hữu 
trong tiếng An Nam. Có những lúc hãy để những từ này qua một bên, 
thay vào đó chú tâm vào những sự việc, những thực tại mà các chữ An 
Nam đại diện. Khi những từ này được xác định, chúng tôi sẽ cố gắng 
tìm các từ tương ứng trong tiếng Pháp, nếu chúng tồn tại. 

Trước hết, không có khó khăn trong việc diễn giải thầy bói và thầy 
ngãi: Thầy bói có thể xem là tương đương với “nhân vật” géomancien23 
trong tiếng Pháp“. Người này xem xét linh khí của đất và có chức năng 
của một người tìm kiếm tính chất thiêng của vùng đất sao cho phù hợp 
với việc xây dựng ngôi nhà hoặc ngôi mộ, một trong những nét độc đáo 


của văn minh An Nam. Tương tự là thầy ngãi. Chữ ngãi5 có nghĩa là 
philre*°, charme2”, sortilège28. Chính xác là một phương thuốc giải tà 
thuật. Thầy Ngãi, trong xã hội An Nam là một loại lang băm, dùng các 
phương thuốc thích hợp để giải cho những người “bị ám”; chức năng 
của họ gần gũi với chức năng thầy thuốc hơn so với chức năng của 
một phù thủy-thầy pháp. 

Về phần pháp sư, đây là một thuật ngữ đơn giản thể hiện sự lịch sự 
hay một danh xưng tôn quý: sư chính xác là thầy; pháp sư là một bậc 
thầy về pháp. Người ta nói thầy pháp để chỉ điều chúng tôi vừa trình 
bày. Khi một người có tuổi am hiểu sâu rộng về khoa học, trong tiếng 
An Nam người này được phong cho danh hiệu pháp sư, khi đó ta ngầm 
hiểu người này chính là một thầy pháp và cùng với đó là một sắc thái 
tôn sùng, lánh trọng. 

Từ tiên tri được hình thành đơn giản là trỉ = voir và tiên = avant, 
thấy trước, từ đó dịch đầy đủ từ prophète (tiên tri), nhưng hiếm khi 
được sử dụng và về phía chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ nghe họ 
xưng hô như vậy, trong phạm vi quan hệ của người An Nam cũng như 
khi chúng tôi nghe từ nhiều bị cáo hoặc người chứng cung khai bằng 
tiếng An Nam thông tục. 

Vậy còn lại chỉ trong hai từ thầy phù thủy và thầy pháp. Chữ thầy 
giống nhau trong cả hai chữ này có nghĩa là bậc thầy. Và lưu ý ngay 
rằng người An Nam khi có việc với phù thủy-pháp sư họ không bao giờ 
hoặc hiếm khi dùng thầy pháp hoặc thầy phù thủy. Trong giao tiếp giữa 
họ với những người đó, họ chỉ đơn giản thốt ra chữ thầy (maitre) theo 
sau tên thân thuộc của người đó: thầy Huê = maïtre Huê, thầy Ngựa = 
maïtre Ngựa. Khi họ nói chuyện về ông ấy, họ nói một cách khác: thầy 
(mafïtre) hoặc ông thầy (monsieur le maftre), rất là lịch sự. 


Vậy dân An Nam phân biệt như thế nào giữa thầy pháp và thầy phù 
thủy? Từ phù thủy bao gồm thủy (nước) có nghĩa là eau, một trong năm 
yếu tố của phép thuật An Nam, và phù có nghĩa là bùa hộ mạng 
(talisman, amulette). Theo từ nguyên, thầy phù thủy là một phù thủy- 


pháp sư, chuyên sáng tạo, làm và bán bùa; trong khi thầy pháp thì 
chung hơn và không chuyên biệt, về mặt hành nghề phù thủy - pháp sư. 


Chúng ta hãy hài lòng khi biết rằng, trong cách dùng thường ngày 
cũng như trong các lời cung được nghe, người An Nam dân dã, họ chỉ 
đơn giản dùng thầy hoặc ông thầy khi nói về phù thủy- pháp sư, và khi 
được hỏi xác định cụ thể rằng “Thầy nào?” hay “Ông thầy nào?” (Quel 
maftre?), thì thầy luôn luôn chỉ thầy pháp (le maïtre sorcier - magicien) 
và có vẻ như nó phổ biến hơn là thầy phù thủy, ít ra ở Nam kỳ là như 
vậy. 


Tất cả những điều trên là để đi tới kết luận về mặt ngữ nghĩa rằng, 
trong ngôn ngữ nói và thông tục của Nam kỳ, những từ thầy pháp và 
thầy phù thủy biểu thị cùng một thực tại xã hội (Hình 1). 


Chúng ta sẽ dịch chúng sang tiếng Pháp như thế nào đây? Chúng ta 
sẽ thấy ngay ở phần nội dung sau nghề nghiệp của thầy pháp và thầy 
phù thủy là như thế nào. Đó là một sinh kế khiêm tốn bình thường; và 
mặc cho quyền năng tỉnh thần mà ông có, người hành nghề này, về 
hoàn cảnh vật chất, vẫn thuộc về giới tiện dân. Từ tiếng Pháp, 
magicien, quá màu mè để dịch thầy pháp hoặc thầy phù thủy; từ sorcier 
của chúng tôi là hay hơn xét trên mọi khía cạnh. 


Nhưng nếu từ thầy phù thủy (sorcier) biểu hiện đặc trưng đúng con 
người An Nam mà chúng ta muốn nói, thì từ phù phép (sorcellerie) 
dường lại phẳẩn bội thực tại ngôn ngữ An Nam. Thật vậy, nó tiếp tục 
gợi lên trong tâm thức tiếng Pháp liên tưởng về những thực hành rất 
đặc biệt ở dạ hội phù thủy (sabbat), cái hẳn là mang nghĩa khác ở xứ 
này. Vì thế, từ ưa thích hơn được đưa ra là từ: pháp thuật (magie), và 
lại trước đây chúng ta đã chấp nhận theo Giran. Sự lựa chọn này, mặt 
khác, gần như đã được chỉ định bởi sự vắng mặt của tính từ của từ 
sorcier, buộc chúng ta sử dụng tính từ: phép thuật (magique). 


Đó là lý do tại sao ta sẽ thấy trong các trang sau dịch từ sorcier là 
thầy pháp và thầy phù thủy; từ magie để diễn tả quyền lực, khoa học và 


nghề nghiệp của các thầy phù thủy; và cuối cùng là tính từ magique chỉ 
tính chất của những gì thuộc về phù thủy hoặc phép thuật mà người 
này sử dụng. 


Đó là thông tin mà ngôn ngữ thông tục cung cấp về thầy phù thủy. 
Hãy xem xét đầy đủ gia cảnh bằng một cuộc khảo sát về nghề nghiệp 
của thầy phù thủy. 

Bởi vì phép thuật ở đây là một nghề. Người An Nam không nói rõ 
ràng rằng một người theo nghề này phải có những năng khiếu đặc biệt 
và tự nhiên gì. Kỹ năng thu được qua học tập, thực hành và thông qua 
một loại khổ hạnh cá nhân. 


Người học tiếp thu theo những sách vở liên quan đặc biệt đến phép 
thuật. Đôi khi chúng được in, đôi lúc và thường là viết tay; đệ tử sao 
chép cẩn thận các bài mà sư phụ đã dùng. Tất cả đều ít nhiều hoàn 
chỉnh, với nghĩa là phù phép hay phép thuật trong một lĩnh vực rất 
rộng lớn, có các chuyên ngành: thầy bói là một phù thủy chuyên về 
phong thủy; thầy ngấi cũng là một phù thủy nhưng chuyên về chữa 
bệnh. 


Cũng giống như vậy, thầy pháp hay phù thủy, nếu không có chuyên 
ngành, thì ít nhất có mảng ông ta nổi trội, còn ở mảng khác, ông ta là 
một người thực hành bình thường. Chuyên ngành này phát triển thêm 
nhiều nhờ sách vở mà khi ông ta dùng thì ghi chú thêm kinh nghiệm 
riêng của mình. Các đệ tử có trong tay một tác phẩm mở rộng và chú 
giải. Về sau cứ như thế họ sẽ tự đào tạo những đệ tử, và chúng ta có 
thể hình dung những cẩm nang phép thuật hình thành như thế nào. 


Để hướng dẫn lý thuyết có thêm thực hành hằng ngày. Đệ tử 
thường sống tại nhà của thầy, giống như tổ chức giáo dục cũ ở Đế 
quốc An Nam. Họ chia sể những công việc khác nhau trong nhà. Họ 
sống với sư phụ; đôi khi, làm một số công việc lặt vặt (ví dụ, nghiên 
cứu đơn giản hoặc chuẩn bị một số hỗn hợp). Họ tham gia xem bói, ở 
đó họ làm như một cậu bé ở Pháp làm trong phòng thí nghiệm với một 


giáo sư vật lý. Họ khởi sự viết bùa khi sư phụ bận rộn chuyện khách 
hàng. Họ thay thế sư phụ khi ông ta vắng mặt hoặc bị ốm. Họ ra hành 
nghề khi sư phụ xét thấy họ đã đủ thành thạo. 


Cuối cùng, nghề phù thủy không phải là một nghề đơn giản như thợ 
mộc hoặc thầy thuốc. Trong đời sống thường nhật phù thủy có những 
khoảng tu tập khổ hạnh riêng biệt và tôi luyện cá nhân làm cho đa số 
người thường phải đặc biệt kính trọng. Thầy phù thủy không chỉ sống 
khác với người thường do những lời cầu khấn buộc tuân thủ đúng thời 
khắc trong ngày, nhất là ban đêm, những nghỉ lễ buộc hoàn tất vào một 
số ngày trong tháng hay năm, mà còn phải hãm mình chay tịnh và tôi 
luyện tâm hồn tuân thủ một số thao luyện tâm linh đặc biệt. Vậy, qua 
tôi luyện cá nhân ông thanh tẩy mình, liên lạc với thế giới tâm linh và 
các quyền lực của tự nhiên. 


Khi một phù thủy được đào tạo phép thuật vững chắc, có tay nghề 
tuyệt vời và sống nghiêm túc theo yêu cầu nghề nghiệp, không sơ suất 
với khách hàng, ngôi nhà của ông trở thành nơi đặt hẹn, đầu tiên là 
của toàn bộ làng, sau đó cả một vùng và đôi khi một số vùng xung 
quanh. Người ta không tiến hành bất kỳ công việc nào mà không xem 
bói với ông ta, và khi họ không thể thu xếp, họ mời ông ta về nhà; đối 
xử rất trân trọng. Ông ta không thu theo một mức phí cố định nào. 
Người nghèo trả theo khả năng, người giàu đưa theo ý thích. 


Và sự biết ơn luôn ghi ưong lòng những người mà thầy phù thủy đã 
đặc biệt giúp đỡ; không năm nào trôi qua mà không có quà tặng để 
nhắc các thầy phù thủy rằng khách hàng không quên tác động may 
mắn nhờ có ông mà họ mới nhận được. 

Vì vậy, nếu chúng ta gặp thầy phù thủy trong các hội kín, đây không 
phải là do hội bổ nhiệm họ ở đó để sử dụng riêng. Họ vẫn có một vị trí 
xã hội nhất định bên ngoài hội kín. Họ làm cho xã hội An Nam có một 
đặc tính độc đáo và riêng biệt. 


Tuy nhiên, không có hội kín nào lại không có thầy phù thủy, kể cả 


khi thầy phù thủy không thực sự ở đó thì luôn có ai đó, với vị trí và vai 
trò của mình, chịu trách nhiệm thực hiện phép thuật. 


Bằng chứng được cung cấp bởi các hội kín mà chúng ta biết được 
qua những biến loạn xảy ra năm 1916 tại Nam kỳ. Bấy giờ, trong tất cả 
các hội này, nếu thầy phù thủy không phải là người sáng lập, thủ lãnh 
hoặc là đồng lãnh đạo, thì luôn có một cá nhân, không phải là một phù 
thủy chuyên nghiệp, thực hành phép thuật ở đó. 


Nguyễn-thành-Dai, tức Cậu-bãi-Tài, một thầy phù thủy khoảng năm 
mươi tuổi vào năm 1915. Ông sinh sống không cố định, có một chiếc 
thuyền lớn dùng để đi khắp sông nước, từ đó ông gặp nhiều thành viên 
của các hội kín. Trên đó, cứ mỗi nhóm hai mươi người, họ tiến hành 
các nghi lễ phép thuật, và Cậu-bãi-Tài phân phát bùa hộ mệnh thay vì 
tiền (% 237).49 


Ở Bến Tre (% 53), thầy phù thủy Lê Văn Khanh tức Tư Khanh, năm 
1915 thành lập hai hội kín; một ở Ba Tri nơi ông ủy nhiệm vị trí thủ 
lãnh cho Nguyễn Văn Non, một ở Mỏ Cày với thủ lãnh là Nguyễn Văn 
Đặng tức Tám Đặng. Chính ông tiến hành các nghi lễ gia nhập, phân 
phát bùa hộ mệnh, để lại tổ chức riêng gọi là các hội cho vị hai thủ 
lãnh mà vào tháng 2 năm 1916 đã gây những biến loạn rất lớn trong 
toàn tỉnh. 


Ở Thủ Dầu Một (% 52) tại làng Bình Sơn, thầy phù thủy Nguyễn 
Văn Mùi, vào ngày 14 tháng 2 năm 1916, quy tụ về nhà và chùa gần 
nhà một nhóm hai trăm người. Ông phân phát bùa hộ mệnh, trang bị 
gươm dao để cướp bóc các nhà giàu ở tỉnh Biên Hòa. 


Ở Gia Định (% 2), trong làng Tân Phước, một cựu công nhân kho 
đạn là Phan Thanh Lợi vào những ngày đầu tháng 2 năm 1916 đã lập 
một hội kín với dự định tham gia tấn công Khám Lớn dự kiến vào giữa 
tháng 2. Ông ta giả vờ là thầy ngãi trong mắt những người nông dân 
chất phác. Ông diễn trò ảo thuật. Ông phân phát bùa. Trong vài ngày 
ông kêu gọi quyên góp và thành lập thành công một hội khoảng 20 


thành viên. 


Ở Vĩnh Long (% 61), trong khu Chợ Lách có thầy phù thủy Năm 
Cường, thủ lãnh của hội kín Tư Phú Hưng. Ông dạy, không lấy thù lao, 
các nghỉ lễ gia nhập và niệm chú cho Võ Văn Quới, và vào năm 1911 
thành lập ở Tháp Mười° (Mỹ Tho) một hội kín do chính ông làm thủ 
lãnh. 

Thầy phù thủy ở đây, cùng lúc đảm nhiệm vai trò người sáng lập và 
thủ lãnh. Ở Bà Rịa và Sa Đéc, ông ta đồng thời là thủ lãnh. Cũng như ở 
làng Cửa Lấp và Phước Tịnh (% 37), thầy phù thủy Nguyễn Anh Huế°! 
tức thầy Huế, ngày 2 tháng 2 năm 1916, chế tác bùa hộ mệnh giúp 
người mang nó trở nên bất khả xâm phạm. Ông giao bùa cho Phan Văn 
Khỏe tức Tám Khỏe, thủ lãnh của một hội kín có vài trăm người (chủ 
yếu là người lang thang), họ chuẩn bị tấn công pháo đài Cape St. 
Jacques khoảng giữa tháng 2 cùng năm. 


Ở Sa Đéc, tại làng Hòa Hưng (% 44) nông dân Trần Văn Học thành 
lập và lãnh đạo hội kín Ái Chưởng tức hội đồng hương, gồm khoảng ba 
mươi thành viên. Ông được thầy phù thủy Đẩu giúp đỡ, người này 
cũng sống ở Hòa Hưng và phân phát bùa cho các hội viên. 

Cuối cùng, người sáng lập hoặc thủ lãnh, trong trường hợp hội kín 
không có người chuyên làm công việc của thầy phù thủy, thì sẽ tự 
mình đảm đương các thực hành phép thuật. 

Ở Sài Gòn (% cuộc xét xử trực tiếp) về cuộc tấn công Khám Lớn vào 
đêm 13-14 tháng 2, năm 1916, Nguyễn Hữu Trí tức Hai Trí, tổ chức 
một nhóm đông đảo khoảng hai trăm người tự phân phát bùa để bảo 
vệ họ tránh đạn kẻ thù. 

Ở Chợ Lớn (% 20), tại làng Chánh Hưng, ngày 14 tháng 2 năm 1916, 
Phan Văn Châu tức Chánh Châu , phân phát bùa hộ mệnh và tụ tập 
thành viên hội kín tại nhà mình để đọc thần chú, trong lúc chờ tin về 
cuộc tấn công Khám Lớn Sài Gòn. 


Ở Chợ Lớn (xem % 50 từ 14-5-15), Nguyễn Văn Trước tức Tư Mắt 


vào tháng 8 năm 1914 đã tập hợp quanh mình một nhóm lang thang. 
Ông tổ chức một hội kín, sau đó đi khắp các tỉnh (Sa Đéc, Long Xuyên, 
Rạch Giá, Bạc Liêu) để thành lập các phân đàn của hội. Trong các phân 
đàn này, giữa những buổi lễ phép thuật, ông ta tiến hành nghỉ lễ gia 
nhập hội và phân phát bùa. 


Ở Mỹ Tho (% 58) tại làng Thới Sơn, Trần Văn Phong và Huỳnh Công 
Ý, khoảng năm 1910, thành lập hội Nghĩa Hòa mượn tên của một hội 
kín Trung Hoa: Trần Văn Phong đảm trách nghi lễ gia nhập và phân 
phát bùa, Huỳnh Công Ý phụ trách riêng việc tổ chức hội. 


Ở Mỹ Tho (% 55), tại làng Long Hưng, Huỳnh Văn Sanh (còn gọi là 
Huỳnh Xuân Sanh) vào tháng 12 năm 1915, sáng lập hội Phục Hưng 
(hay hội phục quốc, hội trung hưng). Ông tiến hành những nghỉ lễ 
phép thuật gia nhập và phân phát bùa. Ở làng Thới Sơn, ông ủy quyền 
cho Huỳnh Phát Đạt sáng lập ra Duy Tân, một chi nhánh của Phục 
Hưng gồm năm mươi lăm thành viên. 


Ở Thủ Dầu Một (% 297), tại các làng Suối Chà và Phú Lộ, Nguyễn 
Văn Hay tức Bếp Hay, nguyên lính khố đỏ, thành lập một hội kín gồm 
80 thành viên do chính ông ta tự kết nạp hay được kết nạp bởi đồng sự 
Huỳnh Văn Khi tức Bếp Khi. 


Như vậy, tất cả hội kín có hoạt động bị lộ ra qua những biến loạn ở 
Nam kỳ vào năm 1916, họ đều có một phù thủy thực sự, nếu không thì 
cũng có thực hành phép thuật trong nội bộ. Cách các hội dùng phép 
thuật và thầy phù thủy còn thể hiện rõ hơn trong những mưu đồ của 
Phan Phát Sanh, tức Lạc, ở chiến dịch khủng bố năm 1913. Cáo trạng 
khai tố của Thẩm phán Điều tra Delacroix (% 9) phân tích, căn cứ trên 
các dữ kiện cụ thể, những nguyên do tại sao các thủ lãnh hội kín tìm 
kiếm sự hợp tác với các chân hoặc giả phù thủy: Hai người An Nam 
làng Đa Phước (Chợ Lớn), Nguyễn Hữu Trí tức Hai Trí và Nguyễn Văn 
Hiệp cùng lòng hận thù sâu xa đối với sự thống trị của người Pháp, đã 
có một thời gian dài nuôi dưỡng các kế hoạch thù địch chống Pháp. 
Tháng 7 năm 1911, Trí và Hiệp buôn bán bắp ở Tân Châu (Châu Đốc) 


đã gặp một người đàn ông trẻ đóng giả thầy thuốc - phù thủy có quyền 
năng siêu nhiên. Người này không ai khác hơn là giả Hoàng Đế tương 
lai Phan Xích Long, mang trên ngực mặt dây chuyền vàng được khắc 
“Người thừa kế nối nghiệp”, người này, lồng với phép thần thông, hạ 
quyết tâm chống Pháp và ở phần sau chúng tôi sẽ nghiên cứu cuộc đời 
ông. Ba người nói chuyện với nhau, bàn bạc cách chống lại sự thống trị 
và tiêu diệt người Pháp. Họ tìm cách giải ách. Kẻ được cho là sẽ nối 
vương nghiệp này, tại thời điểm đó tự gọi mình là Lạc chứ không phải 
Phan Phát Sanh, phán như sau: “Tìm một cụ già, tốt nhất là ở Chợ Lớn 
nơi dân cư đông đúc, thờ phượng ông ta như thờ phượng Phật sống. 
Dân An Nam đa số là Phật tử, ta có thể dễ dàng sử dụng chiêu bài này 
dẫn dắt người dân theo chúng ta và khiến họ đóng góp tài vật cho 
những cuộc nổi dậy.” Trở lại Chợ Lớn, hai tháng sau đó, hai người này 
gặp trên cầu thang tòa nhà P. T. T. ở Chợ Lớn một kẻ lang thang già có 
con là Tư Mang và Ba Mùa, mà về sau dính líu đến cuộc bạo động, để 
lại những đau khổ bất hạnh tột cùng. Triều đại của vị Phật sống bắt 
đầu ngày 11 tháng 10 năm 1911, khi Hai Trí và Nguyễn Văn Hiệp mang 
vị tượng sống của họ về làng Đa Phước (Chợ Lớn). Người dần tập 
trung đổ về, nhưng chính quyền làng được báo động và đã chặn bắt 
Hiệp, Trí và Đức Phật sống (tên thật là Nguyễn Văn Kế). Cả ba đều bị 
bắt dẫn ra trước Chánh tham biện Chợ Lớn nhưng sau được thả ra vì 
thiếu bằng chứng. Sau khi lang thang khắp nơi, Nguyễn Văn Kế được 
dựng lên lại ngày 15 tháng 10 năm 1911 bởi các tín đồ phố Thuận 
Kiều, số 70, gần Bệnh viện thành phố ở Chợ Lớn . 


Đó là những sự việc cơ bản của cuộc bạo động được nói đến ở đây, 
mà xét trên tinh thần của những người tổ chức thì về sau trở thành là 
đuổi người Pháp ra khỏi Đông Dương. 


Như trong tất cả cuộc bạo động của người An Nam, nhất thiết phải 
thiết lập ngay một hệ thống cấp bậc và chức sắc tuyển ra trong số 
những người đầu tiên tôn thờ Đức Phật sống. Ngay sau á thánh này, là 
đến Hiệp và Trí, hai thủ lãnh; sau họ là Hương chủ Phước, thầy thuốc 


làng Long Hậu Tây (Chợ Lớn) cổ xúy chống Pháp và đem cả gia đình 
tham gia vào cuộc bạo động và hai phần ba trong số này có thể xem 
như các thành viên tích cực nhất; kế đến là Hương sư Tài (Nguyễn Văn 
Tài) người làng Đại Nhứt (Tân An), chống Pháp không kém, quyết định 
rằng hai con trai của ông là Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tiên phải 
tham gia vào cuộc bạo động trước tiên. Sau đó, Nguyễn Văn Ngọ, tức 
Hương trưởng Ngọ, giữ vai trò chủ đạo ngày 28 tháng 3 tại Chợ Lớn. 
Cuối cùng là Nguyễn Văn Tám tức Tám, giữ một vai trò quan trọng 
trong cuộc bạo động, bên ngoài Nam kỳ, ở Kampot°2. Tiếp theo là các vị 
chức sắc lớn, con trai của Đức Phật sống, Nguyễn Văn Mang tức Tư 
Mang, cựu công nhân xưởng tàu. Một người con trai khác là Ba Mùa, ở 
hạt Gia Định, không còn ở đó, đóng vại trò tích cực trong cuộc bạo 
động. Cả Tư Mang và Hai Trí đến lúc này cũng không bị bắt. Đó là 
thành phần bộ tham mưu của hội cách mạng và tội phạm này, sự lo 
lắng đầu tiên là để đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho công tác tuyên 
truyền hiệu quả và các cuộc tấn công khi hoàn cảnh cho phép thực 
hiện trong thời hạn ngắn nhất có thể. 


Thật không may cho các chức sắc, vị Phật sống chết sau ba hoặc bốn 
tháng được đưa lên, chính xác là vào tháng 2 năm 1912. Các thành viên 
Bộ tham mưu bị rối loạn hoàn toàn; nhưng Trí nhớ lại cuộc trao đổi với 
thanh niên Lạc ở Tân Châu và hiểu tham vọng của anh ta, ông tuyên bố 
với họ: “Đức Phật rời vỏ trần thế của mình, nhưng, trước khi lên trời, 
tiết lộ với tôi, nơi tìm thấy vị Hoàng Đế thực sự.” Tư Mang sau đó 
quyết định mở một cửa hàng cho thuê và sửa chữa xe đạp ở số 12 
đường Thuận Kiều. Họ mang bàn thờ đến đó, thờ Đức Phật quá cố, tiếp 
tục lễ lạy vinh danh ông. Để lại cửa hàng dưới sự quản lý của Hương 
chủ Phước, Hương sư Tài, Hương trưởng Ngọ, Tám và Tư Mang; Hai 
Trí và Hiệp đi đến Battambang, ở đó gặp lại kể thừa kế vương nghiệp 
Phan Phát Sanh tức Lạc mà họ còn giữ liên lạc. Ở Battambang, Trí và 
Hiệp thực sự tìm thấy người này, họ đã ủy thác nhiệm vụ và yêu cầu 
ông trở thành ngọn cờ cách mạng. 


Phan Phát Sanh tức Nguyễn Văn Lạc, cũng chính là Hoàng Đế Phan 
Xích Long, khoảng hai mươi tuổi. Theo người cha, cảnh sát viên Phan 
Văn Núi, không thể tìm được giấy khai sinh của ông ở thị xã Tân An, 
nơi ông sinh ra. BỊ can này, trong khi thừa nhận toàn bộ âm mưu hóa 
thân để chống Pháp ở Nam kỳ, thú nhận đã trộn lẫn hệ thống các sự 
kiện và ngày tháng, và như vậy làm công việc thẩm cứu không thể thực 
hiện được và trì hoãn thời gian xét xử. Do đó, rất khó tái tạo lý lịch kẻ 
tội phạm trẻ tuổi này. Ở Phan Thiết, tìm thấy một người mang thẻ, là 
một thanh niên tên Nguyễn Văn Lạc, 17 tuổi, nhưng các đặc điểm cho 
thấy độ tuổi thực lớn hơn nhiều. Thẻ này được cấp cho anh ta, ngày 28 
tháng 2 năm 1913, từ trưởng khu phố 1 của Chợ Lớn, tên Nguyễn Văn 
Luận tức Du, nhân viên cảnh sát ở Chợ Lớn, em trai của Hai Trí. Thẻ 
này giả. Cảnh sát Du dùng tiền mua nó theo lệnh của anh trai, thủ lãnh 
của cuộc bạo động. Ông không hề hay biết (ông ta thú nhận lúc thẩm 
vấn) rằng Phan Phát Sanh mang tên Nguyễn Văn Lạc và đã 20 tuổi, 
không phải 17 tuổi. Nhờ vậy mà một người xưng danh Hoàng Đế Phan 
Xích Long mới có thể biến mất dưới một danh tính giả. Do đó, ông ta 
có liên quan tới cuộc bạo động, đã tham gia hoạt động chống Pháp, giữ 
vị trí thủ lãnh và nếu không có sự cảnh giác của Phó tham biện Phan 
Thiết thì đã trở thành “tác giả” chính của cuộc bạo động làm phát sinh 
tất cả các truy tố này. Vì những cớ trên, không thể cáo buộc Phan Phát 
Sanh và cần phải tham khảo thông tin mà Tòa tham biện cung cấp cho, 
hay phải dựa vào nhân chứng và kể cả các bị can. 


Có một điều chắc chắn, năm 1908 Phan Phát Sanh hành nghề bói 
toán và phù thủy, và luôn cố gắng thuyết phục đám đông rằng ông có 
sức mạnh siêu nhiên, có xuất thân bí ẩn và hoàng gia. Ông thực sự 
được cảnh sát và Tòa tham biện lưu tâm kể từ sau tháng 4 năm 1911. 
Cha của bị can đã nộp hai biên nhận về khoản tiền phạt mà ông phải 
trả vào ngày 3 và 26 tháng 4 năm 1911 cho con trai ông, bị kết án về 
hành vi hành nghề bói toán và phù thủy bất hợp pháp. 


Sau vụ kết án này Phan Phát Sanh hành nghề tại Châu Đốc, nơi ông 


không chỉ tiếp tục công việc bói toán mà còn khởi đầu cho cái danh 
xưng lịch sử ấy, tròng lên mình miếng kim bội khắc chữ “Thừa kế nối 
nghiệp”. Từ năm 1908 đến năm 1911, chúng ta chỉ biết những gì ông ta 
muốn kể cho chúng ta và điều chúng ta biết từ hồ sơ Gilbert Chiếu. Vào 
năm 1908, khi Thẩm phán Điều tra ở Mỹ Tho ban lệnh bắt giữ tất cả 
các thành viên của cuộc mưu loạn Cường Để và con đường Nhật Bản 
đóng cửa đối với những cá nhân này, phần lớn họ chạy trốn qua Xiêm. 
Không nghỉ ngờ gì nữa theo gương này, Phan Phát Sanh đi theo, qua 
Châu Đốc, Hà Tiên và Kampot, một đoàn lữ hành những người ty nạn. 
Chắc chắn, ông đã ở Xiêm vì ông ta có những hình xăm chữ Xiêm trên 
tay, chân, suy cho cùng nó được nhận định là không thể hiểu nổi. Bản 
thân ông cũng thừa nhận từng ở đất nước này; nhưng ông chỉ có thể 
cư trú trước khi bị kết án, chứ không phải sau đó, như ông nói. Ông 
tuyên bố chỉ ở lại ba tháng vào năm 1910. Thời gian lưu trú này có lẽ 
lâu hơn, vì ở Xiêm La ông đã học được chữ Hoa, tiếng Hoa và Xiêm, 
phép thuật, phù phép, cách chế tác bùa, và (ông đã khẳng định thêm) 
chế tạo bom. Dường như một người tên Phan Châu Anh, con trai của 
Phan Thanh Giản, cựu Tổng đốc Vĩnh Long (người đã tự tử khi dâng 
các tỉnh cho Pháp), làm thầy giáo dạy ông chữ viết và bí thuật. Một 
người Xiêm già tên Papout dạy ông ta chế bom. 


Những thông tin được chính phủ cung cấp cho biết bị cáo trốn sang 
Xiêm La vào thời điểm vụ Gilbert Chiếu. Về cái tên mơ hồ Phan Châu 
Anh, một bản điều tra rất đầy đủ được thực hiện tại Vĩnh Long xác 
định rằng danh tính này không tồn tại và đã được bịa ra. Đó là tại Bakil 
(biên giới Xiêm trên sườn núi phía Xiêm của dãy núi Kampot), và hai cá 
nhân nêu trên đều là những bậc thầy của ông về mưu loạn và kích 
động chống Pháp. Những lời của Phan Phát Sanh không thể kiểm 
chứng, vì cả Phan Châu Anh và Papout đều đã chết. Vậy, người ta chỉ 
có thể biết được Phan Phát Sanh tính từ thời điểm hành trình bí ẩn của 
ông được Tòa tham biện để ý và qua các nhân chứng đáng tin cậy. 


Người ta có thể khẳng định việc qua lại không ngừng của nhân vật 


này. Vừa có người trông thấy ông ta ở một điểm này tại Nam kỳ thì lại 
có người khác thấy ông ở đầu kia. Kể từ khi ông làm quen với hai thủ 
lãnh Trí và Hiệp trong tháng 7 năm 1911, đến giai đoạn ông được tiếp 
đón bởi vợ chồng Nhiều, người đưa ông đến Battambang và sau đó đưa 
ông trở về Kampot; kể từ khi ông ta nhận từ tay một bà lão tự gọi mình 
là dì Trí, vào tháng 12 năm 1912, một cái mề-đay dùng để đeo như mặt 
dây chuyền, trên có khắc các chữ Phan-xích-Long, cũng là lúc ông ta 
nhận phù hiệu Hoàng Đế từ sứ giả của ủy ban, đồng thời nhận lấy 
định mệnh của mình, đến ngày 21 tháng 3, ngày ông rời Chợ Lớn, ngôi 
nhà của cuộc bạo động, để ẩn náu ở Phan Thiết, Phan Phát Sanh chính 
là “Hoàng Đế Phan Xích Long”, người đã chu du cùng một cơn sốt thực 
sự. Thật vậy, khi người ta tin rằng ông tá túc nhà vợ chồng Nhiều, 
hoặc ở Kampot hoặc Battambang, sự hiện diện của ông ở đó được báo 
cáo chắc chắn, thì lại có người thấy ông, vào tháng 9 năm 1912, tại 
phố Thuận Kiều, Chợ Lớn, trong cửa hàng nơi Đức Phật sống được thờ 
phượng. Ông được đón tiếp (các nhân chứng khẳng định) tôn kính như 
một chúa tể. Người ta nhận ra ông, vào tháng 10 năm 1912, trong một 
quán cà phê trên đường Bourdais°3 ở Sài Gòn, của Hương chủ Phước 
và con trai Hương văn Chí, nơi chỉ để biểu dương vị chúa tể mới. Cũng 
ở đó, ông được tôn thờ như một vị Hoàng Đế và nhiều nhân chứng cho 
chúng ta biết rằng, tại một yến tiệc bày ra nhằm vinh danh ông, ông tự 
đưa mình lên như một vị Phật trên bàn thờ, và buổi tối đó phải hạ cố 
tiếp nhận tỪ tay các cử tọa đóng góp 600$005“ rồi cho vào trong ví 
mình. Vài ngày trước, có tin báo cáo về việc ông hiện diện ở nhà 
Hương chủ Phước làng Long Hậu Tây: cũng là các cuộc biểu dương và 
tụ họp dân chúng tương tự. Người ta còn thấy ông, vào những tháng 
đầu năm 1913, ở Kampot, tuy nhiên sự hiện diện của ông tại nhà 
Trương Văn Phát, chắc chắn vào khoảng ngày 19, 20 và 21 tháng 3 vì 
có ba buổi lễ biểu dương được tổ chức vinh danh ông. Ngoài những 
lần xuất hiện đột ngột này, ông sống như một giả ẩn sĩ và trú ngụ ở 
Kampot hoặc Battambang. Một thời gian sau cuộc gặp gỡ với Hiệp và 
Trí, ông rời Châu Đốc và làm sư trên núi Kampot. Ông chữa bệnh và giả 


vờ làm phép lạ, thu hút sự chú ý của những người cả tin. Trong tháng 
11 hoặc tháng 12 năm 1911, vợ chồng Nhiều có một đứa con bị bệnh 
nên đi đón ông về nhà chữa bệnh. Ông đi theo đến Battambang ở, sống 
với họ, làm việc như một người phu trên cùng công trường với Nhiều; 
ở đó, rất lâu sau, vào khoảng tháng 8, tháng 9 năm 1912 thì gặp Trí và 
Hiệp. 

Ông không ngần ngại chấp nhận đề nghị của họ và chuyển giao lại 
cho họ những kế hoạch, mà dường như ông chưa quyết định hành 
động. Trí và Hiệp cùng ông trở lại Kampot và Hoàng Đế đưa ra cho họ 
những ý tưởng của mình. Ông tự cho mình có một sức mạnh siêu 
nhiên; chính niềm tin này sẽ lái cuộc bạo động sang chủ nghĩa thiên 
cảm cách mạng. Hiển nhiên, vụ việc ấy sẽ phải có gươm và bom; 
nhưng đó chỉ là thứ yếu. Với tư cách con của trời, ông có cả một học 
thuyết cả thần bí lẫn chiến tranh, được bộc lộ qua những quyển sách 
phép thuật tìm thấy nơi ông trú ngụ ở Phan Thiết, trong đó chỉ ra làm 
sao làm xuất hiện quân lính từ đất, dùng bùa phép biến mình vô hình 
trong cuộc chiến. Cũng được nhắc đến trong một tập phép thuật khác, 
rằng dưới tác động của lời cầu khấn kiên định, trời, đất, thần linh, các 
vị thánh và các vị bất tử có thể trù hoạch cuộc chiến, đó là Linh khí 
Trời Đất, những người chỉ huy đội quân đông vô kể lên đến 5.0 tỉ thiên 
binh, có thể giúp những người nổi dậy trong cuộc chiến; các thiên binh 
có thể biến thân hình sáu đầu của họ thành 1.000 lần 1.000 tay và 
1.000 lần 1.000 chân. Có tin đồn rằng bom sẽ được chế tạo theo các 
mô hình được Hoàng Đế cung cấp. Người ta ném bom khi cần; nhưng 
còn phải kèm theo quyền năng thượng giới, được cầu khấn đúng lúc, 
đủ để làm chúng nổ tung. Một trăm thanh gươm tạo ra để trấn an 
những người còn sợ hãi; nhưng phải trai giới, quấn áo trắng được diện 
trong ngày chiến đấu, bùa thì kể đeo người nuốt, tất cả sẽ có hiệu quả 
hơn nhiều so với tưởng tượng của con người; và cuộc bạo động phải 
thành công, do Sanh có căn cốt như thần thánh. Không phải là con 
riêng của vua Hàm Nghỉ? Và chúng ta có biết rằng tổ tiên của ông 
thuộc về triều Minh vĩ đại? 


Đồng thời với sự xuất hiện đột ngột của nhân vật Hoàng Đế mà 
chúng tôi đã báo cáo, khi đồng hành cùng Trí vào tháng 9, tại Sài Gòn, 
Tòa tham biện Cambodge đã nhận được yêu cầu từ Nguyễn Hữu Trí, 
xin phép dựng một ngôi chùa trên núi Kampot. Chùa này hữu ích ra sao 
đối với sự hình thành cuộc bạo động? Vào ngày đã ấn định, Phan Xích 
Long đã liên lạc với tổng bộ trú tại Chợ Lớn hoặc Sài Gòn, theo địa chỉ 
chúng tôi biết, và từ bây giờ những đường dây lớn của cuộc bạo động 
chắc chắn bị chặn lại giữa Hoàng Đế và tổng bộ. Kế hoạch này có thể 
gây ngạc nhiên bởi sự ngây thơ đơn giản của nó. Ném bom, vũ trang 
cho một trăm nông dân bằng gươm, triệu hồi một nghìn người không 
có vũ khí nào khác ngoài bùa phép; số còn lại, để mặc cho quyền năng 
thượng giới mà người ta đã khấn cầu can thiệp. Nhưng như được giải 
thích rất kỹ ở hồ sơ thẩm cứu, Nguyễn Thanh Sử, Đốc phủ sứ5 tại 
Hạt°° Chợ Lớn, những ý tưởng của Hoàng Đế, cũng như những dự 
đoán của Ngọ, là những chân lý được chấp nhận từ trước, từ khi các 
câu chuyện lịch sử chiến tranh Trung Hoa được dịch sang chữ Quốc 
ngữ, sách được tìm thấy ở khắp mọi nơi và thậm chí không thể bị cấm, 
vì đó là những huyền thoại Viễn Đông thời cổ đại. Người An Nam ở 
thôn quê, thành phố ngấu nghiến những quyển sách đầy những cuộc 
phiêu lưu kỳ diệu và các truyện hoang đường kỳ lạ. Đốc phủ Sử nói 
rằng ông ta biết có những người mua những cuốn sách loại này giá hơn 
150$00. Thật vậy luôn có chuyện về các Hoàng Đế lẫy lại vương quốc 
của họ và những nhà sư đã biến hình thành thần linh, các chiến binh 
nhận được sự giúp đỡ siêu nhiên từ thiên giới, những đội quân bỗng 
đâu hiện lên từ lòng đất. Trong bối cảnh này, không thể chối bỏ khả 
năng hùng biện và dẫn dắt đám đông của ông, Sanh rõ ràng đã hoạt 
động trên một nền vững chắc, được chuẩn bị. 


Như các thủ lãnh bạo động thừa nhận trong biên bản hỏi cung tóm 
tắt vào ngày 16 tháng 7, trình bày về nguồn gốc vụ việc, trước hết họ 
phải có tiền và có hai cách để có được nó. Cách thứ nhất, tổ chức 
những cuộc quyên góp cho một ngôi chùa, đặt chùa này ở Kampot, 


trước là vì nó ở xa và ít nhà hảo tâm nào có thể đi xem tiền của họ 
được sử dụng ra sao để xây dựng ngôi chùa, sau cũng bởi vì Kampot đã 
được truyền bá cách mạng và là nơi tốt mà các thành viên, khi lâm sự, 
có thể tìm một nơi tụ họp. Nếu các thành viên cuộc bạo động hoặc 
khách hành hương muốn đến Kampot để cầu nguyện cho sự thành công 
của công việc, sẽ có hai ngôi nhà tiếp đón họ: một, quản lý bởi nhà 
cách mạng Nguyễn Minh Ký, tức Ba Ký, do ủy ban đặt đứng đầu một 
cửa hàng, tất cả chỉ phí đó được trả bởi quỹ bạo động; nhà còn lại là 
do Nguyễn Văn Tám hay Tám Tám quản lý, trong đó có một số tiền 
400$00 được trao vào tháng 1 năm 1913 để mở một cửa hàng xe đạp ở 
một mặt tiền. Cách thứ hai, loan truyền những tin đồn khủng khiếp, 
công bố ngày tận thế sắp đến, những đảo lộn của trái đất, các con sông 
thay thế những ngọn núi và ngược lại, dịch tả với hàng triệu nạn nhân, 
đại bàng sọc đến nuốt và xé xác nạn nhân đến chết. Chỉ có những 
người theo học thuyết của Hoàng Đế mới được cứu, họ ăn chay, mặc 
quần áo trắng và mua bùa của ủy ban cách mạng57. Vai trò của một vị 
tiên tri vụ lợi được chuyển giao cho Hương trưởng Ngọ, Hương chủ 
Phước và Hai Trí; nhưng cuộc thẩm cứu cho thấy hầu như toàn bộ 
tuyên truyền do Hương trưởng Ngọ thực hiện. Và những người vợ của 
những nông dân bất hạnh, hốt hoảng trước những dự đoán của người 
này, đã đến phản ánh ở thẩm cứu, theo chỉ dẫn, rằng những dự báo tồi 
tệ của y đã gây ra cảnh nhà tan cửa nát cho họ, và buộc tội Hương 
trưởng Ngọ là tác giả chịu trách nhiệm về bất hạnh của họ, trước cả 
khi ông bị bắt. Không có gì xảy ra. Những giọt nước mắt những người 
vợ không thể làm động lòng những người đàn ông cầm chắc chiến 
thắng trong cuộc chiến chống Pháp qua lời tuyên truyền của Hương 
trưởng Ngọ. Trong số các thủ lãnh, Hiệp bị buộc tội giám sát xây dựng 
chùa Kampot; vì một tháng sau thỉnh cầu của Trí, giấy phép được Hội 
đồng Bộ trưởng Cambodge phê duyệt. Trong thời gian lưu trú ở 
Kampot, Trí và Hiệp luân phiên trọ ở nhà vợ chồng Nhiều, sau đó, vì họ 
không tin tưởng, họ ở nhà Minh Ký, người bán tạp hóa sẽ được nhắc 
lại ở phần sau. Việc qua lại không ngừng giữa Kampot và Sài Gòn-Chợ 


Lớn chỉ chấm dứt cho đến ngày 24 tháng 1 năm 1913. Đó là ngày mà 
một người phụ nữ không rõ danh tính, mạo xưng là đì của Hai Trí, đến 
nhà vợ chồng Nhiều, tìm Hoàng Đế Phan Xích Long, đưa cho ông chiếc 
mặt dây chuyền mà chúng tôi đã đề cập, trên đó vẽ những danh tự về 
triều đại ông trị vì. Trí không dám tự đến; ông không tin vợ chồng 
Nhiều, những người luôn tìm thấy nơi Phan Phát Sanh tức Lạc, cũng 
như trong những nghề khác nhau, những cơ hội tốt nhất để kiếm sống. 
Sau đó không có tiến triển gì thêm; ngày 29 tháng 1 năm 1913, Phan 
Phát Sanh rời Phnom-Penh bằng xe bưu điện để đến Sài Gòn. 


Triều đại của ông bắt đâu; chắc chắn, vì nguyên nhân hận thù người 
Pháp nên không ai trong số những người cưới ông đã và vẫn nghi ngờ 
nguồn gốc hoàng gia của ông. Cho dù ở trong nhà tù hay trên ngai vàng 
ở ngôi nhà đường Thuận Kiều, ông luôn coi mình là một nhân vật siêu 
nhiên. Nhưng những gì thú vị nhất cần nhớ là ông thừa nhận từng làm 
bồi trong một nhà hàng châu Âu ở Chợ Lớn, học làm cách mạng ở 
Xiêm, làm thầy pháp, thầy lang, tiên tri, thầy bói ở Kampot và Châu 
Đốc, cu li ở Battambang tại nhà chủ hãng Manoli, tự lừa dối bản thân 
và thuyết phục quần chúng rằng phải thực hiện cuộc đảo chánh và hy 
sinh khi cần để khôi phục vương quốc. Không nghi ngờ gì, ông ta được 
đảm bảo nhờ sự tiếp tay của một số cảnh sát bản xứ, vì nhân viên cảnh 
sát, em trai của Hai Trí, cũng là người trong cuộc mưu loạn; tuy nhiên 
ông phạm phải một vài khinh suất đáng tiếc khiến ông bị bắt ở Phan 
Thiết và làm nghĩa quân của ông phải lao đao. Thật vậy, chỉ cần đến 
đường Thuận Kiều, nơi cuộc bạo động vẫn còn cơ sở, (người của) 
chúng tôi nhận thấy các chức sắc vẫn lên thuyền của Hương trưởng 
Ngọ vào ngày 2 tháng 2, đi vào tận trong các chợ khác nhau, Tân An, 
Mỹ Tho, Cần Thơ cho đến ngày 3 tháng 3 năm 1913. Tính đến ngày 
này, Hương trưởng Ngọ đến các tỉnh Tân An và Gò Công để thuyết 
phục bạo động; và đó là Hương sư Tài, người đến để dựng lại vây 
cánh. Hoàng Đế vẫn đi trong cùng một thuyền vào khoảng thời gian từ 
ngày 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 1913. Mặc dù thuyền này, mang dáng 
về xa hoa, có vòm điêu khắc tinh tế bên ngoài, đặc biệt là bên trong, có 


thể phục vụ cho các cuộc phô trương của tân vương, bán bùa hộ mệnh 
và tuyên truyền chống Pháp cho những ai được phép tham gia một 
cách an toàn trong suốt những chuyến đi như vậy, và chắc chắn rằng 
những người cầm đầu đã đi xa khỏi Hoàng Đế lúc này còn ở Sài Gòn- 
Chợ Lớn, bởi vì có một cảnh sát thỉnh thoảng cảnh báo, một vài cuộc 
biểu dương ở đường Bourdais và Thuận Kiều đủ để khuấy động quần 
chúng và mang lại kinh phí cần thiết để thực hiện cuộc đảo chính đang 
được chuẩn bị. Phan Xích Long nhận trách nhiệm về toàn bộ thiết kế 
và thực hiện cuộc bạo động. Chúng ta có thể dễ dàng tin điều đó; bởi vì 
các việc thực tế đã bị bỏ qua và vai trò chính được dành cho những 
quyền lực siêu nhiên. 

Sự cuồng tín này của quần chúng An Nam rõ ràng một phần là do 
thầy phù thủy và phép thuật trong hội. Và bây giờ ta đã lý giải được tại 
sao cảnh sát luôn thu thập lẫn lộn thầy phù thủy với những thành viên 
hội kín và tại sao cũng trong các tài liệu về các hội này, bùa phép và 
sách về phép trừ quỷ thường xuyên được tìm thấy. Chúng tôi sẽ phân 
tích sau (xem Phần I, Chương IV) vai trò riêng của phép thuật trong hội 
kín. Bây giờ đã xác quyết được sự hiện diện của thầy phù thủy hay 
phép thuật trong hội kín, chúng ta hãy xem xét chính xác hơn vai trò 
của thầy phù thủy. 

Đôi khi, như đã nói, thầy phù thủy tự thành lập một hội kín, thuần 
túy quan tâm đến lợi nhuận vật chất. Bởi vì, khi ông ta hành nghề, 
phúc lợi sinh ra từ những khách hàng tìm đến gặp ông, đáp tạ việc bói 
toán của ông. Khi làm việc cho một hội kín, thầy phù thủy đảm bảo 
một danh mục khách hàng tương đối ổn định. 

Vì vậy, có lẽ không phải vì quá nhiều hội kín mời gọi mà là do lợi 
ích hiển nhiên của việc tham gia hội kín thúc đẩy ông làm vậy. Còn khi 
tự ông là người sáng lập, ông chỉ đơn giản cộng thêm vào lợi nhuận 
phù thủy khoản lợi nhuận mang lại từ vị trí thủ lãnh của một cơ sở 
như vậy, như sẽ được nêu ra ở nội dung sau (xem Phần II, Chương ]). 


Mặt khác, cần lưu ý, theo lý lịch tư pháp, thầy phù thủy của các hội 


kín có nguồn gốc đặc biệt; hoặc họ ngây thơ như Phan Phát Sanh, con 
của một nhân viên cảnh sát tự ám thị mình có sức mạnh ma thuật; 
hoặc họ là những phù thủy xoàng xĩnh không có khách hàng giàu có và 
sự nghèo khó đó thúc đẩy họ kiếm bữa ăn nhờ vào quyền lực họ có đối 
với thành viên tham gia hội kín và những quà tặng khác nhau mà thủ 
lãnh của một hội quyền lực có thể hưởng được. Thật vậy, Nguyễn 
Thành Đại dường như có thuyền riêng; Phan Thanh Lợi là một công 
nhân kho đạn đã mất việc và kiếm sống bằng cách khai thác sự mê tín 
mù quáng của nông dân Tân Phước; Lê Văn Khanh tức Tư Khanh không 
chỉ sống bằng việc thành lập các hội kín mà ông còn là phù thủy thực 
thụ; Nguyễn Ánh-Huê không phải chỉ là một phù thỦy nổi tiếng: ông 
cũng đồng thời phải làm nông. Ở Bình Sơn (Mỹ Tho), phù thủy Nguyễn 
Văn Mùi dường như cũng không giàu lắm, bởi vì các cuộc khám soát 
diễn ra trong căn nhà tranh nơi ông cư ngụ cho thấy cảnh sống tồi tàn 
và bốc mùi cùng quẫn. Nói tóm lại, có thể sớm kết luận rằng những 
phù thủy thành lập ra một hội kín, dẫn sâu vào đó, không chỉ bởi lợi 
ích tất nhiên, mà còn bởi sự khốn khổ rình rập. 


Khi không phải là người sáng lập và lãnh đạo, thầy phù thủy hiện 
diện trong hội kín như một thành phần trí tuệ. Thật vậy, đa số giai 
đoạn, người sáng lập là người có sáng kiến và năng lực, nhưng ít có tài 
năng trí tuệ (xem Phần II, Chương T). Ngược lại, thầy phù thủy đụng 
đến các sách phép thuật: vì vậy ông biết đọc. ông tạo ra bùa: vì vậy ông 
biết sử dụng bút lông. Bất kể ảnh hưởng ông mang lại cho hội bằng 
cách thực hiện phép thuật, vì ông xuất hiện cho đến nay như người có 
học vẫn tốt nhất của nhóm, lời ông phải là lời khuyên tốt. Đó là lý do 
tại sao ở làng Hòa Hưng (Sa Đéc), một nông dân chát phác, khi sáng lập 
ra hội kín, đã liên kết với tri thức của phù thủy Đậu. 

Cuối cùng, khi thầy phù thủy không được mời gọi hoặc không đích 
thân đến với một hội kín, thủ lãnh của hội này tự chịu trách nhiệm 
thực hiện phép thuật. Ở Thới Sơn (Mỹ Tho), Trần Văn Phong và Huỳnh 
Công Ý là hai nông dân hèn mọn lập ra một hội kín. Phong chịu trách 


nhiệm về lễ gia nhập và bùa phép, để cho Huỳnh Công Ý lo về quản trị. 
Trần Văn Phong làm như vậy ở Tháp Mười. Ông học được từ Năm 
Cường cách tự làm thủ lãnh một hội kín, làm thế nào để thực hiện 
những nghỉ lễ gia nhập và chế tác bùa ra sao: ông là thủ lãnh và là phù 
thủy trong hội của mình. Thường xuyên ở Mỹ Tho, Huỳnh Xuân Sanh 
cùng một lúc là người sáng lập, thủ lãnh và phù thủy của hội; khi ông 
muốn lập một chỉ nhánh ở Thới Sơn, ông ta Ủy nhiệm cả ba quyền lực 
của ông duy nhất cho Huỳnh Phát Đạt người có hành động đúng như 
ông, tự tiến hành nghi lễ gia nhập và tự chế tác bùa khi cần. Vì lợi 
nhuận tài chính là động lực mạnh mẽ đối với những người thành lập 
các hội kín nên sự vắng bóng của phù thủy ở trường hợp này có lẽ nên 
được lý giải từ khía cạnh kinh tế xã hội, hay sâu xa hơn nữa, đó là do 
trong một hội kín, bản thân người sáng lập hay thủ lãnh có lợi thế 
không phải chia sẻ, cả về ảnh hưởng lẫn tiền bạc, với một thầy phù 
thủy. 

Điều này cho thấy, một thầy phù thủy chuyên nghiệp có thể thiếu 
đối với một hội kín, nhưng những thực hành phép thuật vẫn buộc phải 
có. 

Do đó, phù thủy đến với hội kín của mình vì ông ta cần nó để sống, 
nhưng cũng được hội mời gọi vì nó cần ông ta hoặc cần phép thuật của 
ông ta. 


@~xz 
$ cóc . 4 
OX-C©⁄4 


Hình 1: Thầy phù thủy 


CHƯƠNG II 
Những biêu tượng tĩnh 


Thầy phù thủy mang phép thuật của mình vào hội kín qua việc phân 
phát các đạo bùa hộ mệnh, khắc ấn triện, may cờ và ban hành những 
sắc phong (brevet). 


Bùa hộ mệnh 


Trong tiếng An Nam thông tục là bùa. Thầy phù thủy chính là người 
chế tác bùa. 


Dân chúng An Nam rất mê tín dị đoan, không có việc lớn nào bắt 
đầu, không có quyết định nào được đưa ra mà không được thầy phù 
thủy xem bói. Chính vì vậy khi bị bắt giữ, lục soát trong người, cũng 
như khám xét nhà, cảnh sát luôn phát hiện ra nhiều bùa hộ mệnh. 


Nếu vì một việc liên quan đến chính bạn hay người thân bạn, thông 
lệ là đến thầy phù thủy xem bói, một hội kín mưu toan làm việc gì đòi 
hỏi tất cả thành viên tuân thủ đến mức độ mà phép thuật khi đó sẽ chỉ 
hướng đến một kết cục thuận lợi. Còn có lý do xác đáng nhất, khi hội 
kín quyết định một cuộc đột kích lúc đó các thành viên có thể phải liều 
mạng, quy ước là phải tuân theo tất cả những lời khuyên của thầy phù 
thủy và dựa hoàn toàn vào sự trợ giúp mà bùa phép mang lại. 


Có nhiều loại loại bùa hộ mệnh: (1) Loại được đốt cháy thành tro, 
hòa vào trà hoặc rượu để uống hoặc rải trong gió; (2) Loại khác để 
mang trong người; (3) Loại khác nữa để đặt trong nhà.58 


Nhưng trước khi giới thiệu từng loại một nhằm xác định chúng có 
thể được tìm thấy ở đâu và dùng cho việc gì, chúng ta không tránh khỏi 
ghi nhận rằng việc diễn dịch đôi khi không sáng rõ, lý do nằm ở chính 
cách biểu tượng của phép thuật, thậm chí trở nên hoàn toàn bất khả 
thi trong một số trường hợp, ví dụ, chữ tượng hình được dùng là một 


dấu hiệu phép thuật thuần túy, xa lạ với ngôn ngữ viết, hoặc có khi là 
một chữ giản lược mà người ngoài không thể rút ra bất kỳ ý nghĩa nào, 
kết quả nó là một chữ hay một loạt các chữ biến dạng mà có lẽ chỉ có 
nhờ may mắn mới khôi phục được. 


Lời giải thích của các bị cáo trong lúc thẩm vấn giúp xác định được 
việc sử dụng bùa, nhưng thường họ chỉ biết nó được sử dụng để làm gì 
mà không thể diễn giải được, vì hầu hết họ không biết đọc. Chỉ những 
phù thủy bị thẩm vấn mới có thể đưa ra một số chỉ dẫn chính xác hơn, 
mặc dù họ thường chỉ lặp lại những lời giải thích luôn vắn tắt trong 
cẩm nang phép thuật, những cái chúng tôi đã có trong tay và nhờ vậy 
mới có thể kiểm chứng được lời họ nói. 

Hơn nữa, đây không phải là nghiên cứu về phép thuật của bùa hộ 
mệnh mà là sự khảo sát xem làm thế nào phép thuật thông qua bùa hộ 
mệnh đã thâm nhập được vào các hội kín. 


1. Trong số những bùa hộ mệnh đốt ra tro hòa nước để uống, hoặc 
rải trong gió, cả trăm kiểu được tất cả thầy phù thủy dùng phổ biến và 
thường được giải thích trong tất cả cẩm nang phép thuật. Nó đáp Ứng 
các nhu cầu thông thường của cá nhân: bảo vệ chống lại một căn bệnh 
nào đó, và người ta cũng tin rằng nhờ vào nó mà họ được bảo hộ đặc 
biệt hơn hoặc sức khỏe và cuộc sống của họ được đảm bảo tốt hơn 
trong lúc đi xa. 


núi (sơn) 


núi (sơn) 


Hình 2: Bùa hộ mệnh làm tăng gấp đôi sức mạnh và lòng can đẫm 


Nếu buộc phải trình ra ở đây tất cả các loại bùa hộ mệnh được phát 
hiện trong các tài liệu về hội kín, thì cũng nhất thiết phải diễn dịch và 
bình luận tất cả các trang của bất kỳ cuốn cẩm nang phép thuật nào 
giúp trả lời vấn đề này. Tuy nhiên tại sao những bùa hộ mệnh như vậy 
được tìm thấy trong người mọi thành viên của hội kín? Vì lý do rất tự 


nhiên, trước khi là một thành viên hội kín họ còn là một con người 
hiện hữu, với những mong muốn và nhu cầu cá nhân thường không có 
bất kỳ liên quan gì với mục đích của hội kín. Thật vậy, các hội kín An 
Nam vì không có hội quán riêng nên các tài liệu lưu trữ xã hội nằm rải 
rác ở nhà các chức sắc khác nhau của hội. Tuy nhiên, các chức sắc này 
không nhất thiết phải tách biệt tại nhà họ những øì liên quan đến hội 
và những gì là của cá nhân. Vậy nếu một trong số các thành viên của 
ban chỉ đạo có ý định đi xa ngay trước thời điểm bị bắt giữ, thì việc 
trong nhà ông có lá bùa sẽ được ông nuốt lúc khởi hành chẳng có gì là 
sai. Vì vậy, chúng tôi đã tự loại bỏ khảo cứu tất cả các loại bùa có 
trong nhà một thành viên hội kín được giải thích là liên quan đến nhu 
cầu thiết yếu của sự tồn tại hằng ngày. 


Nhưng một số bùa chắc chắn phải được giữ lại vì chúng luôn được 
tìm thấy ở nhà tất cả các thành viên, mỗi cái trong một hoàn cảnh đặc 
biệt lúc hoạt động bí mật. 


Thầy phù thủy Nguyễn Văn Mùi (% 52) giải thích: “Ngày 12 tháng 
Giêng lịch An Nam (tức ngày 14 tháng 2 năm 1916), một người tên 
Đặng (đồng bị cáo) đến nhà hàng xóm, Hương trưởng Ho; không thấy 
ông ta ở nhà, Đặng đã đến nhà tôi; đưa cho tôi bốn hoặc năm lá bùa, 
ông ta nói đó là do người bà con của ông, thầy phù thủy Ba Mỷ5°, ra 
lệnh đốt thành tro và uống vào để trở nên bất khả xâm phạm.” Phải 
nhớ đây là cuộc tấn công vào Khám Lớn Sài Gòn diễn ra lúc 3 giờ sáng 
ngày 15 tháng 2 năm 1916, thầy phù thủy Mùi ở Thủ Dầu Một đã đưa 
đến kênh Tàu Hủ ([arroyo chỉnois)59 một số lớn thuyền giấu vũ khí 
được ngụy trang bằng lá chuối. 


Mùi tiếp tục: “Những bùa này, thầy Ba Mỷ đã phân phát cho các đồ 
đẳng. Một trong số bùa (xem Hình 2) chỉ cần đơn giản nuốt vào để tăng 
gấp đôi sức mạnh và Jòng can đảm. Hai cái khác (xem Hình 3 và 4), cái 
đầu tiên được đốt, lấy tro hòa với rượu, uống hết, sẽ cho người uống 
thêm sức mạnh, lòng can đảm và sự thành công; cái thứ hai bảo vệ 
người yếu tinh thần. Cái cuối cùng (xem Hình 5), để phòng bệnh dịch, 


được đốt và tro ném ra gió ở trước nhà.” 


Có thể giải thích dễ dàng rằng một bộ sưu tập đáng kể các bùa hộ 
mệnh này không thể thấy trong các cuộc khám soát tại Nam kỳ năm 
1916; các cuộc khám soát đã diễn ra sau một loạt vụ bạo động mà các 
bị cáo tham gia, họ đều đã uống bùa hộ mệnh từ lâu, hoặc nuốt nó, 
hoặc đốt cháy, hủy thành tro và sau đó uống hòa với rượu; hoặc ném, 
rải trong gió. Vậy, các hội kín, vì bảo vệ tập thể, đã sử dụng chúng. 


Hoàng Đế rời đi 
5 mặt trời 
5 Vòng cung 


Xuất vương 
nhựt cung 


3 núi 
3 am 
3 núi 


Hình 3: Bùa hộ mệnh trao sức mạnh, lòng can đằm và sự thành công cho người 
đeo 


* 


_ 
\Ý 


Hình 4: Bùa hộ mệnh dùng để xua đuổi những linh hồn xấu (Dịch nghĩa đoạn 
trên: Thừa lệnh ban phước của Thái Thượng Lão Quân, ta lập lá bùa này để xua 
đuổi những linh hồn xấu xa.) 


Bệnh địch Thời Thiên 


Saác 
` d Lnh 

Sơn 

Thần 
Được thần 
Núi chữa trị 

Sở 

Trị 


Hình 5: Bùa hộ mệnh giúp phòng chống bệnh dịch. 


2. Bùa hộ mệnh đeo trên người có số kiểu bùa gần như vô kể. Điều 
này được công nhận. Nó không những chỉ dùng toàn thân, kiểu như 
bùa đốt tro hòa uống, mà còn dùng chăm sóc tại chỗ. Hiệu quả của nó 
giống như cái mà y học gọi là điều trị bệnh tại chỗ: khi một phần của 
cơ thể bị bệnh hoặc cần được bảo vệ chống lại bệnh, một lá bùa chữa 


hoặc phòng bệnh, được dán lên bộ phận bị bệnh hoặc cần bảo vệ. Tuy 
nhiên rải rác trong các tài liệu về hội kín, có thể tìm thấy tất cả các loại 
bùa hộ mệnh được mang trên cơ thể (và một cách tự nhiên, mỗi thành 
viên xin thầy phù thủy đáp ứng nhu cầu riêng), một số bùa hộ mệnh 
dường như được dùng theo cách đặc biệt hơn. 


sắc Lịnh 


Hình 6: Bùa bằng gỗ 


Tất cả những lá bùa là những trang bị (xem các hình 6-13) được tìm 
thấy trên những người bị thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt giữ, vào 
sáng ngày 15 tháng 2, sau cuộc tấn công vào Khám Lớn Sài Gòn. 

Loại đầu tiên, đôi khi bằng gỗ hoặc giấy, đeo trên bụng, cột bằng 
dây quanh thắt lưng. Nó thực sự được dùng để bảo vệ phần cơ thể 
chiến đấu (xem Hình 6). 


Loại bùa tiếp theo (xem Hình 7) là một mảnh vải xa-tanh kích thước 
0,20x0,10, trên có in một hình màu đỏ bí hiểm xen kẽ các chữ tượng 
hình dường như vô nghĩa. Bùa được đeo trên ngực, bên dưới lần áo 
thứ nhất và trên lần áo thứ hai, được gắn bằng hai cây ghim trên và 
dưới. Bùa đã được tìm thấy trên người Nguyễn Văn Hườn, cùng với 
Nguyễn Hữu Trí, là đầu đẳng của những băng nhóm đã tấn công Khám 
Lớn Sài Gòn vào sáng 15 tháng 251. 


N__/ 
Tháng thứ chín 


Hình 7: Bùa vải 


Hình 7:Bùa vải. 


1 tôi 
EA/ Tonnerre 


RKửmn 0r 
Mfde (lrnự hồa arbr® &&u Í@u 
thủ terre 


tị — vE\ 


Xơn Ð montagne 


Hình 8: Bùa hộ mệnh dùng trong tình huống chiến tranh 


Bùa ở Hình 8 cũng được tìm thấy trên những người bị thương trong 
vụ Khám Lớn Sài Gòn. Họ dùng dây buộc nó vào cổ tay. 


Không ngoại lệ, bùa hộ mệnh ở Hình 9 được tìm thấy ở tất cả 
những người bị giết, bị thương hoặc bị bắt giữ sau cuộc tấn công thất 
bại vào Khám Lớn Sài Gòn: họ gắn nó trên ngực. Các chữ tượng hình 
liệt kê ngũ hành và ở giữa là hình lục phương. Bản thân nó không có 
nghĩa gì và người ta không thấy nó trong cẩm nang phép thuật nàoô92 
hoặc trong các loại bùa hộ mệnh thường gặp ở Á châu53 nhưng Giran6+ 
cho biết, “tôi muốn nói về một loại văn tự đặc biệt mà người ta gọi là 
thư, viết trong không khí; người ta dùng một que lửa vạch trong không 
khí những chữ hoặc dấu hiệu có ý nghĩa liên quan đến mục đích được 
trù định. Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất là cái được gọi là Tứ 
trung ngũ hành, bốn đường dọc, năm dòng ngang, ghép thành một loại 


lưới chống thoát đi linh khí”. Trên những lá bùa mà chúng tôi có trong 
tay có rất nhiều chỉ tiết, nhưng liệu rằng người mang bùa hộ mệnh trên 
ngực có thể tránh được thương tích lúc chiến đấu chăng? 


Hình 9: Bùa hộ mệnh giúp bảo vệ người đeo khỏi bị thương trong lúc chiến đấu 

Bùa hộ mệnh ở các Hình 10,11,12 và 13 được đeo quanh cổ, dây đeo 
là một sợi dây màu đỏ, được tìm thấy trên những người đã tham gia 
cuộc bạo động ở Khám Lớn. Vậy đó là những bùa hộ mệnh dùng trong 
chiến tranh, tuy nhiên có lẽ cũng khá mạo hiểm khi thử nghiệm nhằm 
xác định mục đích chính xác. 


` .An x sở 
clẾ SẾN Kẻ x 
#8 lá lật "l4 gi 
'3 sb 4 liữ_ 2 sế Ï 
Ẹ 
“é hà 3| Et 2 {20 đả xử ˆ 
4 9 { #/Ê?⁄!⁄Al2! | 4 ƒ { 
"He. L kƯNG: 


Tế nước sa mG *» 
tem 


Hình 10, 11: Bùa hộ thể 

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của bùa trong hội kín. Hội kín 
vốn đĩ không phải do thầy phù thủy điểu khiển, nó cũng không do một 
sự kết hợp vô trật tự các cá nhân mà hình thành nên, mà là một tập 
thể. Toàn bộ tập thể này có những nhu cầu phép thuật giống như một 
cá nhân đơn lẻ. Phù thủy đáp ứng những nhu cầu này một cách hiệu 
nghiệm, không phải trên khái niệm hội trừu tượng, mà là hiệu nghiệm 
đồng nhất trên mỗi cá nhân cấu thành hội. 


ph? yg 

F AI 
Lư 

Thự .e Nội 

8 A# TR.— 


7^ 


Hình 12: Bùa hộ thể 


Hình 13: Bùa hộ thể 


vời ~-~——~—-—— 


xé | ` 
EÍ = Núi (8Øn) 
pDj Ruộng tĐiến› 
==/ 
Kim 
Thổ + 
+ 
s¿ #© 


Mộc Hỏa Thủy 


Hình 14: Bùa bằng gỗ đặt trong nhà 


Hình 14: Bùa bằng gỗ đặt trong nhà 


3. Bùa hộ mệnh đặt trong nhà được sử dụng nhiều nhất trong hội 
kín, vì nó có thể đóng vai trò như một phương cách nhận biết, không 
phải chỉ thầy phù thủy có quyền sửa đổi những chỉ tiết nhỏ nhặt nhất 
của bùa hộ mệnh, ngay đến thành viên có thể có một cách độc đáo để 
đặt nó trong nhà mình hoặc bố trí thành nhóm nhiều bùa hộ mệnh 
(xem Hình 14 và 15). 


Ấn 

Bùa thường được làm bằng giấy màu vàng, đỏ hoặc trắng, hoặc 
bằng các loại vải khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy ít nhất hai 
chiếc được làm bằng gỗ, và những quyển sách phép thuật thường nói 
về những chiếc bùa được khắc trên gỗ đào: đào văn. Như vậy thầy phù 
thủy không chỉ thạo dùng bút lông, mà còn cả đục nguội. Trên danh 
nghĩa này, ông là người chế tác tất cả mẫu ấn sử dụng trong hội kín. 
Nhưng tại sao các hội kín nhất thiết phải sử dụng ấn? 


Về điều này, có lẽ chúng ta có thể lý giải được thông qua khía cạnh 
hợp lý và khía cạnh chủng tộc. Có hai tài liệu của hội kín được phân 
phát, một ở Biên Hòa, và một ở Châu Đốc. Nếu hai con dấu chứng thực 
giống hệt nhau, thì hai hội đã đóng dấu hoặc là chỉ nhánh của nhau 
hoặc là những phân hội của một hội lớn hơn. Như vậy, ấn là một cách 
nhận biết và cũng là một yếu tố kết nối. 


Mặt khác, trong các thiết chế An Nam xưa55, ấn là một biểu tượng 
tôn kính cho sự phong hàm: của Vua trong hội đồng hương chức ở làng 
bé nhỏ nhất, nghèo khó, không có ấn triện riêng và được giữ khư khư 
chứng thực xuất thân của họ và thứ cấp của bậc thang hành chánh. 


Tình yêu đối với ấn là như vậy, ngay cả ngày nay, ở người An Nam 
nhiều nhà buôn vẫn sử dụng ấn triện riêng, không phải những ấn triện 
mang tên và địa chỉ của nhà và có tiện ích thiết thực, nhưng là biểu 
tượng ấn, những hình ảnh tượng trưng của cây cối hoặc động vật, 
hoặc thậm chí cả những châm ngôn triết học. Ấn, đánh dấu cho chức 
phận của bang hội hoặc các tiệm, được xem là một món rất quý nên 
phải luôn được cất giữ cẩn thận, được sử dụng với một sự long trọng 
nhất định và có lẽ làm vật tín tạo sự tin tưởng cho người khác nhiều 
hơn là cho chính mình (xem Hình 16, 17 và 18). 


Phong 


3 
-Ð 


xe sY 


Hộ Phong 


Hình 17: Ấn kinh doanh 


Hủy An Quảng Thành Hình 18: Ấn kinh doanh 
(tên một cửa hiệu) 


Hình 16, 17, 18: Ấn kinh doanh 


Chơn Pháp 


Hình 20 
22 ` 
at ‡ v 
Phước Tâm 


Tâm văn phước Điển 
M Hưởng đến ý nguyện tốt 
3, hạnh phúc vá giau cẻ 
Hành 21 
văn 
h l 
Eã | Hạ Thượng 
IEik-3 se 
Thượng thiện hạ vân Y 


R HT Thiện 
Trên có người thiện, 
dưỏi cỏ mây 


Hình 19 - 22: Con dấu biếu trưng 


Hình 19-22: Con dấu biểu trưng 
Vậy, thầy phù thủy được cắt cử, toàn bộ nhờ vào kỹ năng thủ công, 
nhờ vào việc chế tác ấn, hơn nữa còn được bảo chứng bởi quyền năng 
phép thuật của mình. Nếu trên thực tế các ấn của hội kín đôi khi chỉ là 
những dấu hiệu đơn giản dùng cho việc xác thực những văn bản của 


hội (lúc này thầy phù thủy làm công việc như một thợ khắc chữ đơn 
thuần, do vậy bất kỳ thợ khắc chuyên nghiệp, người ngoài hay thành 
viên nào cũng có thể làm thay việc này cho ông ta), thì số lượng ấn lớn 
nhất phát hiện được qua các cuộc khám soát nhà dường như mang một 
giá trị sử dụng khác, vả ở một số loại là thuần túy hành chánh. Thường 
thì trên ấn khắc những ký tự phép thuật nghiêm ngặt. Đôi khi gồm cả 
những chữ quá cổ, mang những nghĩa mà người đương thời không còn 
hiểu được nữa, đến mức những chữ này đã trở thành một dạng biểu 
tượng. Sau cùng, trong trường hợp khác, có những ấn không được sử 
dụng để chứng thực những giấy tờ hành chánh khác của hội; đó là 
những bản khắc rất đặc biệt dùng để sao in bùa trên giấy hoặc vải. Để 
làm khuôn rập này, phù thủy phải thực hành những nghỉ lễ như những 
người đứng chủ tế luyện một chiếc bùa hộ mệnh với bút lông. 


Đó là lý do tại sao thầy phù thủy là người chế tác ấn thực thụ ở hội 
kín. Và như thế ấn trở thành vật phép thuật trong tất cả hội kín. 


Đôi khi đó là những con dấu mang hình thức biểu tượng (xem Hình 
19, 20, 21 và 22). 


Và đôi khi những chữ được khắc trên ấn đã tự nhiên bị biến dạng 
đến mức, trừ khi được những người am hiểu giải thích cho biết những 
thay đổi nào đã làm nên sự biến dạng và nghĩa của những biến dạng 
này, còn thì các học giả đều xem việc đọc hiểu chúng là bất khả thi 
(Hình 23, 24 và 25). 


, 


Hinh 23: Án mắt 


Hình 25: Ấn mắt 


Hình 23 24 25 
Cờ 


Các lá cờ của hội kín ở An Nam không phải là những lá cờ vĩnh cửu. 
Nó hoàn toàn không như những lá cờ trong một hội hợp xướng, âm 
nhạc hay tương tế ở Pháp buổi đương thời, hoặc như những cờ hiệu 
của nghiệp đoàn nghề nghiệp thời Trung cổ. Ở đây cờ là đại diện của 


hội, nó là biểu tượng cho các hội viên, là biểu trưng để phân biệt với 
những người không phải hội viên. 

Ở An Nam, hội kín không có cờ riêng; khi thành lập, hội không chọn 
một lá cờ làm biểu tượng hoặc biểu trưng, và nó bị phá hủy hoặc lưu 
giữ trong kho khi hội tan rã. 


Vả lại, thực tế hội cũng muốn giữ bí mật, có lẽ biết tự chọn một 
biểu trưng để phân định bản thân với người ngoài. 


Mặt khác, điều này có thể đã được nhận thấy hoặc sẽ được xác minh 
(xem dưới đây, Phần I, Chương IV) rằng khuynh hướng của các hội kín 
An Nam ít chuyên biệt hóa các biểu tượng như cách dùng chuyên biệt 
về biểu tượng thường thấy của phép thuật trong nước. Người ta nói 
rằng nhiệm vụ của biểu tượng là để đảm bảo bí mật và bảo vệ các 
thành viên khỏi sự tò mò của người ngoài, để sử dụng biểu tượng 
thường xuyên nhất, phải biết thu hút sự chú ý của người thờ ơ hoặc 
tập trung cảnh giác kẻ thù. Do đó, có lẽ không hợp lý, và bộc lộ sự bất 
cẩn của chính hội, khi chọn một lá cờ mà ý nghĩa biểu đạt của nó sẽ 
mất đi khi bị phát hiện hoặc bị đánh cắp. 


Tuy nhiên cờ giữ một vai trò nhất định trong các hội kín. Trong biến 
loạn ở Nam kỳ năm 1916, một số lá cờ thu được rõ là giống nhau trên 
những vùng khác nhau của lãnh thổ. Mặt khác, người ta thấy (xem 
“Dẫn nhập”, trang 19) Đề Thám gửi cờ tới cho một hội kín bắt đầu 
hoạt động. Cuối cùng, năm 1913, Phan Phát Sanh, bằng cách bao quanh 
ngai vàng cờ may bằng loại lụa đặc biệt chất lượng, đã thu về sự 
ngưỡng mộ của các tín đồ. 

Vậy có những lá cờ trong các hội kín. Nhưng cần lưu ý rằng chúng 
chỉ xuất hiện khi hội kín bắt đầu khởi nghĩa. Nói cách khác, lá cờ có ý 
nghĩa chính yếu về mặt quân sự. Nó quân sự hóa hội kín. 

Chính với ý nghĩ này Đề Thám đã tặng một lá cờ cho một hội kín sắp 
trở thành một tổ chức bạo động. Cùng một ý nghĩ, Hoàng Đế tương lai 
Phan Xích Long trưng lá cờ như một dấu hiệu tập hợp cho những 


ình 26) 


` 


'ˆ 
= 
Ø 

»% 


ông 


^ 


ập đội ngũ của 


ia nh 


Ï sắp g 


ngườ 


Hình 26: Cờ biểu trưng riêng của Phan Xích Long 


`... 
SÁT ẤP bài Mey T 2 
90 F To „ 
F SE. ;aw‡ Vi 
ẤY+- (# £„.mt„ (2 — - ŸnÃ SA, 
| s.: k gi 
^ Ÿ 
xŸ .. 
s3 
2p ` 
S1 he ca TU 
.. 4ệ š 
“” . 
À „ 
= ki 
14 
LÊ 
+ 
Ệ 
3 
LÁ. lệ 
#4 


Áo ÁP 
CC 
éN 
4, 
v 
uc Tá /42 2 Ủng lv c——— 


@) li 
L. - ý 


Hình 27: Cờ hiệu khởi nghĩa năm 1916 ở Nam Kỳ. 


Một vài loại cờ cá nhân, như cửa Đề Thám hay Phan Xích Long, có 
lẽ không có vị trí ở đây, vì nó không có bất kỳ ký tự phép thuật nào; 


nhưng chúng ta phải nhớ cờ được tìm thấy tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Mỹ 
Tho, Bến Tre, Tây Ninh, ở khía cạnh làm tín hiệu tập hợp cho các nhóm 
khác nhau, lại là những lá cờ rất đặc trưng (xem Hình 27). Đôi khi nó 
là một miếng vải (lụa, sợi hoặc bông) không có kích thước cụ thể. Các 
mẫu cờ thu được khi lục soát có màu trắng. Đôi khi chỉ là tờ giấy mỏng 
màu vàng không theo kích thước cố định. Trong cả hai trường hợp, với 
chu sa, và bằng bút lông vẽ ra lá bùa thuần khiết và đơn giản, vẽ đè lên 
hai lá cờ. Ở mỗi bên, phải và trái, hai chữ rất đặc biệt chỉ rõ khuynh 
hướng cách mạng của lá cờ hơn là khía cạnh phép thuật: “Danh xưng 
Mã-Văn: sắc, lịnh”57. Dọc theo lá cờ bên phải 13 chữ ghi ngày tháng 
không liên quan đến chủ đề của chúng ta. Điều được ghi nhận ở đây, 
trong trường hợp này, đơn giản lá cờ là một lá bùa lớn, được vẽ đè lên 
hai lá cờ biểu tượng. 


Kết quả là, người ta đã tạo ra cho lá cờ một đặc tính phép thuật. Đó 
là một đạo bùa lớn, không uống được, không để trong quần áo, không 
đặt trong nhà. Đây là chiếc bùa chung cho một nhóm người ra trận. 


Vậy nó đại diện cho cái gì trong bộ máy phép thuật? Chỉ cần so sánh 
nó với lá bùa số 6 và lá bùa số 9, thật dễ dàng thấy đó là để bảo vệ một 
nhóm người xung trận. Do đó, lá cờ là một loại bùa bảo vệ đơn giản, 
và với danh nghĩa này, việc làm cờ lại trở về tay phù thủy của hội kín. 

Sắc phong 


Người phù thủy có vai trò thứ tư và cuối cùng trong hội kín: ông ta 
làm các sắc phong chức vụ. Nhưng vai trò này, nếu có thể phân cho 
thầy phù thủy, không chỉ dành riêng cho ông ta. Nó không có gì mang 
tính phép thuật. Nó bao gồm việc thảo sắc phong. Bản viết này là tác 
phẩm của phù thủy, trong một số hội kín, chỈ đơn giản bởi vì các thành 
viên và thủ lãnh của chính ông đôi khi mù chữ và chỈ có ông biết viết. 
Chính vì ông biết chữ nên ông viết sắc phong, chứ không phải vì ông là 
một phù thủy. Một nhà sư cũng thảo được các bản viết này tốt như 
một phù thủy, cũng như tất cả thủ lãnh của hội kín hoặc tất cả thành 
viên nào biết viết. Do đó, chúng tôi chỉ ghi lại sự kiện, như chúng tôi sẽ 


làm khi nghiên cứu về vai trò của nhà sư trong hội kín, còn thì sẽ hợp 
lý hơn khi để dành trình bày sau các sắc phong của hội kín (xem Phần 
II, Chương II). 


Sắc phong, cờ, ấn và bùa hộ mệnh, đó là sự đóng góp của phù thủy 
cho hội kín. 


Tuy nhiên, tất cả những vật này không được làm đặc biệt thành các 
mẫu riêng cho một hội kín nào. 


Thật vậy, thầy phù thủy của hội kín không phải là một loại phù 
thủy riêng biệt, ngược lại, trong hội kín, thầy phù thủy vẫn hành nghề 
của mình giống như trong đời sống bình thường. 


Mặt khác, việc so sánh các biểu tượng được giải thích và các nhận 
xét có trong những cuốn sách phép thuật thường dùng đều chỉ ra rằng 
không những giữa chúng không có bất kỳ khác biệt cụ thể nào, mà 
thậm chí hội kín còn mượn một số nghi lễ phép thuật thường dùng 
nhất69, 


Cũng như khi khai báo hoặc bị thẩm vấn, những người An Nam bị 
buộc tội gia nhập hội kín khẳng định rằng hội kín không có các biểu 
tượng riêng, khẳng định này chỉ xác minh những gì mà bản thân sự 
kiện đã chứng tổ và điều mà những sự việc và con người đã mong là 
hợp lý. 


CHƯƠNG II 
c- ^ 
Biều tượng động 


Tất cả các biểu tượng vừa được khảo sát ở trên, thuộc loại biểu 
tượng tĩnh và kết hợp một vài loại phép thuật trong hội kín. 


Sự kết hợp này tốt đến mức người ta có thể tự hỏi liệu hội kín có lợi 
ích gì khi mời một phù thủy thực thụ đến hội với tư cách là người bói 
toán số một. Cũng như mỗi thành viên phải nhờ đến thầy phù thủy khi 
có một quyết định? Ví dụ, hội sắp sửa tiến hành một chiến dịch: mỗi 
thành viên, không được chỉ rõ chủ đích của việc bói toán, sẽ tìm đến 
thầy phù thủy phù hợp nhất để xin bùa hộ mệnh bảo vệ bản thân lúc 
chiến đấu. Tất cả thành viên đều tiếp nhận bùa hộ mệnh vào ngày đã 
định; vì vậy có vẻ như vô ích khi có một phù thủy trong hội kín, vì 
phép thuật của hội kín bị chuyển xuống thành phép thuật thông 
thường. 


Nhưng ngay lập tức người ta nhận ra rằng việc thầy phù thủy bói 
toán cho từng cá nhân có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thực vậy, 
hãy hình dung một ngôi làng An Nam với khoảng một trăm người, nếu 
trong một làng có hai hoặc ba phù thủy hành nghề và bỗng đâu có đông 
người đổ xô đến xin bùa bảo vệ trong chiến đấu, không cần phải quá 
sắc sảo một người làng cũng đoán được rằng có một nhóm cá nhân nào 
đó đang lên kế hoạch đảo chánh. Và sự bí mật, điều phải được bảo 
đảm chắc chắn nhất cho các hội kín ở đất An Nam, có thể dễ dàng bị 
bại lộ. 


Mặt khác, số đông thành viên là những người hèn mọn và đôi khi 
ngây thơ (xem dưới đây Phần II, Chương I); không nghỉ ngờ gì nữa 
thầy phù thủy thường nhanh chóng biết được chủ định của bùa được 
xin, và bí mật của hội cũng bị phá vỡ. 


Do đó, hội kín hoạt động thuận lợi hơn ngay khi có một thầy phù 
thủy trong nội bộ: miễn là biểu tượng tĩnh còn cần thiết, thấy phù thủy 
chắc chắn vẫn giữ được sự tín nhiệm. 


Nhưng hội không chỉ dùng mỗi biểu tượng tĩnh, hội còn dùng các 
biểu tượng đến đây được gọi là biểu tượng động; song chúng còn chưa 
được định nghĩa gì thêm. Chúng ta sẽ thấy thầy phù thủy ban thêm cho 
hội những biểu tượng động này dựa vào kiến thức phép thuật của 
mình. 


Các biểu tượng tĩnh gắn kết thuần túy và đơn giản hội kín với phép 
thuật truyền thống; bởi ngay điều này không tạo bất kỳ sự khác biệt 
nào giữa đám đông thường dân và thành viên của hội kín. Khi người ta 
tự cho phép đặt những đạo bùa bảo vệ ở nơi cư ngụ, với xếp đặt có 
chút đặc biệt (và với bao nhiêu sự e ngại vẫn còn!). Do đó những biểu 
tượng tĩnh này không được tạo ra để phân cách một hội kín trong xã 
hội An Nam. 


Từ đó sự cần thiết của biểu tượng, cho phép thành viên nhận ra 
nhau, sẽ tạo ra ở họ đầu tiên là tình cảm gắn kết, tách bạch với phần 
xã hội con người còn lại, sau đó là tình cảm của một hội kín, có nghĩa 
là một hội mà sự tồn tại của nó chỉ được nhận thấy bởi những người 
tạo nên nó. Nói cách khác, nếu hội kín cần tiến hành phép thuật, hội 
cũng cần những thực hành độc đáo, chuyên biệt hóa, bao gồm hai khái 
niệm tồn tại xã hội và bí mật mà nó vẫn còn thiếu. 

Dù vậy, những thực hành này, để có hiệu quả, phải đáp ứng hai 
điều kiện thiết yếu: phải được nhận biết ngay bởi các thành viên để họ 
có thể tự nhận ra nhau (dấu hiệu gắn kết xã hội); nhưng cũng chỉ riêng 
họ nhận ra, để loại trừ tất cả người ngoài (dấu hiệu bí mật). 


Một cách hợp lý, hội kín phải cầu đến các vật biểu trưng đã trở 
thành một phần lề lối nhất định của hội, vốn được định qua sự biểu 
tượng hóa phép thuật mà chính hội từng cầu lên. Thật vậy, cần phải 
dùng một vật thông dụng làm biểu tượng, để không gợi lên sự nghi ngờ 


của người ngoài, gán cho nó một nghĩa khác thường, miễn là nghĩa đó 
được thỏa thuận giữa các thành viên. 

Tuy nhiên, ở đây có một điều trở ngại: vì vật đó xét về bản chất phải 
thông dụng, nó có thể dùng được cho người ngoài cũng như thành 
viên. Bây giờ, giả sử vật nói trên ở trong tay của một người ngoài, vật 
này không phải là một biểu tượng, nhưng thành viên tưởng rằng nó ở 
trong tay một thành viên, và tự bộc lộ mình, như vậy anh ta sẽ tiết lộ 
bí mật của hội. Do đó nhất thiết các vật làm biểu tượng được chọn 
không được gây lầm lẫn. 


Đó là lý do tại sao hội kín, chọn một vật như biểu tượng cho tất cả 
các thành viên, biểu tượng hóa ngay những vận động của vật, để tránh 
những sai sót trong việc biểu đạt. Ví dụ, một tách trà. Giữa các thành 
viên có thể ngầm hiểu với nhau là khi một người ghé vào nhà của một 
người khác hồi xin một tách trà, thì có nghĩa là người làm khách có 
một việc cần hỏi. Quả thực, tập tục hiếu khách của người An Nam thể 
hiện qua việc gia chủ phải mời trà tất cả khách. Vậy không có gì ngạc 
nhiên khi vào nhà một ai đó, tôi tự xin một tách trà ngay cả khi chủ 
nhà chưa đưa ra mời tôi. Nhưng một lần nữa, ở đây cũng có thể có sự 
lầm lẫn. Thay vì là một thành viên của hội kín, tôi có thể là một người 
thường, tôi thấy khát, bước vào ngôi nhà đầu tiên, lịch sự xin một tách 
trà. Chính vì vậy hội kín sẽ đặc biệt hóa biểu tượng để chỉ có thành 
viên nhận biết ý nghĩa của việc xin tách trà, đó là úp cốc xuống sau khi 
uống xong. Cử chỉ này không có trong thói quen của người An Nam, 
đôi khi không bị coi là một lỗi nghiêm trọng, rất ít khi làm cho người 
bình thường chú ý; chắc chắn rằng nó sẽ được chủ nhà hiểu, nếu họ là 
một trong những thành viên. 

Đây là cách mà các hội kín tạo ra biểu tượng hoàn toàn bằng cử chỉ. 
Đây là những gì chúng ta đã gọi là các biểu tượng động, một thuật ngữ 
khá là tổng quát. 

Vì lẽ này, biểu tượng động không đơn giản chỉ là các cử chỉ. Nó còn 
biểu hiện trong cách thể hiện cá nhân (trang phục và thái độ), cách bài 


trí trong những bối cảnh nhất định (nhà ở, vườn, thuyền...). 


Tuy nhiên, trước khi trình bày các biểu tượng động khác nhau, cũng 
nên giải thích tại sao chúng được định vị có liên quan đến phép thuật 
trong các hội kín ở An Nam. Cũng giống như các biểu tượng tĩnh, 
không phải hoàn toàn chỉ là phép thuật, chúng phải có thiết kế hay 
nguồn gốc, chí ít đối với thầy phù thủy. 

Thật thế, trước hết hãy xem rằng thầy phù thủy thường là thành 
phần có học của hội kín. Vậy, đây là những vấn đề đáng quan tâm: sự 
nhận biết giữa các thành viên và việc bảo vệ bí mật. Lễ tự nhiên là 
người ta tìm đến với người cung cấp được sự bảo đảm khôn ngoan, 
khoa học nhất. Điều này sẽ tránh những sai lầm có thể gây nguy hiểm 
cho toàn thể hội. 


Nhưng thầy phù thủy không chỉ đại diện cho khoa học®9 trong hội. 
Nó đại diện cho một khoa học huyền bí, khoa học phép thuật, khoa học 
thiết yếu bí mật, cả về nguồn gốc, phương pháp và mục đích. Quả 
thực, vấn đề là làm sao cho các thành viên nhận biết nhau một cách bí 
mật trong số những thường dân đôi khi thờ ơ, nhưng cũng thường đố 
ky và ác ý. Vậy ai có thể hơn được thầy phù thủy, thầy dạy sự bí mật? 
Ai làm tốt hơn ông ta để lựa chọn, trong đám vô số sự vật, những cái 
có thể dùng làm biểu tượng, mà không có nghĩa lập lờ? Ai, tốt hơn ông 
ta để hiểu những ám hiệu, người biết quyền lực bí mật của tất cả các 
cử chỉ phép thuật? Rõ ràng, thầy phù thủy xuất hiện như là phần tử 
của hội kín, người duy nhất có thẩm quyền nghĩ ra các biểu tượng 
động. 


Hơn nữa, vì những biểu tượng này phải được các phần tử của hội 
nhất trí chấp nhận, và mặt khác, chúng là những gì mang tính ước lệ, 
để được chấp nhận ngay từ đầu, không một lời chỉ trích về mặt chất 
liệu, không nhàm chán vì sự vô ích hay trẻ con, điều cần thiết là việc 
thiết kế các biểu tượng này được dành riêng cho một thành viên có 
thẩm quyền đạo đức đủ lớn để làm toàn thể hội tự nguyện chấp nhận. 
Như vậy, thầy phù thủy thông thái sở hữu thẩm quyền đạo đức cao 


nhất trước tiên nhờ khoa học, sau đó bằng quyền lực phép thuật. 


Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, khi tại những phiên xét xử năm 
1916 ở Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ lại xuất hiện những lời khai đồng 
nhất về chủ đề mà chúng tôi có ở đây. Khi người ta tìm kiếm xem ai đã 
nghĩ ra và bày dạy những biểu tượng bí mật trong các hội kín khác 
nhau đã bị phát hiện, câu trả lời luôn chỈ rõ là phù thủy thực thụ trong 
hội. Các thủ lãnh tự gán cho mình nhiệm vụ chủ trì trong các buổi kết 
nạp tập thể hoặc các nghỉ lễ trang nghiêm. Nhưng người làm lễ kết nạp 
thật sự, người dạy “giáo lý” về bí mật cho thành viên mới, chính là 
thầy phù thủy. Các thủ lãnh (xem Phần II, Chương I) tự cho mình 
quyền quản lý tài chính của hội trong khi thấy phù thủy thiết kế và chỉ 
đạo cơ chế bí mật, hoặc rập khuôn mẫu của một hội đã có, hoặc thêm 
thắt vào các mẫu thành những sáng tạo riêng, cuối cùng là tưởng 
tượng ra hoàn toàn một hệ thống các biểu tượng động. 


Vai trò nổi bật của phù thủy trong hội kín được khẳng định (hữu ích 
để củng cố thêm bằng chứng của chúng tôi về chủ đề này) bằng một 
điều thiết yếu cuối cùng. Chúng ta sẽ thấy (xem Phần III, Chương ]) 
rằng hoạt động trọng yếu cho việc gia nhập của một thường dân, đó là 
lễ nhập môn. Mọi hội kín đều có nền tảng căn bản trong các nghỉ lễ 
nhập môn. Vậy, trong số những nghỉ lễ này, có một biểu tượng phép 
thuật đặc biệt: đó là việc buộc người thọ nhận (nghi lễ) trộn máu mình 
với máu của những huynh đệ tương lai rồi tất cả cùng nhau uống món 
máu hòa chung này. Thực hành căn bản này trong hội kín là phép thuật 
đơn giản. Khi phù thủy muốn kết nạp ai đó, thì lấy máu của người đó, 
bởi máu là một phần của cơ thể, là đại diện tuyệt vời cho từng cá 
thể7°, Bằng vào kinh nghiệm nghề nghiệp, ông ta lần lượt trích máu 
từng người rồi hòa trộn máu; như thế tự mình thực hiện nghi lễ phép 
thuật. Nhưng khi ông không tự mình làm chủ lễ, nó vẫn là nghi lễ kết 
nạp, hoạt động thiết yếu của hội kín, dựa trên một thực hành phép 
thuật phổ biến. 


Từ đây biểu tượng động đã được xác định và nguồn gốc đã được xác 


lập, nên bây giờ cần phải liệt kê ra cùng với những bình luận, đó là 
việc bài trí khung cảnh, cách thể hiện cá nhân và các cử chỉ biểu 
tượng, những cái tạo nên biểu tượng động. 

1. Bài trí khung cảnh 


Võ Trịnh Tường (% 58), làng Thới Sơn (Mỹ Tho), được kết nạp vào 
hội kín của Trần Văn Phong gọi là Nghĩa Hòa. Lối vào nơi cư ngụ của 
ông đã gợi sự chú ý của Đốc phủ sứ (đánh giá 64) vì nó khác biệt và 
trái với thói quen của người An Nam. Ngôi nhà ở gần một con suối, 
dẫn vào là một cây cầu nhỏ. Mỗi đầu cầu trồng hai cây cau cao, trên 
dán hai tờ giấy đỏ viết chữ Nho: “Tình bằng hữu chí tình trên lối đi này 
và như vậy trở nên trung thực.” Tương tự như vậy, ở mỗi bên của cửa 
nhà, hai dải màu đỏ một viết: “Khi vào đây lần đầu tiên, chúng ta phải 
là bạn tốt”, và dải kia viết: “Một lần nữa bạn phải nhớ lời tuyên thệ 


Lb2 


xưa. 


Trong bản báo cáo của Báo cáo viên ở Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ, 
Bếp Hay (% 297) cho biết, gần nhà ông ta là một ngôi chùa nhỏ (miếu 
hay miễu) để thờ phượng các thần linh của rừng bảo hộ con người và 
chống lại hổ; nhưng theo tin đồn của dân chúng và nhiều lời khai của 
nhân chứng, hội (của Bếp Hay) đã dự định chuẩn bị cho việc tuyên thệ 
của các thành viên các nhóm. (Bếp Hay thực sự là thủ lãnh của hội kín 
Thiên Địa Hội ở làng Suối Chà và Phú Lộ, tỉnh Thủ Dầu Một, một hội 
với khoảng tám mươi thành viên). Trong chùa này đã tìm thấy một cái 
trống nhỏ và hai mẩu nến lớn màu đỏ, các vật không bao giờ được sử 
dụng trong các buổi lễ được tổ chức để phòng vệ chống lại hổ. 


Và cũng Báo cáo viên này nói về Tư Mắt như sau (% 50 từ 14-5-15): 
“Vào tháng 8 năm 1914, ông đến Sa Đéc, thuê một căn gác. Ông khai để 
buôn bán, nhưng người ta không thấy bất kỳ hàng hóa nào được đem 
đến. Mặt khác, căn phòng ở tầng trệt được trang trí theo cách sau: 
những dải giấy màu đỏ lớn trải dài theo chiều ngang và không đều 
quanh phòng. Ở giữa có một cái bàn và một cái ghế. Tư Mắt tiếp rất 
nhiều khách. Tuy nhiên, tại Sa Đéc, sự lui tới của khách Tư Mắt được 


theo đõi sát sao. Tư Mắt đã bị cảnh báo? 


Hay ông đã chấm dứt việc tổ chức nhóm của mình trong tỉnh? Ấy 
vậy nhưng, ông rời bỏ nhà của mình và đã đến định cư ở Bến Tre ở 
nhà Nguyễn Văn Lánh tức Sáu Sung, một đầu bếp Âu. Cách bài trí nhà 
ở của Sáu Sung tương tự như căn nhà ở Sa Đéc: chúng ta thấy các băng 
đồ ngang rộng và tình trạng người tới lui cũng hệt như ở Sa Đéc.” 


Cuối cùng, trong bản cáo trạng về vụ Khám Lớn Sài Gòn (% xét xử 
trực tiếp, Cáo trạng, trang 17), ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự 
cấp I Nam kỳ khẳng định: “Sớm trước ba giờ, số ghe và xuồng tam bản 
đậu dọc theo kênh Tàu Hủ, đoạn nằm giữa các đường Pellerin và 
Marchaise71; tất cả ghe xuồng đều được trang bị đồng nhất như xuồng 
buôn chuối và phủ bằng lá chuối.” 


Cách bài trí khung cảnh, kín đáo thận trọng của các thành viên hội 
kín, do đó cho phép họ, khi đi ngang hoặc vào nhà, nhận ra liệu có việc 
gì xảy ra với một huynh đệ hay không. 


2. Những cách thể hiện của cá nhân 


Cáo trạng của Tổng chưởng lý về “Vụ Sài Gòn-Chợ Lớn” năm 1913 
(trang 8 và 7) cho biết: “Ngày 28 tháng 3, ở Chợ Lớn xảy ra vụ việc 
một đám đông khoảng sáu trăm nông dân, chủ yếu từ các tỉnh Tân An 
và Chợ Lớn, kéo xuống. Tất cả đều mặc đồ mới tỉnh bằng vải bông 
trắng, khác với trang phục tang, và đa số quấn khăn, một chiếc khăn 
tay trắng thắt theo cách đặc biệt trên trán được sử dụng như một dấu 
hiệu tập hợp. Người này, tên Hiệp, một trong những bị cáo chính, lục 
soát trên người ông người ta chỉ lấy được thanh kiếm tế lễ, ông đã chối 
toàn bộ (khi bị bắt), không đưa ra bất cứ lời giải thích về nghề nghiệp, 
xuất xứ và mục đích chuyến đi của mình. Ông đến từ một ngôi chùa 
mới xây dựng cách Kampot khoảng tám cây số, ở một nơi đi lại rất khó 
khăn, trên sườn Núi Tượng. Một cuộc thăm khám thực hiện vào buổi 
tối cùng ngày cho thấy tòa nhà này không giống như một ngôi chùa, 
phát lộ những quang cảnh bất thường, người ta thấy có một số hàng 


tiếp tế lớn và một số lượng quần áo màu trắng, giống như đồ mặc của 
tám công nhân ở đó.” 

Cáo trạng của ủy viên Chính phủ đối với vụ Khám Lớn (trang 17), 
cho biết thêm: “Và từ đó (những chiếc xuồng tam bản) xuất hiện 
những người bản xứ mặc đồng phục quần trắng và áo khoác đen, mới, 
quấn quanh cổ hoặc trên đầu một khăn tay trắng, cũng mới. Ở cổ, họ 
đeo một miếng vải hình chữ nhật trắng bằng bông hoặc lụa, ghi một 
dòng chữ màu đỏ.” 

Trước khi để lại “đồng phục” này cho người mới được kết nạp Võ 
Trịnh Tường (% 53, Báo cáo), Huỳnh Phát Đạt, thủ lãnh của hội kín 
Duy Tân ở Thới Sơn (Mỹ Tho), tuyển chọn hai mươi lăm thành viên, 
đặt đồng phục trên bàn thờ của hội và ban phép nào đó, như chính 
thành viên nói. 

Về phía thầy phù thủy Nguyễn Văn Mùi (% 52, Báo cáo), ông đã ban 
thêm cho mỗi thành viên một mảnh vải trắng, dài một mét quấn quanh 
cổ và một mảnh vải khác để đeo vào cổ tay. Thầy Mùi đã lệnh cho các 
thủ lãnh mang mẩu vải đỏ, còn binh lính, mẩu vải trắng. 


Nếu trong những cách thể hiện cá nhân, chắc chắn nhiều chỉ tiết 
quan sát đã bị bỏ sót, một số sự kiện đủ để khẳng định rằng, lúc lâm 
sự, các hội kín tự làm một loại đồng phục. 

3. Cử chỉ bí mật 

Nếu cần phải chứng tỏ rằng chúng tồn tại một cách hợp lý trong tất 
cả các hội kín, thì Schlegel có lẽ đã làm đủ”2, nơi có các ám hiệu với 
tách trà và rượu, cũng như các ám hiệu có thể thực hiện bằng cách hút 
thuốc lá hay thuốc phiện và nhai trầu. 

Điều này quá phức tạp trong các hội lớn Trung Hoa, nó đơn giản 
hơn nhiều dưới hình thức đã thấy như cái dù của Nguyễn Văn Chánh 
(% 75): 


“Khi bạn đến, bạn phải cúi đầu xuống. 


Nếu bạn hỏi xin cơm ăn, bạn bước vào nhà và đặt cái dù lên giường 
trước khi ngồi xuống. 

Nếu cần thông tin một việc khẩn cấp, bạn sẽ tỏ vẻ cuống quýt. 

Nếu phải nói chuyện riêng với ai đó giữa những người ngoài, bạn sẽ đặt 
bàn chân vuông góc.” 


Những chỉ dẫn của Huỳnh Phát Đạt cho các thành viên mới cũng 
tương tự như vậy (% 58, theo Báo cáo): 


“Khi bạn gặp ai đó trên đường mà thấy họ để tay lên phía trên lông mày 
như thể họ muốn xua đuổi điều ngu ngốc quấy rầy và tưởng tượng, bạn 
hiểu rằng họ muốn nói chuyện với bạn ngoài kia và bạn theo họ. 


Nếu, trên con đường của bạn, bạn gặp một thành viên giữa một nhóm 
người ngoài, bạn dừng lại với nhóm để nói về những thứ không quan 
tâm. Rồi bạn đứng dậy, đặt chân mình dưới dạng chữ Đỉnh (]), tức 
chân này gác lên chân kia tạo thành góc vuông. 


Khi các thành viên tụ họp để bàn định vụ việc xã hội, nếu có một người 
lạ mặt tiếp cận, người đầu tiên nhận ra sẽ sờ tay lên đầu mũi của mình, 
như thể đang cảm thấy không thoải mái. 

Khi bạn đến nhà một huynh đệ trao đổi một vụ việc cấp bách, và có 
những kể quấy rầy ngăn trở bạn, bạn tỏ về đứng ngồi không yên và 
thiếu kiên nhẫn. Điều đó tùy thuộc vào huynh đệ, khi anh ta nhận ra 
thái độ của bạn, sẽ làm sao đó tránh hớ hênh hoặc đưa bạn sang nơi 
khác. 


Nếu bạn đói và muốn ăn, bạn vào nhà thành viên đầu tiên và bạn để 
ngay khăn hoặc mũ của bạn trên giường trước khi ngồi vào ghế được 
mời.” 

Huỳnh Văn Có (% 223), 35 tuổi, chủ trang trại Hòa Hưng (Sa Đéc) 
biểu thị “ngôn ngữ cái đù”, một dấu hiệu nhận biết: 


“Hai huynh đệ nhận ra nhau với những dấu hiệu bằng cách dụi mắt với 
một ngón của bàn tay trái, và ngón khác chạm vào lông mày. 


Nếu một huynh đệ treo cái dù khi đến nhà huynh đệ khác, cẩn thận xoay 


phần cong của tay cầm vào trong nhà, đây là một dấu hiệu cho thấy anh 
ta muốn ở lại lâu. Mặt khác, nếu phần cong ra ngoài, đó là một dấu hiệu 
cho thấy chuyến viếng thăm sẽ không kéo dài. Trong trường hợp sau, 
nếu chủ nhà muốn giữ khách lại một thời gian dài, anh ta sẽ xoay phần 
cong vào trong nhà. Nếu khách đồng ý, anh ta sẽ để cái dù ở vị trí này. 
Nếu cái dù được đặt dọc trên bộ ngựa, điều này cho thấy chủ nhà phải 
chuẩn bị bữa ăn cho khách.” 


Cuối cùng, lưu ý rằng Chánh và Đạt họp mặt bằng cách triệu tập các 
thành viên, Chánh dùng cách sau: 


“Khi được triệu tập bằng bùa hộ mệnh, bạn phải đi đến cuộc triệu tập 
khẩn cấp. Khi được triệu hồi bằng giấy không viết chữ, thì không có gì 


vội vàng.” 
Và Đạt quy định: 


“Đối với các cuộc họp thường kỳ của hội, nếu nhận được một tờ giấy 
trắng đơn giản, đừng vội; không có gì khẩn cấp. Ngược lại, nếu nhận 
được một đạo bùa (xem Hình 13), mau chóng đi đến cuộc hẹn.” 


Những sự sắp đặt khung cảnh, những cách thể hiện cá nhân và 
những cử chỉ bí mật hay các ám hiệu mà chúng tôi đã liệt kê không 
phải vì tham vọng trình bày một bản danh sách đầy đủ về tất cả các 
biểu tượng động được sử dụng trong các hội kín An Nam. 


Hơn nữa, một bản danh sách như thế có lẽ không thể thực hiện 
được, vì hai lý do: thứ nhất, nếu đúng là các biểu tượng động, như việc 
lấy máu trong lễ nhập môn, cơ bản là phép thuật, chứng tỏ rằng các 
thầy phù thủy, theo sự lựa chọn của họ, đã làm việc trên một nền cơ 
bản chung (có lệ đủ để thiết lập trong những hạn định để dựng lên 
danh mục tất cả biểu tượng động thường dùng), các biểu tượng loại 
này, trong xếp loại chúng tôi có, cũng là đa số. Hơn nữa, hầu hết các 
biểu tượng động xuất hiện là do sáng kiến cá nhân, riêng biệt của mỗi 
phù thủy. Dựa trên kiến thức tổng quát mà ông có về các cử chỉ và giá 
trị biểu tượng, ví dụ, mỗi phù thủy tùy chọn một cử chỉ, nó mang lại 


cho ông ta ý nghĩa đó và biểu tượng được chấp nhận bởi tất cả các 
thành viên của hội kín. Vậy những sáng tạo cá nhân này chỉ thuần túy 
tình cờ; danh sách này về mặt lý thuyết không thể cạn kiệt; thậm chí 
nếu có thể dựng lên, nó không thể hiện bất kỳ tính khoa học nào. 


Mặt khác, cần phải thấu triệt ý tưởng này, cho dù các biến loạn gây 
xáo động xã hội An Nam vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử, 
đã cho phép chúng ta khám phá ra một số hội kín trong một giai đoạn 
đặc biệt trong tiến trình lịch sử, thì người ta không cách gì khẳng định 
được rằng số hội kín được phát hiện chiếm đa số hay thiểu số. Một số 
lớn vẫn còn trong bí mật mà chúng tôi chưa biết đến. Kết quả là, một 
danh sách các biểu tượng động được sử dụng trong các hội kín sẽ 
không bao giờ đầy đủ được. 


Tuy nhiên, còn một ghi nhận cuối cùng rất quan trọng. Nhiều hội kín 
đã nghiên cứu một vài biểu tượng giống hệt nhau. Ví dụ: Làm thế nào 
đặt chân bạn cho vuông góc khi bạn muốn kéo ai đó ra khỏi nhóm để 
nói chuyện với anh ta một cách bí mật; cách để vào nhà một thành viên 
và đặt nón hoặc ô dù lên bộ ngựa trước khi ngồi... Có lẽ không nên 
nghiên cứu sự giống nhau này, nó có thể có căn nguyên lịch sử hoặc xã 
hội? 

Vậy vấn đê có thể được đặt ra ngoài bối cảnh khoa học lịch sử hay 
xã hội ở đất An Nam, nhưng thực tế lại không cho phép đưa ra câu trả 
lời chính xác, thật ra ta có một lý giải hợp lý rất đơn giản. Tất cả các 
phù thủy, trên thực tế, có năng lực trí tuệ giống nhau. Đã nghiên cứu 
chuyên nhất những cuốn sách giống nhau, nói cách khác, họ có ý tưởng 
cùng một khuôn mẫu. Từ cùng một nền kiến thức, họ rút ra những 
sáng tạo giống nhau rõ rệt. Sự xem xét cẩn trọng này tiêu chuẩn hóa 
bản chất của các biểu tượng động. 


Và việc tiêu chuẩn hóa này đủ để ấn định phạm vi mà các biểu 
tượng động khác nhau thường được sử dụng trong các hội kín, sự sáng 
tạo cá nhân, độc đáo của người sáng tạo các biểu tượng nhất thiết phải 
được loại bỏ khỏi tất cả các cuộc điều tra khoa học. 


CHƯƠNG IV 
Vai trò của phép thuật trong hội bín 


Tất cả hội kín không thể không có thầy phù thủy, người tạo ra các 
biểu tượng tĩnh cho hội dựa trên quyền lực phép thuật và ban cấp 
những biểu tượng động thông qua trí tuệ siêu việt của mình. Nhưng 
bây giờ khi phù thủy và thẩm quyền của ông đã được mô tả và xác 
định, để quan sát sự việc trên quan điểm tổng quát hơn; người ta vẫn 
còn tự hỏi vai trò chính xác của phép thuật trong hội kín là gì? 


Khi gắn kết chặt chẽ với phép thuật truyền thống, hội kín tạo một 
nền tẳng vững chắc và sâu sắc trong quần chúng An Nam. Thật vậy, 
phép thuật thấm đẫm trong hoạt động xã hội và cá nhân của người An 
Nam đến mức chủ trì tất cả các hoạt động quan trọng của cuộc sống 
hằng ngày??. 


Kết quả, hòa quyện với phép thuật, hội kín dựa trên một hiện tượng 
xã hội đáng tin cậy nhất mà người ta có thể tìm thấy. Hơn nữa, nhu 
cầu phép thuật này không phải là một đặc điểm nguyên thủy của xã 
hội An Nam; nó tồn tại, một cách sâu đậm, ở người Trung Hoa74. Nó 
nghiêng về chủng tộc hơn là quốc gia. Như vậy, hội kín bằng phép 
thuật làm thỏa mãn một lý tưởng, gọi là cái tôi, cư ngụ trong tâm hồn 
u tối của tất cả người da vàng nói chung và mọi người An Nam nói 
riêng. 

Nhờ những nền tảng phép thuật của mình, hội kín tách bản thân nó 
ra khỏi xã hội đời thường và tạo ra một linh hồn chung giữa mọi phần 
tỬ trong nó. Thực vậy, mỗi thành viên bị ám ảnh bởi bí mật và có thể 
tự xem mình thuộc về một thế giới khác với thế giới bình thường. Mỗi 
người bị vây quanh bởi những mối lo âu thường nhật. Các thành viên 
hội kín cũng vậy; nhưng thêm vào đó một mối bận tâm nữa: sự bí mật. 
Nếu thầy phù thủy, vì những nghĩa vụ phép thuật khiến cuộc sống của 


ông ta khác cuộc sống thường tục, thì thành viên cũng vậy, không có 
những nghĩa vụ phép thuật như vậy, nhưng có những nhiệm vụ bí mật 
của họ. Vì thành viên sát cánh với phù thủy hằng ngày trong hội kín, và 
cũng vì hằng ngày họ phải sử dụng biểu tượng, thường là phép thuật, 
tạo thành một mối liên kết với thầy phù thủy trong thực tế. 


Loại tự ám thị này giải thích việc các phù thủy có thể dễ dàng điều 
khiển các thành viên hội kín; và như vậy chúng ta không ngạc nhiên 
khi đọc trang 11 bản cáo trạng của Tổng chưởng lý, về việc trong chiến 
dịch khủng bố năm 1913, “những bùa hộ mệnh nhanh chóng được gán 
cho một hiệu lực, đó là vô hình và bất khả xâm phạm, và như vậy, Ngọ 
đã huy động được 600 nông dân không vũ trang đến Chợ Lớn ngày 28 
tháng 3 để tiến hành đấu tranh”. 


Sự chi phối của phép thuật lên thành viên hội kín đôi khi làm họ 
phải hy sinh sản nghiệp vì lợi ích của hội: “Những người vợ của các 
nông dân nghèo khổ chứng kiến, khai với Thẩm phán Điều tra 
Delacroix trong bản cáo trạng về vụ việc này, nhà cửa của họ bị phá 
hủy, gia đình bị hủy hoại bởi những điều dự đoán tồi tệ được loan báo, 
kể cả trước khi bị bắt, Hương trưởng Ngọ bị quy là tác giả chịu trách 
nhiệm về bất hạnh của họ.” Ngọ, người hoạt động theo Phan Phát Sanh 
năm 1913 đã đưa ra những lời tiên tri và loan truyền những tin đồn 
quá bi quan về tình trạng khẩn cấp và mức độ nghiêm trọng của cuộc 
cách mạng sắp tới đến những người nông dân mà vì tin theo dự đoán 
của ông nên đã bán trâu, đang khi họ khốn khổ và chỈ có những súc vật 
này sau tất cả; hoặc họ bán sản nghiệp, đồng ruộng hoặc nhà cửa, khi 
họ đã là chủ tài sản. 

Cuối cùng, trong những biến loạn ở Nam kỳ năm 1916, câu chuyện 
bi thảm eủa ba anh em thuộc nhà Phật Tế cho thấy thành viên của hội 
kín theo chủ nghĩa thiên cảm đã hy sinh cho hội kín cuộc đời và gia 
đình của mình: 


“Ở Phước Long tỉnh Chợ Lớn, ủy viên Chính phủ của Tòa án quân sự 


cấp I Sài Gòn cho biết trong cáo buộc (% phán quyết trực tiếp) rằng ba 
anh em Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Văn Hạnh là 
những nhà cách mạng chống Pháp không khoan nhượng và hăng hái. 


Cả ba, cùng với gia đình của họ, tham gia vào hội kín Phật Tế, thừa 
nhận hoàng tử Phan Xích Long và Tư Mắt và đi theo hội trưởng Nguyễn 
Hữu Trí. Hội này có các nhóm hội viên khá lớn ở mỗi làng. 

Ở Tân Kiều (Chợ Lớn), Hạnh là thủ lãnh của một nhóm như vậy. Ở nhà 
ông ta mỗi tuần đều tổ chức hội họp. Chính ông phân phát những đạo 
bùa. Đại, bị bắt ngày 20 tháng 6 năm 1913 vì mưu toan chống lại Cơ 
quan an nỉnh quốc gia, được thả vào ngày 1 tháng 9 năm 1913, nhưng 
ông vẫn tiếp tục là một hội viên sốt sắng của Phật Tế. 


Cả gia đình tham gia vào cuộc tấn công Khám Lớn, trừ bé Bò, con trai 
của Bông, còn ở tại Tân Kiều để canh giữ những túp lều tranh. 


Ngày 14 tháng 2, khoảng nửa đêm, Đại và đồng đẳng cập bến Cầu Kho. 
Số đông thuyền chở phiến quân. Một nhóm 300 người, tất cả vũ trang 
bằng mã tấu và giáo, hướng về nhà tù. Có Bông, Hạnh (Đại đã ở lại Cầu 
Kho để giữ thuyền), Nguyễn Văn Trần con trai của Bông, Nguyễn Văn 
Mạnh con trai của Hạnh, Nguyễn Văn Đăng, con trai của Bông, Nguyễn 
Văn Chiêu con trai của Đại. 


Nguyễn Văn Chiêu chỉ có thể đến đường Mac-Mahon”5 nơi ông chạm 
trán với lực lượng cảnh sát rồi bỏ chạy. Ông quăng vũ khí của mình ở 
rạch Cầu Kho. Nguyễn Văn Mạnh đã đến sát ngay phía trước nhà tù, ông 
tử nạn ở đó. 

Nguyễn Văn Trấn, bị thương ở tay, mặt và cạnh sườn, trở lại được 
thuyền. Sáu giờ sáng 15, Đại được đưa về Tân Kiều. Họ khiêng ông trên 
võng từ bờ tới túp lều tranh bên nội. Ông mất ngày 16 tháng 2. Họ khai 
với chính quyền ông chết vì bệnh dịch hạch. Võ Văn Tùng, người hàng 
xóm của Bông, từng là nhân chứng thứ hai trong bản khai này. Cũng 
Tùng và Phạm Văn Mẹo, người phu phục vụ Hạnh, đã mai táng Trấn 
cách túp lều tranh 150 mét. 

Bông và Hạnh âm thầm và an toàn trở về, cùng với hàng chục người nổi 
dậy nghỉ tạm ở Tân Kiều trước khi về nhà. Ba ngày sau, Hạnh đạp xe 
đạp về Sài Gòn để theo dõi các sự kiện. 


Như vậy, mặc dù gia đình đã nếm trải đau đớn trước cái chết của hai 
người trong nhà, họ vẫn giữ sự quyết liệt hơn bao giờ hết, tình cảm 
cách mạng và chống Pháp, chờ đợi một cơ hội để bắt đầu lại. Đại, người 
tham gia cuộc bạo động năm 1913 cũng tích cực tham gia vào vụ việc 
cuối tháng 2 (năm 1916). Bông, ba ngày sau khi phạm tội, quay lại Sài 
Gòn để nghiên cứu các kết quả thu được. Các nhân chứng khẳng định 
như vậy. Những cuộc khám soát khác nhau đã đạt hiệu quả. Ở nhà 
Hạnh, hai chiếc quần trắng được tìm thấy với vết bẩn đáng ngờ và một 
mã tấu có cán, quần áo và vũ khí nổi loạn; người ta tìm thấy chiếc xe 
đạp giúp ông ta đi đến Sài Gòn. 

Đại đã phán đoán tốt để biến mất ở Phước Long từ ngày 15 tháng 2 và 
phải đến ngày 4 tháng 3 mới bị bắt. Ở nhà Bông, tìm thấy hai dao rựa 
lớn có cán, một bộ trang phục của phiến quân, một cái võng được sử 
dụng vận chuyển người bị thương tên Trần, một tờ giấy được ghi nhận 
là bùa hộ mệnh, hai biên nhận thuế cá nhân tên Nguyễn Văn Lợi, làng 
Long Hậu Tây, và Lê Văn Hiếu ở Tân Kiều giấu đẳng sau bàn thờ Phật. 
Rõ ràng, cả gia đình này, họ một mực tự nhiên phủ nhận toàn bộ việc đã 
tham gia vụ bạo động tấn công nhà tù. 

Và họ đã lạm dụng ảnh hưởng của mình để thực hiện bạo động, một số 
người khác đã thoát và lẩn trốn, gia nhân Phan Văn Mẹo của họ, Võ Văn 
Tùng hàng xóm của Bông, hương chức Nguyễn Văn Cu, hàng xóm với 
Đại, người trốn trong thuyền của Đại, hợp tác trong cuộc tấn công vào 
nhà tù, và được Đại đưa đến Tân Kiều, và Phước Long sau khi họ bỏ lại 
vũ khí ở rạch Cầu Kho.” 


Quả là những động lực dữ dội và tỉnh thần hy sinh mà bầu không 
khí của hội kín có thể thổi vào các thành viên. 

Sức mạnh tâm linh chung này gây ảnh hưởng lên cả những thường 
dân, làm dấy lên nỗi sợ hãi khởi từ những hội kín xung quanh họ, dưới 
sự coi thường mà tất cả thành viên biểu lộ với thường dân. 

Thật sự, chúng tôi thấy một trong những cách tuyển mộ phổ biến 
nhất, đơn giản là đe dọa người ta (xem Phần II, Chương I.) Một thành 
viên của hội kín tự giới thiệu với những thường dân và nói với họ như 


thế này: “Tôi là một thành viên của hội kín này; bạn phải gia nhập hay 
bạn phải chết.” Người thường dân biết câu nói trên có nghĩa là gì, và 
không được chần chừ. 


Mặt khác, nhiệt huyết chung kích động các thành viên hội kín biểu 
lộ một sự coi thường tuyệt đối, qua tuyên bố, của tất cả thành viên của 
hội kín dành cho Thẩm phán Điểu tra hoặc các quan tòa khi bị thẩm 
cứu tư pháp. 


Đôi khi họ nhất nhất từ chối nói chuyện. Cao Văn Long, nhà sư của 
chùa Núi Cấm” ở Châu Đốc (% 46 đến 48) trả lời đại tá, chủ tịch Tòa 
án quân sự, người mời ông ta để phủ nhận tên và tư cách: “Tôi mong 
ông, ông Chủ tịch, hãy lên án tôi bằng tên và danh tính cho tội phạm 
mà ông muốn và đang cố đoán xét xem liệu tôi có phạm phải hay 
không. Ông có quyền tuyên án tôi. Tại sao tôi lại phải nói chuyện?” Và 
trong suốt quá trình tố tụng, ông ta vẫn thờ ơ, câm lặng. 


Đôi khi thông tin được đưa ra bởi một nhóm bị cáo trong cùng một 
vụ như vậy mâu thuẫn đến mức công lý chỉ có thể viện đến sự cố gắng 
tỈ mỉ và kiên nhẫn để tái thiết những mảnh của sự thật. Cũng về nhà 
sư này, ủy viên điều tra nói: 

“Trên Núi Cấm, Cao Văn Long, tức Bảy Do, đã sống hoặc lẽ ra phải sống. 
Ông đã sống với gia đình, gồm bốn gái và một trai. Dâu rể cùng ở trong 
chùa, nhiều trễ được sinh ra. 

Việc nuôi dưỡng tất cả những người trong chùa theo nhu cầu tối thiểu 
cho thấy sự thanh đạm của Bảy Do. Thật vậy chùa được xây trên một 
cao nguyên hẹp, ở đỉnh núi. Ở đó, cây trồng được chăm sóc bởi Bảy Do 
hoặc theo lệnh ông ta, tất cả đều là cây ăn quả. Tín ngưỡng của nhà sư 
cấm cá, thịt và nói chung là tất cả các thức ăn tạp và lên men, tài 
nguyên của cao nguyên đều đủ cho thực phẩm của chùa: lúa không 
trồng được ở độ cao này, cư dân buộc phải đều đặn đi xuống đồng bằng 
để lấy một ít gạo mà những người phu vận chuyển từ con sông gần nhất 
đến chùa. 


Gạo này có lẽ được trả bằng những tài lực mà Bảy Do thu được từ việc 


khám bệnh bốc thuốc; vì ông thú nhận rằng không có bất kỳ đồ dâng 
cúng nào cho chùa; hoặc nhiều bạn bè đã biếu cho ông khi ông viếng 
thăm họ trong những chuyến đi. Thực tế là, khi ông ta bị bắt, người ta 
không biết từ đâu Bảy Do đến với một chiếc thuyền gạo neo đậu ở 
Katambong (Châu Đốc). 


Nhưng có một sự khuất lấp ở đây: Bẩy Do thừa nhận đã phung phí tài 
sản của cha mình, 900$00, cho việc xây dựng chùa. Số tiền lạc quyên 
thu được trong suốt chuyến đi hoặc hành nghề chữa bệnh mang lại mỗi 
tháng chỉ đủ để sống, 10$00 một tháng. Con gái của ông, Thị Tám nói 
rằng cha của cô ta không có nhiều hơn 30$00 một tháng. Không có bất 
kỳ món tiền mặt có giá trị nào được tìm thấy ở chùa, trong khi khám 
soát, Liểu, con trai của Bảy Do nói với các thẩm phán phụ trách khám 
soát rằng tất cả tiền của Bảy Do đã gởi ở nhà người Hoa Học-Thiai77, 
người chưng cất rượu ở Châu Đốc? 


Thực sự bấy giờ, Học-Thiai, phủ nhận là chủ ngân hàng Núi Cấm nhưng 
không thể phủ nhận công việc trước đây. Ông nói rằng vào năm 1911, 
Bảy Do đã gửi cho ông 150$00 rồi đòi lại ngay lập tức vì nhu cầu của 
chùa. Sau đó, nhà sư một lần nữa ủy thác cho ông ta những số tiền khác 
nhau mà không có khoản tiền gửi nào vượt quá con số 500$00. Nhưng 
khoảng bốn năm nay, Bảy Do không gửi ông ta bất cứ thứ gì. Học-Thiai 
biết rằng số tiền này đến từ các cuộc lạc quyên mà nhà sư làm để xây 
dựng chùa. 


Nhưng đây là vào năm 1911. Bảy Do tuyên bố bắt đầu xây dựng ngôi 
chùa vào năm 1904 và hoàn thành năm 1906. Số tiền gửi ở Học-Thiai 
năm 1911 không thể được sử dụng để trả chỉ phí xây dựng chùa. 


Học-Thiai nói, từ một nguồn đáng tin cậy, rằng số tiền này đến từ các 
cuộc lạc quyên được thực hiện ở khắp mọi nơi để giúp xây dựng chùa. 
Bảy Do khăng khăng bác bỏ những cuộc lạc quyên mà ông đã làm. Và 
không thay đổi trong suốt quá trình thẩm vấn kéo dài này, ông ta vẫn 
bảo rằng tất cả số tiền ông ta có trong tay đều đến từ việc thừa kế gia 
sản hoặc hành nghề bốc thuốc, hoặc thậm chí, thêm việc bán chuối ở 
đỉnh Núi Cấm. Tiền thừa kế đã bị ngốn bởi phí tổn xây chùa. Việc hành 
nghề bốc thuốc thi thoảng mang lại 10$, đôi khi không có gì cho người 
thầy thuốc tội nghiệp này; Liểu, con trai của Bảy Do, chắc chắn rằng 


không có nhiều hơn 30$00 một tháng ở chùa; và cả con trai và con gái 
đồng ý rằng thật là sai lầm khi nói Bảy Do giàu có. Trong tình trạng này, 
vào năm 1911 không thể nào có chuyện Bảy Do gửi đến 500$00 cho 
Học-Thiai. 


Cuối cùng, với việc không có khả năng vật chất thực tế, có thêm một sự 
lờ mờ về trình tự thời gian. Bảy Do thừa nhận đã gửi 170$00 ở chỗ Học- 
Thiai, cách đây 14 năm, tức là năm 1902, và ông chắc chắn không còn 
gửi gì sau đó. Học-Thiai khẳng định ngược lại, và bảo lưu sau khi đối 
chất, rằng ông đã nhận được số tiền tổng là đến hơn 500$00 vào khoảng 
thời gian 1910-1911. 


Duy nhất chỉ có các sổ sách có thể chỉ ra sự thật về sự mâu thuẫn này. 
Tuy nhiên, chủ ngân hàng Học-Thiai, người từng là một triệu phú, một 
kỹ nghệ gia và một doanh nhân, đã từng làm kế toán, đã không xác 
quyết về việc ghi ngày tháng và số tiền mà Bảy Do gửi. 

Như vậy, đối với ngân sách của ngôi chùa kỳ lạ này, không thể thiếu 
chính xác. Một số lượng lớn gia đình sống ở đó, rất thanh đạm đến mức 
không ngờ, nhưng thực tế có một khoản tiền gửi ở ngân hàng Học-Thiai 
ở Châu Đốc mà bây giờ không thể phủ nhận. Bảy Do, chưa tính đến 
những khoản tiền khổng lồ mà ông phải sử dụng để xây dựng, mua sắm 
và trang trí cho ngôi chùa, đã gửi ở nhà một người bạn, mà thái độ của 
họ sẽ được xác định sau đó, một khoản tiền gửi có tầm quan trọng là 
không thể đánh giá. Tuy nhiên, ngay chính những mâu thuẫn ẩn trong 
đó, nhà sư không thể thoát khỏi liên can lúc này, và người Hoa đó e ngại 
bị liên lụy, chứng minh rằng đã có và vẫn còn có một khoản tiền gửi ở 
Hoc-Thiai. 


Tại sao có khoản tiền gửi này? Tại sao bị cáo và chủ ngân hàng ra sức 
phủ nhận điều đó? Tại sao, đồng tình với bị cáo, chủ ngân hàng không 
thể hiện nó trong sổ sách của mình? Cuối cùng, số tiền này đến từ đâu, 
vì những khẳng định của bị cáo làm khó cho việc nhìn nhận tiền thừa 
kế, lương bổng của thầy thuốc và các vật phẩm lạc quyên? 


Đây là những câu hỏi mà việc thẩm vẫn phải giải quyết. 
Vị sư này kiếm được rất ít tiền, ông chỉ tiêu quá nhiều và giữ một khoản 
tiền trong ngân hàng, đến sống ở đỉnh Núi Cấm, sống thờ phượng Thổ 


Thần. 

Thật vô ích khi thẩm cứu đã cố gắng theo dấu vết Bảy Do từ ngày sinh 
đến ngày bị bắt. Ông sinh ra ở An Hội (Bến Tre) năm 1855. Sau đó ông 
đi lang thang đây đó. Người Hoa tên Hoc-Thiai quen biết ông từ 17, 18 
năm nay; Lê Văn Giác, 16, 17 năm. Mỗi người trong số họ đều biết ông 
ta là một nhà sư và họ không bao giờ tò mò thắc mắc ông ta ở đâu trước 
khi đến cư trú tại Núi Cấm. Nguyễn Chánh Tâm biết Bảy Do từ ba mươi 
năm. Họ cũng chỉ biết ông ta là một nhà sư mà họ thường gặp, cũng 
không bao giờ hỏi thăm về nơi ở của ông ta. 

Cho đến năm 1902, theo Cao Văn Long nói, thời điểm Bảy Do đến để xây 
ngôi chùa trên Núi Cấm, người ta không biết gì về ông và ông cũng một 
mực không nói gì: ông lang thang đây đó. 

Ngôi chùa, theo Huyện Ca, được gọi là Nam Các Tự. Vài chữ được trang 
trí trên bảng cửa ra vào. Bảy Do tôn kính thờ phượng Thổ Thần, một tôn 
giáo nửa Phật, nửa Nho, trong đó đặc thù, không đòi hỏi những nhà sư 
phải cạo đầu và khuyến nghị lập gia đình. Bảy Do, không phí lời giải 
thích, bằng lòng khi nói rằng những quy chế nề nếp của ông ta đã buộc 
ông tìm kiếm sự cô độc và hoàn thiện mình hơn bao giờ hết bằng cuộc 
sống chiêm niệm và nội tâm. Đó là lý do tại sao, không giống như hầu 
hết các ngôi chùa khác tìm đến các trung tâm đông dân để các nhà sư cư 
ngụ, ngôi chùa của Bảy Do ở trên cao, như một chốn ẩn cư thâm sơn 
cùng cốc. Thực sự, theo những tiêu chuẩn tôn giáo của ông, một cuộc 
đời ẩn tu đã đưa Bảy Do cùng toàn bộ gia đình ông đến đó. 


Thực tế là ngôi chùa đầy những sách tôn giáo và triết học, tất cả bằng 
chữ Hán. Người ta còn thấy ở đó một văn bản bằng chữ Quốc ngữ rất 
khó dịch vì được viết bằng loại ngôn ngữ biểu tượng. “Đây là một bài về 
triết học,' Bảy Do nói. “Tôi không biết chữ Quốc ngữ. Những người thợ 
đã bỏ quên những tờ giấy này ở nhà tôi. Cuối cùng, cuộc khám soát tìm 
thấy một văn bản mà không ngờ lại được tìm thấy trong nhà một ẩn sĩ: 
lý thuyết về quyền thuật. Thật tình cờ khi thu giữ các tờ giấy ghi chữ 
Quốc ngữ, mặc dù ý nghĩa biểu tượng có vẻ như lời đả kích mạnh mẽ 
chống lại chính quyền Pháp, điển hình là bài quyền thuật, tịch thu ở 
ngôi chùa thiền định bí ẩn này. Vị sư rõ ràng không biết làm sao giấy tờ 
này lại ở trong nhà ông ta. Ông ta thậm chí không biết chữ Quốc ngữ, 


thế nhưng trong việc trao đổi thư tín riêng tư, nhiều thư được viết cho 
ông bằng chữ Quốc ngữ. Ai đã đọc cho Ông ta? 

Bài quyền thuật này là phần chính yếu mà trong các hoạt động khác 
nhau của cuộc mưu loạn 1916, giống như mưu loạn 1913, người ta đã 
tìm thấy, thường xuyên ở những bị can tiêu biểu. Biết được lý thuyết 
quyền thuật trong môi trường cách mạng được xem như một phẩm chất 
ưu việt. Ấy vậy nhưng, Bảy Do tỏ ra kinh ngạc trước sự hiện diện của 
tài liệu này trong chùa và không thừa nhận nó. Một bài quyền thuật xuất 
hiện bất ngờ trong tòa nhà nơi mà mọi thứ được dành riêng cho sự tĩnh 
lặng, thiền định và đời sống nội tâm. Huyện Ca khẳng định rằng chuyên 
luận quyền thuật này tuyệt đối không phải của chùa. Bản thân nó, một 
bằng chứng sai lầm, điều đó đủ để khám phá ngôi chùa và chỉ ra rằng, 
dầu cho đã cẩn mật nhưng việc hành sự cách mạng dưới chiêu bài tôn 
giáo vẫn bị nhìn thấu. 

Bên cạnh đó, những chỉ dấu khác cũng đáng lo ngại. Nhà sư Bảy Do 
xưng mình đã nương náu trên Núi Cấm để trốn tránh thế tục.” 


Bây giờ, trên cùng vùng có diện tích đất ít nhất một héc-ta đó, có 
nhiều ẩn sĩ sinh sống (xem Phần II, Chương II), điều kỳ lạ, là họ không 
gặp nhau, không biết, cũng không qua lại với nhau. 


Một cuộc nổi loạn nổ ra ở chân núi Núi Cấm sáng 15 tháng 2. Mặc 
dù sự việc xảy ra tại chân Núi Cấm, nhà sư Cao Văn Long tức Bảy Do, 
khai rằng ông hoàn toàn không biết gì. Ông không chỉ khẳng định đã 
không tham gia vào hoạt động cách mạng ở địa phương này, mà còn 
khẳng định ông vắng mặt tại Núi Cấm và vùng Tri Tôn tỉnh Châu Đốc, 
khi việc đó xảy ra. 

Phải chi thực tế đứng như ông nói, sự phán quyết xác minh nó là giả 
đối cũng như hầu hết các luận cứ tự phát mà vị sư trình bày. 


Trên thực tế, chuyện nhà sư ẩn dật này rời bỏ thế tục về Núi Cấm 
làm chùa ẩn cư ít nhiều thường gặp ở các tỉnh Nam kỳ chẳng khác gì 
chuyện ngôi chùa của ông ta (xem Phần II, Chương II). 


Với sự vui thích, nhà sư quyện lẫn sự thật với lời nói dối ẩn tàng 


huyền ảo ngay trong những lời chứng. 


Cuối cùng, thường thấy các bị cáo trong vụ việc tương tự thú nhận 
toàn bộ để rồi chối bỏ chỉ sau vài ngày. “Trong những cuộc hỏi cung, 
tường thuật về vụ việc Long Xuyên (% 54), các bị cáo đều kháng nghị 
vì cho rằng họ hoàn toàn vô tội. Khi chủ tọa đưa cho họ xem những lời 
nhận tội mà họ nhận tại tù, thì hoặc họ nói rằng họ đã không khai báo 
hoặc họ chưa bao giờ khai như thế trước thẩm phán; thậm chí họ 
không xuất hiện trước mặt ông ta. Chỉ Bùi Văn Đây giữ nguyên cáo 
buộc được đưa ra bởi ông chống một trong các đồng bị cáo và khăng 
khăng nói rằng Đặng Văn Nhiêu (đã được tha bổng) là một trong số 
người đã dắt những lính bảo an bị trói.” 

Vì vậy, giữa sự nghỉ ngại của thường dân, những người họ coi 
thường, hội kín đã xuất hiện, ngay từ lúc này, được trang bị đầy đủ 
cho những cuộc đấu tranh xã hội. 

Hội kín hoạt động mạnh mẽ trong xã hội An Nam vì hội hoàn toàn 
khác biệt với thường dân. Và sự khác biệt này có được là nhờ phép 
thuật mà họ được hòa nhập và ban cho. 


PHẦN II 
Vai trò tôn giáo trong hội kín 


Q9709o 


CHƯƠNG I 
Nghi lễ nhập môn 


Phép thuật dường như ảnh hưởng đặc biệt đến quần chúng mù chữ 
và ngây thơ, số này chiếm đông đảo trong hội kín (xem Phần II, 
Chương ]). Đây là nhân tố tỉnh thần khác biệt chính yếu. Bấy giờ, với 
những chủng tộc Á, tôn giáo triển nở trên phép thuật và song hành với 
phép thuật. Một cách giản lược, có thể hình dung tiếp mối quan hệ 
giữa phép thuật và tôn giáo: giữa đám đông cả tin, thầy phù thủy dùng 
phù phép để thỏa mãn nhu cầu tức thời của cá nhân hoặc các nhóm xã 
hội, tìm kiếm môn đồ, duy trì, phát triển khi cần. Ở chùa, nhà sư chờ 
đón các tín hữu; ông ta không nài nỉ họ, họ đến với ông ta. Ông ta sử 
dụng phép thuật và phù phép theo đúng phương cách của các thầy phù 
thủy, vì vậy, cũng giống họ, ông ta có thể chế tác bùa và thực hành 
phép thuật. Nhưng khác với thầy phù thủy, “bùa phép” không phải là 
toàn bộ tác vụ, mà chỉ là phần nào chất liệu trong số các tác vụ của 
một nhà sư, đó là làm sao thu hút đám lê dân đến với ông, nhưng bản 
thân họ lại không xem đó là hoạt động chính yếu của ông. Bởi lẽ ở 
Viễn Đông, nếu tôn giáo còn là gì khác ngoài việc nghi lễ thì đó nhất 
thiết phải là lý tưởng đạo đức. Nếu thầy phù thủy và nhà sư đều sử 
dụng nghỉ lễ phép thuật, thì chỉ nhà sư là người theo đuổi và tìm kiếm 
một lý tưởng đạo đức. Vậy, vì có chức năng phép thuật nền tẳng, điều 
sẽ được nghiên cứu trong các nghi lễ nhập môn, tôn giáo buộc phải 
giống phép thuật ở một yếu tố nổi trội khu biệt nào đó. Nhưng vì tôn 
giáo đồng thời cũng phải là một lý tưởng đạo đức, nên ta có thể dễ 
dàng nhìn ra thực tế là qua lý tưởng đó mà tôn giáo trở thành một 
động lực tạo nên sự phối hợp và thống nhất. 


Tuy nhiên, trước khi ghi nhận vai trò của tôn giáo trong hội kín, cần 
lưu ý rằng ngoài tục thờ cúng gia tiên và bản địa, xứ sở Viễn Đông còn 


là mảnh đất tồn tại đồng thời nhiều tôn giáo khác nhau: Phật giáo, Đạo 
giáo và cái mà chúng ta gọi là kỷ cương Nho giáo, không tính các nhóm 
Kitô giáo, Công giáo hay Tin lành. Điều tốt ở đây là tâm hồn người An 
Nam chủ yếu chiết trung theo các niềm tin, vì thế không có gì ngăn cản 
được tín đồ Nho giáo theo Phật giáo hay Đạo giáo. Những nhà truyền 
giáo Công giáo và Tin lành thường phàn nàn việc những người An Nam 
nghèo dễ dàng từ bỏ một tôn giáo này để theo một tôn giáo khác, khi 
họ tin rằng làm như vậy sẽ cho họ lợi ích nào đó”. Tất cả nhà truyền 
giáo đều thấu suốt những nỗi khó khăn họ gặp phải khi cố gắng gieo 
lấy một đức tin chính thống cho những người An Nam, thậm chí cả 
những người có học thức, vì phải sống giữa hàng ngàn lối sống bản 
năng hoặc hàng ngàn phong tục xã hội nên nay các tân tín đồ buộc phải 
học thêm các nghi thức và rồi hòa trộn vào nhau mớ giáo điều mâu 
thuẫn nhau thuộc hàng bậc nhất. 


Đó là vì các tôn giáo phương Đông không rõ ràng chút nào, trước 
tiên là về mặt siêu hình học. Tất cả chỉ tình cờ sinh ra vì nhu cầu thiết 
yếu. Chúng in dấu những đặc tính rất đặc biệt của nguồn gốc xã hội có 
tính độc nhất; đặc biệt là sự máy móc trong nghi lễ, theo sau là tính 
khuôn phép trong lý tưởng đạo đức. Bấy giờ, trong cùng một môi 
trường, ba tỉnh thần Phật, Đạo, Nho, có thể chứa đựng những khác 
biệt sâu sắc và những mâu thuẫn không thể dung hòa. Hơn nữa, cái 
thực tế chủng tộc da vàng chiết trung trong tôn giáo liệu chăng đồng 
nghĩa với việc Viễn Đông có xu hướng tự nhiên theo chủ nghĩa chiết 
trung và vô cùng khoan dung, gần như bàng quan, xét trên quan điểm 
tôn giáo? Hoặc cũng có thể là hơn cả thế, không phải các tôn giáo với 
sự hiện diện của một lý tưởng đạo đức gần như đồng nhất, các dân tộc 
Đông Á đã trở nên quen với việc không phân biệt chúng với nhau? 
Trong thực tế, nguyên chỉ một siêu hình học xác quyết sẽ loại bỏ triệt 
để một siêu hình học khác bao hàm những sự xác quyết đồng nhất. Và 
phải thừa nhận rằng, nếu các tôn giáo như Cơ đốc giáo, Công giáo hay 
Tin lành, phát triển chậm ở châu Á, không phải là vì thiếu những nghi 
lễ hào nhoáng như các tôn giáo Á châu hay lý tưởng đạo đức của nó 


không hấp dẫn như của Phật, Đạo, Nho, mà là vì siêu hình học giáo 
điều của nhóm này loại trừ các tôn giáo khác, và cũng bởi những điều 
đó mà loại trừ ngay chính nó. 

Do đó, khi chúng ta nói đến tôn giáo ở các trang sau và mối quan hệ 
giữa nó với các hội kín, trước tiên phải hiểu rằng vấn đề không phải ở 
nơi Phật giáo và Đạo giáo hơn Khổng giáo hoặc Kitô giáo. Tôn giáo 
phục vụ hội kín có thể được định nghĩa như là một “quoedam oeterna 
philosophia”, tạo thành nền tảng chung, tức là nói về con người, của 
tất cả các hệ thống triết học. Tôn giáo đối với hội kín không phải là 
siêu hình học cũng không phải là một bộ giáo điều. Nó chủ yếu gồm 
các nghỉ lễ và lý tưởng đạo đức. 

Đây thực sự là điều xác chứng cho việc phân tích những đóng góp 
của tôn giáo đối với hội kín: đầu tiên là các nghỉ lễ, sau đó là một lý 
tưởng đạo đức, và cuối cùng là các chùa chiền. Đó là tất cả. Sự tổng 
hợp của ba đóng góp này sẽ cho phép chúng ta xác định vai trò của cả 
cái khác biệt và thống nhất mà chúng ta đã chỉ quy cho tôn giáo trong 
hội kín. 

Cũng như hội kín kết hợp với phép thuật truyền thống để nắm lấy 
một nền tảng vững chắc, cùng một lý do đó mới có việc sử dụng lợi ích 
của một sức mạnh xã hội thứ hai, vững chắc và sâu sắc, đó là tôn giáo. 
Nhưng vì có rất nhiều tôn giáo ở Đông Á và vì hội kín không có thiên 
hướng là dành riêng cho những người theo Phật, Đạo, Nho, tổ chức 
này phải lựa chọn giữa ba tôn giáo đồng tồn tại để có thể trở nên phổ 
biến, do đó ví dụ lúc không có Phật giáo thì họ cũng không thấy ngỡ 
ngàng khi thực hành Đạo giáo và ngược lại. 


Vậy, hội kín có thể vay mượn thứ gì từ tôn giáo để hành sự? Hội đã 
nhập “thánh thiêng” với sự giúp đỡ của phép thuật, chúng ta biết phép 
thuật là nền cơ bản của tất cả tôn giáo Á châu, và do đó, trở nên phổ 
biến trong bất kỳ tôn giáo nào theo đường lối riêng của từng loại. Nếu 
hội phải dùng tôn giáo như đã dùng phép thuật, thì hội đã dùng một 
nền móng có lẽ không kém vững chắc hơn phép thuật, nhưng, thực tế 


lại hẹp hơn. Tôn giáo có lẽ chỉ hỗ trợ một phần trong cung cấp phép 
thuật, và điều này không mấy hữu ích. 


Nhưng trong tất cả các tôn giáo có một điều gì đó mà thực hành 
phép thuật không có: sự trọng thể và nghiêm trang. Thầy phù thủy, làm 
việc dựa trên sức mạnh huyền bí, nghiên cứu sự huyền ảo và bí mật. 
Các cuộc xem bói thường riêng tư; duy nhất chỉ hội kín sử dụng chung 
nhất một phù thủy, chính xác vì, hội không phải là tập hợp rời rạc các 
cá nhân, đó là một “thực tại xã hội” sở hữu một linh hồn chung. Tôn 
giáo, trái lại, thích sự trong sáng, trọng thể hơn. Nhà sư không cư ngụ 
trong cái nhà giống như bất kỳ nhà nào ở An Nam. Ông sống trong 
chùa nơi người ta đến viếng; trước nhất để nghe ông khuyên bảo sau 
những hồi chuông, thanh la hoặc trống. Thầy phù thủy làm việc ở nhà 
mình hoặc trong hội kín, trong một môi trường gần như không cố định 
và luôn có tính tạm thời, kể cận thường dân đến mức đôi khi không thể 
giữ mình. Nhà sư hành lễ nơi bàn thờ, cố định, được bảo bọc sung túc 
nhờ sự rộng lượng của các tín hữu. Cuối cùng, nhà sư có cuộc sống 
thường nhật tốt hơn thầy phù thủy, người chỉ tách biệt thường dân lúc 
hành sự hoặc phải hành sự. Thầy phù thủy chỉ là thần thánh trong một 
khoảng thời gian. Nhà sư thì được “thánh thiêng hóa” qua sự tu tập lâu 
dài và dâng hiến cuộc đời cho “cái thánh thiêng”. Do đó, sự trọng thể 
và trang nghiêm trong tôn giáo hơn hẳn nghi thức phù thủy. Nếu đám 
đông ngây thơ nghỉ ngại thầy phù thủy khi hành lễ một cách ẩn mật, 
họ ngưỡng mộ nhà sư chủ lễ ở bàn thờ. 


Đó là một phần của lòng ngưỡng mộ, sự trọng thể và trang nghiêm 
mà hội kín sẽ đòi hỏi ở tôn giáo. Hội sẽ mượn một số nghỉ lễ của tôn 
giáo. Và những nghỉ lễ mà hội chọn nhất thiết là những nghỉ lễ cúng tế 
sẽ được hội biến đổi để dùng trong nghỉ lễ nhập môn. Tại sao? Đơn 
giản chỉ việc thường dân đến với hội kín đã có thể xem như là lễ vật 
họ tự mình đưa đến. Đây dường như là mối dây hợp lý gắn kết hội kín 
với tôn giáo. 


Giờ đây, chúng ta dõi theo con đường dẫn dắt hội kín đến các thực 


hành tôn giáo, phải trình bày nó tự hoạt động như thế nào. Ở đây, có 
thể giới thiệu lần lượt tất cả tài liệu rất lớn được cung cấp qua các 
cuộc khám soát tại nhà, các lời khai của nhân chứng, các cuộc thẩm 
vấn bị cáo và các biên bản điều tra trong nhiều vụ xử đã xảy ra sau 
cuộc nổi dậy của quần chúng An Nam. Tiếp theo sẽ còn tháo gỡ khối 
tài liệu chung tự thân mỗi người mang theo. Ngoài ra, phương pháp 
điều tra này còn kéo dài và tể nhạt, nên xem chừng bất lợi vì thiếu sự 
rõ ràng. 

Vậy, tốt hơn là trình bày ngay về các nghi lễ nhập môn trong nhóm 
nghỉ lễ đường như thường dùng ở tất cả hội kín, tiếp theo chỉ rõ bằng 
một số điều trong đó chừng như là khác biệt giữa chúng. Những nghỉ 
lễ này, chúng tôi có được nhờ vào một mẫu hình, ít nhiều có thể xem là 
phổ quát, được tìm thấy ở tỉnh Mỹ Tho, theo cách của nhân vật 
Nguyễn Văn Chánh, thủ lãnh hội kín Nhị Bình (% 57). Dạng mẫu nhập 
môn này được thực hiện theo sáu giai đoạn: 


1. Tạo ra một khung cảnh thánh thiêng 


Trong bất kỳ căn phòng nào cũng được, miễn ở cuối đặt bàn thờ 
dành cho thần linh nào đó. Chủ tế của hội kín đứng ở giữa phòng, 
đứng bên trái, những người giới thiệu tân tòng, nghĩa là các thành viên, 
đã chiêu mộ một thường dân, đứng ra bảo lãnh với thật tâm của mình 
và giới thiệu người mới nhập môn. 

Xung quanh chủ tế và người giới thiệu, các thành viên quây thành 
vòng tròn khép kín. Một thành viên cầm một cái đĩa và chiếc khăn, bắt 
đầu từ chủ tế và người giới thiệu, tất cả những người tham dự rửa và 
lau tay. 

Vòng tròn mở ra ở ngay chỗ đối diện bàn thờ và vị chủ tế lấy vài cây 
hương (nhang), thắp rồi cắm lên bàn thờ, sau đó ông vái bốn lạy. 

Khi đó những tân tòng được dẫn vào vòng tròn các thành viên; họ 
vái Thần linh bốn lạy rồi đứng dậy. 


2. Tế rượu 


Mỗi tân tòng đều có trên tay một chén rượu, sau khi quỳ, họ dâng 
rượu, bái lạy hai lần. Họ ngẩng đầu, một trong số họ đọc thuộc bài 
khấn sau: 


“Năm.... tháng... ngày... giờ..., xứ Nam kỳ, tỉnh... vùng ... làng ... Chúng 
tôi, ký dưới đây 
X... chủ tế khấn .... Y ... và Z chứng nhận 


khấn .... A... B... C... D v.v ... các thành viên hoặc huynh đệ của cùng 
một hội. 

LỄ tế rượu, gà này để vinh danh Thiên phụ Địa mẫu, cũng như các 
thánh, thần linh, chiến binh vinh quang của chúng ta và các thần dân 
trung thành của Nhà Vua, Quan Công Thổ Thần, Thổ Công và Thổ Chu. 


Chúng tôi thề như sau: Trong vũ trụ rộng lớn này, nơi con người sinh 
sôi, chúng ta kết tình bằng hữu để trả nợ nước và báo cừu. Vậy, chúng 
ta cầu xin Trời Đất, hạ cố chứng giám cho chúng ta, vì đó là từ tình yêu 
với dân mà chúng ta tự xưng là chiến binh. 

Hãy hợp nhất cùng nhau với tấm lòng và sức mạnh. Sự thịnh vượng, 
giàu có của các gia đình sẽ phụ thuộc vào chính từ sự hợp nhất của 
chúng ta. 

Nếu các huynh đệ nào hai lòng sẽ bị tiệt trừ cho đến đời con cháu sau 
khi chịu tù đày thảm khốc nhất. 

Vì đã bị ràng buộc bởi lời thề nguyền, chúng ta mỗi người trong từng vị 
trí phải hoàn tất nghĩa vụ của bản thân và sẵn sàng cộng tác với Vua của 
chúng ta. 

Chúng ta khấn nguyện; tất cả chúng ta phải hành động hết lòng vì đất 
nước. 

Hãy để những kẻ không trung thành bị Trời tru Đất diệt, Thần linh và 
Ma quỷ không tha. Đây là những mong muốn của chúng ta. Chúng ta cầu 
xin các Thánh, Thần linh soi sáng và chứng giám.” 


Khi một trong những tân tòng đọc xong lời cầu khấn này, tất cả cúi 
đầu chào; sau đó đứng yên, bất động. 


Họ rưới rượu cho từng tân tòng, và lần lượt mỗi người đọc bài khấn 
của mình. 


3. Cắt máu ăn thề 


Các tân tòng rời vòng tròn của các thành viên và được dắt vào một 
phòng liền kề với phòng lễ. Ở đó, mỗi người dùng kim trích máu ngón 
tay và nhỏ vài giọt máu vào một chén rượu. 


Chén được đưa cho chủ tế và các tân tòng trở lại đứng trước mặt 
ông ta, trong vòng tròn của các thành viên, quỳ gối. 


Cầm chén máu trong tay, chủ tế sau đó tuyên đọc bài khấn sau đây: 
“Các huynh đệ yêu dấu, 


Từ hôm nay, khi các ngươi uống máu này, hãy cư xử như những 
dũng sĩ; đó là cách giúp các ngươi và gia đình được thịnh vượng, giàu 
có. 

Nhưng nếu các ngươi vi phạm các điều lệ và làm sai, hoặc nếu các 
ngươi vẫn bất chấp ì và bất nhân, các ngươi sẽ bị tru diệt đến đời con 
cháu sau khi chịu đựng tù đày thẩm khốc nhất. 


Chúng ta cầu Trời Đất làm chứng, cũng như Ma quỷ và Thần linh.” 
Bài khấn này kết thúc, tất cả tân tòng đứng lên và đọc lại lời thề: 


“Tôi (tên và họ) đứng trước bàn thờ này thề kết giao huynh đệ với 
tất cả anh em. 


Trong thịnh vượng cũng như trong nghịch cảnh, tôi sẽ đồng cam 
cộng khổ với các huynh đệ. 


Tôi sẽ giúp họ lúc cùng quẫn, không rời bỏ họ mà cùng sống cùng 
chết; kiên gan bền chí đến cùng. 

Ở đây có Trời, Đất, Ma quỷ và Thần linh chứng giám xem liệu tôi có 
nói dối hay không.” 


Chủ tế bái lạy thần linh bốn lạy, các tân tòng cũng làm vậy. Chén 


rượu và máu chuyền quanh cho những người tham dự, họ nhấp môi 
bắt đầu từ chủ tế và kết thúc ở các tân tòng. 
4. Lễ cúng 


Tiếp theo, đồ cúng được mọi người dùng chung luôn trong bữa ăn 
sau đó. Các món ăn gồm những gì họ muốn ăn, được chủ tế dâng cho 
Thần linh theo nghi thức được dùng trong loại lễ nghi này, hoặc ở phía 
trước bàn thờ tổ tiên, hoặc trời hoặc một thần linh trong chùa. Chủ tế 
lễ bái thông thường, lần lượt đến những người tham dự, các thành 
viên và các tân tòng. 

5. Chứng lời thề 

Từ bây giờ lễ nhập môn được tiến hành. Việc này có tác dụng xác 
định cam kết. Chính vì mục đích này, bài khấn thệ được đốt trên bàn 
thờ Thần linh. Bài viết này khác với bài đọc ở điểm duy nhất là được 
khai triển như sau: 


“Chúng tôi nguyện thành tâm, yêu thương, giúp đỡ, sửa đổi lẫn nhau, 
giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, sống chết có nhau, sống hòa đồng, 
vâng lời sư phụ, yêu mến Nhà Vua và chính quyền, làm những gì phải 
làm, cẩn trọng trong ngôn từ và hành động, có nghĩa khí, không say 
rượu, không trộm cắp, luôn khoan hòa, không bất nghĩa với thầy, không 
ham muốn vợ người khác, không dòm ngó tài vật hàng xóm và không 
lấy nó đi, không bao giờ ruồng bỏ vợ. Giữ chân ngôn thiện ý; hãy biết 
ơn khi nhận; lúc gia cảnh khó khăn, bất ổn, phải có nghĩa khí và nhân 
nghĩa để nâng đỡ trên mọi khốn khó, không hổ thẹn với lương tâm. Một 
người chỉ trở thành anh hùng khi chết vì chính nghĩa. Nếu hành động 
bất chính, Trời tru Đất diệt, hoặc chết đuối, chết cháy, hoặc bị hổ và cá 
sấu nghiền xé; hoặc chết dưới mũi tên hòn đạn; và phơi thây trên chiến 
trường. 

Lời thề này phải được giữ suốt đời, như cao sơn thâm thủy. Ai đã hứa 
giữ lời thề này phải ghi nhớ. 


Hãy biết ơn cha, mẹ và bạn bè. 


Bản tuyên thệ này không được lộ ra ngoài, nếu không sẽ vô hiệu, bị 
Trời trừng phạt.” 


Các hình thức tuyên thệ được sử dụng bởi Huỳnh Phát Đạt, thủ lãnh 
của Duy Tân ở Thới Sơn (Mỹ Tho,), được khai triển thêm (% 57): 


“Tất cả những người đã tuyên thệ phải phó thác, trung thành với các 
cam kết chung như huynh đệ cùng huyết thống. 


Giữa đồng đạo, phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng giúp nhau tránh thất bại 
trong nhiệm vụ, tương trợ trong nghịch cảnh, không bao giờ bỏ rơi 
nhau, ngay cả lúc nguy nan. 


Phải cai trị khoan hòa, đệ tử vâng lời thầy, ái quốc trung quân, hoàn 
thành nhiệm vụ (giúp người bị áp bức), nói năng cẩn trọng, khoan hòa, 
tu sửa lỗi lầm, không uống rượu, không tham lam, biết tận dụng cơ hội, 
không phản bội bề trên cũng như thầy của mình, không cướp vợ của 
người khác; không tranh chấp với hàng xóm, không ăn cắp, không được 
chế giễu người khuất mặt, không nói ngược với những gì đã nghĩ, trả 
thù kể thù của mình, không bất nghĩa. 


Nếu gia đình lâm vào cảnh khó khăn, đất nước loạn lạc, giữ lại hiếu tử, 
tôi trung; đừng sợ phải đối mặt với những khó khăn, mệt nhọc; đừng sợ 
kể ác. 

Nếu ngươi chết khi hoàn thành nghĩa vụ, ngươi sẽ là anh hùng; nếu 
không, Trời tru Đất diệt: ngươi sẽ bị chết đuối, chết cháy, rắn cắn, hoặc 
chết dưới mũi tên hòn đạn mà không được toàn thây. 


Lời thề này sâu nặng như núi như biển; không được thất hứa. 

Nếu ngươi lén lút nói với kẻ khác, các Thánh, Thần linh sẽ dõi theo. 

Ôi Đấng Toàn Năng Hậu Đế (Thiên Đế) 

Trong năm Dần các vị thần tụ hội, phán quyết sáng tạo muôn vật. 

Dưới mọi thời đại, có những trung thần và hiền nhân; than ôi! họ không 
còn trong thế giới này nữa. 

Thần linh sẽ phò trợ hoàng gia; nhờ quyền lực siêu nhiên, sẽ tái lập tất 
cả theo ý trời, tổ lòng lân tuất đến người thuận theo, vì lợi ích quốc gia, 
để giúp Đức Vua lật đổ nước Pháp, khôi phục An Nam. 


Trong đại hội anh hùng, uống chén máu đồng tâm hợp ý, chúng ta tận 
hiến hết mình, giúp tổ quốc khôi phục hợp nhất. 


Chúng ta làm tất cả mọi thứ có thể, toàn bộ nhiệm vụ; mọi người cùng 
mục đích, cầu nguyện rằng tất cả sẽ đoàn kết và bình an sẽ đến. 


Khi vương quốc triển nở, đất nước thịnh vượng, công dân cường tráng, 
tất cả tận hưởng thái bình, kể từ đấy các cựu thần chúng ta yên vị lâu 
dài. 

Trong khu vườn bất tử, chúng ta chân thành tụ hội, chúc phúc cho nhau. 
Từng nhà mọi người tụ tập, cầu nguyện cho Nhà Vua trường thọ, chúng 
ta tụ hội dưới vương quyền độc lập như trong thời Nghiêu Thuấn. 


Chúng ta sẽ không bao giờ quên chén máu uống thề. 


Họ giúp chúng ta biến cảnh gian lao thành khoảnh khắc dễ chịu. Đổi 
khó khăn thành điều thuận lợi, mọi việc tốt đẹp; cầu xin và chờ đợi! 

Số 3 là Đức Vua, số 8 là thứ nhì. 

Thần linh của Trời Đất và chư thánh các cõi, xin hãy đến chứng giám 
cho tình huynh đệ này; nếu có kẻ phản bội, sẽ bị đâm chết (dưới tên 
hoặc gươm), chết không toàn thây. 


Lời thề trang trọng (như núi như sông), với cả tài sản, tính mạng của 
mình. 


Con rồng bay đi trong năm Ất Mậu, tháng Đinh, ngày mồng Một Nhâm 
Dần; ngày Nhâm Tuất, sau đó, là một ngày tốt lành. 

Hãy bày cỗ tiệc dâng cho Thần linh, chư thánh; nhang, nến, trà và hoa 
quả. 

Minh chủ Nguyễn Cường Để. 

Chủ soái anh minh... 

Thái phó sáng suốt... 

Huynh đệ tuyệt vời... 

Tất cả tầng lớp trong hội này phải cầu xin Nhà Vua (Thiên giới) Hậu Đế, 
tất cả quân vương thánh thiện anh minh, trung thần và hiền nhân, tất cả 
Thần linh, Đức thánh Quan Đế, các thánh mẫu, thổ thần, để tất cả thần 


linh đoái đến chúng ta và bảo vệ chúng ta. 

Chúng ta hãy tôn kính Thần linh tối cao, người cai quản thế giới; tất cả 
đều hạnh phúc nhờ hồng ân lan tổa mọi vật, mọi chúng sinh nhờ ơn cứu 
độ của thần thánh: xin đội ơn trên. 

Chúng ta kết nghĩa vườn đào để báo thù cho tổ quốc và cầu Trời Đất 
chứng giám sự kiên định cứu vớt dân chúng và đánh đuổi kẻ thù của 
chúng ta, cuối cùng bảo hộ chúng ta luôn may mắn, trường thọ và có 
sức khỏe; kẻ cần trở chúng ta, cùng dòng họ sẽ bị tù đày ba đời. 

Sau khi tuyên thệ, tất cả các ngươi phải hứa phải tận tụy suốt đời phục 
vụ Đức Vua trong cuộc nổi dậy; thề sẵn sàng tiên phong và sẽ hết lòng vì 
đất nước. 

Bất cứ ai ngăn cẩn mong muốn của chúng ta sẽ bị Trời tru Đất diệt; gian 
đối sẽ bị nghiền nát bởi Thần linh và Ma quỷ. 


Xin chứng giám và cầu xin các thần linh cực thánh.” 


Bài tuyên thệ này và bài văn tế cũng được đốt, chốc nữa chúng ta sẽ 
thấy tại sao. 


6. Sự hiệp thông 


Ngọn lửa tạo thành biểu tượng, tất cả các thành viên cũ và mới, 
dùng đồ lễ trước khi chia tay. 


Những nghỉ lễ nhập môn chừng như thay đổi vô tận, miễn là tính 
chất riêng và nguyên bản của nó bị ảnh hưởng ít nhất. 


Trước tiên chúng tôi phải trình bày ngay là các nghi lễ nhập môn 
trong hội kín chính là các nghi thức cúng tế tôn giáo, cần phải xác định 
rằng các nghi lễ cúng tế tự nó thay đổi vô cùng theo người và hoàn 
cảnh. 


Vì vậy, chúng ta thấy thủ lãnh của hội kín, như Nghĩa Hòa ở Mỹ Tho 
trong lễ nhập môn là một phiên bản, với các chi tiết dường như khá 


khác so với trước đây (% 61, lời khai của Võ Văn Quới); 


“Đối với việc hứa tuyên thệ, tôi viết ba đạo bùa đặt trên bàn, cụ thể 
gồm một lá bùa khấn: 

1. Võ Đế Quân; 

2. Thành hoàng bổn xứ; 

3. Ngũ phương thổ địa. 


Tôi đặt ngay trên bàn một lư hương, năm chén trà, một cây nến, vài 
chiếc bánh; ở phía trước bàn tôi làm ba vòm tách biệt bằng tre. Tôi đứng 
trước bàn, hai nhân chứng đứng cạnh tôi, mỗi người một con dao trong 
tay. Một người đàn ông đứng ở vòm. Đó là người giám hộ. Tôi quỳ 
xuống, lấy nén hương, thắp lên cắm vào lư. Sau đó, tôi thề và tất cả trợ 
tế lặp lại: Quan Đế, Thành hoàng tôn can (thần linh bản địa), Phương 
Thổ địa (các thần linh đất đai), chúng ta đang đứng trước bàn này và thề 
kết nối chúng ta làm thành tình huynh đệ. Trong thịnh vượng cũng như 
trong nghịch cảnh, đồng cam cộng khổ với anh em chúng ta. Chúng ta 
thề trước Trời Đất phòng khi có kẻ sai lời." Nhưng trước khi tuyên thệ, 
người tiếp dẫn, tức người giữ vòm, giới thiệu các ứng cử viên trước mặt 
tôi và hai nhân chứng, hồi họ những câu hỏi sau: 

“ Ngươi đang đi đâu? 

- Chúng ta đến để cam kết trung thành. 

- Ngươi có thành tâm? 

- Gó. 

- Trung thực? 

- Chúng tôi có." 

Những người mới tuyên thệ phải đi qua dưới vòm. Các tân tòng quỳ 
trước bàn. Tôi lấy cây kim may và trích máu ngón giữa bàn tay trái của 
tôi; mỗi người nhổ một vài giọt máu vào một cốc rượu. Tất cả uống 
rượu thề. Tôi đốt văn tế gọi là bài vị. ” 

Tại nhà Lê Văn Lương (% 56), văn bản dưới đây được tìm thấy, mô tả 
cách ông ta kết nạp và những lời tuyên thệ ông khấn: 


“Lễ đón nhận vào hội được cử hành vào ngày Canh Ngọ tháng Giêng 
năm Bính Thìn (nhằm ngày 3 tháng 2 năm 1916), vào giờ tốt. 


Huyện Kiến Đăng; 
Tổng Lợi Mỹ; 
Làng Mỹ Đông Thượng; 


Chủ tế họ Nguyễn, Bảo Minh, Dân Minh (ban phụ trách tuyên thệ) cũng 
như các hội viên tổ chức lễ tuyên thệ này. 


Hương thơm và nến thắp lên, trà và trái cây dâng cúng, xin các thần linh 
chứng lòng thành, cầu các vị vua đã qua đời của tất cả triều đại An 
Nam, cho tất cả các trung thần nghĩa tử đã trở thành Thần linh của đất 
nước, đến chứng giám phù trợ chúng tôi.” 


Rồi nội dung bài khấn thệ như sau: 


“Chúng tôi đội ơn Thần linh, Trời Đất bảo vệ tất cả chúng sinh. 


Kể từ khi chúng tôi kết nghĩa với nhau, để báo thù cho đất nước, tất cả 
mượn lời thề này để chiến đấu cứu dân. 

Ai có lòng trung kiên, sẽ thấy thành viên trong gia đình luôn vui hưởng 
hạnh phúc, trở nên phú quý trường thọ. Ai làm ngược lại, cha mẹ con 
cháu ba đời sẽ bị tù đày, bị giết. Sau khi tuyên thệ, tất cả buộc phải 
trung thành phò trợ Đức Vua, tận hiến cho đất nước. Ai không giữ lời 
thề này sẽ bị Trời Đất tru diệt. Ai phẳn bội lời thề cũng sẽ bị Thần linh 
diệt. 

Cầu các Thần linh chứng giám cho lời thề này.” 


Về phía Hồ Văn Đậu (59%) ông diễn giải rất độc đáo những nghỉ 
thức nhập môn: 


“Ngụ ở làng Hiếu Đạo (Mỹ Tho) là một thành viên của hội do Nguyễn 
Văn Tiên thành lập. Lễ tổ chức cho thành viên tên là Vàng, Tài, Tý, Phúc, 
Tâm, Can, Phi Ưng và Hôn diễn ra khoảng tháng thứ mười một lịch An 
Nam vừa qua (1915), tại Hà Tiên. Trong buổi lễ này, Tam, Phi, Hơn và 
Thường án ngữ trước cửa chính ngôi nhà: ba nén hương, ba chén rượu, 
một con dao nhọn; ngoài các vật trên, còn có ba con ngựa, ba con chó và 


ba con lợn bằng bột gạo. Khi mỗi người khấn được dẫn đến trước bàn, 
Cư, chủ tế, hỏi họ câu này: “Ngươi đi đâu? Họ trả lời như mọi đồng 
môn: “Tôi đi đâu cơ, trả thù cho Chúa, đền ơn cha mẹ, trả oán trả hận 
cho anh em' (Tôi đến đầu quân để trả thù cho Vua, tỏ lòng biết ơn với 
mẹ tôi - có nghĩa là người chủ xướng - và cũng trả thù cho anh em tôi). 
Sau đó, ông ta cầm cây dao lệnh, chĩa vào cổ họng khấn thệ. 

Các thành viên chặt đầu con vật bằng bột để hoàn thành buổi lễ. 


Cự giải thích với Hồ Văn Dậu rằng những con vật bằng bột tượng trưng 
trong buổi lễ này đại điện cho những con vật thật bằng xương bằng thịt, 
là nạn nhân đền tội cho các tổ tiên đã qua đời: “Sát bạch mã tế thiên, tru 
hắc ngưu tế địa' (giết ngựa trắng dâng Trời, giết trâu đen dâng cho Đất), 
Cự cũng nói với Hồ Văn Dậu rằng số thành viên của hội đã lên đến 
300.72 


Thực tế, trong bài tế tuy có những chỉ tiết khác nhau về buổi lễ 
nhưng cơ bản nội dung vẫn giữ nguyên như nhau: việc tạo ra khung 
cảnh thánh thiêng được phân định bởi bàn cúng và vòm sậy; có lời thề 
linh thiêng bằng máu; có sự hiệp thông của các thành viên. 


Ghi nhận tương tự về cách thức mà một hội kín khác ở Mỹ Tho, 
Phục Hưng, về nghỉ lễ nhập môn (% 55) như sau: 


“Tôi khấn thệ vào tháng Giêng năm 1914 (Âm lịch) tại nhà Biện lại 
Xuân. 


Một bàn thờ được đặt trong phòng kín. Trên bàn thờ có hình Ông Quan 
Đế, ba chén rượu, năm cây hương, hai cây nến, một ấm và ba chén trà. 
Biện lại Xuân và Cã-chu đứng bên, Hương thân Mẹo và Bố tế Viết ở bên 
kia; tôi đứng giữa tay cầm một con dao bếp chĩa vào họng mình, khấn 
thệ như sau: “Tôi phải trung thành với bốn người nhận lời thề của tôi. 
Tôi sẽ không từ bỏ họ, bất kể hoàn cảnh. Nếu tôi phản bội, con cháu tôi 
nguyện bị đọa ba đời. Tôi lạy bốn lạy. Sau đó, bốn người tham dự buổi 
lễ, từng người trích máu ngón giữa tay trái nhỏ vài giọt máu vào cái 
chén đặt giữa. Một trong bốn người lấy kim trích máu ngón giữa của tôi 
và nhỏ vào cùng một chén. Sau đó, mỗi chúng tôi uống một ít và chuyền 
nhau cho đến khi chén cạn.” 


Thật vô ích khi đào sâu điều tra để tự thuyết phục rằng sự khác 
nhau trong một số chỉ tiết về các nghi lễ nhập môn không làm thay đổi 
chút nào dáng vẻ chung của buổi lễ này trong tất cả các hội kín. 


Thậm chí cần lưu ý rằng khi buổi lễ nhập môn được rút ngắn hoặc 
thực hiện vắn tắt (hoặc phải làm nhanh gọn như thường xảy ra, hoặc 
vì hoàn cảnh xấu không cho phép lễ nghỉ long trọng kéo dài), điều vẫn 
được giữ trong những nghỉ lễ khấn trương này là điều chung cho tất cả 
các nghi lễ nhập môn trong tất cả các hội kín, đó là: (1) Tạo ra một 
khung cảnh thánh thiêng; (2) Lời thề trích máu; (3) Cúng tế và hiệp 
thông, chẳng hạn, thủ lãnh hội kín ở Thới Sơn (Mỹ Tho,), tức Nghĩa 
Hòa, cho thấy cách thức thi triển nghỉ lễ của hội kín mà một thầy giáo 
đã dạy ông (% 58): “Lễ tuyên thệ được chuẩn bị như sau: trên bàn đặt 
5 loại trái cây, 5 loại bánh, 3 chén trà, 3 cây hương, 1 cốc rượu; họ 
trích máu ở ngón giữa bàn tay trái. Máu được hòa với rượu trong chén 
cho hội viên mới uống; tiếp theo là một bữa cơm huynh đệ.” 

Tùy bối cảnh, các phụ kiện và cử chỉ có thể thay đổi mà tinh thần 
của buổi lễ không bị biến đổi, hoặc cách lời thề được viết ra tuy hoàn 
toàn khác biệt cũng không quan trọng chút nào. Ở đây điều đó biểu lộ 
rõ đặc tính riêng biệt của từng hội kín. Chính trong lời thề đặc trưng 
riêng định rõ mục đích của hội. Như vậy người ta có thể khẳng định 
rằng, không chỉ mỗi hội kín mới có lời thề riêng biệt, mà các nội dung 
của những lời thề này có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, 
những gì vẫn được giữ, không thay đổi trong bài khấn thệ này, là nhu 
cầu công nhận tình đoàn kết xã hội và tính đồng nhất rõ nét về những 
hình phạt đối với các thành viên bất trung hay bất hảo. Một số ví dụ 
sau là đủ để chỉ rõ điều này. Tại nhà một thành viên hội kín Phục 
Hưng ở Long Hưng (Mỹ Tho) (% 56), bài khấn sau được tìm thấy: 


“Năm Ất Mẹo, tháng Mậu Tí, ngày Mậu Dần (ngày 13 tháng 12 năm 
1915). 


Giờ tốt, nước An Nam, tỉnh Mỹ Tho, tổng Thuận Bình, làng Long Hưng, 


Chủ tế: Nguyễn Cường Để; thành viên: Bảo minh: Nguyễn Văn Tương, 
Đăi mỉnh: 59 Lê Trung Ngân, Hữu minh: Lê Văn Tám. 

Hãy rót rượu ngon để dâng lên Thượng đế, các vị vua khác của An Nam, 
Đức Khổng tử, Quan Công, Lê hầu, tả thừa tướng của Đức Vua, và các 
chư vị thần linh của đất nước, cầu họ chứng giám cho chúng ta. 

Khấn xin lòng khoan dung của Trời Đất phù trợ cho chúng ta; ánh sáng 
mặt trời và mặt trăng chiếu rọi lên chúng ta; mong chúng ta nhận được 
tất cả những hồng phúc này. 

Điều bất hạnh mà bọn người chúng ta gặp phải là những người Âu đã 
chiếm đất chúng ta trong nhiều năm; họ đã áp bức chúng ta, kể cả Vua 
chúng ta. Kẻ sĩ ẩn mình nơi ruộng lúa, những người bất tài lại thành 
quan chức. Cách cai trị và luật phạt ngày càng nặng nề. Phong tục trở 
nên tồi tệ; Trời Đất u sầu khi thấy mọi người chìm trong đau khổ. 

Hôm nay, chúng ta thề kết nghĩa, vì đất nước cứu dân; chúng ta chiến 
đấu chống lại tội ác. Tất cả những ai đồng lòng với chúng ta sẽ im lặng, 
nhưng trái lại, những người chống chúng ta, sẽ bị giết, phanh thây 
thành ngàn mảnh cũng như cả gia đình họ. 

Sau khi tuyên thệ, ngươi phải trung thành với đất nước, nếu không thì 
Trời Đất tru diệt ngươi. 

Hãy trông cậy vào hồng ân của Trời Đất, tất cả Thần linh. 


Hãy khấu đầu cho lời cầu nguyện này.” 


Cuối cùng, đây là cách mà, trong nhiều báo cáo khác nhau, ủy viên 
Chính phủ của Tòa án quân sự cấp I ở Sài Gòn tự giải thích. Về Nghĩa 
Hòa ở Mỹ Lợi (% 61) là như sau: “Đặc biệt là Trần Văn Phong đã thề 
tham gia phong trào nổi dậy đòi phải đánh đuổi người Pháp ra khỏi 
Đông Dương, trả lại An Nam cho người An Nam.” Về một Nghĩa Hòa 
khác ở Thới Sơn (Mỹ Tho) (% 58), ông trích dẫn lời khai của Trần Văn 
Phong, thủ lãnh của hội: “Tôi lên tiếng tuyên thệ ở đây: “Chúng ta phải 
giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn; không bao giờ phản bội hội; hơn hết, 
không được ngoại tình với vợ của anh em. Nếu một trong chúng ta 
phản bội lời thề, sẽ bị chặt đầu bởi con dao treo này. Hội viên quỳ gối 


lập lại lời thề này'.” Ông nói thêm: “Hãy xem xét mô tả buổi lễ tại đoạn 
tài liệu P.C. 23, sau khi tái hiện lời thề với những đoạn như sau: “Chúng 
ta người trong đại hội anh hùng, uống chén máu hợp ý, chúng ta cống 
hiến hết mình để phù trợ đất nước tái thiết nền thống nhất, và thêm 
nữa: “Thần linh sẽ phù trợ hoàng gia; nhờ quyền lực siêu nhiên, tái lập 
tất cả theo ý trời, tổ lòng lân tuất đến người thuận theo, vì lợi ích quốc 


LỆ bả 


gia, để giúp Đức Vua lật đổ người Pháp và giành lại An Nam'. 


Về hội Duy Tân cũng ở thôn Thới Sơn (% 58), một ủy viên Chính 
phủ nói: “Cuộc mưu loạn được chứng minh (1)... (2)... (3)... (4)... bởi 
giấy tờ phát hiện ở nhà thủ lãnh Đạt: (a) Đoạn tài liệu P.C. 23, trong đó 
chúng tôi đưa ra một số trích đoạn có chứa cụm từ: 'Phục Nam phản 
Pháp”, lật đổ Pháp, khôi phục An Nam; (b) Trong P.C. 24 có những 
đoạn sau đây: “Để trả thù cho tổ quốc, chúng ta cùng kết nghĩa trong 
vườn bất tử (vườn đào). Cầu Trời Đất phò trợ chúng ta và chứng giám 
rằng chúng ta muốn cứu dân, đánh đuổi kẻ thừ; (c) Đoạn P.C. 27 sau 
đây có một trích đoạn: “Chúng ta vâng lệnh Đức Vua, chúng ta sẽ lật đổ 
Pháp và khôi phục đế chế An Nam. Hãy cùng nhau uống chén máu 
đồng lòng, hỡi các anh hào! Hãy tận hiến cho đất nước để phục hồi 
nền thống nhất. Những gì chúng ta làm ở đây là hành động đúng như 


3 22 


những trung thần và đúng nghĩa vụ của chúng ta'. 


Cũng như lời tuyên thệ mà người mới gia nhập thề khấn như những 
lời tuyên hứa khác nhau, tùy hoàn cảnh, mà tất cả thành viên hội kín 
thực hiện có thay đổi trong lời lẽ, theo mục tiêu hội đã đặt ra. 


Từ đây chúng tôi chứng minh được rằng trong các chỉ tiết bài khấn 
cũng như các chỉ tiết trong nghỉ lễ nhập môn, nếu có thể được ghi 
nhận một số biến thể hợp lý và tự nhiên, cơ bản chung của buổi lễ vẫn 
hoàn toàn đồng nhất. Và nền cơ bản, theo một cách nào đó, chính yếu 
là tín ngưỡng. 


Vậy thì, qua tất cả các biến thể trong nghỉ lễ, liệu vẫn còn thấy một 
số nghỉ lễ không thay đổi và ở khắp mọi nơi? Nếu có thì nó là gì? 


(1) Nghỉ lễ tạo ra một khung cảnh thánh thiêng: (2) Cắt máu ăn thề; 
(3) Nghỉ lễ cúng tế; và (4) Sự hiệp thông. 


Nghỉ lễ tạo ra một khung cảnh thánh thiêng là nghi lễ nguyên thủy 
của tục thờ phượng bản địa ở đất An Nam. Nếu nhà sư không sử dụng 
nó thì đó là vi ông ta hành lễ trong chùa, môi trường đã được thánh 
thiêng hóa khi khánh thành tòa nhà; còn thầy phù thủy, khiêm tốn hơn, 
bắt buộc tạo ra khung cảnh thánh thiêng riêng cho mỗi lần xem bói. 
Tương tự như vậy, người đứng đầu gia đình lễ bái trước bàn thờ tổ 
tiên cần nghi thức thánh hóa trong suốt buổi lễ, nơi nó diễn ra; bây giờ, 
chúng ta đã thấy ông tiến hành đều giống như những gì các thủ lãnh 
hội kín tiến hành trong lễ kết nạp. Cần một bàn tế lễ: trên bàn này, ông 
đặt giá nến và lư cắm hương. Ông đặt nhiều đĩa đựng các loại trái cây. 
Ông đem ra một ấm trà, các chén trà và những ly rượu. Cả gia đình, 
từng người một, trật tự đứng xung quanh ông, như vậy, chỗ thiêng 
liêng nơi họ tế lễ là một phần của ngôi nhà. Sự thánh thiêng hóa khung 
cảnh xung quanh là nghỉ lễ mở đầu cho tất cả lễ tế (cúng). Các đạo bùa 
đặt trên bàn cúng vào đầu buổi lễ, đôi khi được đốt, tro hòa với rượu 
hoặc trà, cho một hoặc tất cả những người tham dự uống. 


Chúng ta thấy những thực hành tương tự được các thủ lãnh hội kín 
áp dụng trong các nghỉ lễ nhập môn. Nói tóm lại, thủ lãnh hội kín vay 
mượn theo hướng đơn giản hóa những nghi lễ của tục thờ phượng bản 
địa để tạo ra khung cảnh thánh thiêng. 


Việc kết nạp vào hội kín bắt đầu bằng một lễ cúng. Hãy nhớ lại rằng 
trên bàn lễ có biểu tượng thần linh. “Buổi lễ tuyên thệ diễn ra trước 
bàn thờ của Quan Đế, vị thần chiến tranh, ủy viên Chính phủ tại Tòa 
án quân sự cấp I Nam kỳ cho biết về hội Duy Tân (% 58).” Tuy nhiên, 
lễ nghi cúng tế chủ yếu theo tục thờ phượng bản địa của người An 
Nam8!. Các tôn giáo châu Á, như Phật giáo, Đạo giáo hay Nho giáo 
cũng dùng việc cúng tế như nghỉ lễ thiết yếu, hoặc cúng thiết thực với 
các loại trái cây, thực phẩm, đồ uống, v.v..., hoặc làm giả bằng giấy. 
Nếu bản chất sự cúng tế thay đổi trong các hội kín, nó hoàn toàn cũng 


có thể thay đổi trong sự thờ phượng của người An Nam và phụ thuộc 
mật thiết vào hoàn cảnh và ý định của tín hữu. 


Nếu việc hiệp thông bằng máu đặc biệt có tính chất ma thuật82, sự 
hiệp thông qua các loại rượu nho, rượu trắng hay trà là đặc trưng của 
tục thờ phượng bản địa8°. Người chủ gia đình dâng trà, rượu nho hoặc 
rượu trắng cho tổ tiên, sau đó uống với gia đình; đó là một ý nghĩ thực 
tế cho thấy người sống chia sẻ với người chết. Ý tưởng chủ đạo ở đây 
có thể không giống nhau. Sự hiệp thông bằng các loại đồ uống ghi 
nhận một cách đơn giản sự hợp nhất mật thiết các thành viên hội kín 
với nhau. Sự hiệp thông này, hơn nữa, được hoàn tất bằng một bữa ăn 
huynh đệ. Bữa ăn sau buổi lễ kết nạp không phải là đặc biệt ở các hội 
kín. Trong tất cả tục thờ phượng của người An Nam, đồ cúng lễ được 
người tham dự tiêu thụ sau đó3. Một quan niệm thực dụng, đơn giản 
có thể chấp nhận được. Nhưng họ cũng có thể có nhu cầu chia sẻ đồ 
cúng cho tất cả thành viên trong nhóm. 


Do đó chúng ta có thể kết luận rằng các nghỉ lễ nhập môn trong hội 
kín không chỉ có riêng ở các hội này, mà chỉ đơn giản là những nghi lễ 
mà hội kín vay mượn từ các tôn giáo địa phương. 

Sự tương quan của tôn giáo và hội kín sẽ hiện ra thậm chí còn rõ 
hơn nhiều khi chúng ta bàn đến các nhà sư và chùa của họ, đặc biệt là 
những øì có liên quan đến nghỉ lễ trọng thể. 


CHƯƠNG II 
Lý tưởng đạo đức 


Thực tế các nghi lễ của hội kín dường như được mượn duy nhất ở 
tục thờ phượng bản địa mà chính nó cũng tồn tại trong các tôn giáo Á 
Đông khác. Phần tôn giáo nói riêng ở hội kín sẽ rất thứ yếu, phụ trợ, 
nếu bên cạnh những nghỉ lễ, hội kín không mượn thêm một lý tưởng 
đạo đức. 


Việc nghỉ lễ gia nhập rập khuôn các nghỉ lễ thờ phượng bản địa như 
thế là điều dễ hiểu. Vậy bằng cách nghiên cứu các tầng lớp tham gia 
hội kín (xem Phần II, Chương D chúng ta sẽ thấy hội gồm những 
người trình độ thấp kém và ngây thơ, mà những nghỉ lễ phức tạp, bất 
thường có thể gây hoang mang, sợ hãi. Chính vì biết điều đó nên khi 
hữu sự hội chấp nhận sử dụng những nghỉ lễ cơ bản và thông dụng 
nhất của tục thờ phượng bản địa. 


Người ta cũng lý giải được tại sao hội kín, khi tìm kiếm một lý 
tưởng đạo đức, đã liên kết với tôn giáo. Người An Nam là một thực thể 
căn bản truyền thống, tất cả điều gì mới, như những gì biểu hiện, đều 
gây ra sự không tin tưởng và e ngại. Ngược lại, bất kỳ điều gì mới lạ 
đều có thể chấp nhận được nếu ai đó biết cách thể hiện nó với hàm ý 
nó đã có trong truyền thống rồi, vậy thì mọi người sẽ xem nó là tất 
nhiên. 

Nhưng để chuyển tải lý tưởng đạo đức của hội kín, liệu có phương 
tiện nào an toàn hơn một tôn giáo địa phương? Nó có chỗ đứng của nó 
trong quần chúng: dưới sự bảo trợ của nhà sư và cái bóng của nhà 
chùa: chỉ có thể còn lại những điều công chính, tốt đẹp. Mặt khác, tôn 
giáo này được nhà nước hoàn toàn chấp nhận và tôn trọng, nhờ vậy 
hẳn làm cho hội kín được an toàn hơn. Cuối cùng, nếu lý tưởng đạo 
đức cần thiết cho hội kín có một số nền tảng chung với lý tưởng đạo 


đức tôn giáo, rõ ràng một nông dân sẽ không do dự gì khi bị thúc ép 
nhập hội, trên con đường mà niềm tin tôn giáo đã mang đến cho họ. 


Trước khi đem ra bình luận những điều lệ của hội kín An Nam, 
chúng ta phải quay sang các tôn giáo Á châu, cố gắng định nghĩa ngắn 
gọn các nét chính yếu, chẳng hạn như lý tưởng đạo đức của nó là gì. 
Quan hệ giữa hội kín và tôn giáo sau đó sẽ hiện ra rõ ràng hơn. 


Có bằng chứng lịch sử cho thấy sự tồn tại gần gũi giữa lý tưởng tôn 
giáo và lý tưởng hội kín, mặt khác trong thực tế tôn giáo và hội kín đôi 
khi tỏ ra hành động đồng cách cho một mục tiêu đồng nhất, chẳng hạn 
như lịch sử của đạo Lành°5 hoặc tôn giáo của Sự Tốt. 


Kể từ năm 1867, khi ba tỉnh miền Tây Nam kỳ, Vĩnh Long, Hà Tiên 
và Châu Đốc, được sáp nhập vào Đế chế Pháp, tiếp theo đó là tình 
trạng bất ổn chính trị và xã hội mà Triều đình Huế rõ là không nằm 
ngoài cuộc, bất chấp các điều khoản của hiệp ước ký ngày 5 tháng 6 
năm 1862. 


Vào thời điểm đó, thực sự, Phật giáo An Nam xưa dường như trải 
qua một sự thay đổi sâu sắc. Tính đến lúc này, chỉ có hai dòng: (1) 
Dòng Thiền sư, sống khép kín trong các tu viện và theo đời sống lao 
động và khổ hạnh; (2) Dòng nhập thế, phổ biến trong các chùa An Nam 
còn lại. Ngoài hai dòng này khi đó vừa có thêm một Dòng thứ ba mà 
chúng tôi đặc biệt quan tâm: Dòng thứ ba Phật giáo. Nó dành cho 
người dân. Được dựa trên học thuyết của Đức Phật dạy lòng bác ái, 
yêu tất cả chúng sinh và từ bỏ trần tục để tạo sự dễ dàng cho khát 
vọng siêu thoát. Nhưng, những khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cực 
đoan, được ca tụng đồng thời và trên tất cả cái tình yêu Phật Đường 
hay Phật tại gia, đại diện bởi các Hoàng Đế An Nam, đã biểu trưng tất 
cả truyền thống dân tộc và mang trên mình mọi khát vọng giống nòi. 
Mỗi chùa nhanh chóng có một hiệp hội thế tục theo cùng sự thờ 
phượng hướng đến một lý tưởng đạo đức chung. 


Sự thờ phượng này rõ là sự thờ phượng của Phật giáo. Nó bao gồm 


việc ăn chay và hãm mình, tụng kinh hằng ngày, cầu nguyện hay khấn 
vái đúng giờ cả ngày và đêm; thăm chùa trên núi vào ngày rằm, mồng 
một, mồng bảy và mồng mười Âm lịch. Thói quen ăn chay và hãm 
mình có thể áp cho hằng tháng, mỗi hai tháng, hằng tuần, mỗi hai tuần 
hoặc trường kỳ. Một số tín hữu, để thuận tiện hơn, thích đến chùa ăn 
chay. 


Các nghỉ lễ được tế tự ba lần một ngày, vào lúc sáng sớm, buổi trưa 
và chiều tối. Vào những lúc này, vài ngọn nến được thắp lên trên bàn 
thờ và hương được cắm trong lư; ông từ đánh chuông, các tín hữu bái 
lạy trước bàn thờ, dập đầu xuống đất; tiếp đến các văn tế được đốt 
dâng cúng Trời và Đức Phật. Tiếng tụng kinh trầm ấm, tràng hạt được 
lần. Cuối cùng, đổi lại cho những cúng dường bằng tiền hoặc hiện vật, 
một nhà sư của chùa ban phát các đạo bùa, chúng bảo vệ tánh mệnh, 
bệnh tật và bất hạnh của người nắm giữ. 


Người ta nhận thấy tục thờ phượng của “đạo Lành” nhằm vận động 
khá nhanh chóng các tín hữu, chiếm giữ sự cả tin và xếp đặt trật tự 
tăng lữ quanh mỗi ngôi chùa. Không có lễ kết nạp như trong hội kín, 
khi nhập môn, thành viên ngay lập tức bình đẳng với tất cả các thành 
viên khác và người đứng đầu của hội. Trên thực tế việc hình thành của 
một nhóm là đồng nhất dưới sự quản lý của một trưởng nhóm, một 
nhà sư. 


Bấy giờ, các hiện tượng nhanh chóng biểu lộ sức mạnh của “đạo 
Lành”. Như chúng tôi đã nói, đó là vào năm 1867 tại Nam kỳ. Những 
nhà sư luân chuyển từ chùa này sang chùa khác, liên lạc với “đạo 
Lành” và thuyết giảng chủ nghĩa dân tộc tôn giáo. Các bài viết chống 
Pháp được lan truyền trên khắp đất nước. 

Việc tuyên truyền này không bao lâu thu hút sự chú ý của Chính 


quyền Pháp, ngày 22 tháng 8 năm 1873 đã có công bố nghị định sau: 


“Nghị định liên quan đến việc những người truyền đạo và tín hữu của 
phái gọi là 'đạo Lành' sẽ bị truy tố theo mục 6 của quyển VI của Luật An 


Nam: 
Đô đốc, Thống đốc và Tổng Tư Lệnh, xét thấy các cá nhân trên khắp 
nước dựng lên một giáo phái mới, được gọi là “đạo Lành); 
Theo đề nghị của Giám đốc Nội vụ, 
NGHỊ ĐỊNH: 
Những người truyền đạo và tín đồ của giáo phái đạo Lành sẽ bị truy tố 
theo Mục 6 của quyển VI của Bộ luật An Nam. 
Giám đốc Nội vụ chịu trách nhiệm thực thi lệnh này, được lưu và phổ 
biến ở bất cứ nơi nào cần thiết. 
Sài Gòn, ngày 22 tháng 8 năm 1873. 
Đô đốc, Dupré 
Ký thay Thống đốc 
Giám đốc Nội vụ, 


Piquet.” 


Các nhóm “đạo Lành” trong tất cả các chùa sau đó bị bắt bớ, họ 
buộc phải giải thể. Nhưng ngay lập tức được dựng lại dưới một cái tên 
mang tính biểu tượng hơn là đạo Phật Đường55, đạo của Đức Phật tại 
gia, và tiếp tục tuyên truyền về cả tôn giáo, quốc gia và chống Pháp. 


Việc đó dẫn đến một phong trào nổi dậy cuối năm 1885 mà đáng lẽ 
đã gây hậu quả nghiêm trọng nếu thành công. Một số thành viên đạo 
Phật Đường nổi dậy khi bị giam vì lý do nào đó tại Khám Lớn Sài Gòn. 
Họ đốt các tòa nhà. Họ đoán rằng quân đội Pháp sẽ rời đồn để cứu hỏa. 


Khi đó, các nhóm vũ trang, bí mật tập trung quanh Sài Gòn, dự tính 
sẽ thảm sát toàn thể người Pháp. Khám Lớn bị đốt cháy một ngày trước 
khi các nhóm vũ trang tập trung quanh Sài Gòn. Vì lễ này, cuộc mưu 
loạn thất bại. Một cuộc điều tra kéo dài tiết lộ rằng cuộc nổi loạn được 
tổ chức, tiến hành và thực hiện bởi đạo Phật Đường ở các chùa. 


Cũng vào đầu năm 1885, vụ ám sát Đốc phủ Ca và gia đình ông ở 
Tòa hành chánh Hóc Môn, toàn bộ là do đạo Phật Đường làmð:. 


Nhìn tổng quan những biến động xã hội An Nam từ năm 1886 đến 
năm 1916, chúng tôi đã nêu rõ cách các phong trào nổi dậy tiến hành 
dưới tác động mờ ám của hội kín. Gó thể ghi nhận rằng trong khoảng 
thời gian 1885-1886, tiến trình các tổ chức tôn giáo được gọi là đạo 
Lành hay đạo Phật Đường chính xác là như nhau: tạo ra các nhóm hội, 
vận hành bằng những nghỉ lễ, xiển dương tuyên truyền qua bài viết 
hoặc lời nói, mê hoặc bằng bùa phép. Vào một ngày cụ thể do nhà sư 
định ra, các tổ chức tôn giáo này ngay lập tức biến thành quân nổi dậy. 
Giữa hội kín và các tổ chức tôn giáo có cùng phương pháp và mục đích 
đáng được đưa ra ánh sáng. 


Bằng cách tổ chức và quy tụ đội ngũ quần chúng An Nam này, qua 
cách lãnh đạo dựa vào sự thiếu hiểu biết và dần dà tuân phục của họ, 
để rồi dẫn đến một kết cục mà chính họ thường không nhận ra; rõ ràng 
có một ái lực với xu hướng kéo hội kín thành một tôn giáo địa phương. 


Qua Dòng thứ ba Phật Giáo, chúng ta có thể thấy cách Phật giáo áp 
đặt lý tưởng đạo đức lên quần chúng An Nam. Vì ở đây thiếu sự khai 
mở lý tưởng đạo đức của Phật giáo như trong các sách thần học được 
các nhà sư và học giả sử dụng, nên lý tưởng đạo đức này, phổ biến, 
bình thường, thông tục, người An Nam thường tìm kiếm ở chùa gần 
nhà. Chúng tôi sẽ chứng tỏ, như đã nói, rằng hội kín ở An Nam có 
nguồn gốc hết sức bình dân (xem Phần II). Do đó cần nghiên cứu, 
không phải những gì có trong kinh sách nhà Phật, mà là những gì được 
rao giảng hay thuyết giảng ở chùa. 


Bây giờ, chúng ta đã thấy rằng Dòng thứ ba Phật Giáo được sáng tạo 
đặc biệt cho dân chúng. Còn phải chỉ rõ loại lý tưởng đạo đức nào mà 
Dòng thứ ba của Phật giáo đưa ra cho các tín hữu. 


Các cuộc khám soát được thực hiện trong chùa Rạch Trê (Sa Đéc) (% 
223) đã giúp chúng tôi có được chính xác một tác phẩm tuyên truyền 
ủng hộ Dòng thứ ba Phật giáo, tài liệu đó đủ để chúng tôi nêu ra nhận 
xét và có thể đánh giá được những sì các tín hữu tìm kiếm nơi dòng 


này. Tác giả, trong tài liệu này, đặc biệt nhắm vào phụ nữ để có thể 
che giấu bản chất thật công việc của mình: tuyên truyền giáo thuyết 
Dòng thứ ba Phật giáo của Hùng Văn Chương, tỉnh Bình Định có nội 
dung như sau: 


“Hỡi các bà các chị, tu tập không dễ chút nào! Nếu muốn đắc đạo, bạn 
phải trau đồi và thanh khiết trong việc giữ giới luật, đốt hương nến và 
khấn cầu. Có vậy bạn mới sớm đến Tây phương được. 


Rời xa thị thành, tôi sống yên bình, và trong nếp sống thuần lương, ngày 
qua ngày tôi dọn tâm hồn mình. 


Khi xét đoán mình, tự thấy đức mỏng: nhưng tôi tin và tôi hy vọng nhờ 
Phật, Trời chứng giám. 

Từ nhỏ, tôi đã bất hạnh; may mắn thay, cơ hội bất ngờ, tôi gặp một 
người thụ pháp đáng kính. 

Cảm ơn Đấng Toàn năng đầy lòng thương xót. Tôi cũng dâng thân xác và 
linh hồn cho Dòng thứ ba Phật giáo. 

Cảm kích khôn cùng, tôi tổ lòng biết ơn vô cùng với tứ ân tôi nhận được 
(Tứ ân: ân của Trời Phật; Vua, cha mẹ, các ân sư). Tôi đang tìm kiếm 
"Minh Sư” (nhà sư thế tục, Dòng thứ ba Phật giáo, nổi danh về sự thông 
tuệ và là những người tuyên truyền giáo thuyết). 

Tôi tu tập, chọn kinh nguyện và lời thơ, vì tôi thiết tha tỉnh tấn và thâm 
nhập vươn đến thế giới khác. 

Xa lánh dòng đời ô trọc, tôi nuôi dưỡng tình cẩm kiên trì chờ đợi đến 
khi cá hóa thành rồng; đó sẽ là giai đoạn thành tựu. 

Tôi suy nghiệm tứ ân mà ký ức khắc sâu trong lòng tôi. Tôi trau dồi các 
đức tính chính (là khiêm tốn, cốt cách, hùng biện và làm việc); tôi sẽ giữ 
chúng trong tôi mọi lúc. 

Tôi tôn vinh bậc hiền triết và nhân tài, tôi tôn trọng những người thông 
tuệ và tiên tri, tôi tin vào họ. 

Tôi kết bạn với họ; mỗi ngày tôi tận hưởng đức hạnh của họ. 


Và bạn, các quý bà thân mến của tôi, những viên ngọc quý, tại sao bạn 
không trau chuốt bản thân mình? 


Bạn biết có những tích cũ mà; tại sao bạn buông bỏ để những điều đó 
phải chịu quên lãng phủ bụi trần (ví dụ về hai chị em Trưng Trắc và 
Trưng Nhị đã giành lại độc lập cho An Nam năm 40)? Có thể sau khi đến 
thăm núi, ngươi sẽ trở về tay không? (Tích chùa trên núi) 


Những bóng câu qua cửa sổ; buồn làm gì như thể cá chậu chim lồng và 
không buộc bạn phải thiền? 


Sau khi nghiệm lại số phận, tôi chỉ muốn theo giáo thuyết của Dòng thứ 
ba này. Và tôi không vọng tưởng những điều phù hoa. 


Không đủ để cày cấy năm mẫu ruộng lúa mà Trời giao cho mỗi người, 
không cần phải chịu khó bươn chải Bắc Nam? Xứ ta chứa ngũ hành 
(kim, mộc, hỏa, thủy, thổ); thật vô ích tìm kiếm những người bảo hộ ở 
nơi khác. 


Tôi sống trong nhà có sáu gian, và chờ ngọn đèn tỏa sáng khắp nơi. Mỗi 
ngày, tôi thắp năm phân cây hương, tôi dâng lên đền thờ để tôn vinh ba 
người cha (Trời, Nhà Vua và cha mình). Đối với tôi, tôi vẫn ở trên đất 
Nam kỳ này để chờ đợi sự xuất hiện của một vương quyền hợp pháp. 
(Người ta cũng có thể giải thích hai ý tưởng cuối cùng: không nên đầu 
hàng người Pháp; mỗi người chúng ta đang ở trong chu kỳ 60 năm, lúc 
đó một thủ lãnh sẽ xuất hiện và lãnh đạo chúng ta (ví dụ, 1864-1923)). 
Tụ tập nhanh chóng để thoát khỏi ba đường khổ (địa ngục, biến hình 
của ma quỷ và súc sinh. Phải nhớ rằng ở đây, giống như người Trung 
Hoa, người An Nam gọi đó là Quỷ Bạch dương hay rợ Tây (Tây di)). 

Làm người thật khó (với kẻ thù của chúng ta), khi nghĩ đến việc mang 
nợ thần linh sáu vùng (sáu tỉnh Nam kỳ); sáng tối chúng ta phải cử hành 
tế lễ; chúng ta, những người không có vua, làm sao chúng ta không 
thương hại những tín đồ vô minh? 

Kinh sách bị thiêu đốt đữ dội đến mức nước sông ThoơiS°% chảy như dầu 
(chúng ta đang trải qua thời tịch thu sách và truy đuổi nhà Nho như 
những ngày Tần Thủy Hoàng Đế đốt sách chôn học trò (246 TCN)). 

Và từ đó, người ta tu Phật đắc đạo; thậm chí còn hơn thế nữa, bạn là 
người thời nay, hãy bắt chước gương cổ nhân và hiền nhân. 


(Nếu chúng ta vẫn tiếp tục bị tịch thu kinh sách), hãy gột rửa nỗi buồn 


trong dòng nước tỉnh khiết và đóng những con thuyền không bị chìm để 
vượt sông biển mà không sợ bão. (Điển tích năm vị đại sư, sau hỏa hoạn 
chùa Thiếu Lâm, bị vây chặn khi trốn chạy, trước mặt là nước và đội 
quân phía sau. Khi họ lâm nạn, họ được cứu và giấu trong thuyền của 
hai lái đò, cuộc trốn chạy bị phát hiện; họ cầu Trời và Trời cứu họ bằng 
cách gửi xuống hai vị Thần ngồi trên đám mây. Đám mây màu vàng và 
đen này biến thành một quả cầu cát. Hãy đề phòng trong trường hợp bị 
truy đuổi). 


Chúng tôi có thể đi khắp nơi, và mọi nơi các vị sư đáng thương sẽ tìm ra 
nơi nương nấu. 


Cuộc sống và cái chết giống như đám mây. 
Danh lợi đi qua như mưa rào và gió lốc. 


Đừng bị lôi cuốn bởi vinh hoa phú quý, danh vọng chỉ là hư không, điều 
đó làm bạn hy sinh cuộc đời, xao lãng trách nhiệm với bề trên. 


Làm thế nào báo đáp cho tứ ân, khi bạn thậm chí còn không làm tròn 
một phần mười bổn phận? Làm thế nào bạn có thể chắc chắn mình 
trung thành với vua và hiếu thảo với cha mẹ? 

Tôi sẽ không quên ân đức của thầy và sự giúp đỡ của bằng hữu; với tấm 
lòng trinh bạch, tôi muốn được bao bọc bởi bằng hữu hiếu nghĩa. 

Tôi thắp hương ba lần một ngày, tôi khấn nguyện, dẹp bỏ ham muốn 
phù hoa, danh vọng và giàu sang và tự bằng lòng với thân phận hèn mọn 
của sa môn Dòng thứ ba. 

Mây che trăng khuất, nhưng khi mặt trời lên thiên đỉnh, tuyết sẽ tan 
biến. (Trong văn bản cụm từ Nhứt-Thống được dịch thành mặt trời đến 
đỉnh cao; tác giả muốn chỉ Nhật Bản (mặt trời mọc), cái khiến dân 
chúng An Nam mơ đến lúc độc lập). 

Một phương thuốc hiệu quả chữa lành bệnh tật, giống như lời mầu 
nhiệm của Đức Phật siêu độ tội lỗi. 

Tội lỗi và đức hạnh của chúng ta sẽ bị trừng phạt hoặc khen thưởng 
như thể chúng nằm trên mũi và mày chúng ta. Một khoảng cách xa vời 
từ cái chết đến thành thánh. 


Giữ tấm lòng sắt son, tránh xa dục vọng. 


Không tìm của cải ở Bắc và Đông. 

Hãy nhớ rằng Quỷ và Phật lẫn lộn, nhưng mỗi chúng ta có tâm sáng sẽ 
phân biệt được Quỷ với Phật. 

Danh vọng và giàu sang làm thay đổi ngay cả trái tim cứng rắn. 

Trái tim cứng rắn, tránh xa cám dỗ không yếu mềm. 

Với cái cung dâu, xạ thủ giỏi bắn trúng đích (trích từ Khổng tử: “Mọi 
người phải được trang bị cung dâu báo đền nợ nước. Thành ngữ này là 
một lời kêu gọi đầu quân. Hơn nữa, chữ Dâu đôi khi có một nghĩa đặc 
biệt như Cuộc bể dâu: thay đổi về mặt thể chất và tinh thần). 

Hãy quyết tâm và bạn sẽ đạt được đại đạo. 

Hãy hết lòng vun xới và tưới những cây để nảy sinh chuỗi hạt, bạn nhất 
định thành công. Mặc kệ những người đã bỏ giáo lý chúng ta để quay về 
với cảm tính; đừng cười chê họ, vì nó tổn hại cho nhân đức. 

Quét tuyết trước cổng nhà thay vì chê trách việc của láng giềng; vạch 
màu đỏ đậm và màu sẽ giữ nguyên. 

Với sự khôn ngoan, bạn sẽ hoàn thiện, và thành tựu không chút khó 
khăn. 

Giữ tâm mình sáng như vầng trăng đêm rằm. 

Chọn quần áo vải thô và hằng ngày suy niệm trong phòng. 

Bạn đã hưởng những vinh dự và giàu có đạt được với cái giá lao nhọc 
của bạn và đã thấy chúng qua đi. Chuẩn bị cho lòng mình tĩnh lặng và 
sâm nghiêm, và Đức Phật sẽ phù trợ mọi sự. 

Giàu có chứa đắng cay, hà cớ lại thèm muốn nó? 

Thần nhiên trước lời khen ngợi, cũng như không né tránh chỉ trích. 
Những người đàn ông hư hỏng như những đứa con trai mới lớn: họ 
không làm được việc gì. (Mỗi người sẽ được bình an nơi tâm hồn, nếu 
tuân thủ theo Dòng thứ ba Phật giáo. Giống như Ngọn lửa đốt bởi lò 
than, đời người cũng ngắn ngủi.) 

Rất ít người biết giáo lý của chúng ta. Có được ngàn lượng vàng dễ hơn 
là thấu hiểu những lời huyền diệu của Đại đạo chúng ta, mọi người quý 


trọng và được đem về nhà ta qua biển. 


Đạo của ta như một túi đầy vàng và như gương mặt công chính soi sáng 
người lạc bước trong đêm tối. 


Đạo của ta giống như cây trĩu nặng quả; giáo huấn rất đơn giản, nhưng 
chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. 


Đang ở trên đất liền, không cần ai xây cầu; tương tự như thể xác và tỉnh 
thần khỏe mạnh, cần gì phải dùng tiên đơn? 


Lời chửi mắng không khác gì kén của tằm: nó tự cột lấy mình. 


Đò chở khách nhờ ơn của sóng và nỗ lực của các tay chèo, nó sẽ cập bến 
an toàn. 


Tôi thức dậy như thỏ rừng, trước ánh trăng tròn, đùa nghịch; tôi vỗ tay 
hát. 

Theo quan niệm sai về sự vật và sự vô lo, chúng ta với đôi chân trần thì 
làm sao có thể trèo núi được? 


Và bạn, những ông lão tóc bạc, đã không cân nhắc tai họa, bạn mong 
muốn giàu sang và danh vọng chỉ như thủy triều lên xuống. (Phản đối 
gửi đến các quan lại cũ An Nam, liên quan đến nguyên nhân người Pháp 
và phụ lão đã từ chối tán thành học thuyết này). 


Đời người như tuyết rơi buổi sáng và như bọt nước: việc gì phải quét 
dọn? 


Cớ gì bạn phải trang sức bằng vàng? Tại sao bạn không tìm được vàng 
ròng? Đạo của chúng ta như một Ngọn đèn sáng nhờ tim đèn. Nếu thắp 
sáng, nó sẽ soi sáng chúng ta và thấy rằng con đường không dài. 


Đức Phật ở nhà chúng ta tên là bana ca nha mouni (Cakyamouri)89 thờ 
kính Ngài, bạn sẽ đạt được Đại đạo. 


Không dễ dàng gì làm cho tiện dân tôn trọng người khác (ám chỉ Pháp) 
và tin tưởng vào họ: một cây chỉ có thể được coi là cây khi nó có thể tự 
đứng vững. 

Người quay lại với Ngọn gió lành sẽ mất đi nỗi đau; vì những công đức 
thu được không phải là công đức đích thực: vì thế đứa trẻ bị đứt môi 
khi liếm mật trên lưỡi dao; nó đã bị lừa gạt. 


Họ cư xử với nhau sơ suất như cò với ngao. (Ví dụ truyện Khổng tử kể: 
câu chuyện về cò và ngao bị ngư dân bắt). 

Miếng mỡ trong miệng con ruồi quá lớn đối với ham muốn của bạn? 
(Ám chỉ những ân huệ và bổng lộc của Chính phủ Pháp cho người An 
Nam.) 

Trong phòng, tôi đắm mình trong thiền định của giáo thuyết và tôi coi 
thường lợi danh, phú quý. 

Cố gắng tu tập đạo Lành. Chỉ sau khi đã theo Dòng thứ ba Phật giáo, bạn 
mới có thể thanh tịnh tâm hồn. 

Thuyền ra khơi; chúng ta cập bến an toàn; đây là mong muốn duy nhất 
của chúng ta. 


Thân chúng ta như bia không sợ tên và như cây gỗ không sợ rìu và bào. 


Tìm một nơi xa để tự do tự tại và tu chỉnh đạo đức; tuân theo Dòng thứ 
ba Phật giáo và sống mỗi ngày đơn độc. 

Ăn rau, cháo gạo, gạo nếp men với dưa leo; khi bạn đã quen những món 
ăn này, bạn sẽ thích hương vị của nó. Dòng nước chảy thuận; nhưng 
thuyền đang đi ngược dòng. Chỉ khôn ngoan khi chúng ta có thể sống 
đạo giữa đời thường. 

Nước chảy đá mòn. 

Khấn nguyện với các thánh và hiền nhân: vì chúng ta không thể biết 
những gì đã không học. 

Đừng xa rời Sư phụ trước khi được dạy đầy đủ, như người già yếu 
không được bỏ lại đôi giày của mình. 

Dòng sông đẩy chúng ta khỏi đích đến: trông cậy vào thần Bát Nhã; vượt 
sông Thoại và đại dương: bạn chắc chắn sẽ tới đích. 

Cảm xúc uế tạp của chúng ta được biết đến nhờ Đức Phật hiện diện ở 
khắp nơi. Thành hay bại phụ thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta không 
công chính, chúng ta tà vậy, và nếu không tỉnh táo, chúng ta chỉ có u mê. 
Đọc kinh lần hạt, và một ngày bạn sẽ trở nên công chính. 

Cây ưu-tấc (Barella Rubra, cây mà người Ấn giáo hái lá tặng cho Đức 
Phật) đã xuất hiện từ nhiều mùa thu. 


Phấn đấu tu tập một trong ba giáo thuyết (Tam thừa) để tống khứ vô 
mỉnh; nhưng chỉ có sở đắc ba giáo thuyết đó bạn mới hiểu rõ về tế lễ. 
(Cụm từ Tam thừa hay Tam giáo chỉ ba học thuyết: Nhu (Tức Nho) Phật 
Đạo: Nho giáo hay đạo của các nhà Nho; (2) Phật giáo, và (3) Đạo; đó là 
các nguyên tắc phải tuân theo, ví dụ như các nguyên tắc xã hội của Trời 
Đất, các thầy bói hay phù thủy). 

Nếu bạn phải vươn lên, đạt được sức mạnh và trở thành anh hùng, nếu 
bạn có sức mạnh, gieo mình xuống biển và leo lên núi. 

Một bầu rượu chứa các phương thuốc hiệu quả sẵn cho mọi người và 
hiệu nghiệm, tùy theo hoàn cảnh, bất chấp sức đề kháng của con người. 

Một ngày mùa xuân, trong lúc nhàn rỗi, tôi thảo bài này để chép lại và 
truyền cho hậu thế. 

Tôi phó thác cho chính thần Bát Nhã để giải thoát tôi khỏi việc đời. 
Nước Mana°° sẽ thanh tẩy phiền não trong lòng ta.” 


Nói tóm lại, con người mộ đạo Hùng Văn Chương tỉnh Bình Định, 
được cho là mời gọi đám phụ nữ sống giản dị, hồn trí tuệ, tâm thanh 
tịnh, chỉ ra rằng cách duy nhất để đắc đạo là tham dự vào Dòng thứ ba 
Phật giáo nơi “Minh Sư”, bậc thầy sáng láng, sẽ chăm sóc cứu độ, nếu 
họ biết làm thế nào để buông bỏ hoàn toàn. 


Khuyến dụ này để quy tụ quần chúng và đòi hỏi luôn vâng phục với 
tầng lớp tỉnh hoa nhất định trong hội kín Trung Hoa, Schlegel đã 
nghiên cứu, Thiên Địa Hội hoặc hội của trời và đất?!. Người ta ghi nhận 
ở đây cùng một cách đề nghị và áp đặt, thay vì việc kết nạp cá nhân đã 
bị hủy bỏ, một lý tưởng đạo đức, có thể thực dụng hơn, nhưng cơ bản 
tương tự như Dòng thứ ba Phật giáo, là lý tưởng đạo đức, đảm bảo sự 
hài hòa của các phần tử trong xã hội, phải được hiện thực hóa, bằng 
yêu cầu đoàn kết, hạnh phúc hay thành công của mỗi phần tử. 


Tổ chức hành chánh của hội kín An Nam đơn giản hơn nhiều so với 
Thiên Địa Hội ở Trung Hoa (xem Phần III), thực sự không có các điều 
lệ mà chính là lý tưởng đạo đức được diễn đạt khác nhau và rất đặc 
biệt trong bài khấn thệ. 


Việc còn lại là xem xét các tài liệu khác nhau biểu lộ chính xác lý 
tưởng đạo đức của các hội kín ở đất An Nam, để đối chiếu lý tưởng 
đạo đức đã xác định này với điều mà chúng ta đã phát lộ ở tôn giáo địa 
phương. 

Chúng tôi không phải quay lại các chỉ tiết được cung cấp bởi các 
hình thức tuyên thệ được trình bày ở trên (xem các trang 124-132). Bài 
khấn nguyện (xem trang 124) đặc biệt có khuynh hướng yêu nước hơn 
và kết thúc bằng lời khen ngợi nghĩa vụ trung thành của thành viên với 
huynh đệ của mình. 

Diễn từ của chủ tế buổi lễ nhập môn kêu gọi đức hạnh, mang lại 
hạnh phúc và tài lộc. 

Lời tuyên thệ của người thụ nhận khẳng định sự đoàn kết và phải 
hợp nhất tất cả các phần tử cùng một hội. 

Chỉ có bài văn khấn tuyên thệ cho thấy lý tưởng đạo đức đưa ra rất 
bao quát và đơn giản không chỉ là đạo đức của Dòng thứ ba Phật giáo, 
mà còn là lý tưởng đạo đức có ở bất kỳ tôn giáo Á châu nào, đó là sự 
hoàn thiện bản thân dần dần trong một xã hội dựa trên truyền thống. 

Việc đọc các bài khấn thệ khác đã được trích dẫn sẽ chứng minh 
rằng không có gì sai biệt với những nguyên tắc được đưa ra trong lời 
thề thấy ở bài khấn của Nguyễn Văn Chánh (% 57). 

Nhưng bản thân bài khấn này, nếu không chứa đầy đủ các điều lệ 
của hội kín, thì chủ đề đưa ra sau đây là một bài học về sự hiếu nghĩa: 

“Tôi tớ phải tôn trọng chủ của mình; thần dân phải có lòng trung; người 
trên phải gia ân; kể dưới phải vâng phục; người cha phải có lòng tốt; 
chồng phải gắn bó với vợ; vợ phải vâng lệnh chồng, bạn bè phải yêu 
thương nhau. 

Lời thề phải trọng như núi cao và sông rộng. 

Nhớ rằng nghĩa vụ đối với Đức Vua rất nặng và được đặt dưới Trời. 


Kết bạn theo gương người xưa: Bá Nha quý Tử Kỳ người nước Tần hay 


Sở trên đường dài không mệt mỗi. Quản Trọng quý Bão Thúc (Nha). Tã- 
Bá gặp Dương-Ái; và Quan Công, Trương Phi, những người trí tuệ và 
danh nhân. Tất cả là những anh hùng thật sự, tài năng ghi danh núi 
biển. 

Ngoài ra, 'Giáo huấn thường nhật bắt đầu bằng những từ “Mong kết nạp 
người tuân thủ nhân, nghĩa, lễ và trí, tôi để cử với các bạn, các huynh 
đệ yêu dấu. Hãy yêu thương nhau, anh em đã tuyên bố tình huynh đệ 
với Trời và Đất, với Thần linh...” 

Huấn thị phân cấp cho người tuyên thệ trong phạm vi số lượng các 
thành viên mới đưa vào hội kết thúc với nhận xét đạo đức sau: “Người 
trí tuệ được chọn và phân biệt với kẻ ngốc. Bất kỳ sự ẩu đả nào giữa 
anh em đều bị cấm. Nếu, không may, xảy ra ẩu đả, người phạm tội sẽ bị 
chính huynh đệ của mình xử. Hơn nữa họ sẽ bị xét xử, dựa trên tình 
bằng hữu để đoàn kết thay vi nghiêm trị. Những người có năng lực 
trong việc này sẽ được lựa chọn để giải quyết khó khăn này.” 


Trong “Chỉ dẫn về Chi tiêu và Thu nhập” có thể đọc thấy châm ngôn 
“Các thán của xứ sở được các hiệp hội yêu nước tôn vinh”; sau đó 
“Vàng bạc là những báu vật thuộc sở hữu của Trời Đất. Chúng tạo 
thành nguồn lực sống còn của quốc gia xem chúng như vật phẩm quý 
giá... Trong chỉ phí cũng như trong thu nhập, phải luôn luôn thận 
trọng. Lập các tài khoản chính xác khi bạn phải rút ra khỏi quỹ bất kỳ 
khoản tiền nào, hoặc thực hiện các khoản chỉ tiêu dưới bất kỳ hình 
thức nào (nằm viện hoặc cứu trợ người nghèo). 


Cuối cùng, trong “Giáo huấn về nghĩa vụ yêu nước” có viết: “Người 
giàu có lòng tốt phải cung cấp tiền cho phí tổn của việc nước...” Và 
thêm nữa “những người đã tuyên thệ không bao giờ nuốt lời”. 

Một cấp dưới trong vụ Vĩnh Long (% 223) tuyên bố rằng “một thủ 
lãnh hội kín” đã trao cho ông tờ giấy như sau: 

“Những người đã cùng tuyên thệ với nhau phải thành tâm, tín nghĩa và 


có cùng ý tưởng như hai nhánh cùng một cây. Phải giúp nhau trong 
hoạn nạn, đồng sinh cộng tử; không bợ đỡ kẻ giàu; không bao giờ quan 


hệ thân mật với vợ của anh em và không tranh công riêng của họ. Bất 
cứ ai phản bội lời thề, hành động vô ơn, sẽ bị giết chết, bởi Trời Đất 
cũng như bởi đao kiếm, và con cháu cũng vậy. 
Các huynh đệ cùng hội phải nhớ những điều đã nói. 
Giấy này đã được Sáu Tình trao cho tôi. 
Ngày 2 tháng 2. 

Đã ký: Nguyễn Tấn Cử (ký). 
Đồng bào Ái Chưởng: lời tuyên thệ của các anh em trong tình đoàn kết 
nhân dân cùng chủng tộc.” 

Sự dịu dàng tự tin ràng buộc các phần tử cùng một hội đặc biệt 
được ghi nhận trong văn bản sau, một số diễn dịch thần bí còn mơ hồ 
với chúng tôi, nhưng cùng trên cơ sở đó vẫn nhận thấy rằng người ta 
cũng có thể nhầm lẫn (% 223). 

“Sự chia rẽ tự nhiên không phân cách được lòng chúng ta. 


Chúng ta nghĩ về ngày chúng ta mất đi các thành; và biết rằng sau bất 
hạnh, hạnh phúc đến. 


Để chúng ta không còn than thở lạnh nóng nữa, cuộc sống chúng ta có 
nguy cơ sa vào đầm rồng hang cọp. 


Hiện nay, thức ăn như nem chim ưng, hoặc thịt khô sư tử, chắc chắn 
không vừa miệng chúng ta. 


Hãy thề với Trời rằng chúng ta không bao giờ phản bội, và mỗi đêm, 
trong năm đêm, hãy nghĩ đến viên Ngọc “hoan ương”. 

Khi mối quan hệ gắn bó, trái tim yêu. 

Gối trầm hương, chiếu chim oan”, đó sẽ là ngày phồn vinh. 

Gió thảm, mưa sầu; đó sẽ là ngày tuyên xưng một Đức Vua. 

Tống Hằng°2 (một Hoàng Đế xưa) có trái tim rắn như đá. 

Tô Huệ°3 thể hiện lòng thành như gương. 


Những người trung sẽ luôn được Trời ban thưởng. 


Vào thời thuận lợi, cá sẽ gặp nước và nhiệm vụ chúng ta sẽ hoàn 
thành.” 


Tính chất tôn giáo của lời cầu khấn sau (% 223) được ghi nhận rõ 
ràng, qua việc hội kín cầu cứu Trời giúp họ chống Pháp. 


“Hỡi thần linh hiện hữu khởi đầu mọi sự, mau đến và bảo vệ chúng tôi. 
Từ trên cao, hãy dạy chúng tôi ba quyền chính. 

Dưới ba ngôi sao sáng các ngài xuất hiện, hãy cứu giúp chúng tôi. Trên 
đỉnh núi 'Bồng Lai, nơi ở các ngài, triệu tập các thần Lục Đinh và Lục 
Giáp, 36 thiên binh và 70 ác thần tàn phá địa cầu, tám con rồng, tám 
chân thần linh, ngũ hành và thần Bắc Chơn Võ, hãy đến trợ giúp chúng 
tôi. 

Chúng tôi cầu xin Phật bà Quan Âm xuất hiện với thất tinh và ngôi sao 
phương Nam. 

Chúng tôi xin chứng giám của toàn thể chư vị thần khác. Nguyện tất cả 
chư thánh kêu cầu Ngọc Hoàng và toàn bộ các vị thần hạ cố dự buổi tụ 
họp để nghe chúng tôi bày tỏ cầu xin, mong nhận được quyền lực siêu 
nhiên. Với thái độ chân thành, các Thần linh tôn trọng và ma quỷ phục 
tùng. 


Nguyện các vị thần xuất hiện trên lễ đàn vinh dự mà chúng tôi đã đặt ở 
đây nhằm tôn vinh họ, hãy bảo vệ và ban cho chúng tôi quyền lực siêu 
nhiên. 

Hãy đến, hỡi những vị thần đi trên mây và mưa! Dạy cho chúng tôi sức 
mạnh để thay đổi và chế ngự đội binh ma quỷ. Dạy cho chứng tôi quyền 
chế ngự những linh hồn này. Trời đất có quyền lực rộng lớn: chúng tôi 
cầu xin cho chúng tôi quyền hạn để ngăn chặn các quái vật (người 
Pháp), mỗi khi chúng tôi làm phù phép với bốn đường ngang năm đường 
đọc (xem Hình 9) quyền lực chiêu dụ chúng sinh, để làm mưa và gió. 
Chúng tôi cầu Trời đoái nhìn chúng tôi, Thần linh Thiết La và Thiết Võng 
bảo vệ chúng tôi ở thập phương, vượt qua chướng ngại đồi núi, nếu gặp 
phải. 

Hỡi thánh Mã Vương, hãy buộc hai tay những con quái vật này; và thần 
Kim Cang lao vào, ngăn, đánh và giết nó. 


Dưới ba vì sao nơi người ẩn mình, hỡi quỷ thần, hãy đến giúp chúng tôi 
vẽ những đạo bùa đưa chúng tôi bay lên không sau khi niệm chú, biến 
chúng tôi thành vô hình hoặc thành những linh hồn đi trên mây lên trời, 
băng qua sông biển như những đạo sư huyền thuật cao cường, đáp lại 
những cầu xin của chúng tôi, hiện ra dưới dạng các chiến binh hùng 
dũng.” 


Cuối cùng, còn một tài liệu bị tịch thu trong vụ án Gilbert Chiếu năm 
1908 ở Nam kỳ, bên cạnh một vài ưu tư đạo đức, nó phải gắn kết với 
những điều có trong khoản 72 hoặc 36 của hội đoàn một người Hoa 
tên Hùng, bao gồm những chỉ dẫn quý giá về các khía cạnh tài chính cụ 
thể hơn của một số hội kín. Tuy nhiên, đó là một tài liệu mà chúng tôi 
chỉ đề cập đến cho mục thông tin. Thực tế không phải với các hội kín ở 
đất An Nam là đối tượng độc quyền của nghiên cứu chúng tôi, nhưng 
về một hội kín người An Nam ở hải ngoại hình thành với các yếu tố di 
dân hoặc lưu vong mà chúng tôi đã đề cập trong “Bảng danh sách 
phiến loạn” (xem trang 26). Liên quan đến tất cả các bằng chứng của 
chủ đề của chúng tôi, hội ở ngoài vi có trú sở bên ngoài đất An Nam, 
nên dường như chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Trung Hoa hơn so với các 
hội kín khiêm tốn mà chúng ta thấy. 


Quy tắc về lời tuyên thệ của Việt Nam Quang Phục Hội: Phục hồi đất 
nước An Nam xán lạn. 

Trong vũ trụ, cuộc sống quý giá bậc nhất, như thiên nhiên đã ban tặng 
cho chúng ta. 

Chúng ta sống trên trái đất này, hít thở không khí quý giá của thiên 
nhiên mà chúng ta gọi là tự do. Nhưng cái được gọi là tự do của đồng 
bào chúng ta ở các xứ An Nam như thế nào? 

Tự do, như chúng ta thấy ở nhà, là hậu quả của đàn áp và sách nhiễu 
mà chúng ta là nạn nhân của bạo quyền. 

Than ôi! Đồng bào An Nam của chúng tôi, bạn tự nhận mình là những 
triết gia và hiền nhân, tại sao bạn vẫn im lặng và quên trách nhiệm của 
mình mà chỉ chiêm ngưỡng nỗi đau và niềm vui quanh minh? 


Bạn có muốn, bắt đầu từ ngày hôm nay, giúp đỡ mọi người, lắng nghe, 
yêu thương nhau, biểu lộ tình cảm với nhau, kết nối với nhau để cống 
hiến cho đất nước An Nam của bạn, dưới niềm tin của lời thề, chúng ta 
sẽ lấy lại di sản quốc gia của chúng ta, từ nước Pháp nỗi đe dọa cuộc 
sống của chúng ta? 

Ai trong chúng ta vi phạm lời thề sẽ bị diệt bởi Thần minh và mười điều 
ban hành sau đây phải được tuân thủ nghiêm ngặt. 

ĐIỀU I - Hội được gọi là Việt Nam Quang Phục. 


Trú sở “ở hải ngoại”. Ngoài ra, các điều lệ kèm theo đã gửi. Và đó là 
công việc sản xuất vũ khí dành cho Nam kỳ trong trường hợp có chiến 
tranh. 


ĐIỀU II - Mục đích chính của hội là đánh đuổi Pháp, thành lập liên bang 
các xứ An Nam, và cuối cùng là thực hiện một tổ chức hành chánh mới 
của đất nước. 


ĐIỀU II - Yêu cầu nhập học như sau: 


Tất cả mọi người, biết chữ Hán hoặc tiếng Pháp, sẽ được nhận không 
phân biệt giới tính hoặc quốc tịch, miễn là được sự giới thiệu của hai 
hoặc ba thành viên tích cực. 


ĐIỀU IV - Các khoản đóng góp dao động từ 50$ đến 5.000$, sẽ được 
nhận bởi thủ quỹ địa phương nhân danh hội; chúng sẽ được ghi vào tài 
khoản của quỹ tiền thu được phân bổ cho việc mua sắm trang bị chiến 
tranh khác nhau. 


ĐIỀU V - Hội sẽ sử dụng tạm thời con dấu giao dịch của Cộng hòa 
Trung Hoa đóng trên biên nhận mỗi lần thủ quỹ nhận đúng số tiền; trên 
tất cả biên lai, ngoài việc đóng dấu như trên, đều ghi nhận chính xác số 
tiền thu được, đúng cách giới thương nhân vẫn làm. 

ĐIỀU VI - Kỷ luật của hội: cấm tiết lộ những bí mật của hội. Bất cứ ai 
cố gây nguy hại cho hội sẽ bị kết án tử hình, đúng theo các quy tắc của 
tòa quân sự, ngay khi có tố cáo, một cuộc điều tra được tiến hành, kẻ đó 
sẽ bị kết án về tội ác bị buộc. 

ĐIỀU VII - Ngày nổi dậy chưa xác định, tất cả hội viên nhiệt tình với 
việc nổi dậy phải tuân theo lệnh của ban chỉ huy. 


ĐIỀU VI - Hội xử lý tất cả các thành viên bình đẳng đúng như thường 
lệ, phải chào nhau để biết nhau, hoặc bắt tay, hoặc cúi đầu theo các quy 
tắc lịch sự hằng ngày. 

ĐIỀU IX - Hội dựa vào sức mạnh của các thành viên thông thái và trí 
tuệ. Hội yêu cầu họ nối kết và tự trình diện tại văn phòng lưu trữ địa 
phương, hãy bấm chuông và truyền đạt kế hoạch tại đó nếu họ đã lập 
sẵn. Nếu hội, sau khi nghiên cứu, phê duyệt một trong những kế hoạch 
này, tác giả sẽ được chỉ định thực hiện nó với sự hỗ trợ của hội. 

ĐIỀU X - Hội sẽ cấp chứng nhận sự hài lòng cho những người trong số 
các thành viên đã nổi bật vì lòng nhiệt tình tuyển dụng hội viên trong số 
đồng bào ưu tú nhất. Để ghi nhận sự phục vụ đặc biệt này, huy chương 
bạc hoặc huy chương vàng sẽ được trao. 

Hội sẽ trao giải: 

+ Huy chương bạc hạng ba cho các thành viên của nhóm đã tuyển dụng 
mười hội viên; 

° Huy chương bạc hạng hai cho những người trong số các thành viên đã 
tuyển dụng 20 hội viên; 

+ Huy chương bạc hạng nhất cho các thành viên đã tuyển dụng ba mươi 
hội viên; 

- Huy chương vàng hạng hai cho những người trong số các thành viên đã 
tuyển dụng một số hội viên từ năm mươi đến một trăm; 


- Phân cấp đặc biệt sẽ được trao cho những thành viên đã tuyển được 
hơn 100 hội viên. 


Bằng khen sẽ được trao cho các thành viên tặng tiền cũng như người đã 
cung cấp các dịch vụ đặc biệt trong cùng mức độ: 


- Những người tặng 500$ sẽ nhận được huy chương bạc hạng ba; 
- Những người tặng 1.000$ sẽ được trao huy chương bạc hạng nhì; 


- Những người tặng khoản tiền 1.500$ sẽ được trao huy chương bạc 
hạng nhất; 


+ Những người tặng 2.500$ sẽ nhận huy chương vàng hạng ba; 


- Những người tặng khoản tiền 5.000$ sẽ nhận được một huy chương 


vàng hạng nhì; 
- Phân cấp đặc biệt sẽ được trao cho các thành viên tặng hơn 5.0008. 
Các điều lệ này được thiết lập ở hải ngoại. 


Vào thời điểm xảy ra cuộc nổi dậy tiếp theo, chúng tôi sẽ thực hiện các 
kế hoạch chấp hành dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh hội Quang Phục. 


Ở đây không cần thiết để dấu ngoặc kép, bởi vì chúng tôi muốn ít 
nhất cũng làm rõ được các lý tưởng đạo đức của mỗi hội kín người An 
Nam thể hiện như thế nào, tóm lại, lý tưởng đạo đức của hội kín An 
Nam chỉ đơn giản là đạo đức phổ quát mà nhà chùa ở làng dạy cho 
nông dân hèn mọn và công nhân bình thường. 


Vì vậy, sau khi đã cung cấp nghỉ lễ cần thiết, tôn giáo cho hội kín lý 
tưởng đạo đức của mình cả ở Trung Hoa và trên đất An Nam. Chúng ta 
thấy rằng (xem Phần II, Chương IV) tôn giáo mang đến cho hội kín một 
sức mạnh đạo đức được làm rõ như là điều mà hội đã phụ thuộc và sở 
hữu với phép thuật. 


CHƯƠNG III 
Các nhà sư và chùa của họ 


Tôn giáo địa phương An Nam đưa các nghỉ lễ và lý tưởng đạo đức 
vào hội kín như một đóng góp lý thuyết cho các hội trên. Mối quan hệ 
cần thiết và chặt chẽ tồn tại giữa tôn giáo truyền thống và hội kín đôi 
khi thể hiện quan điểm rất thực dụng và về những chỉ tiết rất cụ thể. 

Thực sự, ai dạy những nghi lễ hội kín phải sử dụng? Ai thuyết giảng 
lý tưởng đạo đức làm cho hội sống động lên? Đó là các thầy tu, nhà sư 
hay đạo sĩ, họ làm lễ và thuyết giẳng trong các chùa. Đó là hoạt động 
chính của các nhà sư trong chùa và xung quanh đó, chúng ta còn phân 
tích để nhận ra phương cách tôn giáo ảnh hưởng đến hội kín. 


Trước khi nghiên cứu chùa hữu dụng như thế nào với các hội kín, 
chúng ta hãy xem đến nhà sư hay những nhà sư cư ngụ ở đó. 


Nhà sư chủ yếu là sư phụ hay Thầy của ngôi chùa. Khi có nhiều vị 
sư trong một ngôi chùa, họ sống dưới thẩm quyền của một bề trên hay 
Hòa thượng (xem Hình 28). Tín hữu tiếp xúc với các nhà sư theo hai 
cách: đôi khi nghe thuyết giảng khi họ đến lễ tế hoặc hành lễ ở chùa; 
đôi khi các vị sư, thường xuyên nhất là để quyên góp hoặc làm các loại 
lễ bái khác, đi thăm nhà các tín hữu. 


Hình 28: Hòa thượng khoác cà sa 


Vậy, giống như phù thủy, với sở học của mình, nhà sư có thể giúp 
hội kín sáng tạo những biểu tượng cần thiết, đường như có ảnh hưởng 
rất rộng và rất cụ thể cho hội. Trên thực tế, có khi chính họ là những 
nhà lãnh đạo của hội. Và có khi, qua chức năng nhân tố nối kết nhiều 
hội kín, họ có tầm quan trọng lớn hơn cả cá nhân vị thủ lãnh trong hội. 
Cuối cùng, nền học vấn và sự tỉnh tế trí tuệ của họ cao hơn so với thầy 


phù thủy và thủ lãnh hội kín, cho họ quyền chế tác tất cả các tài liệu 
mật mã được sử dụng trong các hội kín An Nam. 


Nhà sư và những biểu tượng phép thuật 


Trong hội kín, đầu tiên nhà sư thực hiện chức trách giống như thầy 
phù thủy: ông ta phân phát những đạo bùa, làm ấn, chế tác cờ, cuối 
cùng là thảo các sắc phong. Làm như vậy, không ngoài thông lệ; ông 
không làm việc gì đặc biệt chuyên cho hội kín. Ông chỉ đơn giản làm 
công việc của mình, bởi vì, như chúng tôi đã nói ở trên (xem trang 
119-120), về cơ bản mọi tôn giáo địa phương ở đất An Nam đều có 
những thực hành phép thuật. Ông hành nghề giúp cho hội kín như 
chúng ta đã thấy những gì các phù thủy làm. Vậy, với các nhà sư, 
chúng tôi không bắt đầu lại ở đây những nghiên cứu và nhận định các 
tài liệu như chúng tôi đã làm với thầy phù thủy. Điều đáng nói ở đây là 
giá trị của họ. 


từng 4š! 1Ñ Phật 
ì 

bủu Pháp 
kủ ®¬ 


® b4 X 


7ˆ v 


Phật Pháp Tùng HBữu : sceau de 
disciple de Bouddđha 


Hình 29: Bùa cầu mong sức khỏe 


' CSẺONG SY CHẾ RÈ 22C LỆ SUẺIr£ tá & † 2H. 
ID Z§ 8Ã Jộ-€ụ šŒ vụi X 2P 7E ft Do -[ 2 Sị TE ..2A4XB 
= „Y0 24KOXSX9XoXCXGXoXSOXOXSX@ X9) —2-- K ^ 

E “3<, kiO2oo€ 5Ã Ooolsel € 


là £Ococcocol 


+++2 t2#e!t240/ § (TT 
++10411444101: ÊC 
+Pl;t[£‹t‡€ 

NÓ 


Hình 30: Sớ thờ phúng tiền cho tổ tiên 


Chúng ta chỉ đơn giản thấy rằng các đạo bùa, ấn, cờ và sắc phong, 
khi chúng làm từ tay của phù thủy hoặc nhà sư, có thể trông giống 
hoặc khác nhau miễn những biểu tượng tĩnh này kết cục nhận được 
thay đổi không bao nhiêu. 


Đây là một đạo bùa của chùa (xem Hình 29) đem lại sức khỏe cho 
người mang, kèm theo một sợi dây đỏ để đeo ở cổ hoặc cổ tay (% 223). 
Nó chỉ đơn giản bao gồm một dấu hiệu bí hiểm giống hệt trên và dưới, 
Ở giữa một dấu chứng thực nguồn gốc tín ngưỡng. 

Còn đây (xem Hình 30) là một sớ thờ của một thành viên hội kín 
trong chùa của Sư Phùng, tìm thấy ở Rạch Trê. Loại bùa này tượng 
trưng một số tiền nhất định. Nó được đốt và chuyển xuống địa ngục 
tổng gấp mười lần giá trị của nó, tổng tiền được người đã hiến tiền 
cho chùa. Tiền giả này được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu cá nhân 
chuyển đến cha mẹ tín hữu5°. 


+ 


sơn Linh 
paqpdø antlque montagne mìraculeuse 


Linh sơn cö (tr : ãnLlqus pagede de 
la menlagne míraculeuse 


Hình 31 


Hình 31 
Những con dấu sau (xem các hình từ 31 đến 40 dùng riêng cho các 
vị sư (% 39 quarter). Các mẫu được phát từ các ngôi chùa khác nhau và 
được tìm thấy ở nhà các bị cáo khác nhau. 


ở... đứt 


un 

Ä&& 
principal 

.* 

trrn 
đỉx mille 

£ lựi 
43 l| intêrê(s 


Ủn napporte dix mille 


ligure ;‡2 
Mille  T¿n hóa \ 
+ 

^®+ +ư|. 
*5 
~ 
`. =® 
Ans Tài thuiryngrS 8 
JME- 
ˆ- 
¬ “.o 

= 


K 


Mille ans au bonze-chef 


Figure 4 


$ceau pour médicamen†s donné par 


un disciple de Bouddha 


Bũu Tầng Phap — Phát 

Ñ d1 ¡ 4 
‹ái 

` 

scsau bonze  doctrine Boudđhique 


Sceau de diseiple đe Bouddha 


EFiuure 33 
Phun lỏng táo Phát 
4Ä #4 3 1 
Traditions fondamentales véritable Bouddha 


Đoctrine đụ véritable Bouddha 
ligure 3ã 


Hữu Từng dược Phải 
Ÿ t ?ñb tỆ 
Šceau bonze mếdicamaenls Bouddha 


Fiauie 36 
Cachets religieux 


Hình 32 đến 36 


Phật Tăng 


Bửu 
thế tông tư 

TẾ” He 2c và. 8 
thăng hủ 3 E LÄ vi 4 W 
7t 5 . 

hư như thủn ; „li xÈ 

]Jạ, Éu + #8 ^ 

ấn uiên cửu chỉnh Pháp 

Tư Lắm-tế chúnh tàng tam thập 

cửu thể hủy Như Viên thương Sceau de đisoiple de Bouddha 

Eigure 38 ' 


thăng ho ẩn 
Šuccesseur đe vraie s0uche 
de la 39* gánération de Tế Lâm, 
nommé Như Viên 
Figure 37 
Tông chánh Tế Lâm 


“= 
ì ` + 
‡ẹt?: # :Ä .,lá 
l Famille vraie de Tế tâm 
tamille:  Tong Phải : Boudddha Figure 40 


+? - 1R 


Tradltions: 7"hong cin : Pacine 
Eipgure 39 


kÀI - ` 
Wéritable disciple đe Tế-Lâm 
Figure 40 


Tradlllons sup ['origine đo Eouddha 
Figure 39 Cachets rneligleux 


Hình 37 đến 40 


Loại cờ-bùa thể hiện như trong Hình 41 là do một nhà sư phát cho 
một thành viên hội kín (% 23). Nó mang hình ảnh của Trương Thiên Sư 
hay thiên sư Trương. Trương là một ẩn sĩ trên núi Long Hổ (Rồng và 
Hổ), ở vùng Giang Tây (Trung Hoa). Nhờ vào những thực hành tôn 
giáo, ông tìm được nhiều vật bùa có năng lực siêu nhiên và có quyền 
năng biến hóa. Là thiên sư của vùng, ông chỉnh phục tất cả thú dữ và 
quái vật. Mặc áo choàng trang trí đồ hình, ông cưỡi một con hổ, cầm 
bó bùa bên tay trái và âu nước thánh bên tay phải. Con hổ mà Sư cưỡi, 
chân phải trước cầm một hộp niêm ấn bằng những vật bùa và đạo bùa; 
chân trái trước giữ hai đồng chinh để gieo quẻ và rút xăm trong hộp 
bói thường dùng; ở chân phải sau, một quả cầu, loại Ngọc quý soi 
đường: trong chân trái sau là vảy con rùa để hai đồng chỉnh nói trên; 
đuôi của hổ được đính một đồ hình mà người ta dùng để xác định bốn 
phương, tám hướng (đó là một loại la bàn). Năm con vật tạo oai vọng 
cho đại sư: (1) một con hổ ngậm thanh kiếm lệnh để tiêu diệt quái vật; 
(2) một con nhện treo trên đồ hình; (3) một con rắn giữa vảy rùa và 
viên Ngọc; (4) một con rết cạnh hai đồng chỉnh; (5) con cá sấu bên 
cạnh chiếc hộp dấu. Những con vật này, là những quái vật, đã được 
đại sư thuần hóa, tạo oai vọng cho ông. Ấn đóng gần trên đầu có các 
chữ cổ xưa như Thanh Hư Linh Phù, có nghĩa là bùa có hiệu quả siêu 
nhiên tuyệt vời. Bảy chữ trên đầu trang và sau đại tự “Sắc Lịnh” là 
Giang Tây Long Hồ “Sơn Chơn Nhơn”, nghĩa là người chân thật đến từ 
núi Long Hổ ở Giang Tây. Cờ bùa này dùng để trang trí các bàn thờ. 


Cuối cùng sắc phong được ban hành ở chùa Rạch Trê (% 223) để 
chiêu dụ gia nhập một loại hội tôn giáo một người phụ nữ vốn đã là 
thành viên của hội kín. Đây là văn bản°5 mà chúng tôi dựa vào để đưa 
ra nhận định: 


“Phép của thầy Lâm Tế Chánh tống phát ra vì ông nầy đủ cả ba đểu 
(điểu) (Phật, pháp, tăng)°9 trong đạo phật (Phệt); công cáng (cán) rất 
nhiều và thông hiểu phép hay; tột bực ba đểu (điều) báu là (phật, pháp, 
tăng), người bốn phương đều theo giữ ngay thẳng việc làm người tại lẽ 


trời; cứ theo đến Bồ-đề97 (chỗ Phật). 

Đời thứ 37 tên chữ là: Sơnthượng-Trí kêu là: Lâm hòa-thượng Tổ-sư 
(thầy cả). 

Tôi là chức Tổng-giáo tên chữ là Đạr-Quả kêu là Phước và Lễ ở chùa An- 
Lạc vang phát phép nẩy ra. 

Tam qui y nghĩa là Phật, Pháp, Tăng, kêu là Tam-Bửu cũng vậy. 

Cách làm sanh lợi của vì tên thánh chẳng làm ra nơi đây; sự dữ chẳng 
làm, cứ làm các sự lành. 

Phép nẩy giao cho người đi chùa tên là Nguyễn-thị-Nhãn tên phật kêu là: 
Nhuận Kinh. 

Tờ được lập ngày mùng Mười tháng Giêng năm Sửu (tức 15 tháng 2 
năm 1913) có đóng con dấu son bằng chữ “cổ tự' Phật, Pháp, Tăng, Bửu, 
nghĩa là thầy-chùa học phép hay của Phật).” 


Trên những triện này có các chữ Phật, Pháp, Tăng, Bửu (Hình 33). 


Tất cả các tình tiết thường nhật có thể mang đến chùa một thành 
viên của hội kín như bất kỳ thường dân nào. Và nhà sư điền vào đó 
đầy đủ tế lễ phép thuật, chính xác như phù thủy. 


Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu thầy phù thủy thường viết những lá 
bùa thì nhà sư thích phát những tờ giấy trên đó đã đóng dấu khắc sẵn 
có phủ màu đen hoặc màu đỏ son. Có phải là để giải quyết nhanh và 
đáp ứng một số lượng lớn các tín hữu? Hay là vì với nhà sư thì vai trò 
pháp sư này không hẳn là bắt buộc, nó thực dụng và tế nhạt, và một 
người như ông thường không đặt nặng lợi ích vật chất trong nghĩa vụ 
hoạt động của mình? Dẫu là trong bất kỳ trường hợp nào, liên quan 
đến việc chế tác và sử dụng các biểu tượng phép thuật, với các thành 
viên hội kín, nhà sư cũng có vai trò tương tự vai trò thầy phù thủy. 


Nhà sư, thủ lãnh hội kín 


Không phải lúc nào nhà sư cũng bằng lòng với vai trò thầy phù thủy 
đơn giản của mình trong hội kín. Ông đến với hội kín, như người sáng 


lập và thủ lãnh. Trong vụ việc liên lụy đến một nhà sư chùa Rạch Trê 
(% 223), ủy viên Báo cáo của Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ có những 
phân tích về vai trò của người sáng lập và thủ lãnh hội kín như sau: 


“Đến cuối tháng 2 năm 1916, Chánh tham biện°8 Sa Đéc đã được Huyện 
Đồng thông báo rằng một hội được thành lập tại tổng An Mỹ (Sa Đéc). 
Sau khi các Chánh tham biện của Sa Đéc và Vĩnh Long thống nhất, 
Huyện Đồng được một vài cán bộ hỗ trợ, tiến hành khám soát ở làng 
Phú Nhơn, Tân Phú, Hòa Hưng, Phú Nhuận, An Thuận, An Hòa Đông, 
Khánh An Đông và Rạch Trê. 


Ngày 11 tháng 3 năm 1916, Công tố viên Cộng hòa tại Vĩnh Long ra một 
bản cáo trạng yêu cầu Thẩm phán Điều tra thông báo. 


Ở hầu hết các làng, các cuộc khám soát không mang lại kết quả đáng kể; 
nhưng ở chùa Rạch Trê, hai bức thư và bẩy mẩu giấy ghi năm mươi tên 
các cá nhân trong vùng được tìm thấy trong phòng của nhà sư Phùng 
(lúc đó đang chạy trốn). Mười hai trong số những người này bị bắt ngay; 
họ tố cáo các thành viên khác và ba mươi mốt trong số họ lần lượt bị 
bắt. 


Kết quả lời khai sau khi bị bắt giam của các bị can với chính quyền bản 
xứ: 

1. Thủ lãnh hội kín là nhà sư Phùng, phụ tá là Nguyễn Tấn Cử và Huỳnh 
Văn Quí; 

2. Hội đó có mục đích chống Pháp rõ ràng. 

Bốn mươi ba bị cáo thứ tội rất chỉ tiết về buổi lễ khấn của mỗi thành 
viên, về nghỉ lễ khấn thệ; họ khai đã góp tiền cho nhà sư Phùng hoặc 
nơi tuyển mộ, để phục vụ công việc hoặc cho người mà họ đã hướng 
đến (Vua của An Nam theo người này, Đề Thám theo người khác). 


Một biên bản giám định khẳng định rằng hai bức thư tịch thu từ nhà sư 
Phùng biểu hiện rõ ràng thái độ chống Pháp dưới dạng biểu tượng. 
Trong hai lá thư này, một gửi cho bà Thị An, vợ nhỏ của ông Huyện 
Hoàng, một người nhẹ nhàng, thông minh, có rất nhiều nhà cửa và quan 
hệ rộng. Một lá thư khác là thư trả lời của chính ông cho Thị An. Giám 
định cho thấy Thị An đã viết tay một vài dòng bằng bút chì vào phần 


đầu của hai thư này. 

Khi bị thẩm vấn bởi Công tố viên Cộng hòa và sau đó bởi Thẩm phán 
Điều tra Vĩnh Long, tất cả bị cáo đã chối và tố cáo họ thú nhận vì bị ép 
buộc bằng bạo lực hoặc đe dọa, nhưng họ không thể chỉ ra bất cứ dấu 
vết bạo lực nào. 


Ngày 2 tháng 4 năm 1915, nhà sư Phùng bị bắt ở làng Hòa Hảo (Châu 
Đốc) trong nhà Nguyễn Văn Vân. Ông ta mang thẻ tên Xù. 


Bị cáo Phùng đã thú nhận một phần. Ông thừa nhận rằng lời khai của 
một số bị can trước Chánh tổng An Mỹ là chính xác, rằng Thị An là 
người tình của ông và sở hữu một khẩu súng lục; nhưng ông khẳng định 
rằng số tiền ông nhận được từ các thành viên là dùng để trả nợ cá nhân 
chứ không phải trả cho Vua An Nam như họ nghĩ. 

Phải đối mặt sau đó với các đồng bị cáo, ông chấp nhận các lời khai của 
họ tại An Mỹ, thầy Phùng rút lại lời thú tội của mình và đưa ra câu trả 
lời đùa bỡn cho những câu hỏi được đưa ra. Diễn tiến thẩm tra để tìm 
sự thật dường như rất khó khăn. Sau đó có thú nhận chính thức của Lê 
Văn Du và Lê Văn Đồ, trong cuộc đối chất với Chánh tổng và Phó tổng 
An Mỹ và điều tra viên chính Quản VỊ. Hai bị can thừa nhận tính chính 
xác của câu trả lời trong quá trình thẩm vấn mà họ trải qua khi bắt đầu 
lấy cung, và do đó củng cố chắc chắn cho cuộc thẩm tra. 


Thật vậy, không còn nghỉ ngờ gì nữa về sự thành khẩn thú nhận trước 
nhà chức trách địa phương của bốn mươi mốt bị cáo khác. Một mặt, họ 
không chỉ ra được bất kỳ dấu vết nào của bạo lực; cuối cùng, lời thú tội 
của họ được xác nhận bởi nhà sư Phùng lẫn Lê Văn Du và Lê Văn Đồ. 


Cuộc thẩm tra này dựa trên bốn điểm chính: 

1. Những lời thú tội trước chính quyền địa phương của bốn mươi ba bị 
cáo đầu tiên; 

2. Việc xác nhận những lời thú tội này của Lê Văn Du, Lê Văn Đồ và của 
sư Phùng lúc thẩm tra; 

3. Lời khẳng định của nhân chứng và điều tra viên; 

4. Phát hiện một tài liệu có tính chất nửa chính trị, nửa tôn giáo. 


Hầu hết các bị cáo đều không có tiền án; một số trong số họ là những 


hương chức trong làng. 

Tóm lại, vụ việc này liên quan đến việc thành lập một hội kín, hình 
thành trong tổng An Mỹ (Sa Đéc) và có mục đích chống Pháp rõ ràng. 
Thủ lãnh là nhà sư Phùng; được giúp đỡ của những đặc vụ, ông tuyên 
truyền và tuyển mộ thành viên; họ cũng thu thập đóng góp khi vắng mặt 
nhà sư Phùng; họ làm nghỉ lễ khấn thệ, phân phát bùa hộ mệnh và hứa 
hẹn nổi dậy. 

Được sự thông báo kịp thời của chính quyền bản xứ, Chánh tham biện 
Sa Đéc, đồng ý với Công tố viên Cộng hòa của Vĩnh Long, tiến hành 
khám soát và thực thi những bắt giữ cần thiết, do đó giúp loại bỏ kế 
hoạch nguy hiểm của hội kín.” 


Chúng tôi tìm thấy trong đoạn trích của bản cáo trạng này tất cả 
những gì chứng ta đã biết về các biểu tượng phép thuật và nghỉ lễ 
được sử dựng trong các hội kín. Chúng ta sẽ thấy rằng (xem Phần III, 
Chương T) nhà sư Phùng hành xử trong trường hợp này như một thủ 
lãnh hội kín bình thường. 

Nhà sư, nhân tố nối kết giữa các hội kín 

Thẩm quyền đạo đức trao cho nhà sư chức năng tôn giáo, tạo điều 
kiện thuận lợi hợp lý cho họ sáng lập một hội kín, và giúp họ dễ dàng 
điều khiển các hội đó. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp nghiên cứu lại 
cho thấy các nhà sư dường như bị loại trừ một cách có hệ thống khỏi 
vai trò này. Lý do có thể thấy trong thực tế là, hội kín tuyển mộ chủ 
yếu người thuộc giới bình dân. Tuy nhiên, để hoạt động có hiệu quả 
với những nông dân nông thôn hoặc những dân nghèo thành thị thì 
phải sống cuộc sống của họ và biết được hy vọng, sở thích và những lo 
âu của họ. Toàn bộ công tác tâm lý là công việc rất tỈ mỈ và rất nguy 
hiểm mà người sẵn lòng thực hiện chỉ gặp thuận lợi khi họ cam lòng 
hoặc tự nguyện (xem Phần III, Chương T), điều thường có ở các nhà sư 
biết chăm lo cho an vui của tâm hồn con người. Trên thực tế, thường 
thì nhà sư chỉ là người lạ trong một xứ khi mới chuyển đến chùa, sau 
một thời gian dài, ông hiểu rõ về các tín hữu thường đến với ông. Mặt 


khác, việc tuyển mộ, như đã làm ở đất An Nam do thủ lãnh hội kín 
thực hiện, vừa đe dọa vừa lừa bịp và không thiếu ngón trò xảo quyệt, 
còn nhà sư có một địa vị xã hội, không phải lo lắng về cuộc sống và 
không được phép làm điều đó, nói chung trong mọi trường hợp đều tổn 
hại cho nhân phẩm giáo sĩ. Cuối cùng, việc làm thủ lãnh hội kín có thể 
gây ra sự ghen tuông hoặc hận thù, đưa đến tố giác: nhà sư che giấu 
tốt việc tuyên truyền bí mật dưới những cách thức thuần túy tôn giáo, 
hành động của ông ta có thể bị chú ý theo dõi và việc tố cáo tại một 
thời điểm chính xác làm ông không thể không thú nhận, đến nỗi phải 
hy sinh uy thế tôn giáo vì vị trí thủ lãnh của một hội kín. Lúc đó sẽ gây 
quan niệm rằng cộng đồng nhà sư không có bất kỳ niềm vui nào, một 
trong số họ làm tổn hại đến sự mở rộng tôn giáo bởi sự bất cẩn của 
mình. 


Mặt khác, nhà sư có đủ tố chất để làm nhân tố liên lạc giữa các hội 
kín. Thực ra, nhiệm vụ tôn giáo buộc ông phải đi khắp nơi, để khơi gợi 
lòng nhiệt thành của các tín hữu tại nhà riêng của họ, hoặc là để gặp 
gỡ các nhà sư khác ở các chùa gần hay xa. Tính chất nhân tố liên lạc 
không khiến ông phải tiếp xúc trực tiếp với tất cả các thành viên hội 
kín, ngược lại có khi ông còn không biết họ; nhưng cho phép ông tiếp 
xúc chỉỈ với các thủ lãnh hoặc các thành viên có ảnh hưởng của hội kín, 
điều đó không chỉ đảm bảo an toàn cá nhân, mà còn trao cho ông một 
ảnh hưởng nào đó trên những đám đông mới kết nạp, ảnh hưởng xuất 
phát chính xác từ sự huyền bí bao quanh nhà sư, người đi từ hội kín 
này sang hội khác, mang lời tốt đẹp, hợp nhất tất cả các hội cùng nỗ 
lực hướng tới cùng mục đích. 


Sức mạnh bí ẩn này có sẵn ở nhà sư mang đặc tính giao liên, được 
đưa ra ánh sáng một cách tài tình bởi các ủy viên Báo cáo của Tòa án 
quân sự cấp I Nam kỳ trong bản cáo trạng của vụ án được biết ở Châu 
Đốc (% 46): 


“Một nhà sư có uy tín, khéo léo, thông minh, mạnh mẽ, được khắp nơi 
biết đến và tôn trọng, gây ấn tượng với công chúng, đem cảm hứng tự 


tin cùng với ngần ngại. Nhưng cần phải cẩn trọng chín chắn với dáng vẻ 
thần bí. Nói cách khác, thủ lãnh phong trào phải làm cho người ta cảm 
nhận, nhưng không tự bộc lộ. 


Chỉ có nhà sư ở vùng Châu Đốc, Cao Văn Long tức Bảy Do, có tất cả 
những phẩm chất cần thiết. Và, mặc dù ông vẫn kiên quyết chối bỏ điều 
đó, ông nổi danh khắp vùng Nam kỳ dưới tên “Nhà sư trên núi”. Đến con 
gái ông cũng biết, cô nói khi nghe mô tả: “Đó là cha tôi, người ta nói về 
nhà sư Núi Cấm mà trên núi đó làm gì còn ngôi chùa nào khác ngoài 
chùa của cha tôi” (trang 88, Báo cáo). Và con trai ông nói: “Vâng, người 
ta gọi (cha tôi) là nhà sư trên Núi Cấm." Nguyễn Chánh Cầm (tr. 87-IV) 
khai, theo cha nuôi Ca, Bảy Do là nhà sư Núi Cấm chuyên phân phát các 
đạo bùa. Nguyễn Văn Tám (tr. 92-IV) khẳng định rằng, theo người dân 
địa phương, không có nhà sư nào khác ngoài Bảy Do trên Núi Cấm. Xã 
trưởng Xuân Tô (tr. 134-IV) biết rằng nhà sư Núi Cấm là Bảy Do. 


Bảy Do, tự nhận đến Núi Cấm khoảng năm 1904, ông bắt đầu xây dựng 
chùa. Ông hiến tặng tất cả tài sản thừa hưởng từ cha của ông, khoảng 
900$00, và từ những khoản bổng hậu hĩnh do nghề thầy thuốc đang 
thịnh hành mang lại để xây dựng công trình này. Ông nói rằng ông đã 
góp nhặt, không có bất kỳ quyên góp nào; phái viên hành chánh®9 Ca (tr. 
200-10) ghi nhận rằng trái ngược với các ngôi chùa thông thường, chùa 
Núi Cấm không có bất kỳ bảng tên người sáng lập nào; nó không có hội 
đồng quản trị như các ngôi chùa được xây dựng bằng kinh phí chung. 
Đó là một công trình tư nhân, thuộc về cá nhân Bảy Do, trong đó, với 
kích thước và sự sang trọng, nó có giá trị gấp hai mươi lần so với mức 
chi phí Bảy Do tiết lộ. Theo người Hoa Học-Thiai người biết Bảy từ 18 
năm nay (tr. 193-IV), ông này còn xây dựng chùa trong năm 1910 và 
hoàn thành vào năm 1912. 


Nhưng Bảy Do không trú thường xuyên ở chùa. Đúng hơn, Bảy Do hầu 
như không bao giờ ở đó. Hiếm khi một ẩn sĩ sống trong cảnh cô đơn 
chiêm niệm lại có nhiều dịch chuyển, thực hiện rất nhiều chuyến đi và 
sở hữu nhiều mối quan hệ phức tạp. 

Và không ai như ông ta, trong điều tra, kịch liệt chối bỏ việc đi đây đó. 
Ông đã nhất mực phủ nhận dường như tất cả, cuối cùng chỉ thú nhận 
khi mà lời khai của các nhân chứng, của đồng bị cáo và của con ông ta 


đều khớp nhau. 


Bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 3 năm 1917 và thẩm vấn ngay lập tức, Bảy 
Do tất nhiên tuyên bố không tham gia bất kỳ hội kín nào và không bao 
giờ tuyên truyền chống Pháp. Ông sống như ẩn sĩ và không gặp ai (xem 
Hình 83 và 84-IV). 

Tuy nhiên, bị buộc phải giải thích về sự hiện diện của ông ở Châu Đốc, 
nơi ông bị bắt, ông giải thích như sau: “'Rời khỏi núi, tôi đến nhà Gai 
tuần Núi, sống phía sau chợ; tôi ở đó mười ngày; còn năm ngày đi bộ để 
đi lên và về từ Núi Cấm (Châu Đốc). 

Nhưng Núi (xem 89-IV) trả lời: 'Ông ấy đến nhà tôi vào tối ngày 17 
tháng 3 (ngày bị bắt) để hỏi tôi ăn cơm. Ông ta nói với tôi rằng ông ấy 
đi Cần Thơ về, vừa mua lúa ở đó. Ông ấy để thuyền và hàng ở 
Katambong100,° 

Đây là lời nói dối đầu tiên: Bảy Do trong mười lăm ngày vắng mặt đã 
không ở Châu Đốc. 

Núi phủ nhận lần thứ hai: 'Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ta, là vào 
tháng 1'. Vậy ẩn sĩ Núi Cấm đi hai chuyến trong khoảng thời gian từ 
tháng 1 đến tháng 3; Bảy Do vẫn tiếp tục phủ nhận, nhưng thực tế thì 
rành rành và sẽ lên tiếng cho ông ta hay. 

Ông ta đến Cần Thơ. Con gái ông nói rằng khi rời khỏi núi, vị sư nói 
rằng ông sẽ đi Cần Thơ (xem 88-IV). Về phía người Hoa Hoc- Thiai thì 
khẳng định (xem 91-IV): “Vị sư thường đi Cần Thơ và Long Xuyên. 


Thẩm tra chứng tỏ rằng Bảy Do, trở về từ Cù lao Mây (xem 
95-96-97-98-99-TV), nơi ông ở ba ngày trong nhà của Hương chủ Cẩm 
hoặc vợ của người này, trên đường đến và quay về có qua nhà Võ Văn 
Cư19!1 tại Tân Hòa Tây. Chuyện đó xảy ra vào nửa đầu tháng 3 (xem 130- 
IV). 

Bảy Do buộc phải thú nhận và cuối cùng ông thú nhận đã đến Cần Thơ 
để lấy 20 giạ lúa mà ông nhờ nhà Cử xay. Vậy Bảy Do làm khách nhà Cử 
trong nửa đầu tháng 3. 

Tuy nhiên, trong cuộc khám soát, tìm thấy tại nhà Cử, trên cái đĩa đặt 
trên bàn thờ tổ tiên, một bó bùa màu vàng và trắng, vẫn còn nguyên 


niêm ấn (18 trắng và 6 vàng), một mảnh giấy ghi lời cầu nguyện, còn 
nguyên chỉ trắng. Sau khi cố gắng tránh né những lời giải thích trái 
khoáy này, Cử thú nhận những đạo bùa này của Bảy Do, người trước 
đây đã chế nước cho họ uống để trừ bệnh tật. Vai trò của Bảy Do sẽ 
được nghiên cứu sâu hơn trong câu chuyện của vụ Tư Tẻ với việc phân 
phát bùa và giá trị của những đạo bùa này. 


Vấn đề đơn giản ở đây cho thấy Bảy Do, khẳng định bằng lời nói dối 
trắng trợn, là đã đến Cần Thơ và trong chuyến đi ở lại nhà một người 
cách mạng đang bị buộc tội. Và ta hiểu rằng Bảy Do có lý do chính đáng 
để khẳng định rằng ông đã không qua Châu Đốc. 


Nhưng hơn hết thầy, rõ ràng nhà sư này đi qua tất cả các tỉnh Nam kỳ, 
đặc biệt là vùng Bến Tre, quê của ông, Long Xuyên, Mỹ Tho và Chợ Lớn. 


Có thể chứng minh rằng số lượng chuyến đi này đặc biệt tăng lên trong 
dịp Tết (tháng 2 năm 1916), Bảy Do thực sự ở Mỹ Tho vào giai đoạn từ 
tháng 12 năm 1915 đến tháng 1 năm 1916 (xem 142-IV). Nhưng (xem 
149-IV) thời gian ở Mỹ Tho (sau một thời gian khác ở Cần Thơ) là trước 
chuyến đi Sài Gòn và Chợ Lớn vào tháng Chạp âm lịch năm ngoái (tức 
tháng 1 năm 1916). Cũng nên nhớ rằng vụ tấn công vào Khám Lớn xảy 
ra vào ngày 14 tháng 2 (năm 1916). Bảy Do thừa nhận ông đã đi chơi 
vào thời gian đó, nhưng ông dành một đêm ở Sài Gòn giữa hai chuyến 
tàu, trong nhà nghỉ một người Hoa ông quen, để mua khoai tây và nấm! 
Ông đến Chợ Lớn để tìm những vật phẩm ông không tìm thấy ở Sài Gòn! 


Cuối cùng, Bảy Do (xem 149-IV), trong vòng ba năm, xuống Sài Gòn-Chợ 
Lớn khoảng ba, bốn lần. Chuyến đi xoay quanh dịp Tết của ông không 
phải là ngẫu nhiên. Việc đi lại của ông là thường lệ, và chính là tại Chợ 
Lớn, nơi xảy ra phong trào nổi loạn bắt đầu vào năm 1913, mà ông 
chuẩn bị cho cuộc nổi dậy năm 1916. 

Kết quả, nhà sư-ẩn sĩ này đi khắp các tỉnh Nam kỳ, dừng chân tại nhà 
những người bị nghi ngờ hoạt động chống Pháp, chỉ khi bùng nổ ở các 
tỉnh này, đặc biệt ngay ở Sài Gòn và Châu Đốc, những cuộc nổi loạn 
chống Pháp nổi lên rõ nét.” 


Bây giờ chúng ta cùng theo sát sự đi lại của nhà sư giao liên này, 
xem làm cách nào ông xuất hiện trong hình dung của người mới nhập 


hội và gia tăng uy tín nhờ sự huyền bí quanh mình. Cuối cùng, trong 
cùng bản cáo trạng, Báo cáo viên đưa ra các nhận xét sau: 


“Trong sự hỗn loạn của những vụ bắt bớ đầu tiên, ngày hôm nay các bị 
cáo câm lặng, theo khẩu lệnh, có một số lời thú nhận (tr. 57-IV). 


Lê Văn Thánh khai với chánh tổng rằng một nhà sư rất mạnh mẽ, tên là 
Mã-Văng, có bùa hộ mệnh với những chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, sống ở Núi 
Ông Cấm, đến Đồi bà Két để phân phát bùa hộ mệnh. 

Huỳnh Văn Liễu cũng khai với chánh tổng đó rằng nhà sư Núi Cấm rất 
khôn khéo, và tên là Mã-Văng. 


Huỳnh Văn Xén còn khai thêm, Liều nói với ông rằng Cử đã đưa cho ông 
một đạo bùa của nhà sư Núi Cấm. Nó có chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Và nhà 
sư tên là Mã- Văng. 


Trong lời khai của mình ngày 20 tháng 3 năm 1916 (tr. 87-IV), Nguyễn 
Chánh Tâm chắc chắn rằng Non nói với ông, có một nhà sư tên là Mã- 
Văng sống trên Núi Cấm và phân phát bùa hộ mệnh cho các thành viên ở 
vùng Tư Tẻ. 


Trong quá trình điều tra của Viện kiểm sát Châu Đốc, tất cả các bị cáo tự 
nhiên quay lại những lời khai của họ, từ thời điểm này nhà sư Bảy Do 
khẳng định rằng chưa bao giờ mang tên Mã-Văng. Nhưng uy tín của nhà 
sư tù phạm chịu ảnh hưởng của các đồng bị cáo, ông bất lực không thể 
nào thay đổi sự thật, và mọi sự đã rõ. 


Hóa ra đúng là có nhà sư Núi Cấm phân phát bùa hộ mệnh cho những kể 
xúi giục nổi loạn trong vụ Tư Tẻ. Người khai là Võ Văn Cử, buộc phải 
thừa nhận sau cuộc khám soát được thực hiện tại nhà ông. Đó là Chánh 
tổng Qui Đức (tr. 137-V), ông khẳng định rằng cha mẹ của Truyền nhận 
bùa từ Bảy Do để phân phát cho cư dân Thới Sơn. Cuối cùng Cử phân 
phát tại vùng Đồi bà Két những đạo bùa mang tên thầy Mã-Văng và bùa 
hộ mệnh được trao cho ông là từ tay nhà sư Núi Cấm (tr. 55 và 157-V). 
Trong tất cả những lời thú tội thu thập được, có vẻ như nhà sư Núi 
Cấm, Mã-Văng, phân phát những đạo bùa nổi loạn tạo uy tín cho cuộc 
mưu loạn Thới Sơn và Đồi bà Két. 


Mặt khác, nhiều bị cáo khẳng định rằng bùa hộ mệnh thường có chữ 


Bửu Sơn Kỳ Hương: như đã chỉ ra, chùa của Bảy Do chính thức được gọi 
là Nam Các Tự, đối với các thành viên, tên là Bửu Sơn Kỳ Hương. 


Như vậy Bảy Do, nhà sư Núi Cấm, phân phát bùa hộ mệnh mang những 
chữ trên và ký tên Mã-Văng. 

Bị cáo Cao Văn Long cố tạo sự nhập nhằng về điều này. Với sự tiếp tay 
của hai đồng đạo là Nguyễn Văn Văn và Nguyễn Văn Hiển, nhà sư của 
chùa Bửu Sơn và Phi Lai, ông cố đánh lừa việc điều tra; các đồng phạm 
hỗ trợ mưu toan này. Ông phủ nhận chưa bao giờ được gọi là Mã-Văng. 
Có lẽ người ta lầm với một vị sư khác trong vùng? Bởi vì, trong vùng 
quả có một nhà sư khác tên Nguyễn Văn Văn. 


Tuy nhiên, để loại bồ tất cả nghi ngờ về điểm này, tốt hơn là đưa ra đây 
điểm mấu chốt của cáo trạng chính xác của phái viên hành chánh Tịnh 
Biên (tr. 135-IV): “Đây là nhà sư Núi Cấm, Bảy Do tự xưng là Mã-Văng, 
Mã: ngựa và Văng: cô độc. Bạn sẽ thấy rằng nhà sư ở Xuân Tô (chùa Bửu 
Sơn) tên là Nguyễn Văn Văn, với Văn ở đây có nghĩa là đám mây!°2. Mặc 
dù trong chữ Quốc Ngữ hai từ có một sự tương đồng nhất định (Văng và 
Văn [Vân]) chúng có cách phát âm khác nhau đáng kể. Ngoài ra những 
từ này được phân biệt bằng các chữ Hán. Theo tôi, cái tên Nguyễn-mã- 
Văng không phải là một cái tên thông thường. Hai âm tiết Mã và Văng 
không thể gắn với từ Nguyễn. Hơn nữa, từ Mã thường chỉ có người Hoa 
dùng. Tôi nghĩ rằng Bảy Do dùng biệt danh Mã-Văng để tạo ra sự nhầm 
lẫn với tên của Nguyễn Văn Văn (Vân), một nhà sư khác; nhưng thực tế 
hai cái tên này hoàn toàn khác nhau trong phát âm và chữ viết. 


Mặc cho lời giải thích này, Bảy Do khẳng định không có điểm gì chung 
với Mã-Văng. Thậm chí còn đi xa hơn ông phủ nhận việc thường đến 
thăm Nguyễn Văn Văn (Vân) và Sáu Hiền. Ba chùa lân cận. Và ba nhà sư 
không biết nhau! Nhưng Sáu Hiền buộc phải thừa nhận rằng Bảy Do khá 
thường ghé lại chùa Phi Lai, trên đường lên và xuống Núi Cấm, và ông 
dừng lại đó vào tháng 1 năm 1916. Cũng có bằng chứng rằng Bảy Do 
cũng thường xuyên chùa Bửu Sơn. 


Và đây là đại thủ lãnh của cuộc mưu loạn địa phương, Mã-Văng được 
xác định. Đó là Cao Văn Long tức Bảy Do, vào khoảng dịp Tết 1916, lúc 
các sự kiện nghiêm trọng khởi sự, là những đại thủ lãnh của cuộc bạo 
động, còn lại viên phó của ông, Nguyễn Văn Văn (đã bỏ trốn), chỉ đạo 


phong trào ở Châu Đốc, trong khi Sáu Hiền phụ trách Bến Tre. 


Vì thầy Mã-Văng không chỉ nổi tiếng ở Châu Đốc, mà còn được nhiều 
người biết đến ở Bến Tre. Trên lá bùa lớn của những kẻ nổi loạn Bến 
Tre (xem Hình 27) có Mã-Văng ký tên. Trong bức thư gửi Tư Khanh 
người quyết những chỉ tiết cuối cùng của cuộc mưu loạn, đó là Mã-Văng 
ký. Và Mã-Văng, như đã nói ở phần đầu của báo cáo này, sống “trên núi'. 
Khi các thành viên của các hội kín nói như vậy, ta đều hiểu đó là núi 
nào vào năm 1916. 

Nhưng tên Mđ-Vắng hoặc Mã-Văng không chỉ được thấy ở Bến Tre. Nó 
cũng được vẽ trên đạo bùa của những người nổi dậy ở Khám Lớn Sài 
Gòn và ở nhiều tỉnh khác Nam kỳ (xem Hình 27). 


Kết luận đưa ra là: 


Mã-Vắng hoặc Mã-Văng, đó là Bảy Do, là Cao Văn Long, thầy thuốc nổi 
tiếng, cũng là ẩn sĩ Núi Cấm. Và nếu đây là Mã-Vắng hoặc Mã-Văng hoặc 
Văn, không còn nghi ngờ gì nữa, thì đó đích thị là linh hồn của bạo động 
địa phương Châu Đốc; với sự trợ giúp của một bộ tham mưu cách mạng, 
ông là then chốt của tất cả các biến loạn ở Nam kỳ vào đầu năm 1916. 
Tại một ngôi chùa trên Núi Cấm, ngôi chùa huyền bí với tư tưởng chống 
Pháp, một nhà sư giảo quyệt, ẩn dưới biệt danh Mã-Vắng, Mã-Văng hay 
Văn đã làm nên cuộc bạo động phức tạp nhất mà chính quyền Pháp đã 
phải đàn áp tính đến bây giờ; chính ông chọn, giáo huấn và đào tạo 
những nhân tố theo mình; chính ông là người, qua những chuyến đi và 
với uy tín y học, tôn giáo của ông, từ tỉnh này đến tỉnh khác, đã khơi 
gợi, duy trì và phát triển cuộc vận động cách mạng; chính ông là người 
sử dụng quỹ đen không kiểm soát được mà Học-Thiai từng là người giữ; 
cuối cùng, chính ông là người, thiết kế tất cả mọi thứ trong bóng tối và 
im lặng, ấn định giờ và ngày nổi dậy. Sau đó, giống như các chiến binh 
cách mạng vĩ đại của phong trào xã hội An Nam cũ, phong trào xảy ra 
trên phạm vi cả nước, nơi trung tâm của nổi loạn các đòn quyết định 
được đưa ra và áp dụng lập tức các biện pháp để chiếm tiên cơ. Bạo 
động thất bại, Mđ-Vắng, Mã-Văng hay Văn biến mất và chỉ còn lại Cao 
Văn Long tức Bảy Do, vị sư già Núi Cấm và thầy thuốc tài giỏi của đất 
nước. 


Nhưng các nhà chức trách vẫn dè chừng, và Bảy Do không thể biến 


thành một ẩn sĩ vô hại. Ngay lập tức những kẻ đồng lõa đã không trốn 
thoát được lính bảo an và binh lính, và họ bị lộ danh tính. Mặc dù có 
những khó khăn trong thẩm tra, mạng lưới này có thể được tái dựng. 

Và cũng nhờ đoạn cuối của cuộc mưu loạn năm 1916 ở Nam kỳ mà làm 
sáng tỏ được những sự cố khác nhau gây rối loạn xứ này. Đó là giai 
đoạn cuối cùng, khám phá ra kể chủ mưu và tác giả, đưa đến một bi 
kịch đông nhất với các sự kiện mà trước đây thoạt nhìn thì tưởng ít ghê 
gớm hơn bởi vì chúng có về như không liên quan gì và biệt lập với 
nhau.” 


Vậy, đây là một nhà sư sống như ẩn sĩ trên đỉnh cô lập của một 
ngọn núi. Nhưng ông ta để lại gia đình trong ngôi chùa xây dựng bằng 
kinh phí của mình; và ông đi khắp nơi, hoặc để hoàn thành nhiệm vụ 
của nhà sư, hoặc để làm việc như một thầy thuốc. Trong nhiều chuyến 
đi, ông tiếp xúc với những người mà ủy viên Chính phủ của Tòa án 
quân sự cấp I Sài Gòn gọi là những người chống Pháp hoặc những 
người cách mạng, không nghỉ ngờ gì nữa đó đúng là những thủ lãnh 
hoặc người đại diện hội kín. Ông đến và đi, người ta chỉ có thể biết 
những gì ông làm hay nói qua các cuộc gặp gỡ tại các tỉnh khác nhau ở 
Nam kỳ, người ta thấy ông ấy đến đi an toàn, hoàn thành rất dễ dàng 
vai trò nhân tố liên lạc giữa các hội quán khác nhau của các hội kín, 
sau đó tất cả cùng một lúc sẽ nổi dậy. Sự an toàn này chủ yếu nhờ vào 
sự chuyên nghiệp của nhà sư. Việc đi lại trở nên hợp lý nhờ vào nghề 
thầy thuốc mà ông làm đồng thời với chức năng nhà sư. 

Mặt khác, người ta thấy rằng về nhà sư này, nhân tố liên lạc, chỉ có 
một vài người nhất định biết đến và thuộc về số ít tầng lớp cấp cao của 
xã hội An Nam: có quan chức cấp cao của Chính phủ Pháp, các hương 
chức trong làng, các tiểu thương, các kỹ nghệ gia lớn và nông dân hèn 
mọn. Những người này phân phát những đạo bùa của nhà sư Mã-Văng 
sống trên Núi Cấm. Mọi người ở tỉnh Châu Đốc đều biết đến nhà sư 
Núi Cấm. Nhưng nếu mọi người nghe về nhà sư Mã- Văng sống trong 
chùa Núi Cấm, không ai có thể đồng nhất nhà sư với Cao Văn Long tức 


Bảy Do, ẩn sĩ và thầy thuốc. Từ đó, đám đông thành viên hội kín mê tín 
sùng bái nhà sư này - mà tất cả đều biết không thể định danh chính xác 
- một vị sư uy tín, người có ngôi chùa gần như không thể tiếp cận ở 
Núi Cấm và cùng một lúc ông có mặt ở khắp các tỉnh Nam kỳ khác 
nhau. Dưới bóng uy tín và truyền thuyết, nhà sư Cao Văn Long, tức Bảy 
Do, ngao du tự do, tạo các kết nối giữa các hội kín nhờ vào các mẩu 
chuyện huyền thoại về nhà sư Mã-Văng. 

Nhà sư và các tài liệu mật mã 

Cuối cùng, bên cạnh vai trò nhân tố liên lạc tích cực giữa các hội 
kín, nhà sư có vai trò cuối cùng, ít di chuyển hơn và đậm nét chữ 
nghĩa, phù hợp với tính cách tu sĩ của mình: ông hình dung và thảo các 
văn bản mật mã cho các hội kín sử dụng. 


Hãy tưởng tượng một vị sư ở trong chùa. Cuộc sống hằng ngày theo 
một lịch trình chính xác đều đặn, chia sẻ giữa các buổi tu tập và chăm 
sóc lặt vặt trong nhà. Nếu nhà sư còn trẻ, thì dành thời gian rảnh rỗi để 
đọc sách, nhà sư già, đi thăm thú những nơi được phép hay đọc điều 
bổ ích. Chữ Hán, đòi hỏi những nét bút lông tỈ mỉ, đào luyện tỉnh thần 
cẩn mật trong tư tưởng và tâm hồn đến sắc thái tình cẩm tỉnh tế. Đó là 
lý do tại sao người ta thấy, ở An Nam, một bài thơ rất tỉnh tế cả về 
hình thức và nội dung. Không phải tất cả các nhà sư đều là nhà thơ, đó 
là hiển nhiên. Nhưng theo kiểu sống của họ, nhờ bản chất giáo dục và 
thói quen về tâm trí, họ tự nhiên tìm đến “sự cùng đích”, kiểu cách trí 
tuệ và đạo đức, sự tỉnh vi của thư pháp, một số tài liệu đưa ra sẽ 
chứng minh đầy đủ. Thật may mắn khi trời cho các phương tiện mật 
mã để bảo vệ bí mật cho hội kín, còn thuận lợi nào hơn nếu có thể 
đây? Không ai trong các thành viên, từ thủ lãnh đến tận người cuối và 
thành viên mới nhất, có cả thời gian lẫn kỹ năng cần thiết, có thể nghĩ 
ra và tạo lập những tài liệu đó. Nếu là thầy phù thủy thì lại quá vất vả 
cho nhu cầu cuộc sống hằng ngày để có sự an tâm, thanh thản tâm hồn 
vốn là điều cần thiết cho việc thảo mật mã. Ngược lại, nhà sư hội tụ 
tất cả các phẩm chất thuận, lợi. Do đó, hội kín có khuynh hướng tự 


nhiên đưa cho ông giữ các tài liệu mật mã cần thiết, và vì thế nhà sư 
được đưa vào hội kín, chắc là không kết nạp vào, nhưng vì để giúp đỡ, 
và (biết đâu, có thể!) chỉ đạo nó, ảnh hưởng toàn bộ từ bên ngoài. 


Theo cách này, các tài liệu mật mã chắc chắn sẽ thay đổi đến vô 
cùng, vì chúng phụ thuộc vào tưởng tượng cá nhân của mỗi nhà sư. 
Vậy, sẽ không hứng thú khi tiếp tục đưa ra một số lượng quá lớn về 
chúng. Ngược lại chỉ cần chọn một số tài liệu điển hình, nêu ra các thể 
loại được sử dụng nhiều nhất. Đôi khi là những đoạn bài thơ nổi tiếng 
ám chỉ những ý nghĩa biểu tượng đã được các thành viên nhất trí với 
nhau. Đôi khi còn là những tư tưởng tượng trưng được thể hiện dưới 
cách viết biểu tượng. Cuối cùng, đôi khi chúng là những mật mã thực 
sự rất khó giải. 


Loại thứ nhất của các tài liệu này được thể hiện bằng những bài thơ 
ngắn đặc biệt phức tạp tùy hoàn cảnh. Trần Văn Phong, thủ lãnh của 
một hội kín, Nghĩa Hòa ở Mỹ Lợi (Mỹ Tho) (% 61) khai trong cuộc 
thẩm vấn rằng ông đã phân phát loại tài liệu này cho tất cả thành viên 
trong ngày gia nhập, những tờ giấy chứa một trong hai bài thơ ngắn 
hoặc những mẫu nghỉ lễ của hội, những bài thơ và các mẫu đó phải 
được học thuộc. Cũng vậy, ở nhà Huỳnh Văn Hườn, một bài thơ ngắn 
sau được tìm thấy trong cuộc khám soát: “Giương cao Ngọn cờ vàng để 
tiêu diệt nước Pháp. Hãy sử dụng bút và kiếm để đánh đuổi nó. Hãy 
khôi phục lại chính quyền cũ vì hạnh phúc của dân chúng. Bằng hữu 
trên các miền khác nhau của đất nước, đoàn kết với chúng tôi.” 


Một bài thơ khác lấy được ở nhà Trần Văn Lấu: “Một người mạnh 
mẽ và khôn ngoan cầm đầu những người khác để tàn sát rợ Pháp. Hãy 
để sự khôn ngoan và vũ khí tiêu diệt chủng loài đáng nguyên rủa. 
Chúng ta sẽ tôn vinh Thánh vương ở chùa Thiếu Lâm. Bạn bè bốn biển, 
không từ chối giúp đỡ chúng tôi.” 


Tạ Văn Bảo đã nhận được hai bài thơ sau: 

(a) Nghĩa huynh đệ tra văn ngã sinh thời? 

Bạn hỏi tôi khi nào chúng ta sẽ bắt đầu công việc? 

Thế thu mến lại thị Giáp Dần. 

Tôi quyết định việc diễn ra năm Giáp Dần. 

Thất ngoạt (Nguyệt) mạnh thu nhị ngũ nhứt. 

Tháng Bảy, mùng Hai và Năm. 

Thời phùng Tý Sửu tân Hồng môn. 

Chính xác vào lúc nửa đêm, chúng ta sẽ đến “cánh cửa lớn”. 

(b) Dậu phát vỉ cang xuất thế tri. 

Chúng ta hãy nhanh lên, đừng chậm trễ. 

Hồng mau chỉ sư đệ bất tri. 

Hãy hiểu rằng công việc của chứng ta sẽ nhanh như chim bay. 

Vạn vọng nghĩa huynh lai chỉ giáo, 

Cảm ơn, đến truyền lệnh cho tôi, 

Tu mêm huê đình kết nghĩa thi. 

Như bạn đã làm đến nay, ở cùng đây. 

Tất cả những người này đều là thành viên của hội Trần Văn Phong, 
và có thể đọc thuộc những câu thơ mà thủ lãnh họ đã đưa cho học. 


Loại thứ hai thấy trong một bài (xem Hình 43) được tìm thấy tại 
chùa An Linh (Gia Định) của nhà sư Nguyễn Văn Thiết (% 3) phân phát 
cho các thành viên ông tuyển mộ. 


Bài dịch sát nghĩa như sau: “Thu thu thu thu thu thu thu thu thu, bạn 


bạn bạn bạn kết nên nghỉ; lòng muốn phen phen phen ngoạt đạo dầu trách 
nhã nghÌa vi; ôn ôn ôn ôn đăng hỏa lòng đã phỉ, tỉnh tỉnh tỉnh thiếu miễn 
chớ chấp chỉ: trước kính gỡi tôn sư kỳ ký; sau viên chỉ cú cú cú cú cú cú cú 
cú thi”, không thể hiểu được nếu không được giải thích, điều nhận 
được từ nhà sư, người sở hữu bài thơ này: 1. Chính (Chín) thu, chín 
mùa thu: tác giả viết chín lần chữ “thu”, tức mùa thu. Cách thể hiện số 
lượng được lặp lại nhiều lần trong đoạn văn; bốn bạn: 4 bạn; ba phen: 3 
lần; năm ôn: 5 ơn; ba tỉnh, 3 tin; tông ký, 2 chữ; bác (bát) cú, 8 câu. 

2. Chữ H 8ä sau ba chữ phen gồm hai chữ: H Ngoạt (Nguyệt) nghĩa 
là tháng và # kỳ có nghĩa là sửa cho đúng; hai chữ với nhau (chữ “Kỳ” 
được đặt bên trái) tạo thành một nhóm các chữ ẼH cũng được phát âm 


v22 


là “Kỳ” nhưng có nghĩa là: ấn định một ngày. 


Đối với các chữ H được chính tác giả viết, trong đó cho thấy 
“Kỳ” Öä bên phải, trong thực tế không thể đọc, vì nó không có như vậy 
trong sách. Do đó, dễ dàng xác định sự khác biệt giữa hai nhóm chữ 
H và H 4ó là nhóm 8H thực sự tổn tại và là nét đúng theo các quy 
tắc viết chữ Hán, “Kỳ” 8 trái và “Ngoạt” Hbên phải, trong khi ở các 
chữ thông thường H 8, thứ tự của “Kỳ” và “Ngoạt” bị đảo ngược (Trai 
[Trái]); từ đó người ta phải đọc H bằng cách đọc “Kỳ-trai-Ngoạt (Kỳ 
Trái Nguyệt)”, có nghĩa là “Kỳ và Ngoạt” theo thứ tự ngược lại”. 


Ấh XW 4t z[ § A‡ #k 
& 4“ Y1 4 #4 
j 


Hình 43: Bài thơ ở dạng mật thư 
3. Chữ sau, 1Š, âm là “Đạo” (tôn giáo hay hội). Nhưng vì nó có kích 
thước lớn hơn (lớn) so với các chữ khác, chúng ta phải đọc “Đạo lớn” 
(hội lớn). 


4. Chữ 8#ã“Đâu” (ở đâu) không được viết theo nghĩa giống như các 
chữ khác; nó được đặt ngang (Ngan [Ngang]) so với những chữ này. Nó 
phải đọc thành: “Đâu ngan (Đâu Ngang)”. 


5. Đi ngay sau chữ , chữ đó, không tồn tại, nhưng mà, để được 
hoàn chỉnh, phải thêm hai gạch ngang bên trong hoặc nói cách khác có 
lòng trong chữ E. Chữ sau khi thêm các nét, thành chữ “Trách”. Vậy 
rốt cuộc là chữ Ešchữ Trách bên trong trống, tức “trong lòng trống 
rỗng”, nghĩa là “không có lòng (không lòng): từ đó phải nói “Trách” mà 
không có lòng hay “Trách không lòng” có nghĩa là không hổ thẹn với 
lòng. 


6. Chữ nỊ Khã [Khả] (suy nghĩ), có nét dọc quá dài; người ta đọc là 
“Khảä dài”, có nghĩa là “sự suy nghĩ dài, hay suy nghĩ chín chắn”. 

7. Chữ sau đây là chữ # Nghĩa, nhưng nó được viết ngược. Phải 
đọc: “Nghĩa lộn ngược” tức là “Nghĩa ngượt [ngược]” thay vì “Nghĩa 
ngắn”. 

8. Các chữ sau đây không đầy đủ nó thiếu một vài chấm ở dưới để 
thành chữ Vi. Vậy chữ không đầy đủ này nên được hiểu là “Vi thiếu 
(thiếu) một vài chấm (chấm)”. Vậy đó là “Vi thiếu chấm”. 103 

9. Điều này cũng giống với chữ lặp lại ba lần. Phía dưới của nó 
thiếu chữ [](Khẩu) mới đầy đủ và để có thể đọc được. Đó là “Tinh (Tín 
{š) mà thiếu (thiểu) chữ Khẩu”, tức là “Tinh [Tín] thiếu Khẩu”. 


10. Còn nhóm chữ được tạo bởi hai chữ giống nhau S8#“Ký” (chữ 
nhân đôi); sắp xếp trong câu văn là sự sắp xếp được gọi là “Song”, có 
nghĩa là thực sự song song; tuy nhiên, vì có hai “Song” người ta kết 


v*cj 


luận rằng phải đọc “Song ký” có nghĩa là “đôi chữ”. 

Những sự làm rõ theo cách đọc các ký tự gợi ý cho bài sau: 

“Chính (Chín) thu bốn bạn kết nên nghỉ; lòng muốn ba phen trái ngoạt 
(nguyệt) kỳ; Dao (Đạo) lớn đầu-ngan (đâu ngang) trách không lòng; Khả 
đài nghÌỉa ngược (nghĩa ngược)vi thiếu chấm; năm ơn đăng hỗa lòng đã 


phỉ? Ba tỉnh (tín) thiếu miễn chớ chấp chỉ. Trước kính gởi tôn sư song ký: 
sau viền chỉ bác (bát) cú thơ”, mà một bản dịch theo nghĩa đen theo cách 
sau: 


“Chín mùa thu bốn người bạn tổ chức lập hội. Lòng muốn ba lần, 
công việc thất bại. Hội lớn không đổ lỗi cho không có tâm. Suy nghĩ 
chín chắn, việc xấu không có kết quả. Năm ân làm cho vừa lòng. Ba tin 
mới nhớ không đổ lỗi. Trước kia bạn viết hai lá thư. Bây giờ viết cho 
bạn tám dòng.” 


Bởi vì bài có nét biểu tượng, bản dịch tiếng Pháp cuối cùng chỉ có 
thể gần đúng, và được đưa ra hết sức dè dặt: “Ở đây chín mùa thu 
(chín năm) tất cả anh em bốn phương trời tề tựu trong một tổ chức tốt. 
Nhiều lần (ba lần, nghĩa là nhiều lần trong tiếng An Nam) kế hoạch 
của chúng ta đã bị hủy bỏ. Đừng đổ lỗi cho chúng tôi vì thiếu hảo ý; 
chúng tôi biết quá tầm quan trọng của hội để không quên bất cứ điều 
øì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, việc của chúng tôi đã thất bại; tốt hơn 
hết là bỏ cuộc. Chúng tôi muốn làm vừa lòng bằng cách chứng tỏ với 
bạn sự biết ơn của chúng tôi. Nhiều lá thư vẫn chưa được bạn trả lời; 
vậy, xin đừng quên. Chúng tôi đã viết cho bạn hai lần. Vậy chúng tôi 
báo cho bạn nhớ qua tám câu này.” 

Nhưng nội dung bài thơ ngắn này không có nhiều ý nghĩa, ở đây 
điều chúng ta quan tâm ở đây là đoán biết ngay sự tỈ mỉ mà người viết 
sáng tác các mẩu thơ này. 


Hình 45 


Loại thứ ba (xem Hình 44 và 45) giới thiệu một mảnh vải trắng 
vuông phủ đầy các chữ biểu ý mà Võ Văn Quới, thủ lãnh hội kín Nghĩa 
Hòa ở Mỹ Lợi, Mỹ Tho (% 61), còn gọi Hồng Tánh hoặc chứng nhận và 
ông cũng giải thích về điều đó như sau: “Khoảng năm 1911, Năm 
Cường, người gốc Thới Định (Vĩnh Long), là chủ của tôi làm cá muối. 
Trong thời gian ở đó, ông cho tôi biết ông đã thành lập một hội kín gọi 
là Nghĩa Hòa ở Chợ Lách và mời tôi tham gia. Tôi gật đầu và được bổ 
nhiệm làm quản lý của Nghĩa Hòa, ở khu rạch 27 và tại Tháp Mười. 
Vào khoảng nửa đầu tháng Sáu năm 1916, Năm Cường về nhà tôi và 
đưa cho tôi hai mươi lăm mảnh vải vuông trắng đóng ấn đỏ có hình 
Bát Quái. Miếng vải này, ông giải thích với tôi, gọi là Hồng Tánh. Để có 


mảnh vải này, các thành viên phải đóng ba đồng bạc 60/100. Nó hữu 
ích trong mọi hoàn cảnh; ví dụ như khi tôi ở một xứ lạ, không may bị 
bệnh, hoặc khi tôi muốn được đón như khách trong nhà một thành 
viên, tôi đưa giấy chứng nhận này, và tôi được tiếp đón cởi mở, ăn 
uống và chăm sóc... Bây giờ đây là cách đọc Hồng Tánh. Và Quới đưa 
ra đây thứ tự chọn các chữ (xem Hình 45) cho ra một bản văn biểu 
tượng rất khó hiểu. 


Những tài liệu mật mã này, thường âm thầm được tạo ra trong 
chùa, giúp cho hội kín giữ kín bí mật bằng một vài cách biểu tượng 
hóa. Chúng tôi đã nói, và chúng tôi sẽ phải nhắc lại, rằng phần lớn các 
thành viên hội kín An Nam là những nông dân ngây thơ hay những dân 
nghèo thành thị mà phần lớn không biết chữ. Họ học những bài thơ 
phong trào, đọc thơ phúng dụ: họ trả tiền để sở hữu một Hồng Tánh 
hoặc giấy chứng nhận để họ xếp lại thành câu, nhưng luôn luôn họ sẽ 
không hiểu nghĩa. Tuy nhiên, bất kỳ nhân tố liên lạc nào, người hiểu 
loại thơ mà các nhà sư tặng cho các thành viên hội kín và người biết ý 
nghĩa của giấy chứng nhận, không thể nhầm lẫn nhân thân người đọc 
bài thơ khi hỏi ai sở hữu Hồng Tánh ở trên. Ông biết ngay, từ nguồn 
đáng tin, rằng có việc với một thành viên hội kín mà ông cần phải giúp. 
Mặt khác, trong chuyến đi của nhân tố liên lạc, qua những bài thơ 
được đọc hoặc giấy chứng nhận đưa ra, có thể nhận ra mức độ lan 
truyền bí mật ở một khu vực nhất định. Do đó, nếu bài thơ được đọc 
và các chứng nhận đưa ra có thể giúp các thành viên nhận ra nhau, họ 
cũng sẽ giúp, nhất là các nhân tố liên lạc khác nhau để kiểm soát mức 
độ hoạt động của các hội kín khác nhau và đó là hiệu quả của tuyên 
truyền bí mật. 


Chùa và hội kín 


Khi nhà sư không theo hội kín, những thành viên hội kín đến chùa. 


Và đó là điều thực sự hợp lý. Chúng ta đã thấy ở trên, tôn giáo qua các 
nghỉ lễ và lý tưởng đạo đức tác động đến hội kín. Chúng tôi vừa chỉ ra 
những tính cách sẵn có của nhà sư ảnh hưởng thực tế đến hội kín. Tại 
sao hội kín không thể tận dụng được chùa khi nó đã sử dụng tôn giáo 
địa phương và các nhà sư? 


Ngược lại, hội kín chỉ có thể bị kéo về phía chùa. Ngay cả những cơ 
sở xây dựng trong các trung tâm đông dân, chùa còn khép kín với sự tò 
mò bên ngoài. Hơn nữa, khi mọc lên, bao quanh bởi các cây cổ thụ, 
giữa đồng bằng rộng lớn, thì chùa thành nơi thuận lợi cho các cuộc 
họp hoặc các hội nghị bí mật cần canh gác. Và cuối cùng, khi ngôi chùa 
nằm trên các ngọn núi gần như không thể tiếp cận, đó là nơi an toàn 
nhất cho những bạo động táo bạo nhất. 


Vậy các ngôi chùa là những nơi ẩn náu tự nhiên của hội kín, khi nó 
bị chính quyền cảnh giới mà nó muốn tiếp tục tụ họp yên bình. 


Hoặc những ngôi chùa thuận lợi cho lễ nghỉ trang trọng, để hội kín 
tập hợp được số lượng rất lớn các thành viên mà không bị người ngoài 
chú ý. Cuối cùng, từ một quan điểm ít thực dụng và tình cảm hơn, một 
số ngôi chùa thể hiện như là “những nơi thần bí” được đề nghị theo 
lòng nhiệt thành của các thành viên hội kín. 


Làm cách nào một hội kín có thể dùng ngôi chùa để che giấu các 
cuộc họp dưới chiêu bài thờ tự tôn giáo, một báo cáo của Chánh tổng 
Bình Phú (Thủ Dầu Một) chúng tôi nhận được sẽ cho biết điều này. 
Thậm chí đây không phải là một ngôi chùa thực sự, mà là một chùa 
xuống cấp (hoặc miếu), ở phía trước chùa là nơi các thành viên hội kín 
đã từng tụ tập (% 297). Bóng dáng của ngôi chùa dường như đủ để 
đảm bảo an nỉnh cho việc hội họp: 


“Khi tôi đến sống ở Phú Lộ, những người Mọi nói với tôi rằng đó là một 
ngôi chùa nhỏ, ngày nay bị sụp đổ. Sau đó tôi đã dựng lại ngôi chùa nhỏ 
(miếu) này cho tôi, để cầu cho sức khoẻ và bảo vệ bò và lợn khỏi bị hổ 
ăn thịt. Khi được hỏi về việc cấp phép dựng lại ngôi chùa này, Hai cho 


biết ông đã xin phép Hương cả Khiên và Hương chủ Lợi của làng An 
Lộc. Về giáo và dao, Hai nói rằng đã lấy nó ở chỗ Xã Mâm để trừ nợ và 
Xã Mâm là một người dân tộc đã chết. Sự nghỉ ngờ đến trong đầu tôi là 
Bếp Hai không nói sự thật. Vậy, tôi đã đi đến tại nhà Hai ấp Phú Lộc. 
Tôi đưa Hương cả Khiên và những người Mọi sống lân cận đến đó, và 
hỏi họ Bếp Hai được phép xây dựng ngôi chùa này chưa. Tôi đến thăm 
chùa và hỏi. Ở giữa, một bàn thờ dành cho Thần ngũ hành; hai bên bàn 
thờ, có hai dòng thơ nói về Thần Hoàng: bên trái, một dòng thơ khác nói 
về Bạch Hổ; bên phải, một bức tranh vuông vắn vẽ một ngôi chùa nhỏ 
với một cạnh một mét tư và cạnh còn lại hai mét rưỡi. Tại cổng vào, có 
một hàng rào lô ồ; trước cửa có cây lớn cây bàng; phía nam có một cây 
cầy; ở phía bắc là cây sầu đâu và xung quanh là rừng. Chùa nhỏ này 
cách ngôi nhà của Hai năm mươi mét. Theo tôi, ngôi chùa này được Hai 
xây làm nơi gặp gỡ cho các thành viên, khi họ cần phải cúng dường 
hoặc cái gì khác. Ở nhà Hai, có một tượng Thần của hội kín.” 


Khi thủ lãnh của hội kín là nhà sư, thì chùa đương nhiên là nơi tụ 
họp. Tất cả lời thú nhận của các bị cáo và tất cả lời khai của nhân 
chứng trong vụ chùa Rạch Trê (% 223), bất chấp sự phủ nhận liên 
quan của nhà sư, đều phù hợp. Một bản tóm tắt nhanh về các phần 
khác nhau, đọc ra tại tòa án, là lý do cho việc lưu đày, chỉ ra cách tiến 
hành của nhà sư, thủ lãnh hội kín quanh chùa mình và phương cách 
bào chữa lạ lùng mà ông đã dùng: 


“Nguyễn Văn Xử tức Phùng, 33 tuổi, nhà sư, sinh ở Tân Hựu (Sa Đéc) và 
trú ngụ tại đó; không có hồ sơ hình sự. 


Can phạm bị tố cáo bởi hầu hết các đồng bị can. Xem các mã hiệu từ 1 
đến 42-43 (5-3-16): Chánh tổng hỏi cung Võ Văn Nùi. - Thầy Phùng đã 
đề nghị ông này gia nhập hội kín. 

45 (6-3-16): Báo cáo của Phó quản Vi. - BỊ can là một trong những thủ 
lãnh hội kín, ông ta tuyển dụng thành viên, thu tiền đóng góp, làm 
chứng thề trung thành; ông đã bị các thành viên tố cáo. Trong quá trình 
Phó quản Vi khám soát phòng, 10 mẩu giấy đề chữ Hán được tìm thấy 
trong nếp gấp mùng. 


109 và 110 (4-4-16): Báo cáo của Đốc phủ sứ Tươi. - Thầy Phùng bị bắt 
tại Hòa Hảo (Châu Đốc), dưới tên Nguyễn Văn Vân 2-4-16 (ngày 2 tháng 
4 năm 1916); ông mang theo một thẻ định danh Nguyễn Văn Xử, mà ông 
nói là tên thời thơ ấu của mình và một khoản tiền 423$96 ông nói ông 
đã được các tín hữu tặng để mừng lễ Phật. Ông đi cùng với tên Khá và 
Mẹo còn gọi là Quí, đăng ký tại làng Hòa An (Sa Đéc) và đó là vệ sĩ của 
ông, được người tình Thị An chọn cho. 


114 (4-4-16): Biên bản hỏi cung của Thẩm phán Điều tra Vĩnh Long. - Bị 
can công nhận có tham gia hội Đồng bao Ái Chưởng; ông không phải là 
thủ lãnh. Mục đích của hội này là quyên tiền để xây chùa; ông thú nhận 
rằng ông chỉ nghĩ đến việc trả nợ riêng, ông nói rằng các mẩu giấy được 
tìm thấy tại nhà ông là danh sách các công nhân xây dựng chùa. Ông 
công nhận rằng nghi lễ tuyên thệ mà các bị can nói là đã có sẵn, ông nói 
với Đoàn Văn Công rằng tiền từ các khoản đóng góp sẽ được gửi đến 
Vua An Nam; nhưng trên thực tế việc bổ dụng quỹ này là không đúng: 
ông muốn giữ riêng cho mình. 

115 bis (14-5-18): Ông biết rằng các lời khai của Huỳnh Văn Sơn, Trịnh 
Văn Đễ (xem trang 27 và 33) Châu Văn Lợi, Đoàn Văn Công và Phạm 
Văn Ngưu (xem trang 6, 7 và 8) trước Chánh tổng An Mỹ là chính xác; 
ông ta kinh hoàng. Ông nhận rằng Thị An là người tình của mình, đôi 
khi cô ấy tham dự lễ chùa và cũng có tham gia nổi loạn. 

118 (6-4-16): Bản hỏi cung người chèo thuyền Trần Thị Lý bởi Thẩm 
phán Điều tra. - Vào thời điểm bị bắt, thầy Phùng đã chuẩn bị chiếc sà 
lúp cho chuyến đi từ Long Xuyên đến Châu Đốc; vì mục đích này, Trần 
Thị Lý chở ông đến cửa Vàm. 

120 (3-4-16): Báo cáo của những hương chức ở Hiệp Xương. - Trần Thị 
Nở đã bán tờ khai thuế của con trai tên Nguyễn Văn Xử cho nhà sư 
Phùng. 

122 (1-4-16): Lời khai của Trần Thị Nở. - Trần Thị Nở nói rằng con gái 
của cô, Nguyễn Thị Sớm đưa thẻ của con trai cho nhà sư Phùng. 

123 (từ 51 đến 115): Khai báo của Phó Chánh tổng An Mỹ ở thẩm cứu 
(19-5-16): 


a) 231 (51 đến 115): Đối chất với Nguyễn Văn Hinh người tố cáo ông 


trước chính quyền địa phương, thầy Phùng tuyên bố không biết ông ta. 
b) 231 (f.58): Câu trả lời tương tự cho Nguyễn Văn Tập, đồng bị can với 
ông. 

c) 231 (f.62): Võ Văn Đẩu đã tố cáo ông vi họ đã chiến đấu với nhau. 

d) 231 (Œ.64): Ông không biết Nguyễn Văn Khá. 

e) 231 (f70): Võ Văn Nùi tố gian ông, bởi vì họ có những khúc mắc về 
một câu chữ đặt trước chùa. 

đ) 231 (£81): Nguyễn Văn Khá (Hương sư) đã trả thù ông trong lời khai 
ngày 4 tháng 3 (xem trang 25). 

ƒ) 231 (f. 115): Ông không biết Ngô Văn Tòng. 

248 (25-5-16): Lời khai tại thẩm cứu của nhân chứng Nguyễn Vàn Tới, 
anh của bị can. - Nhân chứng nói anh trai của anh ta là Phùng chứ 
không phải Xử. Đối chất, thầy Phùng xác nhận rằng đó là sự thật, và xã 
trưởng Tâm là người đã cho ông ta thẻ tên của XỬ. 

251 (25-3-16): Lời khai của nhân chứng Nguyễn Kim Tiền. - Bị can, đối 
chất với nhân chứng, nói rằng đó là xã trưởng Tâm người cho ông thể 
tên của Xử, nhưng Thị Sớm đã giao thể này cho xã trưởng, người đưa 
nhầm nó cho Phùng. 

256 (26-5-16): Lời khai của nhân chứng Lâm Văn Thâm, nhà sư. 

- Nhân chứng lên án hành động của thầy Phùng. 


290 (8-6-16): Báo cáo của điều tra viên. - Hai tài liệu tìm thấy trong 
phòng của Phùng rõ ràng thể hiện chống Pháp. 

300 (14-6-16): Bản hỏi cung bị can tại thẩm cứu. - Bị can nói rằng đó chỉ 
là một lá thư tình được viết cho một nhân vật tưởng tượng. Tài liệu thứ 
hai là một lá thư mà ông ta chẳng qua chỉ là người nhận. 

305 (17-6-16): Lời khai, tại thẩm cứu, của nhân chứng Trần Văn Khai. - 
Hai người tên Trần Văn Kiên và Trương Văn Nên đã giới thiệu người tên 
Phùng tham gia hội kín được thành lập ở chùa Rạch Trê (hai người này 
đang lẩn trốn). 


260 (26-5-16): Lời khai của Nguyễn Xuân Phong, cựu Chánh tổng. 


- Nhân chứng cho biết Phạm Văn Công, Nguyễn Văn Khá (Hương sự) và 
anh trai Hương bộ Nguyễn Văn Vẹn khai với ông rằng họ đã được Phùng 
yêu cầu gia nhập vào một hội kín. 

337 (22-6-16): Lời khai của Phạm Văn Cang. - Các nhân chứng tuyên bố 
bị chiêu dụ bởi tên Phạm, anh của Lê Văn Sơn; ông ghi nhận rằng từ 
tháng 11, trong lúc Thị An “cúng”, Phùng tổ chức các cuộc họp một cách 
công khai. Ông không cầu xin ơn huệ của thầy Phùng (như đã nói 260- 
f-14), và nếu đúng là bị rắn cắn, là ở ruộng lúa chứ không phải ở chùa. 


338 (22-6-16): Lời khai của Nguyễn Văn Vện192. - Nhân chứng khai rằng 
ông không bị yêu cầu gia nhập vào một hội kín, nhưng ông nghe nói về 
sự thành lập các hội kín và ông nhìn thấy, vào cuối năm ngoái, chùa của 
Thầy Phùng có các cuộc họp khả nghi. 


... (25-10-16): Hỏi cung tại viện công tố của Tòa án quân sự. - BỊ cáo bác 
bỏ tất cả mọi thứ, đồng phạm của ông đã tố cáo ông để trả thù.” 


Trong bản cáo trạng về vụ việc ở Châu Đốc (47-49%), ủy viên Chính 
phủ đưa ra xét xử như sau về vai trò của chùa Núi Cấm: 


“Nhà sư Bảy Do tự nói rằng ông tránh lên Núi Cấm để trốn đời. Bây giờ, 
trong khu vực lân cận của chùa, Trương Văn Bình đã đến ở (đoạn 143- 
IV). Từ vùng giàu có ở Vĩnh Long, ông đến canh tác ở vùng đất sỏi đá 
Núi Cấm. Ông sống ngay bên cạnh chùa; ông tuyên xưng gần như cùng 
tôn giáo với Bảy Do, ông nói. Nhưng (xem 143- IV) ông không thường 
xuyên đến chùa; ông không biết cá nhân Bảy Do. Tất cả những gì ông 
biết, đó là Bảy Do là một nhà sư và đôi khi ông ta vắng mặt trong chùa 
của mình. Đây là một ẩn sĩ sống bên cạnh một ẩn sĩ khác, ông hầu như 
không biết ông ta và chưa bao giờ nói chuyện với ông ta. 


Trương Văn Bên (144-IV) cũng đến từ Long Xuyên cách đây năm năm. 
Ông đến nơi khô hạn “để trồng ngô và chuối. Ông ta đã không nói về 
Bảy Do, ông ta không biết gì khác, mặc dù hai bên là hàng xóm. Ông thú 
nhận tuyên xưng một tôn giáo khác hẳn với tôn giáo của nhà sư, và ông 
không bao giờ đặt chân vào chùa. Và đây là một ẩn sĩ mới trên Núi Cấm, 


hoàn toàn không biết hai ẩn sĩ khác, tuy nhiên hằng ngày ông thấy việc 
lui tới của họ trên cao nguyên chật hẹp này. 


Trần Văn Chữ (xem 145-IV) từ Sa Đéc đến nơi này cách đây ba năm để 
“trồng khoai tây và chuối, sống như ẩn sĩ. Đương nhiên, ông không phải 
là tín đồ của Bảy Do lẫn hai hàng xóm của ông ta. Ông gặp Bảy Do đôi 
lần trên núi và họ chào nhau: đó là tất cả. 

Như vậy toàn bộ khu vực đỉnh Núi Cấm, bao quanh chùa là khu đi dân 
của ẩn sĩ. Và điều đặc biệt phải được lưu ý, rằng các ẩn sĩ này đều từ 
một tỉnh khác, để từ đỉnh Núi Cấm xem Nam kỳ như một tỉnh. Từ đỉnh 
Núi Cấm phải đi, lên đường, những sứ giả đã gieo rắc và chỉ đạo phong 
trào cách mạng, từng người trong số họ, ở tỉnh của mình. 


Đạt được sự thức ngộ, hầu hết những ẩn sĩ cách mạng này đã lẩn trốn 
dưới bầu trời khác. ChỈ vài người ở lại; vì quá đáng ngờ khi thấy nơi 
Núi Cấm hoang vu lại có những dân cư vui sống: Bình, Bên, Chữ, tất cả 
người già hay gần như vậy, vẫn ở yên đúng vị trí của họ. Nhưng đó là 
những lời dối trá xưa cũ. Thẩm phán Điều tra của Châu Đốc cũng như 
ủy viên Báo cáo vấp phải một sự dối trá ngờ nghệch, từ đó không thể 
rút ra bất kỳ thông tin nào. Những lời dối trá tiếp theo những lời dối trá, 
mà không có lưu tâm đến tính hợp lý; sự huyền hoặc thêm lẫn phi lý; và 
những lời dối trá, huyền hoặc, phi lý, ba ẩn sĩ và Bảy Do nói không chớp 
mắt, không vấp váp khi người ta cho họ thấy sự điên rồ không thể giải 
thích, không cố sửa chữa những lời thú tội, nhưng xâu chuỗi với lời dối 
trá khác, đến mức việc thẩm tra không thể chứng minh rằng có mối 
quan hệ nào tồn tại giữa bốn vị đạo sĩ bị hỏi cung hay không! 


Tuy nhiên, bằng chứng về việc tiến hành cách mạng chung thể hiện sự 
tỉnh tế và tráo trở của những thủ lãnh có kinh nghiệm trong tất cả sách 
lược cách mạng và sự che giấu, từ bỏ tất cả cho thành công của “sự 
nghiệp”, và dù vậy xung quanh một ngôi chùa dấy loạn, dưới bảo trợ 
của một nhà sư nổi loạn, các ẩn sĩ giả tụ họp, xuất thân từ tất cả các 
tỉnh Nam kỳ. 


Họ từ chối tất cả phương cách đáng ngờ. Nhưng họ từ bỏ vùng màu mỡ 
nơi họ được sinh ra và nơi thờ phượng tổ tiên yên nghỉ, sẽ phải kim giữ, 
sống tách biệt trên cao nguyên khô cằn của Núi Cấm dưới bóng chùa 
của Bảy Do. Và những ẩn sĩ này, những người nói rằng họ đến đây để 


sống cô đơn, gặp nhau trên một vùng đất hẹp, nơi họ sống cùng mỗi 
ngày? Và họ đã chọn Núi Cấm để ẩn cư, trong khi rặng Thất Sơn này bị 
nghỉ ngờ quá nhiều! Những ẩn sĩ này có một điều đáng chú ý là từ chối 
bất kỳ mối quan hệ nào giữa họ; họ thậm chí còn tuyên bố rằng tôn giáo 
của họ khác nhau nên không có quan hệ với nhau. Tuy nhiên, họ gặp 
nhau. Và cuối cùng, ngay khi có được sự đánh thức, những vị ẩn tu lập 
đị này rời bỏ nơi ẩn cư và biến mất không để lại dấu vết trong giai đoạn 
loạn lạc tháng 2 năm 1916. 

Có một loạt các sự kiện về chủ đề này trong đó các cá nhân đã hoàn toàn 
từ chối giải thích. Tất cả những sự kiện này được điều tra thu thập, 
phân tích và đối chất, cho thấy rằng, trên Núi Cấm, đã tồn tại (trong bao 
nhiêu năm?), chính quyền Pháp không hay biết, một nhà nước nổi loạn 
lớn xung quanh ngôi chùa không thể tiếp cận, thủ lãnh địa phương vẫn 
còn cấu kết với nhân tố chính của phong trào cách mạng Nam kỳ, với 
nhà sư kỳ dị Bảy Do, nghèo và không có nguồn lực nhưng lại có thể xây 
một ngôi chùa khổng lồ và giấu trong một ngân hàng một tài khoản tiền 
gửi mà việc thẩm tra không thể xác định vai trò quan trọng của nó ở 
mức nào. Những vị ẩn sĩ lập dị như thế đã sống, ẩn cư trên Núi Cấm.” 


Vậy chùa có thể tạo điều kiện cho hội họp ngầm, thậm chí còn 
thuận lợi cho hội họp bí mật có lễ nghi trang trọng. Tất cả thành viên 
hội kín, rất đông, có thể tụ họp trong chùa vào một ngày để tránh sự 
chú ý của nhà chức trách. Trên thực tế, trong chùa thường có lễ nghỉ 
tôn giáo (hay cúng) tổ chức bằng tiền của nhiều thành viên trong gia 
đình góp lại, bởi cư dân toàn bộ làng, các tập đoàn thương gia nào đó. 
Để cho hội kín hoạt động dễ dàng trong chùa, tạm thời phải để các tín 
hữu thông thường tránh đi, điều các nhân viên của chùa luôn biết làm 
bằng cách khéo léo và uy quyền. Những gì đã được nói về nhà sư 
Phùng (xem trang 194 và phần dưới đây) là đủ để ghi nhận phương 
cách hoạt động của họ. 

Nhưng chùa có thể dùng như một nơi hội họp, ngay cả khi vị sư 
không phải là người đứng đầu hội kín. Thầy phù thủy Mùi (% 52) sử 
dụng ngôi chùa gần nhà ông theo cách sau: 


“Ngày 14 tháng 2 năm 1916, nhiều nhóm đông tụ tập tại làng Bình Sơn 
(Thủ Dầu Một) ở nhà thầy phù thủy tên là Nguyễn Văn Mùi và ngôi chùa 
sần nhà ông. Số đông này có thể ước tính khoảng 200 và chủ yếu từ Gia 
Định đi băng qua sông giáp ranh làng Bình Sơn. Họ nối kết với dân làng 
đã tụ tập. Phù thủy Mùi phân phát cho tất cả bùa hộ mệnh và cà vạt 
trắng, trang bị giáo và mã tấu cho từng người, và sau khi ăn uống trong 
chùa, nhóm này dưới sự chỉ đạo của Mùi và Hồ, đi xuồng tam bản đến 
Quới An, ở bên kia sông. Hai xuồng tam bản lớn đã đưa qua sông bằng 
nhiều chuyến. Ở Quới An, cả nhóm tụ tập ở nhà Trình Văn Mỹ, còn gọi 
Ba Mỹ, để có những hướng dẫn cuối cùng và phân chia nhiệm vụ cho 
mỗi người. 

Nhóm đầu tiên được Nguyễn Văn Kinh chỉ huy, phó là Phạm Văn Kế, 
Đỉnh Văn Là. Nhóm này rời đi vào tối 14 tháng 2 vào khoảng 1 giờ sáng 
và đi về Sài Gòn qua Hạnh Thông Tây, Gò Vấp và Gia Định. Nhưng ở 
ngoại ô Gia Định, đường đã bị chặn gác bởi lính và quân đội, và cả 
nhóm phải băng qua làng. Họ rút lui, chờ một thời gian dấu hiệu từ Trời 
ra dấu việc chiếm giữ Sài Gòn; sau đó, thấy không có gì xuất hiện, họ 
kết nối với Quới An nơi tập kết vũ khí trên thuyền tam bản và trở về 
Bình Sơn chỗ nhà Mùi và chùa; rồi cả nhóm giải tán.” 


Điều này được hiểu rằng nếu các cuộc họp có thể diễn ra mà không 


gây chú ý của những người bàng quan vùng quê đông dân như Rạch 
Trê ở Sa Đéc hoặc Bình Sơn ở Thủ Dầu Một, nhà sư Núi Cấm trong 
chùa lớn hoàn toàn dễ dàng thực hiện các lễ nghỉ trang trọng. Cuối 


cùng, chùa Kampot, được xây dựng ở một nơi hẻo lánh, nên rất tiện lợi 
cho các thành viên, trên thực tế, với sự giám sát chặt chẽ được thực 
hiện trong vùng xung quanh và rộng lớn của chùa. 


Cuối cùng, chùa có thể là một nơi huyền bí đưa ra do nhiệt thành 


của các thành viên hội kín. Nói về chùa Núi Cấm, bẳn cáo trạng (xem 
% 47, 47bis, 48, 49) phân tích rất chính xác cái nhu cầu gắn kết tình 
cảm của các thành viên trên nền tẳng một đền đài tôn giáo của hội kín. 


Như ủy viên Báo cáo đến Châu Đốc đã nhận xét: 


“Ngôi chùa này được xây dựng trên đỉnh Núi Cấm ở độ cao 800 mét. Nó 


nằm lẩn khuất trong rừng rậm trên ngọn núi. Không có đường mòn nào 
dẫn đến đó từng được bàn tay của con người khai phá. Không ai, nếu 
không được hướng dẫn, có thể tìm thấy đường lên chùa vốn qua nhiều 
khe núi cắt ngang sườn núi. Với một hướng dẫn rành đường phải hết 
năm tiếng từ dưới chân núi đi lên chùa, với tán lá dày kín che khuất tầm 
nhìn; những cây lớn ngã xuống như cố tình ngăn chặn các khoảng trống 
có thể bước qua được. Cần phải leo lên đỉnh những tẳng đá khổng lồ, đi 
xuống những vũng nước nơi có dòng chảy xiết. 


Và người ta đột nhiên thấy ngôi chùa, một màu toàn đỏ trên những 
chiếc cọc hiện ra đột ngột trước mắt chúng ta, vây bọc kín một vành đai 
cây chuối không xuyên qua được. Những chòi canh, được sắp đặt đây 
đó, cho phép nhìn thấy từ xa du khách bạo gan cố gắng leo lên. Nó hiện 
ra vĩ đại, hình chữ nhật rộng lớn, đóng chặt cửa. Tiếp cận từ phía bên, 
và phải đi vòng qua để tìm cửa vào, làm bằng những tấm bản gỗ cứng, 
cài giữ bởi những thanh xà chắc chắn. 

Đó là một tòa nhà mờ ảo, không mở cửa nào khác ngoài cửa vào. Đầu 
tiên, chánh điện, tối và thinh lặng, lấp lánh thếp vàng của ba mươi hai 
bàn thờ, được phủ bằng nhung đỏ. Ở giữa, một tượng Phật xi măng to 
lớn, cao bốn mét và rộng hai mét. 


Trí tưởng tượng đòi hỏi sự cuồng tín mạnh mẽ như thế nào để có thể 
vượt bao khó khăn đường núi xa xôi, đem lên đây những vật liệu cần 
thiết. Một mặt, chiếc chuông, cũng rất lớn, không biết làm thế nào 
người ta đem đến đó được. Sự sang trọng thanh tịnh của chánh điện, 
việc xây dựng đòi hồi khó nhọc và kiên trì, toàn bộ nỗ lực tuyệt vời gần 
như siêu nhiên được thể hiện qua một số chỉ tiết thiết kế, tất cả ở chứng 
tỏ rằng nó không chỉ một ngàn đồng bạc đã xây lên ngôi chùa kỳ lạ ở 
một nơi hoang dã và không thể tiếp cận; tất cả cho thấy, rõ như ban 
ngày, đây không phải sáng tạo cá nhân, ngay cả với nguồn lực đáng kể, 
để có thể dựng lên công trình như vậy. Không biết chính quyền Pháp 
trong vùng, dưới cái cớ tôn giáo, ở những nơi chưa bao giờ cho đến gần 
đây, người châu Âu đã dám thám hiểm, một hợp tấu của các lực lượng 
huyền bí đã tạo ra tòa nhà tuyệt vời này, nó là một ngôi chùa hiện hữu, 
nhưng, qua địa thế và sự vững chắc, lúc lâm sự, cũng sẽ là một đồn lính 
và một pháo đài. 


Ở phía sau chánh điện là những khu nhà ngang rất lớn, bao quanh một 
cái sân giếng trời ở bên trong. Phía bên phải, một mê cung các phòng 
nhỏ, mỗi phòng một bộ ngựa, trên đó bề bộn những sách chữ, sách kinh. 
Ở bên trái, nhà bếp và các cửa hàng, phòng giặt là, sân gia cầm. Ở giữa, 
xung quanh sân trong, một khoảng trời, được trang bị những bộ ngựa 
lớn, có khả năng tiếp nhận hơn năm trăm người; trên kệ, một bộ gối gỗ 
và những cái bát An Nam. Như vậy, những nhà ngang này có thể chứa 
được vài trăm người sống ở đó trong nhiều ngày. 


Ở giữa tòa nhà, tầng một, bao quanh bởi một hiên lớn bằng gỗ trau 
chuốt, đó là căn hộ đặc biệt của Bảy Do: một phòng khách, một phòng 
ngủ, một phòng tắm, tất cả kiểu châu Âu, rất sang trọng, trang bị kiểu 
cách tỉnh tế và học thức. Từ sân thượng, vị sư của chùa có một tầm nhìn 
toàn cảnh hơn hai mươi cây số. 


Đây là nơi cư ngụ của nhà sư Núi Cấm. Tất cả mọi thứ trong môi trường 
này là để ghi vào trí tưởng, và các môn đệ nhà sư hành hương đến chùa 
phải có một ấn tượng mãi mãi không thể xóa nhòa. 

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên ở Nam kỳ một ngôi chùa được 
dựng lên, như bằng bàn tay huyền bí và vô số ở nơi hoang đã, công trình 
với những khó khăn ghê gớm làm nắn lòng tất cả mọi người trừ những 
người cuồng tín. Tại Kampot, vào năm 1913, đó cũng là một ngôi chùa 
mà Trí đã xây dựng trên sườn Núi Tượng. Và ngôi chùa này, không thể 
tiếp cận và đối với hầu hết các kẻ bạo động ẩn danh, là biểu tượng 
huyền bí của đất thánh trên núi non bất khả xâm phạm của người Pháp. 
Đó là một loại biểu tượng tâm linh của cuộc mưu loạn năm 1913, như là 
chùa Núi Cấm cho vụ bạo động năm 1916." 


Từ ngôi chùa ở Kampot này, Tổng chưởng lý đã nói trong bản cáo trạng 
vào năm 1913 như sau: “Chùa này có đủ thứ lý do cho việc đóng góp 
nuôi dưỡng quỹ bạo động; nó cũng tổ chức thành một nơi chờ đợi hoặc 
ẩn náu và cho phép thực hiện một số lễ nghi khấn thề trung thành, và 
ông nói về chùa như sau: “Nó được xây dựng cách Kampot 8km, ở nơi 
khó khăn tiếp cận, trên sườn Núi Tượng. Viếng thăm tòa nhà này mới 
thấy nó không giống một ngôi chùa cho lắm, có những điều bất thường, 
đó là sự tổn tại những đồ tiếp liệu quan trọng và một số lượng lớn quần 
áo trắng, tương tự những chiếc áo của tám công nhân tại đó. Ngôi chùa 


ngoài lời đề tặng 'Rồng Nam bất tử còn mang những cái tên rất đáng 
ngờ như “Đền hộ quốc và Đền linh ứng đế quyền'. Giấy phép xây dựng 
chùa được xin ngày 1 tháng 10 năm 1912, do một người An Nam tên 
Nguyễn Hữu Trí, đã chạy trốn và bị Minh Kỳ tố giác cùng lúc với Hiệp 
tại Tòa tham biện Kampot. Ngày 19 tháng 12 sau đó, một đơn xin 
nhượng khu đất rộng lớn gần ngôi chùa được trình lên nhưng sau không 
được duyệt, đơn này do một thanh niên tự xưng là Lạc nộp, người về 
sau nổi danh với tuyên bố mình có huyết thống hoàng gia và mạo xưng 
con trai Cựu hoàng Hàm Nghỉ. Lạc này không phải ai khác ngoài bị cáo 
Phan Phát Sanh. ” 


Cuối cùng, còn trích dẫn những phản ánh mà ủy viên Chính phủ tại 
Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn rút ra từ so sánh mức độ ảnh hưởng giữa 
chùa Kampot năm 1913 và chùa Núi Cấm năm 1916 (% 17-49): 


“Vào ngày 19 tháng 3 năm 1913, quả thật vậy, ở Kampot, trong cùng 
một vùng núi mà vào năm 1916 xảy ra cuộc mưu loạn mà chúng ta đã 
biết, tên Trí và Hiệp, thủ phạm chính vụ nổ bom Sài Gòn năm 1913, đã 
để lại ngôi chùa được xây dựng trên sườn Núi Voi mà Trí xây dựng 
tháng 9 năm 1912, sau khi có giấy phép chính thức. Để sám hối, ông nói, 
Trí đã xây dựng nơi ẩn tu, ở chính xác ngay nơi mà một thủ lãnh phiến 
loạn trước đây tên Cù-Đà đã sống suốt 30 năm nhờ vào phép thuật. 


Một cuộc khám soát cho thấy ngôi chùa này được xây dựng ở một nơi 
gần như không thể tiếp cận, phải leo dốc nghiêng 60°. Nó không giống 
một ngôi chùa; nó chứa hàng tiếp tế với số lượng bất thường, và rất 
nhiều quần áo trắng đặc biệt, giống với quần áo mặc ngày 28 tháng 3 
cùng năm, những nông dân đến tập trung ở Chợ Lớn chờ tín hiệu nổi 
loạn, mặc giống y như tám người ở đây, nói là thợ xây ở ngôi chùa này. 
Ngày 19 tháng 12 năm 1913, Phan Phát Sanh, bí danh Phan Xích Long, 
đã yêu cầu nhượng lại vùng đất liền kề với ngôi chùa này, nhưng bị từ 
chối. 

Trên thực tế, ngôi chùa này được gọi là 'Đền hộ quốc' hay “Đền linh ứng 
đế quyền" không gì khác hơn một nơi gặp gỡ bí mật của các hội phản 
loạn, ở đó dựng lên vị vua đầu tiên của triều đại Minh, Phan Phát Sanh 
tự khoác hoàng bào. Để dựng nên ngôi chùa này, những bị can vụ Chợ 


Lớn đã tổ chức những cuộc lạc quyên lớn mang lại cho họ số tiền cần 
thiết. 

Khu vực miền núi này giáp với Nam kỳ và Cao Miên, được gọi là vùng 
bảy núi1°5, do đó đóng vai trò rất quan trọng trong vụ việc năm 1913. 


Nó đã cho các kẻ nổi dậy một giá trị biểu tượng. Và để chỉ nó, Phan Xích 
Long gọi nó là 'Ngọn núi” theo ngôn ngữ huyền bí và ước lệ, mật thiết 
với các môn đệ của hội kín. 

Vậy, trong cùng một hệ thống núi, ở Núi Cấm có bị can chính của vụ 
Châu Đốc, nhà sư Cao Văn Long còn gọi Bảy Do, định cư. Sinh ở tỉnh 
Bến Tre, tại An Hội, năm 1855, hoặc bằng quyên góp, hoặc, theo ông 
nói, bằng nguồn tiền cá nhân của ông, hoặc với tài sản thừa kế, ông đã 
dựng một ngôi chùa lớn, cái giá của mười năm làm việc như ông cho 
hay, một ngôi chùa khổng lồ, với ba mươi hai bàn thờ, tọa lạc tại độ cao 
800 mét, trên một Ngọn núi không có dấu vết đường sá, ẩn trong cây 
cối, ở địa thế như vậy, do đó, từ xa, cư dân ở đó có thể nhìn thấy những 
du khách hiếm hoi mạo hiểm để cố đi lên. 


Chẳng hạn như ở những cuộc cách mạng năm 1916, người ta cho rằng 
những Ngọn núi đã là cái nôi mưu loạn từ năm 1913 cho đến năm 1916. 
Như những bị can năm 1913 cũng như những bị can năm 1916 xoay 
quanh với sự thần bí, niềm hy vọng của họ về “ngọn núi, ở đó, về phía 
tây, Ngọn núi bất khả xâm nhập ẩn giấu ngôi chùa, canh giữ bí mật to 
lớn của cuộc bạo động. 


Và bằng chứng đó là trong một lá thư tìm thấy ở Kinh Qưới (Tân An) về 
Trần Minh Ký1°%5 (vụ Bến Tre) viết khai báo: “Qua giới thiệu, chúng tôi 
khuyên Tư Khanh nói với Hương hào Trọng chuẩn bị một chiếc thuyền 
và một khoản tiền 20 đồng bạc cho các chỉ phí phải làm. Chuyện này 
nhờ Hương Huấn dẫn Tư Qưới lên núi.' Bức thư này là bức thư kích 
động phong trào khởi nghĩa tại Nam kỳ. Nó đã bị Tòa bắt đúng lúc. Và 
cần phải lưu ý ở đây rằng nó chứa những chỉ dẫn cho một thủ lãnh vĩ 
đại, người sống trên núi. 

Vùng miền núi Châu Đốc dường như là nơi yêu thích của những kẻ bạo 
động vào mọi thời. Vào tháng 7 năm 1911, chính ở Tân Châu (Châu 
Đốc), Nguyễn Hữu Trí và Hiệp người gốc Đa Phước (Chợ Lớn) tìm gặp 


Phan Phát Sanh và cùng với ông khởi đầu một phi vụ lừa đảo vĩ đại mà 
người thừa kế hoàng vị hóa ra là con trai của một viên cảnh sát. Đó là 
nơi sinh ra cuộc mưu loạn 1913. Năm 1916, cũng Nguyễn Hữu Trí, một 
vài tháng trước cuộc manh động ở Khám Lớn, đã mua ở Châu Đốc, 
không xa chùa Bảy Do, những cánh đồng lúa chắc chắn được mùa sắp 
tới. Cuộc điều tra đã không chứng tỏ được Hai Trí đã gặp Bẩy Do ở 
Châu Đốc. Nhưng điều này thì không thể chối cãi, đó là vào cái ngày 
trước đêm đẫm máu 14 đến 15 tháng 2, Cao Văn Long tức Bảy Do được 
thấy ở Chợ Lớn, từ đó xuất phát nhóm mạnh nhất của quân nổi dậy do 
Hai trí chỉ huy. Điều chắc chắn nữa, là một nhà sư kỳ bí khả nghỉ, Sáu 
Hiền, ngụ ở chùa Phi Lai dưới chân cùng một ngọn núi với chùa của Bảy 
Do, được thấy ở Bến Tre cùng thời điểm cuộc nổi dậy nổ ra trên địa bàn 
tỉnh, mà không cần xét những giả định chống lại ông liệu đã đủ sức gây 
chú ý đến vụ việc chưa. Điều thuyết phục, sau cùng theo cách của nó, đó 
là cuộc trốn chạy bất ngờ của nhà sư Nguyễn Văn Văn, sống ở chùa Bửu 
Sơn rất gần chùa của Sáu Hiền, từ đó những cuộc bắt giữ lần thứ nhất 
đã được tiến hành. 

Nhưng điều đáng ngờ kỳ lạ ở tất cả miền núi Châu Đốc này, đó là bùa 
hộ mệnh đáng chú ý nhất được mang vào đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 
1916, biểu hiện của tất cả kể nổi dậy hoặc trưởng nhóm, trên tất cả các 
miền Nam kỳ: lá bùa này trên có dòng chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, một trong 
những tên gọi của ngôi chùa của Bảy Do, và được ký tên Mđ-Văng. Tất 
cả bị can và nhân chứng đều nhất loạn nhận ra nhà sư Mã-Văng là nhà 
sư trên Ngọn núi. Bây giờ, người ta biết Ngọn núi đó là (biểu tượng) ở 
Kampot vào năm 1913, và đến năm 1916 thì đó là nhà sư Cao Văn Long, 
tức Bảy Do, còn gọi Mã-Văng, Mã-Văng hay Văn, nhà sư trên núi. 

Như vậy, qua “Ngọn núi Châu Đốc' và nhà sư cô độc trên đó, Ngọn núi 
trở thành biểu tượng và nhà sư thực sự là linh hồn của cuộc bạo động 
năm 1916, do đó những biến loạn năm 1916 nối kết những biến loạn kể 
từ năm 1913 và lẽ tự nhiên đã tiếp nối nhau.” 


Vậy, giống như các nhà sư, khi lâm sự ngôi chùa có thể được sử 
dụng cho hội kín. Đối với họ, đó là nơi an toàn nhất dưới sự bảo trợ 
của tôn giáo địa phương. Nhưng có thể còn hơn thế nữa, vì một vài 
ngôi chùa xuất hiện như một biểu tượng huyền bí, với không gian bí 


ẩn và bất khả xâm nhập, truyền sức mạnh xuyên suốt các thành viên 
hội kín. 

Tôn giáo địa phương cho hội kín mượn các công trình, và sau khi đã 
có được vị thế trong hội này thì kế đến sẽ là hoạt động và trí tuệ của 
các nhà sư. 


CHƯƠNG IV 
Vai trò của tôn giáo trong hội hín 


Vai trò của tôn giáo trong hội kín sẽ hiện ra chính xác hơn sau 
những phân tích chúng tôi vừa thực hiện từ các yếu tố khác nhau mà 
tôn giáo đem đến cho hội kín: nghỉ lễ và lý tưởng đạo đức, những nhà 
sư với chùa của họ. 


Qua nghỉ lễ, tôn giáo chỉ minh chứng ảnh hưởng của phép thuật 
trong hội kín. Bởi những nghỉ lễ này, rốt cuộc, không gắn liền với 
chính phép thuật? Nhưng trong tự thân, theo một số cách nào đó, tôn 
giáo đã thanh khiết và nới rộng chúng. Trên thực tế, thầy phù thủy, với 
những cử chỉ biểu tượng, thực hành nghỉ lễ phép thuật vì lợi ích đơn 
nhất của cá nhân hoặc nhóm xã hội mà ông tư vấn, bất cứ nơi đâu, bất 
cứ lúc nào và không trang trọng. Nhà sư thực hành những nghỉ lễ phép 
thuật tương tự, nhưng ở chùa thì có vẻ trọng thể hơn, vô tư hơn, mềm 
mại hơn, cho những mẫu người tín hữu thay vì là khách hàng, thể hiện 
họ luôn cao quý và thanh cao hơn khi họ đến nhà thầy phù thủy. Mặt 
khác, phù thủy bó hẹp hoạt động của ông ta với những thao tác phép 
thuật ông trấn yếm, giải trừ hoặc nguyền rủa. Nhà sư dùng phép thuật 
phục vụ một lý tưởng đạo đức mà ông đặt ra cho các tín hữu. 


Tuy nhiên với phép thuật được thanh khiết và mở rộng, các nhà sư 
đã làm tròn mối quan hệ với các hội kín, thực hiện cùng chức năng với 
thầy phù thủy. Dưới ảnh hưởng của nghỉ lễ tôn giáo, cũng như ảnh 
hưởng của biểu tượng phép thuật, thành viên hội kín cảm thấy ngày 
càng tách biệt với cuộc sống đời thường. Lúc này họ có thể thấy một số 
điểm giống với các phù thủy trong cuộc sống bí mật của mình. Bây giờ, 
chùa, nhà sư và tôn giáo thâm nhập vào hội kín để khẳng định sự khác 
biệt nhất định giữa đời sống quá khứ và sự tổn tại bí mật sau cuộc kết 
nạp thành viên mới, nhất là giữa đời sống bí mật mới này, cái sẽ là 


cuộc sống của họ, và cuộc sống đời thường của mỗi người. 


Hãy để chúng tôi, từ bây giờ trở thành giống như một trong những 
nông dân mà phần thứ ba của công trình này sẽ cho thấy việc họ thu 
được số lượng lớn thành viên cho hội kín. Một “người tuyển mộ” tiếp 
cận họ khi họ đơn độc, vừa bị mất ruộng ở vùng đồng bằng rộng lớn. 
Cho đến lúc đó, cuộc sống của họ bị phân rẽ giữa cánh đồng tổ tiên và 
túp lều gia đình: làng xóm chứa đựng tất cả quá khứ, đều ở tận chân 
trời và sẽ là toàn bộ tương lai. Rồi họ gắn kết với hội kín, và, từ lúc kết 
nạp, họ chợt nhận ra trong hội này những nghỉ lễ mà họ đã quen thấy 
cử hành trong ngôi chùa lân cận. 


Hơn thế nữa, họ được dạy những cử chỉ bí mật và dấu hiệu biểu 
tượng, việc sử dụng chúng cho đến nay dường như chỉ dành riêng cho 
thầy phù thủy. Họ, ở trong làng, chưa từng được sống dù chỉ như một 
thực thể nhỏ bé và gần như không có đời sống riêng, mang nhân tính 
yếu đuối bị điều khiển dưới uy quyền tuyệt đối của chính quyền làng 
xã, bị lợi dụng bởi thầy phù thủy nắm giữ một thứ mê tín kinh dị và bị 
chi phối bởi nhà sư dựa vào sự tôn trọng đáng sợ, bây giờ, hãy xem họ, 
thành viên mới trong hội kín, không chỉ được dùng những biểu tượng 
phép thuật và sử dụng các nghỉ lễ tôn giáo, mà còn sát cánh như anh 
em với phù thủy và nhà sư. Trên cánh đồng hoặc trong túp lều của 
mình, trong làng của mình, người nông dân này không còn cảm thấy 
hèn mọn nữa. Đời sống vật chất của họ vẫn vậy, chắc chắn vẫn vậy, 
nhưng cuộc sống tỉnh thần của họ hoàn toàn khác đi. Tôn giáo và phép 
thuật, tất cả mọi thứ đã cúi đầu trước sự đốt nát sợ hãi thế gian nhọc 
nhẳn của họ, từ đây tất cả điều này là thân thuộc với họ: thực tế, điều 
này như được sắp sẵn cho họ trong hội kín. Nếu, khi họ nhận thức 
được tình đoàn kết gắn kết tất cả thành viên trong hội kín, họ mới có 
thể bắt đầu có ý định nổi dậy và phản kháng hay đơn giản là có những 
nhu cầu mới về tự do và công lý, bỗng chốc người mới kết nạp cảm 
thấy tuyệt nhiên xa cách với môi trường chung này, nơi người ta không 
nghi ngờ gì sự biến chuyển về trí tuệ và đạo đức đó là của chính họ, 


người đứng đầu gia đình, người cha, người chồng hoặc con trai, anh 
trai, bạn bè, họ mang trong mình một bí mật tách biệt họ dứt khoát với 
mọi người xung quanh. Chúng ta sẽ thấy (xem Phần II) chính sự khác 
biệt này sinh ra cảm giác tự hào và độc lập cho hầu hết các thành viên 
hội kín. Đủ để nói rằng tôn giáo đã củng cố những gì phép thuật đã 
làm: nó biến đổi người được kết nạp trong cuộc sống đời thường và cô 
lập họ trong vòng bí mật. 


Nhưng, bên cạnh vai trò phân rẽ này, tôn giáo còn đóng một vai trò 
hiệp nhất. Chúng ta sẽ thấy (xem Phần II) hội kín của người An Nam 
có sự biến đổi vô cùng về mặt số lượng. Đôi khi nó bao gồm một thôn, 
một ngôi làng và thậm chí một số làng mạc, đôi khi trong cùng một 
thôn một số hội kín cùng tồn tại. Tuy nhiên, với cùng một lý tưởng đạo 
đức được đặt ra không rõ rệt cho tất cả các hội kín bởi một hay nhiều 
tôn giáo địa phương, chúng ta thấy rằng, trong khi tất cả vẫn còn thực 
sự độc lập với nhau, mọi hội kín vẫn đồng nhất về lý tưởng đạo đức. 
Khi chúng tôi nghiên cứu một số quy chế của các hội kín thì đã chỈ ra 
rằng trong thực tế tất cả hội này có lý tưởng đạo đức giống nhau, và 
sự minh chứng này đã được khẳng định, qua sự đồng nhất chúng ta đã 
thiết lập được giữa lý tưởng đạo đức của các hội kín và lý tưởng đạo 
đức của tôn giáo địa phương. Bây giờ, nếu tôn giáo địa phương áp đặt 
lý tưởng đạo đức vào tất cả các hội kín thuộc thẩm quyển của mình, có 
thể hình dung ra sự thống nhất tôn giáo mang lại trong vô số và đa 
dạng các hội kín. Và nếu ta muốn nhớ rằng các tôn giáo khác nhau trên 
đất An Nam có thể phân biệt được qua nghỉ lễ của nó, nhưng tương tự 
nhau một cách hợp lý qua lý tưởng đạo đức mà mỗi tôn giáo đặt ra với 
tín hữu, ta sẽ hiểu sự thống nhất nghiêm ngặt và tuyệt vời mà tôn giáo 
áp đặt cho các hội kín trên đất An Nam là đến nhường nào. 


Sự thống nhất tôn giáo trao cho các hội kín được thực tế hóa bởi sự 
cộng tác mà các nhà sư và chùa của họ mang đến cho các hội kín. 
Chúng ta biết rằng chùa là một nơi gặp gỡ thuận tiện cho một hoặc 
nhiều hội kín. Và chúng tôi chỉ ra cách nhà sư được xác quyết là một 


nhân tố liên lạc có uy tín giữa các hội kín. Vậy, thông qua con người và 
các cơ sở, tôn giáo phối hợp những hoạt động đặc thù của các hội kín. 


Yếu tố phối hợp vật chất và yếu tố của cả hai sự thống nhất và phân 
rẽ, tôn giáo có vai trò trong hội kín, được hài hòa với vai trò phép thuật 
đã giữ, góp phần làm nên hội kín An Nam, hiện tượng xã hội này, độc 
đáo và mạnh mẽ, mà từ bây giờ ta chỉ còn phải nghiên cứu về tổ chức 
vật chất của nó nữa mà thôi. 


PHẦN II 
Vai trò của đời thường trong hội bín 


Q9709o 


CHƯƠNG I 
Tính liên đới vật chất 


Việc phân tích các yếu tố khác nhau, hoặc phép thuật hoặc tôn giáo, 
trong tất cả hội kín của người An Nam, thường đi theo hướng cho thấy 
hội kín là một loại tổ chức phép thuật hoặc một kiểu hội đoàn tôn giáo, 
hay nói ngắn gọn, là một hội thánh thiêng, nửa phép thuật, nửa tôn 
giáo, nhưng bây giờ khi xác định lại một cách sâu xa hơn, phép thuật 
và tôn giáo chính ra không phải là toàn bộ hội kín. 

Mặc dù có nhiều đóng góp của phép thuật hay tôn giáo mà hội hấp 
thụ và đồng hóa, hội kín An Nam còn thể hiện ra ngoài những nét đời 
thường đặc biệt, nổi bật lên tính độc đáo của nó. 


Việc tôn giáo và phép thuật tham gia vào hội kín, đó là một thực tế 
đến bây giờ không cần nhấn mạnh. Sự cộng tác đó mang đến cho hội 
kín những trợ giúp vật chất, một sức mạnh đạo đức, điều này không 
phải chứng minh nữa. Nhưng từ điều này chỉ có thể suy ra hội kín là 
một hội thánh thiêng. 


Đầu tiên, nếu những điều phép thuật và tôn giáo mang đến cho hội 
kín rất đáng kể, thì số người sử dụng hiệu quả phép thuật và tôn giáo 
trong hội kín trên thực tế lại hạn chế. Ở đây, có một thống kê tất cả 
hội kín được nghiên cứu, so sánh tổng số phù thủy và các nhà sư nổi 
tiếng là thành viên, với số lượng thường dân cũng như thành viên. 


Nó cho thấy rằng, rõ ràng, nếu những phù thủy và nhà sư có một vị 
trí chọn lựa trong hội kín cùng với một ảnh hưởng đáng kể, nhưng họ 
hiếm khi giữ vai trò thiết yếu là người sáng lập hoặc thủ lãnh và, nếu, 
các yếu tố phép thuật và tôn giáo có liên quan đến thiết chế riêng của 
hội kín, thì thường nhà sư và phù thủy vắng mặt trong hội kín, nơi sự 
hiện diện của họ rất hữu ích song không bao giờ là nhất thiết. Nhưng 


một thống kê như vậy, trong thời điểm này, là không thể, và có lẽ sẽ là 
như vậy xét trên bản chất đối tượng nghiên cứu của nó. Trên thực tế, 
chúng tôi không biết có bao nhiêu hội kín trên đất An Nam được phát 
lộ, và liệu rằng những hội chưa được biết là đa số hoặc ngược lại, 
phần lớn đã được chúng tôi nhận biết, nhưng cũng có thể, và nhất là, 
liệu chăng chúng tôi đã xác định được một số thành viên “nhất định” 
của một số hội kín đã bị truy tố, buộc tội và xét xử hay chưa, do vậy 
chúng tôi tiếp tục bổ qua số lượng thành viên chính xác của mỗi hội 
cùng lúc với số lượng những hội này. 


Tuy nhiên, nếu thống kê như vậy có thể cung cấp bằng chứng khoa 
học như chúng ta mong muốn ở đây, như trong sự quan sát nhanh về 
các hội kín mà chỉ riêng các biến loạn Nam kỳ năm 1916 đã cho phép 
định danh, ít ra nó cũng cho chúng ta một chỉ dẫn về báo cáo có được 
trong một hội kín, tồn tại nhóm thiểu số thánh thiêng mà hội sử dụng 
giữa đám đông các thành viên trong hội. 


Ngụ ở chùa Rạch Trê (Sa Đéc), nhà sư Phùng sáng lập, sau đó điều 
hành hiệu quả, hội kín Đồng bào Ái Chưởng có năm mươi thành viên, 
như chúng tôi được biết, trong số họ ngoài ông không có bất kỳ nhà sư 
hay phù thủy nào. 


Tại Bà Rịa, thầy phù thủy Nguyễn Anh Huê (Huế) thành lập và điều 
hành một hội kín ở Cửa Láp, trong đó có bốn mươi tám thành viên 
được định danh. Ở Bình Sơn (Biên Hòa), phù thủy Nguyễn Văn Mùi 
cũng sáng lập và điều hành một hội kín, trong đó có bốn mươi thành 
viên bị phát hiện. Ngoài hai phù thủy, người sáng lập và thủ lãnh, 
trong sống những thành viên bị cáo buộc trong hai hội kín này không 
có bất kỳ nhà sư hoặc phù thủy nào khác. 


Cạnh đó, ở Thắng Nhì (Bà Rịa) có Nhơn Hòa Đường hay quán nước 
thân hữu (café des amás), gồm ba mươi bảy thành viên, do Nguyễn Văn 
Trứ sáng lập và từ năm 1911 do Nguyễn Văn Tham điều khiến, và 
không chiêu mộ nhà sư hay phù thủy nào. Cũng vậy, Trần Văn Phong 
với Nghĩa Hòa ở làng Thới Sơn (Mỹ Tho), ba mươi thành viên; Huỳnh 


Phát Đạt với Duy Tân, cũng làng Thới Sơn (Mỹ Tho), khoảng hai mươi 
thành viên; Võ Văn Quới với Nghĩa Hòa ở làng Mỹ Lợi (Mỹ Tho), bốn 
mươi hai thành viên; Huỳnh Văn Sanh với Lương Hữu hay thân hữu 
trung thành, còn gọi Phúc-hưng1%7, ở Long Hưng (Mỹ Tho), mười tám 
thành viên; Nguyễn Văn Hay với Thiên Địa Hội ở làng Suối Chà và Phú 
Hội (Thủ Dầu Một), tám mươi thành viên; Lê Văn Nghi với Lương Hữu 
Hội ở An Hóa (Long Xuyên), có khoảng từ bẩy mươi tám đến một trăm 
thành viên; Mai Văn Kiêm với hội bạn hữu và thân thuộc ở Gia Bình, 
Gia Lộc (Tây Ninh), mười bảy thành viên; và cuối cùng là Nguyễn Văn 
Chánh với hội của mình (dường như không có tên đặc biệt) ở Thị 
Dương (Mỹ Tho), mười lăm thành viên. 


Vậy nhà sư và phù thủy hiện diện chìm ngay trong đám thành viên 
bình thường của các hội kín, mặc dù thực hành phép thuật và tôn giáo 
như những øì chúng tôi phân tích trước đó. Đến đây, có thể thấy là nếu 
hội kín, vì các yếu tố phép thuật và tôn giáo mà nó hòa nhập, đã và vẫn 
là một hội thánh thiêng, thì không nghỉ ngờ gì phù thủy và nhà sư có 
một vai trò cao hơn và quyền lực gần như tuyệt đối. Nhưng ảnh hưởng 
quyết định này, ngược lại, hoàn toàn thuộc về các yếu tố đời thường sẽ 
được nghiên cứu trong phần thứ ba này. 


Thực tế, trong khi phân tích tính liên đới vật chất và sự tương trợ 
giáo dục tạo điều kiện cho tất cả các hoạt động xã hội, chúng ta sẽ 
thấy hội kín thêm vào các yếu tố phép thuật và tôn giáo những yếu tố 
đời thường độc đáo, đòi hỏi chúng ta còn phải đánh giá vai trò chính 
xác của chúng theo cùng một cách chúng tôi đã làm đối với các yếu tố 
phép thuật và tôn giáo. 


Qua phương thức thành lập, bản chất của tuyển mộ, các nét về quản 
trị và vận hành, hội kín tự thể hiện mình là một tổ chức có tính gắn bó 
và mạnh mẽ về lợi ích vật chất chuyên nhất. Thật vậy, người sáng lập 
hội hoặc thủ lãnh điều hành hội vì lợi ích riêng là tất nhiên. Người dân 
gia nhập hội do ép buộc hoặc tự nguyện, chỉ để đảm bảo an ninh cá 
nhân hoặc vì tham vọng. Tổ chức thiết kế như vậy đậm tính thương 


mại khó phai. Cuối cùng, nếu nhìn một cách vô tư vào sự vận hành 
bình thường của hội kín, ta sẽ thấy việc hội chính yếu là một sự kết 
cấu có tính liên đới vật chất là rất thuyết phục. 

Người sáng lập và thủ lãnh 

Người sáng lập một hội kín luôn là thủ lãnh, và có thể chỉ có mình 
ông ấy lo việc đó, nếu ta phân tích cả phương thức sáng lập. 

Nhưng, trước khi cung cấp bằng chứng, hãy lưu ý trong số tất cả hội 
kín mà chúng ta biết sơ qua về vị thế trong hội cùng chân dung của 
những người sáng lập và thủ lãnh. 


Nguyễn Văn Xứ (Xử) tức Phùng ở Tân Hưng (Sa Đéc), 33 tuổi, sinh 
ra ở Tân Hưng. Chùa Rạch Trê, một ngôi chùa làng nhỏ nếu không 
muốn nói là nghèo nàn, ít sang trọng, nhà sư có nuôi một người làm. 
Phùng giống như một nông dân hơn là một nhà Nho. Thực ra, ông ta 
biết rành chữ Hán. Khi bị bắt ngày 2 tháng 4 năm 1916 tại Hòa Hảo 
(Châu Đốc) ông có 423$96, ông nói đó là do ông được các tín đồ tặng 
để mừng lễ Phật (% 223 và xem lại ở trên, trang 194). 


Nguyễn Văn Mùi và Nguyễn Anh Huê!195, theo chúng tôi được biết, là 
hai phù thủy hiếm hoi giữ vai trò sáng lập và lãnh đạo một hội kín. 
Nguyễn Văn Mùi (% 52), 42 tuổi, đã kết hôn và có một đứa con. Ông 
canh tác trên một thửa ruộng nhỏ ở làng Bình Sơn (Thủ Dầu Một), 
trong khi làm nghề phù thủy sinh lợi hơn. Ông biết chữ. Lần đầu tiên 
ông ra tòa án của Pháp là vì vụ ông dính líu đến hội kín. Tương tự, 
Nguyễn Anh Huê (% 37) là một nông dân đồng thời là một phù thủy ở 
làng Tân Trụ (Tân An), 47 tuổi, đã kết hôn và không có con. Ngày 8 
tháng 8 năm 1908, ông bị bắt lần đầu tại Tân An vì làm lễ kết nạp cho 
một hội kín, nhưng được miễn tố ngày 6 tháng 9 năm 1908 nhờ bào 
chữa. Ngày 1 tháng 4 năm 1913, ông bị bắt tại Sài Gòn, bị cáo buộc 
tham gia cuộc mưu loạn Sài Gòn-Chợ Lớn, nhưng Tòa hình sự Sài Gòn 
tha bổng ông ngày 1 tháng 11 năm 1913 vì thiếu bằng chứng. Đó là 
một nhà Nho giỏi và không hề giàu có. 


Tất cả những người sáng lập và thủ lãnh khác của hội kín mà chúng 
ta biết đều không phải là phù thủy và nhà sư. 

Ở thành thị, Nguyễn Văn Trước tức Tư Mắt trưng biển hiệu Nam 
Hữu May'99, cắt tóc, sửa chữa và bán xe đạp, số 200 đường Marins119, 
Chợ Lớn. Ta xác định được ông có ba vợ lẽ chính thức, không tính 
những phụ nữ quan hệ ngoài luồng. Ông ta tổ chức các trò chơi cờ bạc 
bất hợp pháp trên khắp Chợ Lớn, Sài Gòn và khu vực lân cận. Ông sống 
nhờ cờ bạc và phụ nữ (% 55 từ 14-5-15). 


Ở vùng quê Nam kỳ, Nguyễn Văn Thám (% 49) thuộc Nhơn Hòa 
Đường (Bà Rịa) có một quán nước nhỏ ở Thắng Nhì (Bà Rịa). 


Ông ta có gia đình nhưng không có con. Trần Văn Phong (% 58), 
thuộc Nghĩa Hòa, 36 tuổi, làm công ở làng Thới Sơn (Mỹ Tho). Huỳnh 
Phát Đạt (% 58), thuộc Duy Tân, 55 tuổi, làm công ở Thới Sơn (Mỹ 
Tho). Huỳnh Văn Sanh (% 55), thuộc Lương HữỮUu, cũng làm công ở 
Long Hưng (Mỹ Tho). Võ Văn Quới (% 61), thuộc Nghĩa Hòa, 38 tuổi, 
đã kết hôn, có hai con, là công nhân nông trường ở Mỹ Lợi (Mỹ Tho). 
Nguyễn Văn Hay (% 297), thuộc Thiên Địa Hội, trú tại An Lộc (Thủ 
Dầu Một), canh tác đất để nuôi vợ và các con. Lê Văn Nghi (% 57) 
thuộc Lương Hữu Hội, 40 tuổi công nhân nông trường ở làng An Hóa 
(Long Xuyên), đã kết hôn, không có con. Niêu là người Miên (% 39), 
sáng lập một hội kín trong các tù nhân ở Tây Ninh, giống như nhiều 
đồng bào của mình, ông là một cựu tu sĩ. Ông tu tại chùa Prek- Pok, 
Khum của Thưa-Thương, tỉnh Romduol1!! (Cambodge). Sau đó, ông cởi 
áo cà sa và gia nhập dân quân Tây Ninh, không có cấp bậc gì. Ông ta 
đọc được tiếng Miên và nói tiếng An Nam. Nguyễn Văn Chánh (% số 
57) sinh ra, cư trú tại Nhị Bình (Mỹ Tho), đã kết hôn, có bảy đứa con; 
ông biết chữ Hán, là công nhân nông trường. 


Tất cả đều là dân sống ngay trong làng, vài người có cuộc sống sung 
túc; chúng ta sẽ thấy dưới đây, thực tế là có một số người có thể chi 
trả một lúc ba mươi đồng bạc. Nhưng thường, họ làm công nhật, tức là 
họ làm việc khi người ta cần hoặc khi họ có nhu cầu. Vậy có người nào 


thích đồng lương ít ỏi kiếm được từ công việc cực nhọc trên đất đai, 
hơn là những lợi nhuận kiếm được dễ dàng, nhiều hơn từ việc sáng lập 
và điều hành một hội kín, không có gì là không được và không thể, 
miễn là người ta bảo đảm mình biết cách sử dụng tất cả các phương 
tiện cần thiết, có thể ít nhiều vô đạo đức, nhằm khai thác sự ngây thơ 
của nông dân nói riêng và sự ngu ngốc của con người nói chung. Việc 
không ngần ngại chọn phương cách sống tốt nhất này được Ủy viên 
Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn ghi nhận làm chứng lý 
trong bản cáo trạng ngày 21 tháng 2 (trích từ trang 20 và 21): 


“Trong số bị can mà bạn phải phán xử ngày hôm nay, hai gương mặt 
hiện ra nổi trội trên tất cả những người khác: họ là Nguyễn Hữu Trí tức 
Hai Trí hay còn gọi thầy Hai, và Trần Văn Hổ. Đó là hai thủ lãnh của 
nhóm. Nguy hiểm như nhau, nhưng hai cá nhân này có tính cách và khí 
chất khác nhau. Nguyễn Hữu Trí dường như được công nhận là thủ lãnh 
tối cao, ít nhất cũng thuộc vào nhóm ra lệnh cho dân khởi nghĩa tấn 
công Khám Lớn. 


Tôi đã cho các bạn thấy vai trò của ông ta vào năm 1913, cùng với Phan 
Xích Long. 


Đương thời, trong các quá trình thẩm vấn khác nhau đã trải qua, ông tin 
nhiệm vụ của mình là đóng vai một vị tiên tri, một người chứng ngộ 
muốn phục hồi chế độ quân chủ An Nam: Trí đã không hành động, vì chỉ 
tin theo lệnh của Đức Phật, hoặc Đức Vua của mình, người đã rên rỉ 
trong xiềng xích và người đã giao nhiệm vụ. Thế nhưng Trí không thiếu 
kinh nghiệm thực tế. Ông biết cách tổ chức công việc để thu đủ lợi 
nhuận bằng tiền. Thông qua loan truyền mê tín dị đoan, bằng việc bán 
bùa phép, tiên đoán điềm lạ, ông biết kiếm tiền bằng cách lừa đảo, và từ 
đó chiêu mộ được một lượng người đáng kể. Đó là một cá nhân vô đạo 
đức; chỉ mong thỏa mãn tham vọng. Đó là kể cướp thô bạo dưới vỏ bọc 
một người cuồng tín. 

Người thứ hai, tên là Trần Văn Hồ tức Tư Hổ!!?. Ông này không có mục 
đích chính trị gì, chỉ thuần túy sống đời giang hồ; từng bị bắt chín lần vì 
nhiều loại tội và cả chín lần đều được tha bổng; không nghỉ ngờ gì nữa, 
đó là nhờ sự liên đới tồn tại, nhất là ở đất nước này, giữa những phạm 


nhân với nhau thì buộc phải che giấu cho thủ lãnh. Tuy nhiên, dù với tất 
cả những ngón xảo trá, ở tuổi 32, ông bị kết án vì tội phạm tập tục. Một 
người sành sỏi về tư pháp đã dạy ông nghệ thuật thoát khỏi các cuộc 
điều,tra của viện kiểm sát hay Thẩm phán Điều tra. Quy tắc chính mà 
ông đặt ra là phủ nhận hết, bất chấp bằng chứng. Có thể thấy rằng 
trong hoàn cảnh bấy giờ, ông đã không đi chệch đường hướng chỉ dẫn. 
Tư Hổ phủ nhận việc tham gia bất kỳ cuộc mưu loạn nào. Người ta đã 
bắt bể ông một cách vô lý là ông được nhắc đến như một trong những 
thủ lãnh tổ chức trong sổ ghi được phát hiện tại nhà Ba Tình; mặt khác, 
ông bị bắt trong vùng lân cận nơi xảy ra vụ việc ngày 15 tháng 2. Ông 
không ngừng phủ nhận những bằng chứng có sức nặng nhất. 


Sau Trí và Tư Hổ, xếp thứ ba với quyền hạn dường như rất lớn, có vai 
trò quan trọng, đó là Nguyễn Văn Quởn tức Ba Quởn. Trước mặt Cảnh 
sát trưởng, Quởn thừa nhận đã đóng góp rất tích cực cho việc tuyển mộ 
những kẻ nổi loạn. Con trai Quởn là Ba Tình, đã chạy trốn, cũng là một 
trong những thủ lãnh đáng gờm nhất của băng đảng. Ba Tình cũng là 
người nắm giữ sổ kiểm soát hội viên. Ngoài ra, ông còn giúp đỡ cha 
mình là Quởn trong vụ việc tội phạm. Bị bắt khi chạy trốn, Quởn cố vớt 
vát một phần qua lời thú tội của mình. Ông khai vai trò của ông rất có 
ảnh hưởng; ông là một trong những trợ thủ năng động nhất của Trí.” 


Chưởng lý trong biên bản cáo buộc vụ án năm 1913 tại Sài Gòn cũng 
không giấu sự tin chắc của mình, rằng toàn bộ cuộc bạo động mà ông 
đang xử lý bắt đầu bằng một vụ lừa đảo đơn giản (trích từ trang 
12-13): 


“QUYÊN GÓP CHO QUỸ BẠO ĐỘNG 


Như đã đề cập ở trên, một danh sách quyên góp và một danh sách chỉ 
tiêu được tìm thấy ở Chợ Lớn trong nhà Tư Phát, số 2 bến Testard113, 
giấu trong lan can cầu thang. Nhiều cá nhân có tên trong danh sách này, 
đã đóng góp hoặc tiền hoặc đồ trang sức bằng vàng, không thể phát hiện 
hoặc định danh được. Trong số những người chạy trốn, một người được 
xác định, Phạm Văn Nguyễn tức Mười Nguyễn, người làng Long Sơn, 
đóng góp mười đồng bạc. Bình (Bành) Văn Hùng tức Chín Hùng, người 
đã nhận hai mươi đồng, phải đến tháng 9 (cùng năm 1913) mới bị bắt, 


sau khi cuộc điều tra đã khép lại. Những người ủng hộ khác hiện đang 
bị giam giữ là: 

Tư Phát đóng một trăm mốt đồng bạc. Ông cũng là kế toán của hội phản 
loạn; ông kể hai danh sách lấy được viết lại bằng tay theo lời đọc của 
Hai Trí. Ngày 30 tháng 1 năm 1913, Tư Phát tiếp nối Tư Mang, quản lý 
ngôi nhà cho thuê xe đạp vốn ở mặt tiền mở ra đường Thuận Kiều đã 
được chuyển sang số 2 bến Testard. Ba Quởn chạy trốn ngày 28 tháng 3 
và chỉ bị bắt vài tháng sau đó. 


Cha của Tư Phát, Trương Văn Phước, đi theo Phan Phát Sanh và đã đóng 
góp theo yêu cầu của Trí, một ngàn đồng bạc cho Minh Ký, để dựng cửa 
hàng của ông ở Kampot. Như vậy sự tham gia của Phước trong cuộc 
mưu loạn là không thể phủ nhận; người ta tịch thu ở nhà ông ta một tài 
liệu quan trọng, một lời tuyên bố về triều đại Phan Xích Long, giả danh 
các lãnh tụ tôn giáo, kêu gọi toàn quân dân và quần chúng nổi dậy. Cùng 
một tài liệu có trích dẫn người sáng lập, Thái Tổ, của triều đại Minh vĩ 
đại, một sự lặp lại trơ tráo học theo lịch sử Trung Hoa. Mặt khác, Huyện 
ở Rạch Kiến làm chứng rằng Phước là một thủ lãnh của những kẻ ăn 
chay, sống hãm mình như đã để cập trước đó. Những thanh gươm và 
đồng phục của quân nổi loạn được gửi tại nhà ông, và vợ ông, như sẽ 
thấy bên dưới, được người anh rể tên Cửu cất giấu. Cuối cùng, ở nhà 
Phước và Ngọ, vào khoảng ngày 20 tháng 3, đã tiến hành việc phân phát 
quần áo trắng cho các thành viên. 


Nguyễn Văn Tài tức Hương sư Tài nhận đã góp 200 đồng bạc cho quỹ 
bạo động. Ông cũng có tên trong sổ thu chi, và trên thực tế ông thừa 
nhận đã nhận được 150 đồng bạc khi ông thay Ngọ đi cùng Phan Phát 
Sanh trên các chuyến thuyền đi khắp các tỉnh. 


Hứa Song người Hoa, biệt danh Song-Tony định cư tại làng Nhựt Tảo và 
thành người An Nam từ lâu, được ghi nhận đã đóng 1.500 đồng bạc và 
thực tế xác nhận đã đóng góp. Tuy nhiên, Tư Phát nói rằng ông ấy chỉ 
góp 150 đồng. Hứa Song là một người chống Pháp kiên định và tích cực, 
nhận từ Hương sư Tài một lá cờ cách mạng, một bức ảnh Phan Xích 
Long và một đạo bùa. Ông thừa nhận đã dán hai yết thị kêu gọi và cũng 
đã thấy những quả bom, mà Trí cho ông xem trong đáy khoang thuyền ở 
Rạch Gát, ngay cái ngày sau khi chúng được lắp ráp xong. 


Đặng Tấn Sao tức Xã Sao, nguyên xã trưởng làng Tân Trạch, có tên trong 
danh sách dưới tên Xã. Ông đóng góp 280$, một lượng và năm chỉ vàng. 
Sổ chi cũng ghi rõ một khoản tiền 300$ “giao cho xã trưởng”. Nhưng 
Đặng Tấn Sao thừa nhận đã hành động có chủ ý và giữ vai trò quan 
trọng trong vụ chế bom, như sẽ được giải thích sau. 


Nguyễn Văn Tám tức Thuộc viên Tám, nam 67 tuổi, cựu ủy viên hội 
đồng tỉnh, có tên trong bản danh sách quyên góp bị tịch thu ở nhà Tư 
Phát với số tiền ghi nhận là 3.720$. Ông chối, sau đó thừa nhận đã góp 
và giải thích rằng ông đã đưa cho Trí 300$ làm tiền quyên tặng chùa ở 
Kampot, cũng như những lễ lộc cúng bái khác. Ông cũng thừa nhận 
tham dự hai buổi lễ tôn vinh Phan Phát Sanh tại cửa hàng Tư Mang trên 
đường Thuận Kiều. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy ở nhà bị cáo này hai 
cái quần, hai chiếc khăn bông trắng, cùng năm mươi cuộn sợi trắng, 
chứng tỏ ông có tham gia may quần áo đặc biệt cho những kể mưu 
phần; ông này chỉ đưa ra lời khai chung chung, đại khái chứ không thể 
lý giải thỏa đáng. 

Hồ Văn Chử tức Hai Chữ (Chử) được nói đến trong danh sách mưu loạn 
là đã góp 30$, hai chỉ và bốn phân vàng. Lúc điều tra, ông phủ nhận việc 
quyên góp của mình; sau đó, đối chất với Tư Phát, ông thừa nhận đã 
đóng mười lăm đồng bạc cho chùa, sau đó thêm hai chỉ và bốn phân 
vàng để đúc tượng Phật. Ông còn khai đã được Ngọ thuê đi làm mộc cho 
chùa ở Kampot, ở đó ông gặp Phan Phát Sanh, người mà ông ta xem như 
một nhà sư. 


Nguyễn Thành Lắm tức Năm Nhăm, con trai Hương trưởng Ngọ, một 
trong những lãnh đạo chủ chốt, có tên trong danh sách đóng góp 208$. 
Ông thừa nhận đã góp số tiền đó cho Trí, tuy nhiên, ông nghĩ rằng đó là 
tiền cúng cho chùa. Có điều, vì người này bấy giờ mới hai mươi hai 
tuổi, vẫn còn chưa tin vào những chuyện xảy ra, đã nói rằng cha ông ta 
giấu ông sự thật, đã không để ông thành một tín đồ mới tham gia phẩn 
loạn. 


Nguyễn Văn Trường nằm trong danh sách nổi dậy, đóng góp hai mươi 
ba đồng bạc, ông cũng thừa nhận đã làm việc với Ngọ tại chùa Kampot. 
Bị cáo này bị bắt ngày 28 tháng 3 tại Chợ Lớn, mặc áo trắng như nhũng 
người khác; ông cũng nhận rằng đã đến đó để xem Hoàng Đế xuất hiện. 


Nguyễn Văn Tài tức thầy Huê, anh em rể của Ngọ, được kê trong danh 
sách là đã góp năm mươi đồng bạc dưới tên thầy Sáu. Ông tự khai rằng 
ông sử dụng gần như tất cả số tiền này mua gỗ đàn hương và quế cho 
các buổi lễ tôn vinh Phan Phát Sanh. Cũng chính bị cáo thầy Huê đã góp 
sức chế thuốc nổ và bom. Hơn nữa, ông ta còn là một trong những 
người đã đặt bom ở Sài Gòn, như sẽ được nhắc lại dưới đây. 


Nguyễn Văn Hòa, dưới biệt hiệu Hương Hòa, được nhắc đến với việc 
đóng góp mười đồng bạc. Ông cho rằng số tiền này, mà ông giao cho Trí, 
là dành cho nhà chùa; nhưng, mặt khác, người ta tìm thấy ở nhà ông 
một lượng lớn các đạo bùa được in từ bản khắc gỗ bị tịch thu tại nhà 
Tư Phát. Uổng công cố giải thích rằng chúng được dùng vì mục đích vô 
hại, bằng chứng rành rành ngày càng nhiều lên và cuối cùng ông thừa 
nhận đã nhận những bùa hộ mệnh phòng chống bệnh dịch từ Ngọ và 
đem đến nhà Tư Phát. 


Nguyễn Văn Tám tức Tư, con rể của Phước, đóng góp năm trăm đồng 
bạc cho quỹ bạo động, mà ban đầu ông cho rằng mình bị buộc phải 
tham gia. Ông sớm thừa nhận đã góp năm trăm đồng bạc, nhưng cho 
rằng đó là tặng cho chùa, và cáo buộc Phan Phát Sanh đã tự giới thiệu 
bản thân với ông dưới tư cách một nhà sư. Cuối cùng ông cũng thừa 
nhận là tại nhà anh rể Phước, trên đường Bourdais ở Sài Gòn, ông đã 
sặp một thanh niên tên “thầy” và giao cho anh rể mình năm trăm đồng 
bạc quyên góp cho ngôi chùa nơi người ta thờ Thần linh trẻ (sic) mà ông 
đã gặp. Lưu ý thêm, về vấn đề liên quan đến cáo buộc này, thầy Huê 
khai rằng ông đã tham gia sản xuất thuốc nổ, mà thực sự được tổ chức 
tại nhà Phước, anh rể của Tám tức Tư.” 


Nhưng điều này sẽ chứng minh rõ ràng hơn việc còn bao nhiêu hội 
kín để người sáng lập kinh doanh tiền bạc, đó là cách mà những người 
sáng lập hội kín làm và xem như là nghề của họ. Thực vậy, hãy xem Ủy 
viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn giải thích thế nào về 
một vụ việc ở Mỹ Tho năm 1916 (% 58). “Theo lời khai của Trần Văn 
Phong và Huỳnh Công Ý, hội này (Nghĩa Hòa,) được thành lập, cách 
đây năm hoặc sáu năm theo đề xuất của một người Hoa gốc Quảng 
Đông mà họ không cho biết tên; người Hoa này giới thiệu với họ những 


nghỉ lễ tuyên thệ, sau đòi Phong ba mươi đồng bạc tiền huấn luyện. 
Phong, được Huỳnh Công Ý hỗ trợ, sau đó chịu trách nhiệm tuyển mộ 
thành viên, không quên đòi họ mỗi người nộp một khoản tiền 3$60. 
Nhưng hầu hết trong số họ nghèo, vậy nên phải đồng ý cho họ trả góp. 


Hội kín thứ hai ở Thới Sơn được Huỳnh Phát Đạt điều hành. Hai 
mươi lăm thành viên đã bị bắt. Tháng 1 năm 1916 nó được tái thành 
lập, người khởi xướng không ai khác hơn là Huỳnh Văn Sanh, ở Vĩnh 
Kim Đông, bị can chính trong vụ các nhà sư ở Mỹ Tho. Vào khoảng thời 
gian này Sanh đến tìm Đạt và đề nghị sáng lập hội dưới cái tên Duy 
Tân, một chỉ hội của Lương Hữu. Đạt chấp nhận và góp cho Sanh một 
khoản tiền hai mươi đồng bạc. Để đổi lấy khoản tiền này, Sanh giao 
cho Đạt một số biên nhận 3$60 và những bản tuyên thệ. Giống như 
Phong, Đạt thường chỉ đến để thu tiền trả góp. Tất cả các bị can, hiện 
đang bị truy tố, đã thú nhận trong cuộc thẩm vấn đầu tiên. Họ thừa 
nhận tham gia vào một trong hai hội, đã đóng góp một khoản phí và 
tuyên thệ.” 


Và trong vụ Nghĩa Hòa ở Mỹ Lợi (% 61) (xem trang 191), những lời 
tự thú của hầu hết các bị can với Đốc Phủ, lời thú nhận khẳng định 
trước Thẩm phán Tòa Mỹ Tho, cho phép dựng lại tái dựng vụ án như 
sau: Khoảng năm 1911, một người tên Năm Cường, gốc Thới Định 
(Vĩnh Long), đã mời đón Võ Văn Quới trong vùng con rạch số 27. Năm 
Cường giao cho Quới thành lập một hội dưới cái tên “Nghĩa Hòa” ở 
Chợ Lách, một hội kín tương trợ và đạo đức. Quới sống nhờ nguồn lợi 
thu được từ việc kết nạp thành viên trong khu rạch 27 và vùng Tháp 
Mười, là người quản lý hội mà Năm Cường đã thành lập. Khoảng nửa 
đầu tháng 6 năm 1915, người ta vốn không còn thấy Năm Cường sống 
ở nhà Quới nữa kể từ lần rời đi vào năm 1911, giờ lại thấy y trở lại và 
đưa cho Quới 25 Hồng Tánh hay giấy chứng nhận, mảnh vải vuông 
trắng, đóng dấu đỏ hình bát giác, gọi là “Bát Quái”. 

Năm Cường giải thích với Quới, Hồng Tánh là một loại giấy chứng 
nhận thành viên: giấy chứng nhận thành viên này được trao cho các 


thành viên sau khi nhập hội đã nộp khoản tiền ấn định ở mức 3$60, và 
giấy này cũng là dấu hiệu nhận biết giữa các thành viên. 

Về 3$60 giá cho mỗi lần nhập môn, 0$60 là phí cho buổi lễ, 2$ cho 
quỹ chung của hội, 0$70 đưa lại cho Năm Cường và phần còn lại cho 
Quới (nếu không thì là 0$30). 


Không có tháng nào trong năm 1915 mà không tiến hành một hoặc 
nhiều buổi lễ nhập môn. Quới và bộ hạ, đi khắp các sông rạch, dừng 
thuyền lại để quảng cáo hội của họ, vào những túp lều, lần lượt thuyết 
phục, đe dọa, lôi kéo hội viên. 


Võ Văn Quới dường như đã tìm thấy phương cách tồn tại ngay trong 
việc tuyên truyền cho hội kín, hội, phần quỹ hội (2$) chiếm nhiều 
nhất, dù người đứng đầu có 1$00 và người kết nạp có 0$60, vẫn có lợi 
nhuận đáng kể; về phía Năm Cường, ông ta đi khắp nơi để gây dựng 
cho hội Nghĩa Hòa các chi nhánh có thể giúp đảm bảo cho ông lợi tức 
từ phần trăm lợi nhuận trên mỗi khoản góp. 


So với Huỳnh Phát Đạt, hệ thống được Huỳnh Văn Sanh sử dụng tuy 
có khác về hình thức, nhưng thực ra, cũng là nhằm bảo đảm lợi nhuận 
của người sáng lập, nhưng lợi nhuận tổng thể, ngay cả khi bộc lộ “sự 
thực dụng” của các hội kín về tỷ lệ một phần ba, người sáng lập hội 
kín trước tiên thu hổi khoản đóng của họ vào quỹ và sau đó có thể lấy 
thêm khoản trích từ lợi nhuận tổng. 

Tóm lại, các thầy hoặc người sáng lập hội kín hành động vì lợi ích 
tài chính trên hết thảy mọi cái khác. 

Và ở đây, nhất thiết củng cố thêm sự đúng đắn của chúng tôi, bạn 
đọc hãy tham khảo nghỉ thức của hội kín được tìm thấy trong chiếc dù 
Nguyễn Văn Chánh ở Mỹ Tho (% 57). Các mối quan tâm về tài chính 
sau đây chiếm một vị trí quan trọng trong mỗi hội kín: 

“HƯỚNG DẪN VỀ NGHĨA VỤ ÁI QUỐC 


Những người giàu có phải sẵn lòng hiến tặng tiền cho công việc đất 


nước. 
Giấy chứng nhận sẽ được cấp cho người tặng theo số tiền mà họ hiến. 


* Người tặng từ 5 đến 49 đồng bạc sẽ được cấp giấy chứng nhận với hai 
chữ Cổ Chỉ (giấy cổ) làm bằng chứng cho sự đóng góp của họ. 


- Người tặng từ 50 đến 249$ sẽ được cấp giấy chứng nhận ghi Ái Quốc 
(yêu nước). 


+ Người tặng từ 250 đến 999$ sẽ được cấp giấy chứng nhận ghi Hội 
Chứng Thổ (nhân chứng tốt của Hội). 

+ Người tặng từ 1.000 đến 5.000$ sẽ được cấp giấy chứng nhận ghi Vạn 
Hộ (người giàu mười ngàn). 

Những người tham gia quyên góp toàn quốc sẽ được thưởng khi sự 
nghiệp của chúng tôi hoàn tất. 


- Chủ sở hữu giấy chứng nhận ghi Cổ Chỉ có cấp bậc Hương Hộ (một 
trong những hương chức chính của làng). 


- Những người giữ giấy chứng nhận ghi Ái Quốc sẽ có cấp bậc Chu Quân 
(trưởng phòng hành chánh). 


- Chủ sở hữu giấy chứng nhận ghi Hội Chứng Thổ sẽ có cấp bậc Quan Bố 
(Trưởng Tư pháp tỉnh, thuế tỉnh). 


- Chủ sở hữu của các giấy chứng nhận ghi Vạn Hộ sẽ có cấp bậc Quan 
Công và Quan Khá (Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao). 


Đó là tuyên thệ không bao giờ rút lại lời. 
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHI TIÊU VÀ THƯ NHẬP 


Trong chỉ tiêu và thu nhập bất kỳ khoản nào, Đề đốc (Chuẩn Tướng) 
tỉnh sẽ phân phát bùa hộ mệnh viết chín chữ thiết yếu sau đây có hiệu 
lực, cụ thể là: 


Tự Ril Thánh 53 Hữu 8 

Quốc El Cung 3ä Hạ 3 

Ái #Chủng fề Hội 8 

Chín chữ này có nghĩa: “Các thánh có một đất nước được tôn vinh nhờ 
các hội yêu nước.) 


Thấy các chữ được liệt kê phía trên, người quyên tặng sẽ được phép 
đóng góp, nếu không, có thể họ đang gặp phải kẻ lừa đảo. 

Các thành viên của hội chúng ta được yêu cầu suy nghĩ về đề xuất được 
đưa ra khi các mạnh thường quân đóng tiền. 

Vàng và bạc là những thứ quý giá thuộc về Đất Trời. Chúng tạo nên sức 
sống của quốc gia, xem như hàng hóa rất quý giá. Trong việc chỉ cũng 
như thu, phải luôn luôn thận trọng. Phải tính toán chính xác, khi bạn 
phải rút quỹ bất kỳ khoản tiền nào hoặc chỉ cho bất kỳ việc gì (chỉ phí 
nhập viện hoặc cứu trợ người nghèo). 

Thuận theo các quy định trên, người ta chỉ đóng góp sau khi kiểm tra 
thấy bùa hộ mệnh có các chữ trên. 

Các tướng lĩnh được yêu cầu đến thăm nhà để thông báo cho các thành 
viên về ý định của họ, những tin này sẽ được thông báo ở khắp nơi khi 


đến lúc. 


Theo đó, nó là cách tránh khiếu nại.” 


Chúng tôi nhấn mạnh vào thực tế là nghĩa vụ yêu nước được hoàn 
thành tốt hơn, người ta hào phóng hơn đối với hội kín; tiếp theo tác 
động tâm lý này bao gồm việc tâng bốc tính háo danh của người dân 
bằng cách cấp cho họ một số tước hiệu danh dự nhất định trong hội 
kín tương ứng với số tiền hiến tặng của từng thành viên; cuối cùng, 
thủ lãnh hội kín phải đề phòng mánh khóe nơi những người thu góp, 
vốn thường bị nghi ngờ về tính trung thực. Cẩm nang của Nguyễn Văn 
Chánh không nêu đặc điểm đạo đức chung: “Vàng và bạc là những thứ 
quý giá thuộc về Đất Trời”, và lời động viên ngây thơ về chuyện kế 
toán thành thực và cẩn trọng trong chỉ tiêu cũng như trong thu nhập, 
chẳng phải là không mấy hấp dẫn hay sao? 

Trong mọi trường hợp, phần tài chính của một cẩm nang hội kín 
chứng tỏ rằng, người sáng lập và thủ lãnh có ý hướng rõ ràng rằng lợi 
nhuận tiền bạc có số vốn lớn mà hội kín kiếm được phải được phó thác 
cho những người đáng tin cậy. 


Tuyên bố này, tuy nhiên, không được thực hiện theo đúng nghĩa 


đen. Lưu ý ngay rằng, lợi tức tiền bạc thúc đẩy những người sáng lập 
và thủ lãnh hội kín chỉ là hình thức, cái quan trọng, một cảm tưởng 
chung hơn: vì lợi ích cá nhân. Người nào cần tiền thì tìm cách “kiếm 
tiền” với hội kín của mình. Nhưng điều có thể xảy ra là động cơ “tiền” 
luôn tồn tại, nhưng nằm ở hàng thứ hai bởi một lợi ích mạnh mẽ hơn, 
như tham vọng chính trị chẳng hạn. ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân 
sự cấp I Sài Gòn trình bày một sự cạnh tranh chính trị trong làng (% 
54): 


“Đào Hữu Dụng, làng Bình Thạnh Tây (Long Xuyên), bị cách chức 
Hương Quản vào tháng 4 năm 1915 vì chống lại lời của xã trưởng, đi 
thừa nhận những lời buộc tội vô căn cứ về việc thu thuế mà không cấp 
biên lai. Một người tên là Lê Kim Long, Hương Chánh cùng làng, đã bị 
cách chức cùng lúc. 


Dụng và Long không lâu sau tham gia thành lập một hội kín. Họ tuyển 
mộ tất cả người ngụ cư quanh vùng và tập hợp thành nhóm vũ trang 
mà, vào tháng 2 năm 1916, đã hiếp đáp cư dân và các lực lượng dân 
quân được gửi đến giải cứu người dân. Các khai báo lấy tại chỗ vào lúc 
bắt giữ các phiến quân đều phù hợp với việc chỉ ra Đào Hữu Dụng là 
người tổ chức và thủ lãnh nhóm. Hơn nữa, một trong những phiến 
quân, đã chạy trốn rồi bị bắt ngay khi vừa đến được Sa Đéc, đã thú nhận 
và khai rằng Dụng là thủ lãnh nhóm. TừỪ việc tham gia các hội họp nghỉ 
lễ, họ đưa ra mô tả giống hệt với những gì được thu thập từ bị can bị 
bắt tại Long Xuyên. Kết quả điều tra là Dụng không phải là một trong 
các thủ lãnh hành động; vai trò của ông ta ở vai vế cao hơn, và ông ta, 
như vậy, với tư cách là Giám quản của Long Xuyên, người tổ chức và bộ 
não của hội, phối hợp các nỗ lực của từng người cho một hành động 
chung nhất. 


Mặt khác, khi là hương chức làng, Dụng đã có cách ăn ở hài hòa, xứng 
đáng với vị trí của mình và gia đình, ngay sau bị sa thải, ông không còn 
thường xuyên lui tới những người đồng liêu và trở thành bạn hữu với 
những người có tiếng xấu; ở các lễ hội, ông đã mời đến những người có 
đạo đức đáng ngờ. Trong số đó có những thủ phạm chính gây ra các vụ 
việc Rạch Cái Bang và An Hóa, diễn ra ngay trước sự kiện khiến họ phải 


ra trước Tòa án quân sự ngày 17 tháng 1 năm 1917 (vụ Long Xuyên).” 


Nhưng báo cáo của ủy viên trình bày vụ việc Hồ Văn Chử'1 và đồng 
bọn còn rõ ràng hơn và đặc biệt tiêu biểu (% 41): 


“Được sự giúp đỡ của các hương chức làng An Tịnh (Tây Ninh), đội 
trưởng cảnh sát an ninh Kiên đã bắt Hồ Văn Chử, cựu Hương cả làng 
này, vào ngày 27 tháng 2 năm 1916, thủ lãnh một hội kín có quan hệ 
thân cận với giả Hoàng Đế Phan Xích Long. Mười trong số những kể 
cuồng tín dưới trướng Hồ Văn Chử bị bắt cùng lúc với y. 

Trong báo cáo gửi đến vị Thẩm phán Trị an có thẩm quyền mở rộng của 
Tây Ninh (Phụ lục 26), ngài Huyện út, phái viên hành chánh Trảng Bàng 
viết với độ chính xác tuyệt vời: “Đây không phải là một băng nhóm độc 
lập được thành lập nhân những rối loạn hiện tại để cướp bóc dân 
chúng, mà là một hội lớn có ý tưởng nổi dậy rõ ràng, là gây chiến tranh. 


Ngày ấn định khởi sự, 12 tháng Giêng Âm lịch (nhằm ngày 15 tháng 2 
Tây lịch), cho thấy rõ nhóm này nguồn gốc từ Sài Gòn và nhận lệnh từ 
trụ sở chính. Theo lời khai của các thành viên, hội bao gồm nhiều chỉ 
nhánh, mỗi chi nhánh được điều hành bởi một thủ lãnh. Vùng Trảng 
Bàng là một trong những chỉ nhánh với Cả Chử là chỉ huy trưởng. 


Tham gia với Xã Tỷ ở Gia Định, thủ lãnh rất có ảnh hưởng của hội này, 
có vẻ như các thành viên nhập hội vì sợ hãi và thiếu hiểu biết... Đến nay 
họ cũng chưa thực sự cướp bóc như những người trong nhóm của Lê, 
nhưng họ tin vào sức mạnh thực sự của băng nhóm mà với cấp bậc họ 
giữ thì họ sẽ không bị cướp bóc vào ngày tổng khởi nghĩa. 

Cảm giác về cuộc tổng khởi nghĩa sắp tới là không thể tránh khỏi, nó đủ 
mạnh và lan rộng trong đám đông đến những người dân hiền lành được 
tổ chức vào những hội tội phạm và dùng phương cách cướp bóc như 
phương tiện phòng thủ cuối cùng. Nếu chúng ta thực sự ở đó, và không 
có lý do gì để nghi ngờ tầm nhìn xa của người bản xứ đã viết báo cáo 
này, sự đàn áp sẽ không bao giờ là đủ, cũng không quá tàn nhẫn. Đó 
thực sự là cách duy nhất để làm thoái lui những cái có thể đã nghỉ ngờ 
sức mạnh của chúng ta. 


Đó là mối hận thù gia tộc làm tổ chức này bại lộ. Cựu Hương cả Chử và 


sáu hương chức chính khác của làng An Tịnh (xem Phụ lục 28) bị Chánh 
tham biện tỉnh Tây Ninh cách chức vào ngày 30 tháng 9 năm 1908. 
Hương chủ Huỳnh Long Thao lúc bấy giờ bị dân làng khiếu nại và bị cáo 
buộc dùng tiền để được bổ nhiệm làm hương chức, do vậy bị tập tục 
làng lên án! Sự thật chính xác là thế, nhưng nay có sự khác biệt đó là 
những hương chức có lý lịch tư pháp bất minh như trên bị nghiêm cấm 
đảm nhiệm vị trí tương tự, tức Huỳnh Long Thao được bổ nhiệm với sự 
đồng lõa của Hồ Văn Chử, Hương cả, bị bại lộ do cuộc điều tra hành 
chánh được Đốc phủ sứ Trắng Bàng thực hiện, đồng thời bảo lưu những 
hành động ám muội. Đây là kết quả của hồ sơ. Thẩm phán tuyên bố 
rằng cựu Hương cả Chử bị nhầm lẫn trong vụ tấn công nhắm vào cá 
nhân Thao (báo cáo ngày 12 tháng 4 năm 1916 cho Tổng chưởng lý, 
trang 4 và 5); trong mọi trường hợp, không nghỉ ngờ gì, như vậy có thể 
quy những lời buộc tội là không đủ sức đưa vụ việc ra phán xét, bởi vì 
trong hồ sơ của Hồ Văn Chử (Phụ lục 13) không đề cập đến bất kỳ loại 
nào. Nhưng người ta biết đến mối hiềm thù của Huỳnh Long Thao, đến 
lượt y làm Hương cả, chống lại người tiền nhiệm của ông và do vậy đã 
buộc những tội không thể quy cho ông. Dòng họ của ông này hiện đang 
nắm quyền và là mục tiêu theo đuổi của kẻ thù; rõ ràng, Hồ Văn Chử 
ủng hộ biến loạn nhằm lấy lại quyền lực đã bị mất. Là một người An 
Nam tốt, ông ta cân nhắc lợi hại. Ông từ lâu đã biết về sự tồn tại của 
hội kín này. Ông cũng sẽ kể với Thẩm phán (Phụ lục 32) rằng hội tái lập 
năm 1908. Nhưng ông chỉ quyết định tố cáo vụ việc khi có vẻ như các 
nhà chức trách đang cảnh giác và biết rằng đảng cách mạng là không 
còn mạnh nhất. ChỉỈ sau ngày 14 tháng 2, ông ta mới tin chắc như vậy. 
Ngày hôm đó, và có lẽ ngày hôm sau, theo lệnh của ủy ban Cách mạng, 
một số thành viên, những người An Tịnh và các làng lân cận gặp gỡ ở 
nhà cựu Hương cả Chử, thủ lãnh của họ, hay người bảo vệ nhà họ. Họ 
đang chờ gì? Lệnh hoặc có thể chỉ là một tín hiệu? Nhưng chính quyền 
đang theo dõi. Việc tù nhân trốn thoát ở Tây Ninh làm cả làng náo động. 
Sự việc tương tự cũng xảy ra ở An Tịnh nơi Hội đồng Thành phố trở nên 
cảnh giác dưới lệnh canh gác mà Huyện ban ra. Kết quả là, các nhà cách 
mạng tập trung tại nhà cựu Hương cả Chử không dám manh động và họ 
sớm giải tán mà không gây ra bất cứ điều gì. Từ đó trở đi, nỗi sợ của 
Huỳnh Long Thao được xua tan. Phe của chế độ chắc chắn mạnh nhất, 


và không đắn đo, ông đã tố cáo đến Đội Kiên, cảnh sát an ninh, về hội 
tội phạm sau khi đã giữ im lặng quá lâu. Lòng trung thành ở Huỳnh Long 
Thao chỉ là sự tính toán cơ hội. 

Điều này không làm giảm chút nào gánh nặng của Hồ Văn Chử và các 
nhà cách mạng trong nhóm ông, phải thừa nhận rằng việc Thao tố cáo 
đã công khai một lệnh nghĩa vụ quân sự quan trọng.” 


Hãy để chúng tôi mở rộng kết luận xoay quanh điểm này, bằng cách 
lưu ý rằng lợi ích cá nhân là động cơ thúc đẩy sự gan dạ, khéo léo của 
người An Nam trong việc thành lập và điều hành các hội kín. 


Tuyển mộ 


Lợi ích hoàn toàn mang tính cá nhân này nói chung trở thành cơ sở 
tuyển mộ người vào hội kín. Nếu thủ lãnh tạo ra hội vì lợi ích của 
mình, các cá nhân hội viên cũng vào vì lợi ích của chính họ. Sự hài hòa 
của những lợi ích cá nhân khác nhau này mang lại sức mạnh cho tính 
liên đới vật chất trong hội kín, điều này chúng tôi sẽ nói đến ở cuối 
chương. Đến đây, chúng ta sẽ tìm hiểu xem những gì kêu gọi cá nhân 
người sáng lập tạo ra một hội kín và làm thế nào ông ta thu hút mọi 
người đến với mình. 

Bản cáo trạng (trang 1) do Thẩm phán Tòa án Sài Gòn lập liên quan 
đến vụ mưu loạn ở Sài Gòn-Chợ Lớn năm 1913 cho biết “ông ấy nhờ 
những đóng góp cá nhân theo điều 62 của nghị định ngày 17 tháng 5 
năm 1895, chỉ thị chống lại...” Danh sách sau đây thống kê về 111 cá 
nhân với vị thế của họ, tất cả đều bị cáo buộc “ở Đông Dương và đặc 
biệt hơn ở Nam kỳ và Cao Miên, trong vòng chưa đầy mười năm đã 
phạm những trọng án và dưới ba năm những tội phạm, trong các năm 
1911, 1912 và 1913: 


1. Tham gia vào một nỗ lực tiêu diệt hoặc thay đổi Chính phủ, hoặc 
kích động công dân hoặc cư dân chống lại chính quyền; 

2. Bởi một ý định hành động có sắp xếp và thỏa thuận với nhau, 
hình thành một âm mưu mà đối tượng đó hoặc là phá hủy hoặc thay 


đổi Chính phủ, hoặc kích động công dân hoặc cư dân tự nổi dậy chống 
lại chính quyền; giải pháp hành động này được theo sau bởi các hành 
vi phạm pháp hoặc chuẩn bị cho việc thực hiện nó; 


3. Tham gia một cuộc tấn công mục đích để kích động cuộc nội 
chiến bằng vũ trang hoặc xúi giục công dân hoặc cư dân nổi dậy vũ 
trang trong phạm vi một hoặc nhiều vùng; 


4. Từ một ý định hành động có sắp xếp và thỏa thuận với nhau, hình 
thành một cuộc mưu loạn có mục đích hoặc là kích động nội chiến 
bằng vũ trang hoặc xúi giục công dân hoặc cư dân vũ trang ở một hoặc 
nhiều vùng, nên theo sau ý định hành động này thường là các hành vi 
phạm pháp hoặc chuẩn bị thực hiện; 


5. Thực hiện tất cả các hoạt động khác có khả năng gây nguy hiểm 
cho an ninh công cộng hoặc gây ra những rối loạn chính trị nghiêm 
trọng (Bộ luật hình sự sửa đổi liên quan đến người bản xứ Đông 
Dương và người châu Á đồng hóa theo Nghị định ngày 31 tháng 12 
năm 1912, các mục 87, 88, 89 và 91).” 


Vậy, chúng tôi đưa ra ở đây không hẳn 111 cá nhân, thành viên đích 
thực của các hội kín, nhưng là tất cả những người tham gia vào cuộc 
mưu loạn Sài Gòn-Chợ Lớn năm 1913. Nếu, về số lượng, tất cả đều 
không nhất thiết phải là thành viên hội kín, thì họ cũng hoạt động đồng 
mưu với các phần tử hội kín. Họ tham gia vào đám người mà hội kín 
có lý do không chấp nhận cho tham gia những nhóm bí mật có khuynh 
hướng tăng trưởng, mặc dù hội luôn ở vào vị thế phụ thuộc vào khi bắt 
đầu thực hiện hành động nào đó (xem Chương II dưới đây: Các hội kín 
và đội quân dự bị của nó). Như vậy, ở mục này chúng tôi quan tâm đến 
chính các thành viên của hội, vì thấy đặc biệt lưu tâm cái điểm đặc 
biệt này. 

Trong số 111 cá nhân này, chúng tôi tìm thấy thông tin được trình 
bày trong bảng sau: 


TNHWÁNG HIỆP 


Dưới 20 Từ20 Từ 50 trởNông dân Buôn bán Làm công Không Không có Từ một 
đến 49 lên nhật nghề trở lên 
nghiệp 
B88 
111 


Huỳnh Công Ý và Huỳnh Phát Đạt đều là thủ lãnh một hội kín ở 
Thới Sơn (Mỹ Tho), trong đó Trần Văn Phong là người sáng lập. Trong 
hai hội này (% 58) ba mươi lăm thành viên được liệt kê theo độ tuổi và 
nghề nghiệp theo cách phân nhóm như sau: 


> ^z 


TU ÁNGHIỆP 
Dưới 20 Từ20 Từ 50 trởNông dân Buôn bán Làm công Không Không có Từ một 
đến 49 lên nhật nghề trở lên 
nghiệp 
83 
35 


Từ đó, có vẻ như phần lớn các cá nhân gia nhập hoặc liên kết với 
các hội kín gồm các nông dân nghèo và những người buôn bán nhỏ 
đang trong siai đoạn sung sức. 

Mặt khác, chúng tôi không có tham vọng xác thực các thành viên hội 
kín An Nam thường mang bản chất gì. Sự xác định này thực sự sẽ là 
một sai lầm. Vì vậy, nhiều người là thủ lãnh hoặc người sáng lập, phần 
nhiều là quân lính. Lợi ích cá nhận làm cho họ hành động tương tự 
nhau. Thành phần hội kín thay đổi tùy theo bản chất chính xác của lợi 
ích này cùng mục tiêu là đạt được nó. Nếu tôi thành lập một hội để đối 
đầu với chính quyền, tôi sẽ chọn nơi các thành viên một đặc điểm nào 
đó bắt buộc phải hữu dụng cụ thể cho tôi. Ngược lại, nếu tôi chủ ý 
muốn chống lại những người giàu đồng bào của tôi, tôi sẽ liên kết với 
những anh chàng mạnh mẽ và những người không biết sợ hãi là gì. 
Trong phần “Kết luận”, chúng tôi sẽ nhấn mạnh cái đặc điểm không ổn 
định đáng chú ý này của hội kín người An Nam. Những người hèn mọn 
trong giai đoạn sung sức, mù chữ, đây là những gì mà việc tuyển mộ 
thông thường mang lại cho hội kín. 


Và dù sao nó cũng mang họ đến cho ông ta, vậy hãy đặt mình vào vị 
trí của một số thủ lãnh hội kín. Chúng tôi đã thấy người này túng thiếu 
và lười biếng, và rằng ông ta không ngại khi động vào tiền của người 
khác. Ông ta không làm gì trong khi những người khác làm việc, ông ta 
luôn mong muốn có khả năng biết thấu đáo tất cả mọi người ở chỗ của 
mình, nếu ông ta có chút tính cách sâu sắc và tò mò. 


Vì vậy, ông ta biết nhu cầu, nguồn lực của mỗi người, tham vọng 
của một số người, sự hận thù của những người khác, quá khứ của tất 
cả. Ông ta sẽ hành động với người này khi không làm với người kia. 
Đây là vấn đề chiến thuật ta không thể mang ra phân tích bàn luận. 

Tuy nhiên, vẫn có thể đưa ra một danh sách các phương pháp tuyển 
mộ phổ biến nhất của hội kín. Đôi khi người dân đến với hội vì nhu 
cầu. Đôi khi họ bị dụ dỗ hoặc đe dọa. Hoặc đôi khi do bị cưỡng bức. 

1. Nhu cầu 


Ở đây hội kín phải được xem xét theo một cách khác chiếu theo việc 
trụ sở nằm ở nông thôn hay thành thị. Song không vì vậy mà có sự 
khác biệt căn bản giữa các hội này, chỉ có khác một chút trong bản 
chất của nhu cầu tuyển mộ. 


Như ở mọi nơi khác, trong làng có những người có tài sản, chức 
quyền và những người vô sản. Thông thường, những người có tài sản 
thì có chức quyền, còn những người vô sản hoặc không giàu có thì 
không hy vọng gì có được một vị trí nào đó trong bộ máy hành chánh 
xã (hương chính). 


Nếu người sáng lập hội kín là một trong số người giàu có, tự khắc 
ông ta tuyển mộ mà không quá chú trọng đến ý kiến, về quyền và 
nhiều điều khác, của những người được tuyển vốn sinh sống bằng 
những công việc mà ông giao cho: một ông chủ và những công nhân 
của ông ta; một địa chủ cùng những tá điền; một chủ nợ, với những 
con nỢ, v.V. 


Nếu người sáng lập là một trong số người tham gia chính quyền địa 


phương, như đúng lệ, đầu tiên ông ta kết nạp bất cứ ai, cho một chức 
vụ nào đó phụ thuộc vào ông, mà nhờ vậy ông có thể giúp hay hại họ. 


Nếu người sáng lập là một trong số người vô sản, người này tập hợp 
xung quanh mình tất cả người nghèo đói, như ông ta, không có gì để 
mất, không sợ ai và quanh ông tất cả đều được định tính là người xấu. 
Lúc này hội kín trở thành phương tiện sống cho họ: hội trộm cắp kín 
đáo, cướp bóc công khai, giết người khi cần thiết. 

Ở thành thị, tuyển mộ cần phải chiết trung hơn. Luôn có ông chủ, 
người nghĩ đầu tiên đến việc thuê những công nhân của mình, với chủ 
nợ thì là những con nợ; nhưng cũng có nhà buôn chọn các thành viên 
từ số khách hàng của mình. Chúng ta có thể hình dung ra sơ đồ tuyển 
mộ ở thành thị trên thực tế là như sau: hoặc là một người giàu có hay 
quyền lực thành lập một hội kín; ông ta có thể thu hút những người, 
giữ chức vụ nào đó, phụ thuộc vào ông ta; nhưng ở đây điều này chỉ 
mang tính khả năng và không còn tuyệt đối bắt buộc. Bởi vì đám đông 
vô sản ở thành thị không dễ bảo như ở nông thôn. Ở nông thôn một 
người làm không thể từ chối lệnh của ông chủ, ông ta có thể làm họ 
chết đói mà không được phép rời khỏi làng vì sợ bị vu cáo và có nguy 
cơ bị bắt như một kẻ lang thang để rồi bị ném vào tù. Ngược lại, ở 
thành thị những người có tài sản hoặc danh vọng nhiều hơn; giữa họ 
có sự cạnh tranh, đến nỗi riêng mỗi người trong số họ thường khó lòng 
giữ chân được những người vô sản, vì những người này có thể thắn 
nhiên bỏ qua với một ông chủ khác. Ở thành thị, người vô sản, theo 
cách nào đó, tự do hơn. 


Những người vô sản như vậy tạo thành một đám đông không dễ bảo 
như ở nông thôn. Nếu người sáng lập hội kín tình cờ là một trong số 
này, liên minh giữa những người vô sản càng trở nên mạnh mẽ tương 
ứng với số lượng thành viên mà khi đó lợi nhuận cá nhân hiển nhiên là 
nhằm phát triển và bồi dưỡng khung cán bộ của hội. 


Ngược lại, khi là những người giàu hoặc có chức quyền, lợi lạc cá 
nhân có thể thúc đẩy họ liên kết với nhau để củng cố địa vị hoặc gia 


tăng ảnh hưởng cá nhân. Nếu thấy cần thiết, họ cũng có thể tự liên kết 
lẫn nhau để chống lại sự thù địch của những người vô sản và để bịt 
miệng đối phương, nếu có thể. Nhu cầu buộc các hội kín, người giàu và 
chức quyền mang cùng danh nghĩa như người nghèo. 


Có thể nói, đó là sự hình thành hạt nhân đầu tiên thu hút các thành 
viên. Nhưng tất cả các thành viên này đều có cha mẹ (cha, chú, anh em 
họ, v.v.). Lợi ích bản thân là điều hợp lý đưa họ đến với hội kín. Đầu 
tiên, sự kết nạp này sẽ tăng cường lợi ích của mỗi thành viên trong hội; 
sau đó, đảm bảo cho người được kết nạp có nhiều ảnh hưởng cá nhân 
hơn trong hội, nếu thực sự trong số thành viên có một số thuộc cùng 
một gia đình tính theo huyết thống. 


Cùng một lý do áp dụng cho việc những bằng hữu chắc chắn cùng 
đến với hội. Bằng hữu, cũng như cha mẹ, tự nguyện đến và gần như tự 
nhiên, nơi họ có những phương cách tương tự. 


Về khả năng mở rộng phi thường này của hội kín An Nam, chúng tôi 
sẽ nghiên cứu chỉ tiết hơn ở nội dung “Kết luận” nằm cuối Phần II 
này. 

Có vẻ như đưa ra ví dụ về những trường hợp khác nhau về nhu cầu 
này, yếu tố tuyển mộ cho hội kín, là vô ích. Thực vậy, người ta hiểu 
rằng ở đây có vô cùng nhiều cách thức tỏ lộ nhu cầu cá nhân. Điều đó 
đủ để cho thấy cơ chế tâm lý của nhu cầu này buộc những người vô 
sản, hoặc chịu đựng những người tài lực danh vọng, hoặc hợp nhất 
chống lại, gây rối hay tiêu diệt tất cả cũng như buộc những người danh 
vọng tài lực hợp nhất để tồn tại hay phát triển. 


Bên cạnh những sự kiện cụ thể và đầy đủ có thể được thể hiện 
trong các văn bản khác nhau mà chúng tôi đã sử dụng, các dẫn cứ của 
chúng tôi chắc chắn cũng sẽ được củng cố qua những tài liệu được 
chúng tôi trình bày sau đây trong Chương III của phần này. 


Thực tế, cần thiết tái tạo tất cả “phối cảnh đạo đức” này, nơi người 
An Nam sống hôm nay, về bản chất thiết yếu, vốn khác biệt nhất là với 


thói quen suy nghĩ và cảm nhận của phương Tây chúng ta, thì truyền 
thống quốc gia còn thấm đẫm phong vị xưa cũ và luôn mạnh mẽ. Công 
trình này được tiếp tục bởi Alfred Schreiner trong Các thiết chế của 
người An Nam ở vùng Hạ Đàng Trong'15, trước khi Pháp xâm chiếm11!5và 
Camille Brifaut trong Thành thị An Nam1!17, những tác phẩm mà chúng 
tôi chỉ có thể dẫn lại. 
2. Sự dụ dỗ 
Khi, vì lý do này hay lý do khác, việc tuyển mộ cho hội kín không 
hiệu quả, người sáng lập viện đến những phương cách phổ quát và 
nhân đạo, được gọi là dụ dỗ. Trên đất An Nam và đối với chủ đề chúng 
tôi đang có, sự dụ dỗ có sắc thái đa dạng nhất, từ tế nhị nhất đến thô 
lỗ nhất, tùy theo sự dại dột của đối tượng, cũng như theo sự thông 
hiểu, kỹ năng hay sự vô sỉ của người sử dụng nó vì lợi ích của mình. 
Cẩm nang của Nguyễn Văn Chánh (% 57) cho chúng ta biết rằng 
tước hiệu danh dự, có giá trị tính từ ngày chính phủ đương nhiệm bị 
xóa sổ, tương đương với một số tiền nhất định. Tổng tiền càng nhiều, 
tước hiệu càng cao: 
“Phân phối số tước hiệu được hứa hẹn tương ứng cho số thành viên 
mới: 
° Khi có từ 5 đến 49 người gia nhập, một trong số họ sẽ được phong là 
Cổ Trưởng (trưởng); 
- Từ 50 đến 100: Bộ Trưởng (đội trưởng); 
- Từ 100 đến 249: Thông Thuộc (chỉ huy tiểu đoàn); 
- Từ 250 đến dưới 500: Lãnh Thuộc (đại tá); 
- Từ 500 đến dưới 1.250: Tổng thuộc (tư lệnh quân sự); 
- Từ 1.250 đến dưới 12.500: Đề Đốc (chuẩn tướng); 
- Từ 12.500 đến 37.000: Nguyên Thuộc (tổng tư lệnh). 
Các thành viên phải được biết các quy tắc của hội chúng ta và các điều 
khoản của tổ chức. 


Những người thông minh được chọn và tách biệt với những kẻ ngu. Mọi 
cuộc ẩu đả đều bị cấm: nếu không may xảy ra vụ việc, thủ phạm sẽ 
được phán xét bởi bằng hữu và theo mối quan hệ bằng hữu, không phải 
bởi hận thù và sự khắt khe. Để giải quyết những vấn đề khó khăn, 
người có kinh nghiệm, phù hợp với nhiệm vụ này, sẽ được chỉ định.” 


Mặt khác, ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ xác 
định cách mà thủ lãnh Nguyễn Hữu Trí tức Hai Trí phân phát các sắc 
phong, trao đi cùng một lúc với tiền (% 235): 


“Ngày 28 tháng 8 năm 1915, Chánh tham biện chủ tỉnh Trà Vinh nhận 
được sắc phong đã được gửi đến cho Hương quản Huyền ở Phước Long. 


Sắc phong này, đề ngày 29 tháng thứ hai của năm Ất Mậu, trao chức 
Chánh đội Cơ (đại đội trưởng) trong đội quân khởi nghĩa dưới tên Hà 
Văn Huyền. Được ký bởi tướng (Chánh tổng đốc) Nguyễn Quang SỈ. 


Theo thông tin đầu tiên do Hương quản Huyền và Phó chánh tổng cung 
cấp, Nguyễn Quang SỉỈ sống ở vùng Ba Tri (Bến Tre) đã đến tổ chức và 
sắp xếp các thành phần tham gia nổi loạn, không chỉ ở làng Phước Long 
mà còn ở Hòa Lạc, Mỹ Quý, Huyên Thạch, Long Vinh; ở những nơi này 
ông đều phân phát tước hiệu và sắc phong. 


Cuộc điều tra cho thấy Nguyễn Quang Sỉ, tức thầy Ngựa, là một thầy 
thuốc thú y từng sống ở tỉnh này (Trà Vinh) 30 năm về trước và đã bỏ đi 
làm thầy phù thủy ở vùng Ba Tri. Ông ta trở về Trà Vinh, đi cùng là hai 
người không ai trong tỉnh rõ danh tính, cả ba hoạt động cùng nhau hoặc 
riêng rẽ. Họ thường xuyên đi thuyền, dừng lại đây đó, để phân phát 
dưới danh nghĩa bùa phép những sác phong mưu loạn, những lá bùa 
phòng chống bệnh tật và bảo vệ tính mạng. Họ nối kết với các hội địa 
phương hiện có, qua đó truyền các khẩu lệnh mà chúng ta không biết 
được từ đâu lại có, hoặc đặt những nèn tảng nghỉ thức cho các hội kín 
mới. 

Ngày 30 tháng 3 năm 1916, khoảng 9 giờ tối, Nguyễn Quang Sỉ, tức thầy 
Ngựa, bị bắt tại nhà con gái Nguyễn Thị Ngọ ở làng Hưng Nhượng, nhờ 
vào kỹ năng bí mật của các Chánh tổng Bảo Thuận và Bảo An. 


Thầy Ngựa sau đó khai với Chánh tổng Bảo Thuận, rằng vào tháng thứ 


hai của năm trước, ông làm quen với Nguyễn Hữu Trí tức Hai Trí, tại 
Cán Chông (Trà Vinh), được phong danh hiệu Đóc binh (commandant 
đes troupes), phụ trách nhiệm vụ tuyển mộ nghĩa binh tham gia khởi 
nghĩa. Ông thừa nhận rằng Trí đã đưa cho ông mười đồng bạc, một sắc 
phong cấp bậc cho ông. Sắc phong này không tìm được, bị can khai đã 
đốt nó. 

Trong quá trình khám soát nhà ông, đã phát hiện ra một lộ trình đường 
sông và nhiều giấy tờ khác với những chữ bí ẩn, không thể tìm thấy chìa 
khóa giải mã. 

Cũng từ lời thú nhận này, ta biết thầy Ngựa dùng cháu trai Võ Văn 
Thông làm thư ký cho việc tuyển mộ những người theo phong trào khởi 
nghĩa. Nhiều lần, Võ Văn Thông tiếp thầy Ngựa ở An Lai (Bến Tre), đi 
cùng ông ta qua khắp sông ngòi kênh rạch. Những tang vật tìm được ở 
nhà ông ta bàn về những chuyện đạo đức và triết học cao xa, giống như 
tất cả thủ lãnh của phong trào cách mạng, và hiển nhiên được viết bằng 
ngôn ngữ ẩn dụ.” 


Những tước hiệu danh dự, do người sáng lập hội kín phân phát, 
được ghi trên những sắc phong được làm riêng nếu họ biết chữ, hoặc 
chừa trống để nhờ một thành viên biết chữ nào đó viết vào giúp, có 
điều, như chúng ta đã biết, họ chủ yếu nhờ những thầy phù thủy và 
nhà sư vốn đã hiểu rõ hội kín. 

Thông thường hơn cả, chúng được viết đơn giản bằng các chữ Hán 
trên giấy trắng mà không có bất kỳ hình thức trang trí nào, thậm chí 
không có các chữ tượng hình với đường nét tao nhã. Một hoặc nhiều 
ấn chỉ đảm bảo tính xác thực. Các bản thảo thực ra tuyền là huyền ảo 
và ước muốn, càng nhiều càng tốt, giống như bản thảo truyền thống 
những sắc phong của triều đình An Nam cũ, giống như trong ví dụ này 
(% của vụ xét xử trực tiếp, giấy chứng nhận tìm thấy ở nhà Võ Văn 
Xe): 


“Sắc phong: 


Thể theo.... nhận ra rằng...... đã từng hành động dũng cảm và sắt đá khi 


đối mặt kẻ thù; và bây giờ, trong nhiều năm, ông vẫn còn trong bóng tối. 
Hôm nay chúng tôi ban cho ông sắc phong tước hiệu..... Ông ta sẽ phải 
đoàn kết với. ..... tham gia..... để tuyển mộ những người tốt nhất; phù 
hợp vào quân ngũ nhất; chờ thời cơ thuận lợi để chiến đấu chống lại kẻ 
thù và tiêu diệt chúng, và để chứng tỏ lòng yêu nước và trung thành. 
Trong trường hợp sơ sót, ông ta sẽ bị trừng phạt theo thiết quân luật. 
Đây là sắc phong. 

Sắc phong được cấp cho..... Bình Long Như..... 


Phù hợp với điều này.” 


Một số rất ngắn gọn như dưới đây (% 55) đã được in ra: 


“Chính phủ An Nam trung hưng: 


Nay ban cho..... lên cấp bậc để..... gánh vác trọng trách của chúng ta 
theo các mệnh lệnh được ban ra. 


Điều phải tuân thủ: 
Ban hành trong năm Giáp Dần (1911), tháng Hai, mùng 6. 
Đã ký: (không đọc được).” 


Một số có một nghi thức trang trọng thực sự, % 54): 


“Sắc phong: 


Ngày Bính (chữ số thứ 3 của thập can), tháng Ất (chữ số đầu tiên của 
chu kỳ thập can) của năm Tân (chữ số 8 của chu kỳ thập can - đó có thể 
là ngày 25 tháng 3 năm 1911)113, 


Chúng ta, huynh đệ hợp nhất trong tình thân và sức mạnh trong buổi lễ 
dâng tế, cùng cử hành trong niềm vinh dự của Trời Đất mà chúng ta đều 
biết tình cảm thấm nhuần tình yêu nước chính là mục đích trước hết, để 
trả nợ nước bằng cách trước hết phục hưng đất nước xưa, sau đó phục 
hồi các biên giới cũ của vương triều An Nam. 


Tuyên cáo, hiệp ý chung, Trương Văn Mới, Tư lệnh trưởng. 


Đây sẽ là hạng sắc phong chỉ huy tất cả lực lượng vũ trang, với quyền 
lực kỷ luật chống lại những ai bị kết tội bất nghĩa, bất trung và bất phục 
tùng. 


Tuyên cáo này được thực hiện cùng năm, tháng và ngày như trên. 


Những người thực hiện lễ tuyên bố này đã ký, Chỉ huy phó Trương Văn 
Hai. Đại tá Trương Văn ... (không đọc được) và Trung tá Trương Văn 
Qui, (cùng với một chữ ký không rõ khác). 


Người thảo văn bản Nguyễn Ảnh Chung (hoặc Chơn).” 


Trên đó đóng dấu đỏ ghi các ký tự không giải mã được. 


Nhưng vào năm 1913, Phan Phát Sanh, vị Hoàng Đế tương lai Phan 
Xích Long, phân phát những sắc phong trang trọng hơn: 


“SẮC LỆNH HOÀNG ĐẾ 

Tân Hoàng Đế vừa lên ngôi và cai trị An Nam dưới tên và hiệu Phan 
Xích Long khẳng định sẽ bảo vệ dân chúng và lãnh đạo đất nước mà 
theo đó sức mạnh của nó sẽ được phục hồi. 

Ông sẽ cai trị Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, Sáu tỉnh và Bảy núi (Thất 
Sơn)119, 

Tất cả các thần dân sẽ lại được hưởng sự hòa bình và hạnh phúc. 

Ông đã để ý đến một người tài năng vĩ đại, trung thành với vương triều, 
sở hữu phẩm chất quân sự và chỉ huy quân đội tuyệt vời, sẵn sàng giúp 
đỡ đất nước. 

Con người tài năng đó sống ở chùa Phước Lâm và Nhà Vua đã trao tặng 
ông tước hiệu Phó nguyên soái, “Phó thống đốc'. 

Ông tên Huỳnh Văn Khanh và sẽ là chỉ huy của dân Bảy núi, của đội 
quân và khí cụ chiến tranh. 


Dưới triều đại trước, Huỳnh Văn Khanh nhận danh hiệu Soái tướng, 


“Tổng tư lệnh”, chịu trách nhiệm chỉ huy quân đội của Sáu tỉnh và Bảy 
núi, và có chính phủ. 

Ở Tà Lơn, Ngọn núi quá nổi tiếng, có sự hiện diện của các chức sắc sáu 
bộ, tám vệ binh danh dự của Nhà Vua ngồi tả hữu và tụ họp để ban sắc 
phong cho Phó soái, 'Phó thống đốc”, tên Huỳnh Văn Khanh. 


Năm Nhâm Tý (1912), mùng 1 tháng Giêng.” 


Trên có đóng: hai dấu tròn đỏ có chữ Sođi (Thống đốc), kèm một dấu 
nhỏ màu đỏ hình con hổ (xem Hình 46 và 47). 


Hình 46: Dấu ấn trên sắc phong 


Hình 47: Dấu ẫn trên sắc phong 


Việc mua bán các sắc phong này trong các hội kín được đánh giá 
như sau theo thứ tự ủng hộ của Gilbert Chiếu và đồng bọn: “Niềm tin 
vào thực tại một trật tự mới quá tuyệt đối đến mức những phẩm tước 
mà Cường Để thỏa thuận, những giấy chứng nhận bổ nhiệm chức danh 
Tổng ty và Đại biểu đã thu về, với sự nghiêm túc nhất và ở khách sạn 
Minh Tân, một cuộc họp đặc biệt được tổ chức nhằm tôn phong các 
chức sắc được Cường Để định đoạt, trong số đó có tên nhà sư Lão sư, 
lãnh đạo tôn giáo của phong trào, Nguyễn Văn Kiên, chủ nhiệm hội 
Minh Tân, Lưu Đình Ngoạn, địa chủ giàu có ở tỉnh Vĩnh Long. Cũng cần 
lưu ý rằng trong các sự kiện ở Hà Nội, các sắc phong bổ nhiệm tương 
tự đóng dẫu tên Cường Để được phân phát cho những người tham gia 
mưu phẳn.” 

Ủy viên Báo cáo trước Tòa án quân sự cấp I Bắc kỳ kể lại giống như 
trong bản cáo trạng về vụ Tà Lùng (trang 31): “Ngày 13 tháng 9 năm 
1914, phát hiện ở Hà Nội một hội mới đặt mục tiêu tuyển mộ một số 


lượng người An Nam lớn nhất có thể ở mọi tầng lớp để tạo thành một 
lực lượng có khả năng đánh đuổi người Pháp ra khỏi Bắc kỳ. Trong vụ 
này, sắc phong đứng tên Nguyễn Quang Lâm, một trong những người 
sáng lập hội, được bổ nhiệm Bộ trưởng chiến tranh, người này đã khai 
trong lúc thẩm vấn: “Lương Minh Hiếu nói với tôi rằng Cường Để, Phan 
Bội Châu và Nguyễn Thượng Hiền đã đến, lợi dụng lúc chiến tranh ở 
châu Âu, với một đội quân có cả người Hoa hòng chiếm lấy Bắc kỳ và 
đánh đuổi người Pháp.” Ba mươi sáu bị can đã ra trước Tòa án quân sự 
Yên Báy. Bảy người bị kết án tử hình, hai mươi sáu người chịu những 
án khác nhau và ba được tha bổng. 

Từ các hội kín nhỏ lẻ ở nông thôn An Nam đến các hội kín cách 
mạng đã được xác nhận, sắc phong các tước hiệu danh dự đổi lấy tiền 
đóng góp là việc thường kỳ. Nó giúp cho việc tuyển mộ của hội kín và 
qua đó người phân phối chúng hưởng lợi. Và qua đó những người sáng 
lập hoặc thủ lãnh hội kín có thể lợi dụng để lừa đảo mà không chút 
mảy may bận tâm. 


Thật vậy, ở đây chính là quan điểm buộc chúng ta phải xem xét việc 
tuyển mộ của hội kín thông qua phân phát những loại tước hiệu danh 
dự dưới dạng sắc phong: người giàu đến với các hội kín để có một 
tước hiệu thỏa mãn lòng kiêu hãnh của mình. Khao khát đơn giản là từ 
bỏ một danh hiệu khiêm tốn để có một tước hiệu rực rỡ hơn, chỉ để có 
lợi thế hơn một trong số chúng bạn mà ông ghét. Người sáng lập hoặc 
thủ lãnh trao tặng tước hiệu như vậy cho một người nghèo mà việc sử 
dụng là cần thiết cho họ, làm họ thấy hãnh diện với mối lợi bất ngờ. 
Do đó, thông thường sự phân phát này luôn là việc mua bán thuần túy 
và đơn giản là lừa đảo. 

Điều này đúng với trường hợp hội kín không hoạt động, và sống, 
gần như một cuộc sống hoàn toàn thầm lặng. Tuy nhiên, hãy để hội 
hành động. Mặc dù một số xung đột là không thể tránh khỏi, những 
đám người bước vào cuộc chơi ngay lập tức phân cấp. Trên thực tế hội 
kín giữ những cán bộ khung cố định; và tất cả những ai tuân theo 


phong trào nhưng không được kết nạp, đến lượt mình sẽ gặp phải một 
sự phân cấp một cách máy móc. Rõ ràng việc này xảy ra khi có rất 
nhiều sĩ quan nhưng lại có ít đội quân, nhưng cũng không hệ trọng 
mấy bởi cho dù trong một đội hình gồm toàn các viên phó thì một khi 
đội trưởng biết mình muốn øì, mệnh lệnh phải được tuân thủ. Quyền 
lực của sắc phong trong việc tổ chức quần chúng người An Nam sẽ 
hiển hiện trong những ví dụ điển hình với việc vụ Khám Lớn Sài Gòn 
và vụ Tây Ninh năm 1916 được trình bày ở phần sau. 


3. Đe dọa 


Trường hợp nhu cầu không có và dụ dỗ không thành công, sự đe dọa 
có thể đem đến kết quả tuyển mộ như mong muốn cho hội kín. Quá 
trình này đơn giản và kết hợp một cách tự nhiên với việc tống tiền. 
Hoặc là một chủ nhà giàu có hoặc khá giả. Một người tự giới thiệu, và 
ân nói với giọng điệu như thế này: “Một người thủ lãnh hội kín của tôi 
nói tôi yêu cầu anh tham gia. Nếu anh chấp nhận, đây là biên nhận 
khoản đóng góp mà anh phải trả cho tôi ngay lập tức. Nếu anh từ chối, 
thủ lãnh báo trước rằng một ngày nào đó trâu của anh sẽ bị đánh cắp, 
ruộng của anh sẽ bị cướp, rồi đến lượt nhà của anh bị đốt mà anh 
không thể buộc tội thủ lãnh tôi đe dọa anh được.” Và chủ nhà biết rằng 
chính quyền địa phương không được trang bị để trừng phạt những tên 
cướp đó hoặc thậm chí không muốn trừng phạt, đến mức họ sợ “câu 
chuyện” biết đâu có thể dẫn đến sự can thiệp của chính quyền cấp 
trên, chủ nhà có nguy cơ gặp tất cả rắc rối sẽ xảy đến với anh ta, gia 
đình và tài sản và đúc kết rằng việc đóng góp là một chuyện nhỏ, rốt 
cuộc, đối với anh ta, nó giống như một thứ thuế bảo đảm an ninh. 


Về việc này, những thương nhân ở đây dường như ít bị tổn thương 
hơn là các địa chủ. Điều này là rõ ràng từ lời khai của một chủ hãng xe 
tải ở Chợ Lớn, Nguyễn Văn Quang (% 50 của 14-5-15): 


“Cách đây khoảng một tháng (23-3-1915), Tư Mắt, một trong những bạn 
cùng lớp, đến gặp tôi lúc 4 giờ chiều ở văn phòng và nói: “Trong tám 
tháng tôi đi khắp Nam kỳ nhằm tuyển mộ thành viên và kiếm tiền để 


vận động dân chúng chống Chính phủ Pháp. Tôi đến để xin anh tham gia 
với chúng tôi và góp một khoản tiền.' Tôi không chấp nhận vì tôi phải 
nuôi gia đình và còn lợi ích riêng phải giữ ở Nam kỳ; Tư Mắt, đến một 
mình, không nài nỈ quá nhiều và rút lui. 

Lần thứ hai, Tư Mắt, có tên Tám Nhỏ đi cùng, đến tìm tôi tại văn phòng 
và yêu cầu tôi ra ngoài; đưa ra cùng những đề xuất trước đó, thêm rằng 
thời điểm đã thuận lợi và việc mà ông ta đã thực hiện chắc chắn phải 
thành công. Tôi từ chối đề xuất của Tư Mắt, đặc biệt viện cớ là tôi 
không giàu có, tôi hoàn toàn chú tâm chỉ vào kinh doanh và không muốn 
tham gia hội của họ. Không có nhân chứng nào trong cuộc trao đổi thứ 
hai này, bản thân Tám Nhỏ đã rút lui trong lúc Tư Mắt nói chuyện với 
tôi. 

Vào ngày 8 tháng 4, Tư Mắt trở lại văn phòng của tôi; ông ấy yêu cầu tôi 
ra ngoài và đưa tôi đến quán rưựu ở Kía gặp Tám Nhỏ; Tư Mắt nài nỉ tôi 
cho ông ta liền để ông có thể thực hiện các dự định của hội. Ông ấy nói 
với tôi rằng ông ấy biết tôi giàu có và tôi phải đóng góp tài chính cho sự 
thành công của kế hoạch, nếu tôi thực sự yêu nước. Ông ấy nói thêm 
rằng ông ấy chắc chắn nó sẽ thành công, và nếu tôi không tham gia các 
đề xuất, bất hạnh chắc chắn sẽ xảy ra với tôi sau này. Ngược lại, nếu 
tham gia, tôi sẽ thành công, giàu có và quyền lực. Tôi đã cho ông ta hai 
mươi đồng bạc, ông ấy cảm ơn và nói rằng sẽ lập tức tiến hành kết nạp 
cho tôi.” 


4. Cưỡng bức 


Đối với việc tuyển mộ bằng cách bạo hành lặp đi lặp lại và gây tổn 
hại, chúng tôi sẽ trình bày lại tại Chương II của phần này, ở đó cho 
thấy nó được xem như hoạt động của hội. Tuy nhiên, ở đây có ví dụ về 
cách hành hạ một thư ký mõ tòa bất hạnh sống trong một ngôi nhà nhỏ 
gần chợ Lớn, Nguyễn Văn Khuê (50% 14-5-15): “Ngày 17 tháng Mười 
(ngày 25 tháng 11 năm 1912), tên Tư Trâu, trú tại An Phú Tây (Chợ 
Lớn), đến gặp tôi và yêu cầu tôi tham gia một hội kín gọi là Thiên Địa 
Hội (có nghĩa là “Trời và đất”). Tôi từ chối. Tư Trâu, đi kèm với khoảng 
ba mươi người An Nam vũ trang, ra lệnh cho một trong số họ trói tôi 


vào cột nhà. Dưới áp lực đe dọa, tôi phải chấp nhận tham gia hội cách 
mạng này và tôi ghi tên mình vào sổ đăng ký được đưa ra. Tôi đã phải 
góp khoản tiền là 25$, gồm 5$ cho vợ tôi và 20$ cho tôi. Ngay sau đó 
tôi được thả, Tư Trâu đã bỏ đi với đồng bọn, tôi vội đi khiếu nại với 
công tố viện ngay. 

Vào dịp Tết năm 1913 (khoảng ngày 6 tháng 2) Tư Trâu cùng băng 
nhóm quay lại và trói tôi. Lần này, lấy cớ là tôi đã tố giác họ, họ muốn 
trả thù tôi. Nhưng, nhờ lời nói và tiền bạc, tôi đã thoát, họ tha tôi mà 
không làm gì hại tôi.” 

Đến đây, đã có đủ để chúng tôi ghi nhận việc cưỡng bức phục vụ 
cho hoạt động tuyển mộ của hội kín được thực hiện theo cách sau: Giả 
dụ X là người mà hội kín muốn kết nạp làm thành viên. Người ta đã đe 
dọa X và không thành công. Anh ta không sợ và phàn nàn với chính 
quyền địa phương. Họ hành động chậm chạp và vụ việc bị đóng lại. 
Khi đó, những khổ nạn bắt đầu cho kẻ ngoan cố. Khi X trở về ruộng 
nương của mình lúc màn đêm buông xuống thì bị ba người ẩn mặt 
chặn lại, đánh bất kể, để anh ta nửa sống nửa chết trên đường. Hoặc là 
vợ anh ta phải từ chối những lời khêu gợi không chung thủy trắng trợn 
và thậm chí cô ta cũng có thể trở thành đối tượng chịu vũ lực nặng nề. 
Lần này thì một con trâu chết do bị đầu độc. Lần khác, một con trâu 
biến mất. Lần nào kể ngoan cố cũng than phiền nhưng chính quyền địa 
phương không thể tìm ra thủ phạm; cuối cùng anh ta phải cúi đầu 
trước ý định dai dẳng của hội kín; anh ta gia nhập, góp tiền, và vì vậy 
được an toàn. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương giả vờ “nắm 
thóp” được một số phần tử nổi tiếng của hội kín, ngay lập tức những 
hoạt động biến mất và ngôi làng bình yên sau một thời gian dài sóng 
gió. 

Nói tóm lại, những việc cưỡng bức và đe dọa, dụ dỗ và nhu cầu, tùy 
theo hoàn cảnh, đưa các thành viên đến với các hội kín và mang về tiền 
bạc và quyền lực, đó là những mục tiêu thiết yếu của những người 
sáng lập cũng như những thành viên. 


Nhưng cho đến nay chỉ tuyển mộ một vài loại người. Khi một thủ 
lãnh hội kín cảm thấy đủ mạnh để làm như vậy, ông ta cố gắng thu 
nạp vào tổ chức của mình một hội kín đã được tổ chức, ủy viên Chính 
phủ tại Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ trình bày sau đây thực tế về kế 
hoạch do Nguyễn Văn Trước tức Tư Mắt, thủ lãnh một hội kín ở Chợ 
Lớn bên cạnh Nguyễn Văn Quan tức Tư Quan, lập nên và kết quả nó 
thu được (xem 50% 14-5-15): 


“Tư Mắt trở thành thủ lãnh của một nhóm đáng gờm, với quyền lực 
đứng hàng thứ nhì. Ông ta, theo như tất cả các thành viên biết được, là 
đại diện của Cường Để, người mà ông ta cho trưng ảnh. Ảnh hưởng của 
ông ta lớn đến mức thường được cậy đến để giải quyết các tranh chấp; 
ông đưa ra những quyết định và cách giải quyết. Ông mơ đến việc có 
thể tập hợp và đặt dưới quyền mình đông đảo các hội kín nhỏ ở bên lề 
cuộc sống người An Nam, những hội có phần kém tự tin và thường sống 
trong sợ hãi. 


Nguyễn Văn Quan tức Tư Quan, bạn thời thơ ấu của Tư Mắt, là thủ lãnh 
của một trong các nhóm này: ông điều hành đoàn xe vận tải lớn - một 
hội thịnh vượng, cũng sẽ trở thành mối lợi bất ngờ để thu hút người này 
đến với tổng hội. 

Vì vậy Tư Mắt đến gặp Tư Quan ngày 3 tháng 4, sau đó ngày 7 và cuối 
cùng là ngày 9 tháng 4 năm 1915. Mỗi lần đều gặp trong quầy hàng giải 
khát tên là Kiá và ông ta đều đề nghị đối phương vào hội. 

Tư Quan, tự hào về quyền lực của mình và muốn hoạt động độc lập, từ 
chối đề nghị của Tư Mắt và ở cuộc mặc cả thứ ba thì đề nghị trở thành 
đe dọa, do vậy Tư Quan tố cáo Tư Mắt với cảnh sát và Chánh tham biện 
Chợ Lớn. 


Tội phạm đã chắc chắn, một lệnh bắt được phát đến Nguyễn Văn Trước 
tức Tư Mắt và ông ta bị Cơ quan an ninh Chợ Lớn bắt ngày 13 tháng 4. 
'Ảnh hưởng Tư Mắt lớn đến nỗi, Chánh tham biện cho biết, không có 
nhân viên cảnh sát nào ở thành phố Chợ Lớn dám bắt...) 


Khi đó có lời đồn đại bịa đặt đủ điều về cuộc mưu loạn của Tư Quan. 
Họ chuẩn bị một lá cờ Đức, những danh sách đóng góp. Những đồ vật 


này sẽ được để ở nhà Tư Quan, trong lúc đó một lá thư nặc danh, với 
nhiều phiên bản, được gửi đến cơ quan chức năng khác nhau. Việc điều 
tra của Tòa sẽ bị làm chệch hướng và Tư Mắt được thả. 

Mưu toan, đáng tiếng thay, đã thất bại; vì cảnh sát được cảnh báo và các 
đồ vật lẽ ra được để tại nhà Tư Quan bị tịch thâu dọc đường. Các tác 
giả việc làm này là Nguyễn Văn Trung tức Tư Trung, Nguyễn Văn Lành 
tức Sáu Sùng, Nguyễn Văn Sách tức Sáu Sách, với sự giúp đỡ của hai 
người vợ của Tư Mắt, Phan Thị Định và Trần Thị Can.” 

Mặc dù lần đầu nỗ lực trả thù không thành, sang đến lần sau thì họ 
thành công, Tư Quan bị đầu độc và chết trong tù. Kẻ tố giác Tư Mắt, 
thực tế được ghi nhận trong các báo cáo tương tự, được tìm thấy treo cổ 
trong nhà tù ngày 6 tháng 9 vừa qua, mà không thể nào xác định xem 
ông đã tự sát hoặc được giúp tự sát, vốn đòi hỏi phải có sự thông đồng 
của lính canh. Nhưng người ta có thể liên hệ cái chết này với cái chết 
của một phạm nhân bị đầu độc năm 1912. Khi đó, Tư Mắt bị giam giữ 
trong nhà tù; một trong những bạn tù tố cáo ông ta là thủ lãnh một hội 
tội phạm và là tác giả một vụ trộm 40 đồng bạc. Người tố cáo này đột 
nhiên chết vào ngày hôm sau, được cho là bị đầu độc.” 


Kết thúc bi thảm của Tư Quan cho thấy rằng trong việc tuyển mộ 
tập thể, cũng như trong việc tuyển mộ cá nhân, những lý lẽ tương tự 
được sử dụng với cùng cách thức: dụ dỗ, đe dọa và cưỡng bức đóng 
góp, tất cả được tiến hành riêng rẽ hoặc đồng thời để tăng quân số của 
hội kín, do đó tăng sức mạnh và nguồn lực riêng. 


Quản trị 


Việc mua bán các chức danh và đóng góp nuôi quỹ hội kín là thường 
xuyên. Thêm vào đó là phẩm vật của các vụ cướp, tống tiền và cướp 
bóc khác do hội làm. Tuy nhiên, nếu người sáng lập hoặc thủ lãnh tạo 
ra hội nhằm vào một số lợi ích tiền bạc, một số thành viên cũng muốn 
được kiếm một phần lợi nhuận. Mặt khác, nếu người sáng lập hoặc thủ 
lãnh đầu tiên tiến hành kết nạp và lấy những khoản đóng góp đầu tiên, 
đến khi hội mở rộng, ông buộc phải bỏ bớt một số chức trách của mình 
để chuyển cho thuộc hạ, tất nhiên, những người này mong muốn rằng 


những nỗ lực mình thực hiện nhằm đẩm bảo sự thịnh vượng tài chính 
của hội được khen thưởng sao cho hợp thức. Cuối cùng, đơn giản chỉ 
là người thu những khoản đóng góp hoặc bán tước hiệu (ngay cả về 
một lợi ích cá nhân nghiêm túc) khéo léo với sự nhạy cảm của một số 
thành viên trong việc thể hiện, qua sổ sách kế toán chính xác, rằng hội 
kín làm việc nghiêm túc và được quản lý tốt. Dù đã có các tài liệu kế 
toán trong việc quản trị hội, nhưng những gì làm cho hội kín mang 
đậm tính kinh doanh thương mại, như chúng tôi đã chỉ ra, ngoài các 
chứng từ kế toán còn có các giao dịch mua bán trên thực tế, theo đó 
các hội kín, ở khía cạnh này có chức năng như một loại “hội không 
tên”, thực sự hoạt động theo đúng cách thức của những tổ chức 
thương mại. 


Tuy nhiên, có thể hiểu được rằng các tài liệu kế toán sẽ không góp 
phần làm tổn hại đến bí mật của hội, bí mật mà hội nghiên cứu trước 
tất cả mọi điều. Vì vậy, đừng mong đợi các thủ lãnh hoặc thủ quỹ nói 
thành thật, trong một biên lai đóng tiền, ví dụ như: “Tôi, người ký tên 
X dưới đây, thủ lãnh hội kín YZ, tuyên bố đã nhận được số tiền N đồng 
bạc, đại diện đóng góp cho hội trên.” Trong trường hợp một tài liệu 
như vậy bị thất lạc, nó sẽ tiết lộ thành viên đóng góp, thủ lãnh và 
chính bản thân hội. Vậy cái tài tình trong trí tưởng của người An Nam 
ở đây được phô ra hết sức tự do: chúng ta sẽ thấy ngay nó được hội 
kín vận hành như thế nào. Còn bây giờ, chúng ta chỉ cần xác định cơ 
chế kế toán của hội. 

Các tài liệu cơ bản là danh sách thành viên có biên nhận (do đã nộp 
tiền) lúc kết nạp. Danh sách này được giữ trong một cuốn sổ hoặc trên 
một tờ giấy rời, danh sách chỉ ghi tên kèm theo khoản tiền tương ứng. 


Ủy viên chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ cho biết trong 
cáo trạng về vụ Khám Lớn: “Nguyễn Văn Bình (con trai của Ba Quờn 
(Quởn?), bị bắn ngày 22 tháng 2) là thư ký của “Hội Cờ Rồng Vàng” mà 
các thành viên đã chuẩn bị, tổ chức phong trào khởi nghĩa và tham gia 
cuộc tấn công Khám Lớn. Trong sổ đăng ký của Ba Tình có ghi tên Trần 


Văn Gia tức Bảy Thi, Nguyễn Văn Tài tức Sáu Tân, Ngô Văn Lộc tức Hai 
Lộc, Nguyễn Văn Lắm tức Bảy Huê, Nguyễn Văn Chánh, Lưu Quang 
Viên tức Tư Bá. Theo biên bản của cảnh sát liên quan đến vụ bắt giữ, 
Ba Tình, 25 tuổi, đã đăng ký ở Chợ Lớn là thợ kim hoàn và tại nhà ông 
phát hiện được một danh sách chép tay có tên những người đã tham 
gia vụ Khám Lớn.” 


Phí kết nạp, như thường lệ, là 3 đồng 60. Tại sao con số này thường 
xuyên được hầu hết các hội kín chấp nhận? Không có câu trả lời thuyết 
phục cho câu hỏi này, và giả định theo Henry Dusson1?0 có giá trị của 
nó vì trước giờ chúng ta chỉ có duy nhất mình nó. “Thường thì lệ phí 
gia nhập cho người mới là 3$60. Tại sao không phải là một số tròn? Bí 
ẩn sẽ hiện rõ, thay vì đọc 3$60, hãy đọc 360 xu. Con số 360 thực sự là 
con số thiên định uy lực, bội số của 3, được sử dụng trong hội kín.” 
Phép thuật ảnh hưởng rất nhiều trong hội kín mà ở đây là một trường 
hợp chúng ta có thể xem là hợp lý khi dựa trên lựa chọn này. 


Đôi khi, chúng ta ghi nhận thêm về bản chất tâm lý: thực tế Năm 
Cường (xem thêm trang 223-224) thành lập nhiều hội kín rõ ràng là có 
mối liên hệ với nhau, và đầu mối đầu tiên nằm ở chính ông ta. Ông ta 
không thể đòi cho một Hồng Tánh hoặc giấy chứng nhận những giá 
đóng góp khác nhau. Bởi vì các thành viên của các hội khác nhau này 
có khả năng gặp gỡ và nhận biết nhau qua “Giấy chứng nhận”. Lúc đó, 
họ trao đổi riêng với nhau và sẽ mất niềm tin vào hội kín nếu nhận 
thấy rằng “Giấy chứng nhận” có giá biến đổi; họ nghỉ ngờ sự đáng kính 
của các thủ lãnh, hoặc là một kể cướp mà họ phải trả cho ông ta đắt 
hơn những nơi khác, hoặc là một thủ lãnh của một hội kín mất giá trị 
nếu giấy chứng nhận được rõ là rẻ hơn so với các nơi khác. 


Mặt khác, không một hội kín nào của người An Nam tự khai sinh ra 
nó. Tất cả người sáng lập biết một vài cách kết nạp nào đó, hoặc là tự 
ông đã tham gia một hội kín, hoặc là ông ta mua cách kết nạp từ những 
người rao truyền kiểu như Năm Cường hoặc Cầu Bảy-Tài. Trong cả hai 
trường hợp, ông ấy chỉ sao chép những gì ông ấy đã xem hoặc học 


được. Do vậy, có một cái giá kết nạp nhất định được phổ biến chung. 


Hơn nữa, không được gán số tiền 3$60 này vào một giá trị mà nó 
không có. Đây là số tiền thường được yêu cầu, nhưng không bắt buộc. 


Chúng tôi thấy sự thực là Nguyễn Văn Thâm, thủ lãnh Nhơn Hòa 
Đường ở Thắng Nhì (Bà Rịa) (% 49), yêu cầu Nguyễn Văn Đinh và năm 
mươi người khác 20$00 lệ phí gia nhập, trong khi chỉ mất 5$ cho Trần 
Văn Tình và những người khác: Thâm phải đặt ra những lệ phí kết nạp 
tương ứng mức độ tài sản của thành viên tương lai. 


Cuối cùng, phải công nhận rằng, ngay cả với số tiền ít ỏi như vậy, 
đôi khi và thường xuyên, người được kết nạp không thể đóng góp được 
hết toàn bộ. Để được nhận kết nạp, ông ta trả những gì ông ta có thể 
trả. Và khi ông được kết nạp, rất khó để thu được thêm toàn bộ khoản 
tiền. Thực tế, ủy viên Báo cáo của Tòa án quân sự cấp I Sài Gòn cũng 
nói về trường hợp Huỳnh Công Ý (% 58), tức Cai thôn Ý, đã nộp vào 
hội Nghĩa Hòa của Trần Văn Phong, với vai trò của phó chủ tịch: “Ông 
đã góp 13$20 cho phần mình, đưa tận tay một người Hoa không rõ 
danh tánh, người xúi thành lập hội, nhưng ông hầu như phải dùng tiền 
thế chân của mình. Ông khai (Phụ lục 121): 'Chúng tôi yêu cầu mỗi hội 
viên phải góp khoản tiền 3$60 để tạo quỹ cho hội; nhưng những người 
theo chúng tôi phần lớn là người nghèo, chúng tôi nhận được mỗi 
người trong số họ chỉ có một đồng sáu. Chúng tôi đã không phát biên 
lai. Lệ phí khi nộp tận tay chúng tôi sẽ được dùng để mua một cái gì đó 
ăn mừng lễ kết nạp cho các thành viên mới, phần còn lại được chia cho 
ba chúng tôi (Phong, Tường và Ý) lo việc trà nước'.” 

Thêm vào đó, các ghi chú báo cáo tương tự về Huỳnh Phát Đạt, thủ 
lãnh hội Duy Tân ở Thới Sơn (Mỹ Tho), như sau: “Huỳnh Phát Đạt tự 
thu tiền đóng góp; đối với những người giàu có, ông cũng thu được 
nhiều hơn Phong, và ông nhận được khoản đóng góp đủ 3$60 từ nhiều 


thành viên.” 


Đối với Trần Văn Phong, thủ lãnh Nghĩa Hòa ở Mỹ Lợi (Mỹ Tho), 


nếu, sau khi nhận được một phần của 3$60, ông không thu tiếp phần 
còn lại, ông gạch bỏ toàn bộ và đơn thuần xem các thành viên đó vắng 
mặt. Từ thực tế việc hỏi cung về cái tên Tám, chúng ta thấy rằng Tám 
được kết nạp bởi Quới, đã góp trước 1$60 và một giấy chứng nhận còn 
gọi Hồng Tánh được trao cho ông ấy. Nhưng khi sau đó Tám không thể 
trả đủ tiền cho Quới, giấy chứng nhận bị rút về. Phong cũng khai rằng 
đã đóng cho Quới 0$60 và được gọi đi dự lễ kết nạp. Ông ta đến nhà 
Quới, ở đó nhiều thành viên của hội đã tụ họp quanh một bàn thờ. 
Quới yêu cầu ông ta đóng ba đồng nợ, nhưng Phong không có. Vì vậy, 
Quới đuổi ông ra xa khỏi bàn thờ và đuổi theo đánh ông ta trong khu 
rừng cạnh nhà. Võ Văn Quới cương quyết đã xác nhận thêm những chỉ 
tiết lặt vặt về kế toán trong hội kín. 


Danh sách vắn tắt tên người được kèm theo sau một con số đơn giản 
không cho chúng tôi biết gì hơn là số lượng người kết nạp tại thời 
điểm hội bị phát hiện. Nhưng không thể xác định cho chúng tôi về số 
lượng chính xác các thành viên hội kín. Thật vậy, một số người kết nạp 
có thể chết, thay đổi nơi cư trú, từ bỏ hoạt động bí mật, bị gạch tên, 
mà chưa được thay đổi trên danh sách. Nó chỈ cho biết số lượng người 
đã kết nạp và số tiền lệ phí kết nạp đã thu về. 


Đó là một tài liệu kế toán được tự kiểm soát. Chúng ta biết rằng, ví 
dụ như có năm mươi người kết nạp. Nếu chi phí cho buổi kết nạp là 3 
đồng 60, thủ lãnh bỏ túi 50x3$60, và số tiền này trở thành tài sẳẩn của 
ông ta, nếu ông ta thành lập hội theo ý riêng của mình, hoặc được phân 
bổ lại theo cách nào đó. Các hội của Năm Cường, như chúng ta đã thấy 
ở trên, sẽ áp dụng bảng tính sau: 


2$00 cho quỹ hội; 

0$70 cho Năm Cường; 
0$30 cho lệ phí kết nạp; 
0$60 cho người sáng lập. 


Đồng thời với danh sách kết nạp này, chúng tôi nhận thấy có một sổ 


đăng ký dùng để ghi riêng những đóng góp. Một cuộc khám soát ở Chợ 
Lớn (% 117) đã tìm ra bản mẫu sau không chỉ là bản gốc, có vẻ như 
được giữ kỹ vì có bốn dấu kiểm soát có lẽ thuộc sở hữu của bốn người 
khác nhau: 


“Trên trang bìa (xem Hình 48): 'Năm Giáp Dần. Sổ kế toán được trao cho 
đại gia Huỳnh Kim để ghi vải lụa đem nhuộm. Trên câu này đóng dấu 
chữ nhật mang dòng chữ Nghĩa Hòa Đường (Trung thành, hòa hợp, 
nhà). Từ đường nghĩa là nhà ở, hiệu buôn, trú sở, tòa án, nhưng thường 
chỉ được các hiệu thuốc người Hoa sử dụng; ở đây có vẻ có nghĩa là 
“nhà nghỉ của Hội Nghĩa Hòa' (hội kín Trung Hoa) (xem Hình 49 và 50). 


Hình 48: số kế toán 


*% 


` "¬ Jì 


LẮ 

Hồng Thuận Môn 

Hồng 86 conÍormer secte 
Hình 50 


Ở dưới cùng của trang bìa dấu đỏ có những chữ khắc: 


~ 


v 
~ 


OHM 


DẤU 
của hiệu 


€ 


OVIĐ vq 


⁄⁄ 
€3 
O 
©. 


- 


DI-HOA 


` 


- 


JYH3IYOYO2IYT 


lilL YIĐ 
)NVH 


CHỢ LỚN 


Bên dưới con dấu này được đóng chữ Lập có nghĩa là: thành lập, tạo ra; 
điều này có nghĩa là sổ ghi chép được lập bởi hiệu Di-Hoa, nơi xác nhận 
đã đóng dấu đỏ ở trên. 

Trang 1 (xem Hình 51) có dòng chữ viết tay “Sắc màu rực rỡ trên đó 
đóng dấu đồ không rõ. Ngoài ra còn có hai con dấu của Nghĩa Hòa 
Đường (xem Hình 49), và hai dấu tam giác (xem Hình 50) bên trong đó 
là chữ: JI| [1 không có ý nghĩa, nhưng khi tách chúng ra thì như sau: ) 

nước, ]||sông, []miệng. Những chữ này là chìa khóa, chữ viết tắt, có 
nghĩa là, những chữ hoàn chỉnh không nghỉ ngờ gì nữa đó là chữ: 3 
Hồng - danh từ riêng; |[Ñ thuận - thuận theo, vâng theo; Ƒ3 môn - hội 
quán, nhà. Hồng Thuận môn, một chỗ ở thuận theo Hồng, là một hội kín 
được thành lập tại Quảng Châu. Nhưng chữ Ƒ5 môn không phải là chữ ở 
trong con dấu, mà là chữ L] khẩu: miệng, được đóng dấu và rất dễ đọc: 


dòng chữ khắc này cũng có vẻ dễ đọc hơn (xem hình 50). #tHồng llE 
Thuận 3Š Hiệu, đóng dấu (dấu của Hồng Thuận hội quán). 


Trên cùng trang cũng được đóng dấu biểu đồ, dưới đây ghi: 


eAv®- Cette Aulejy. 


xử am. ỳ @y, đ 
KÒ 3 6 VÀ - Chúa, NNG 2 
` TP ED À cán 
* Sb - ¿ ® 
. Ẳ 5 ~ e ` 
S @ : là ờ $4. 
cy s s" | NG MÃ Tu 
cc b4 ® 5” nu k-  ® 
sa 22  S ˆ ® 
_ SẾN ⁄ `. 
=3 


e 292 
#q-#T 


diaÌes et† 
en cheƒ 


Ẩ 992 Š 
Đuyro np 


F2 
$ ^2 
: te 
w LÃ ý K 
©, 
dì: 
C4 ca$? vs 


Sự 

đo, 
VÀ X 9[ yn3e4 \ ,oŠ 
Đuad 10g 4S 9 


Các chữ dịch thành: Bùa có tám biểu tượng La-Ba của Đại Quốc phải được 
đeo trên người trong các cuộc xoay chuyển thế giới và phải có sự tham gia 
của bản thể. Kỳ Chiêu Công Hòa thượng đã lên núi và nhận danh hiệu thủ 
lãnh tối cao của chùa Tràng Lâm. 

Trong biểu đồ hình bát giác bên trong được biểu diễn: 

+ Ở trung tâm: mặt trời và mặt trăng. 

- Số 1 = Càn: Không khí 

+ Số 2 = Hoài (Đoài): Nước tỉnh khiết 

+ Số 4 = Ly: Lửa 

- Số 5 = Chấn: Sấm 


+ Số 6 = Cống (Tốn): Không khí 


+ Số 7 = Khằm: Nước 
+ Số 8 = Cấn: Núi 


+ Số 9 = Khôn: Đất 


Hình 52: Trang cuối của quyễn số kế toán 


Tám con số cuối cùng này là biểu tượng của Kinh dịch, cuốn sách được 
dùng để bói và dự đoán tương lai. 


Trang 2 - Mùng 14 tháng Giêng, nhuộm 50 tấm lụa. 

Đã trả lại 50 tấm vào mùng 1 tháng Chạp. 

Mùng 21 nhuộm 100 tấm nhiễu hoa. 

Trả mùng 1 tháng Chạp 25 tấm. 

(Như trên) 8 (nt) 25 tấm. 

(nt) 10 (nt) 25 tấm. 

(nÐ) 17 (nt) 40 tấm. 

Ngày 27 tháng tiếp theo, chúng tôi đã tính các tài khoản đối ứng của 
chúng tôi và thanh toán phí nhuộm lên đến 115$00. 


Ngày 17 tháng Mười một, lấy 3 tấm nhiễu giá 70 đồng. 


Ngày 1 tháng Chạp, lấy một tấm lụa bóng hoa với giá 4$00, sau đó một 
tấm lụa trắng với giá 10$00 - Tổng cộng 84$50. 


Trang 3 - Con dấu. 


Trang 4 - Trên một dấu vuông đỏ, có dòng chữ viết tay: Xã trưởng Khải, 
đốc sứ 5$60. 


Tiếp theo là các câu có nghĩa nước đôi: 

“Thiên sanh thỦy thủy vi tiên, 

Đầu tiên trời tạo ra nước; 

Địa sanh hỗa hỏa tương liên, 

Sau đó, Đất tạo ra Lửa: 

Thủy hỏa hiệp thành thiên địa hội; 

Nước và Lửa, kết hợp hình thành nên hội Trời và Đất; 

Dần niên hiệu quá quá vạn niên, 

Trong năm Dần đã thành công hơn mười nghìn năm. 

(Năm Dần là năm tạo dựng thế giới). 

Bản dịch ở trên là dịch thơ, nhưng nghĩa ngụ ý phải là: 

Trời đầu tiên tạo ra Nước (hội kín thứ nhất). 

Đất sau đó tạo ra Lửa (hội kín thứ ha). 

Sự gắn kết của Nước và Lửa đã hình thành nên hội của Trời và Đất. Đến 
lúc sự vật khởi đầu đã tiếp nối một thể chế bền vững và lâu dài. 
Trang 5 - Chữ viết tay: Hương quản Cơ; Phó đốc phủ: 5$60. 
Bạn đã thấy sự bất nghĩa, bất trung, 

Đột tử ngoài đường Phía Tây kinh thành; 

Xác còn nằm trên đất; 

Ôi huynh đệ chúng ta ở mọi xứ, biết điều đó. 


Trang 6 - Hương chức làng tên Thông là chủ soái với danh hiệu Châu 
Hồng Anh; ông ta đứng số 2 trong danh sách: 5$60 (Châu Hồng Anh là 
người sáng lập vĩ đại thứ nhất của hội kín Nghĩa Hòa). 


Trang 7: 5$60. - Tên Sáu Của là phó soái với danh hiệu Châu Hồng 
Luông, ông đứng ở vị trí số 1 trong sổ ghi. 

Trang 8: 5$60. - Hương thân Hiếu, Hương nghị Trần Câu Năm. 

Tôi sống trong hang Bá Trung, Trần Cầu Năm hướng dẫn tôi và tâm trí 
tôi nhuốm đổ. 

Trang 9: 5$60. - tên Tư Ngọ là “người truyền tin” đứng đầu (hội quán 
Hồng Thuận). 

Ôi bằng hữu tôi, chúng ta hãy đến với tổng hội; trước Núi Ba Hồ tôi sẽ 
tự nhận biết thế giới. 

Trang 10: 5$60. - Tâm Tràng là thủ quỹ thứ hai. Ông tham gia Liên hội 
ngũ hổ. 

Năm con hổ tụ tập trên núi Sơn Lâm. 

Trang 11: 5$60 Tri bộ Tài là “người truyền tin thứ haï. 

Hôm nay chúng ta hạnh phúc, là anh em, ăn uống cùng nhau. 


Trang 12: 5$60. - Tư Tốt là Hương Bổn (thư ký) của hội; phụ trách bảo 
vệ cổng chính “Vạn Đạo Long'. 


Trang 13: 5$60. - Tám Cận, một trong ngũ hổ, phụ trách bảo vệ cổng 
thứ nhì Vạn Đạo Phương. 


Trang 14: 5$60 Hương hào Hạnh. Nguyên thủy Thiên Địa hợp nhất; 
Nhật Nguyệt giao hòa. Mỗi người ở địa vị của mình. 


Trang 15: 5$60 tên Bảy Kiển. - Hôm nay, ba người chúng tôi kết nghĩa. 
Trang 16: 5$60 tên là Bảy Tân. 

Trang 17: 5$60 » Sáu Kiều. 

Trang 18: 5$60 » Sáu Ngủ. 

Trang 19: 5$60 » Bảy TỊ. 

Trang 20: 5$60 » Hai Học. 

Trang 21: 5$60 » Sáu Cải, một trong ngũ hổ. 

Trang 22: 5$60 » Ba Vân, một trong ngũ hổ. 

Trang 23: 5$60 » Tám Hộ. 


Trang 24: 5$60 » Năm Đạo, một trong ngũ hổ. 
Trang 25: 5$60 » Bảy Giao. 

Trang 26: 5$60 » Sáu Thân. 

Trang 27: 5$%60 » Ba-Thiet. 

Trang 28: 5$60 » Tư Phong. 

Trang 29: 5$60 » Hai Nghệ. 

Trang 30: 5$60 » Bảy Thâm. 

Trang 31: 5$60 » Mười Tân (xem Hình 52). 
Trang 32: 5$60 » Sáu Thới.” 


Z 


> b bị 


Hình 53: Chứng từ nộp tiền 


Một hộ thống thưởng được dùng chung là hệ thống sổ gốc (Hình 53) (% 
117). 


Trên sổ gốc, người ta (đọc được: 


“Đã nộp... giá trị... đồng bạc... năm ... tháng... ngày... sổ gốc để cho 
thành viên đăng ký... Số thứ tự: 48 (số được ghi tay)... đại diện... hàng 
hóa giao tận tay. 


Và trên tỜ xé ra: 


“Hiệu Nam Hòa, trang điền vào đề xuất hàng (các chữ này có màu xanh 


dương và được in chìm). 


\ 
ZZ49\L1 l.KDE2E -#cGEE3-G831EsEcoE.= 2E2zÔ Ý 


Hình 54: Tờ hóa đơn 


Chúng tôi cảm ơn bạn đã để ý quan tâm đến chúng tôi (trên những từ 
này được đóng dấu lá liễu đỏ có 2 chữ “Thuận ứng' có nghĩa là “thỏa 
thuận lẫn nhaư' giữa người bán và người mua). 

Giá trị..... đồng bạc. Biên lai lưu...... 


Chúng tôi chúc bạn đi về an toàn..... năm.... Tháng....ngày... Số thứ tự 
48 (số này được viết tay); sau khi số này được đóng dấu đỏ có chữ; Hiệu 
Nam Hòa và “Thương hiệu Công ty'. 


Hóa đơn nhận hàng.”' 


Một ví dụ khác về biên nhận là Hình 54 (% 58): 
“Đã nhận từ nhà kết hợp số tiền 3$60. Biên nhận này được cấp để dùng 
làm bằng chứng. 
Mùng 6 tháng Hai năm Giáp Dần (ngày 2 tháng 3 năm 1914). 


Phục Hưng và các đồng sự.” 


Quản trị tài chính dường như là đối tượng được quan tâm hết sức 
đặc biệt, bởi vì Henri Dusson trích dẫn bức thư lý thú ở đây, nơi có 
những lo lắng để đảm bảo việc quản lý tốt các quỹ hội1?!. Bức thư này 
được tìm thấy ở nhà người Hoa Trần Hữu tức Yên. 


“Long Xuyên, ngày 29 tháng 3 năm 1908. 
Làng Mỹ Phước. 
Tôi gửi cho anh vài dòng này để cho anh biết những điều sau đây: 
Ngày hôm kia 'Anh Hương hào' và thầy hương biện, thu góp được vài 
chục đồng bạc và đã đưa cho 'Ong-Cả' (Ông Cả). Vừa rồi anh mang 
chúng đến. Làm sao mà anh không cho ông ta giảm nợ? Hôm nay, anh 
em yêu cầu tôi giải thích. 


Khi anh đứng ở phía họ, hãy cho tôi biết anh tính thế nào. Đã ký: Yên.” 
(Tiếp là in mực đỏ của con dấu có các chữ Nghỉa-hùng-công-ti122.)” 
Và ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Bắc kỳ đưa ra những 
trích đoạn sau đây từ quyển sổ tay của Cường Để (trích từ Cáo trạng, 
trang 21, 22, 23): 


“Đây là một số ghi chú lấy từ quyển sổ tay của Cường Để; nó sẽ đưa ra 
chỉ dẫn phân loại về công việc chuẩn bị và phân phối đang tạo quỹ và 
chỉ phân phối giữa các chi điếm về việc giải quyết hành động đã ấn 
định. 

Tháng 1 năm 1913: 

1. Thanh toán hóa đơn in tiền giấy: tất cả 280$. 


(Đây là các hóa đơn Thông dụng ngân phiếu được in ưong năm 1912 và 
vẫn chưa được thanh toán). 


2. In lại Phương lược: 1008. 

(Đây là kế hoạch chống đối bắt chước phía Trung Hoa). 

3. Mua máy in chữ di động: 69$. 

(Để in tờ rơi, bài cổ động, v.v.) 

Tặng Phan Bội Châu: 1008. 

Tặng Tán Thuật: 1008. 

Đưa Đặng Bỉnh Thành để sản xuất thuốc nổ (Cao-Laum, đường...): 270$. 


(Một vụ nổ xảy ra tại nhà Bỉnh Thành trong tháng này: Đặng Tử Mẫn và 
Tchong-Quang bị thương nặng). 


4. Trả lại cho cửa hàng Kouang-tchéong-Siang: 400$. 
(Đây là thương vụ của hãng buôn Kwang-Yeou-Wei). 
Mua đồ nội thất: 25$. 

Đưa cho Hai Thục: 1008. 


5. Đưa Huỳnh Hưng: 100$, đưa Thiệu Trưng: 190$, Hoàng Trọng Mậu: 
120$, đưa Nguyễn Háo Vĩnh: 100$. 


6. Joseph Thanh (Nguyễn-Cần, chột mắt) và Nguyễn Háo Vĩnh đến Hồng 
Kông, mang theo 6.000$ tiền Đông Dương. 


7. Đưa Hou-chéou-Iin, thư ký của Lãnh sự Đức 1008. 
Đưa Hội đồng Hiến1?°: 208$. 


Đưa Huê (Người Nam kỳ rất trẻ, bị bắt ở Sài Gòn, sau đó được thả ra): 
hơn 100$. 


8. Đưa Đặng Bỉnh Thành: 550$. 

Đưa Hội đồng Hiến: 508$. 

Đưa Hoàng Trọng Mậu: 1008. 

9. Đặng Tử Mẫn: 100$. 

Đưa Tư Ngưu (Người Nam kỳ): 508. 

10. Đưa Hội đồng Hiến: 30$ làm 3 lần. 

In biên nhận của hội Nam Hòa: 20$, (Sổ gốc nộp phí; xem Hình 53). 
13. Huỳnh Hưng trở về Sài Gòn, mang theo 100 tờ tiền giấy cách mạng 


21. Thiệu Trưng trở về Sài Gòn mang theo 190 tờ tiền giấy cách mạng. 
23. Chiang-K”ai-So (Nam kỳ, trở về Sài Gòn). 


29. Thuê thuyền đến Hồng Kông (chuyến khởi hành của Cường Để đến 
Singapore). 


Tháng 2 năm 1913: 
3. Đến Singapore. 
4. Gửi thư cho Huỳnh Hưng và cho Phan-cao-Hài ở Sài Gòn. 


Gửi thư đến Hồng Kông cho Hội đồng Hiến, Bỉnh Thành và Nguyễn Háo 
Vĩnh. 


5. Tối nay 2 giờ đến cửa hàng người Hoa Quang-y-Tchang. 


(Hiệu buôn này là thông tín viên của Cường Để ở Singapore. Đó là một 
con tàu của hiệu vận chuyển qua lại những người nổi loạn giữa Sài Gòn 
và Hồng Kông.) 

7. Mua kính một mắt: 8$. 

Mua sắm khác: 2$. 

18. Thư gửi Huỳnh Hưng, Bùi Chi Nhuận, Nguyễn Háo Vĩnh. 

28. Thư gửi Bỉnh Thành và Huỳnh Hưng. 

Thư gửi Bỉnh và ChÏ!?4 tại chợ Cái Nhum (tỉnh Vĩnh Long). 

Tháng 3 năm 1913: 


6. Gửi thư cho Kouang-hòa-Fong (Cửa hàng người Hoa ở làng Trương- 
Lộc, huyện Va-Kê!?5, tỉnh Vĩnh Long). 


10. Thư gửi Sư-Măc (Đặng Hữu Bằng và Đặng Bỉnh Thành). 
Thư của Sư-ïng-Pe, Scheng-txe-Kio, Kou-chéou-lăm. 


(Ba lá thư này ghi ngày 22 tháng 1 chưa bao giờ được gửi đến người 
nhận. Nó rơi vào tay cảnh sát Anh tại Hồng Kông vào tháng 7). 


21. Ba bức thư gửi đến Kouang-hòa-Fong, Bỉnh Thành và Hội đồng Hiến 
nối kết họ đến Singapore. 


Tháng 4 năm 1913: 
6. Thư gửi cho Hou-Fong. 


Một thư cho Hội đồng Hiến.” 


Những trích đoạn này cho thấy việc sử dụng quỹ trong hội kín có xu 
hướng được quy định chính xác như là thuế thu nhập. 


Ngoài việc buôn bán chức danh, phí kết nạp và đóng góp, hội kín có 
nguồn thu nhập cuối cùng: các cuộc lạc quyên. 


Nhưng trước tiên chúng ta phải để một ngoại trừ ở đây. 


Việc lạc quyên không dành riêng cho các hội kín, không phải họ sáng 


tạo ra và dùng riêng cách này để kiếm tiền. Ngược lại, lạc quyên là một 
hiện tượng phổ biến trong tập quán của người An Nam. Điều này được 
giải thích trước hết là do đặc tính cực đoan của người An Nam: về việc 
hôn sự, ma chay hay dịp lễ gia đình nào đó, phong tục là giao lưu giữa 
bạn bè và người quen, cần có một danh sách mà mỗi người ghi hoặc 
được ghi những gì có ý định biếu tặng; vào một ngày cần thiết, người 
ta thu quỹ, qua hợp tác bằng hữu này, lễ tiệc sẽ hoành tráng hơn một 
cá nhân và gia đình làm dựa vào nguồn lực riêng của họ. 


Hội kín cho thấy nguồn tài chính chủ yếu của nó đã không bỏ qua 
một nguồn lợi nhuận như vậy. Ở đây sự khéo léo của người sáng lập 
hoặc thủ lãnh tự đã mang đến cho nó một nghề tự do. Tất cả các chiêu 
bài đều hữu ích cho việc trích xuất trong chính quá trình vận hành hội 
kín một lượng tối đa tiền bạc. 


Phan Phát Sanh và bằng hữu của ông vào năm 1913 đã dựng lên một 
ngôi chùa (xem trang 200-203). Henri Dusson đã nói về một số thành 
viên ở Long Xuyên155: 


“Tại nhà Nguyễn Văn Chức đã tịch thu được một cuốn sổ, trên trang bìa 
có đề dòng chữ sau: “Sổ ghi này ghi số tiền tặng vào dịp đám tang' Gó 
tên một số lớn các nhà tài trợ, người ta thấy chữ “Hườn'. Chử giải thích 
cho chúng ta về ý nghĩa đặc biệt của trang viết tay cuối cùng này: “Việc 
đóng chữ Huờn: trả lại, nghĩa là chính tôi đã biếu tặng tương tự cho 
những người trong có tên trong sổ.) 


Tại nhà Nguyễn Văn Lạc: sổ ghi để ngày 20 tháng Chín năm Mậu Thân 
(tức ngày 14 tháng 10 năm 1908) có danh sách biếu tặng nhân dịp hôn 
sự. 

Tại nhà Lê Văn Nhiều: một sổ ghi góp tặng cho Nhiều nhân tang lễ của 
cha ông vào mồng 9 tháng Chín năm Đỉnh Mùi (ngày 14 tháng 10 năm 
1907) và có chữ “Bạch Sư được các thành viên hội kín đặc biệt sử dụng 
nhằm thể hiện ý tưởng gợi lên từ chữ “chết. 

Tại nhà Nguyễn Công Thanh: một lá thư được Phó hương quản gửi đến 
Hương hào và “huynh đệ lớn và nhở' làng Mỹ Hòa để yêu cầu mở một 


cuộc lạc quyên cho cha mình, lá thư đề ngày 12 tháng Bảy năm Mậu 
Thân (nhằm ngày 8 tháng 8 năm 1908), ký tên Hương quản Đặng, và 
tiếp theo là các chữ Thang Hưng Đường.” 


Còn đây là cách nhà sư Phùng, thủ lãnh hội kín Đồng bào Ái Chưởng 
(% 223), làm để gây quỹ, mà theo các nhân chứng số tiền thu được hẳn 


là đáng kể nhờ sự khéo léo của nhà sư và sự sùng đạo ở nơi ông khai 


thác: 


“Tại Rạch Trê (làng Tân Hựu, Nha Mân), tỉnh Sa Đéc đã tồn tại một tăng 
viện hơn ba mươi năm để thờ phượng Phật. 


Năm hay sáu năm trước, một nhà sư tên Trương Ký đã tổ chức một buổi 
quyên góp công khai nhằm cử hành một buổi lễ; nhằm mục đích cung 
cấp củi đốt; một số lượng lớn các ki-ốt (phục vụ khóa nhập thất cho các 
tu sĩ tương lai, các ứng cử viên thăng bậc...) được xây dựng. Tất cả 
những người giàu ở Nha Mân (các làng Tân Hựu, Phú Nhơn, Tân Hựu 
Đông, Hòa Hưng, v.v.) đều đóng góp phần lớn; thu nhập được cho là rất 
lớn; và mặc dù việc chuẩn bị này tốn rất nhiều tiền, người ta nói rằng 
nhà sư quyên góp đã chuyển qua dùng cho cá nhân, phần lớn các khoản 
tiền thu được; để tránh những lời than phiền, ông ta nổi khùng và người 
ta đã để ông ta yên trong chùa. 


Trong khi đó, một nhà sư tên Phùng đến. Vốn có tài hùng biện, ông đã 
nhanh chóng nhập vai một người rất sùng đạo, nắm được tính cả tin của 
tất cả người giàu có trong vùng, lo lắng về cuộc sống tương lai, suy nghĩ 
rằng họ càng hiến tặng cho nhà sư bao nhiên họ sẽ càng dễ được cứu 
vớt ở địa ngục. Tóm lại, Phùng lại bắt đầu công việc và lại quyên tiền. 
Những địa chủ giàu có, đặc biệt là vợ của họ, hiến tặng phần lớn; điều 
phỏng đoán ở đây, các khoản tiền do sư Phùng thu thập là rất lớn vì 
ngôi chùa mới mà ông xây dựng gần đây phải tốn từ năm đến sáu nghìn 
đồng bạc, không kể các công trình khác đang tiến hành và hàng tiếp tế 
đang có. Tất cả những cuộc lạc quyên này được thực hiện, tất cả tòa 
nhà này đã được dựng lên trước mặt toàn bộ các cấp chính quyền xã, 
tổng và tỉnh.” 


Mặt khác, nếu cần phải đưa một bằng chứng quan trọng hơn về 


điều này thì mối quan tâm thiết yếu trong hội kín là thiết chế về quỹ 
hội, chúng ta sẽ có khi thông qua bản cáo trạng của ủy viên Chính phủ 
trước Tòa án quân sự cấp I Bắc kỳ (xem trang 18 và 19): 


“Vào cuối năm 1912, Cường Để, với cuộc tuyển chọn của Hou- Chéou-Lin 
(Hồ-tho-Lan), thư ký của Lãnh sự quán Đức tại Hồng Kông, cho in ở 
thành phố này những tờ giấy bạc 100, 50, 10 và 5 đồng. Kho tiền giấy 
đầu tiên của tổ chức đã được tiêu thụ tại Nam kỳ vào năm 1912 và 1913 
bởi chính Cường Để và người bạn thân tín Đặng Bỉnh Thành. 


Phải nhìn nhận rằng việc này cho thu nhập rất tốt vì nó đã giúp Cường 
Để, trong khi đang trên đường trở về Sài Gòn thì bị bắt ở Hồng Kông 
ngày 8 tháng 7 năm 1913, sử dụng Thương cách bảo hộ nhân thân'12”, 
với một khoản tiền bảo lãnh 2.000$ cho cả bạn bè của ông được tại 
ngoại, rồi sang Đức tháng 7 năm 1913 cùng ba người Nam kỳ khác, 
trong số này có Đỗ Văn Y ở Sa Đéc; rồi thực hiện chuyến đi ngoại giao 
trọng đại và quay trở lại Bắc Kinh qua Siberi vào tháng 5 năm 1914. 
Hiện vẫn còn rất nhiều tiền giấy lưu hành tại Nam kỳ, và người ta còn 
có những lời thú tội của một số phiến quân, vì chán ghét cuộc sống lang 
thang mà ra đầu hàng không điều kiện. 

Lần phát hành đầu tiên là lần phát hành không thời hạn của “Quang 
Phục Hội, cho tất cả các phiến quân An Nam. 

Lần phát hành tiền giấy thứ hai có ghi chú của ngân hàng “Quân dụng 
phiếu' (tiền cho nhu cầu quần sự), in năm 1912 tại Quảng Châu, ở phía 
sau có dấu in đậm hai chữ “Sào Nam' (tức Phan Bội Châu, tức do người 
này chủ xướng việc in và phát hành tiền), đã mất giá khá nhiều do sự 
lưu hành trước đây, đúng hơn là một sự phát hành trái phiếu với 50% 
chiết khấu mà một ủy ban Trung Hoa trợ giúp quốc gia An Nam lưu 
hành. Hai năm sau, sau khi chấm dứt những biến loạn này, cách mạng 
An Nam phải trả nợ bằng tiền mặt.” 


Như vậy, qua việc buôn bán tước hiệu, nhờ các tặng phẩm đòi hỏi 
lúc kết nạp, tài vật đóng góp, hằng năm hoặc đột xuất, và các tài vật 


đóng góp đó, hội bảo đảm nguồn lực ngân quỹ thường xuyên và phong 
phú. 

Ngoài các tài liệu kế toán nói riêng, sự tồn tại của hoạt động hội còn 
được ghi nhận bằng những cái mà thuật ngữ thương mại gọi là “cổ 
phiếu” trong các cửa hàng. 


Thực tế, nếu chúng ta không thể lúc nào cũng xác định chính xác 
những gì thuộc về thủ lãnh hội kín trong quỹ thu được, nếu chúng ta 
không biết thêm những phần ông nhường cho những người cộng tác 
trực tiếp nhất, chúng ta ít nhất có thể nhận ra rằng một phần nào đó 
của quỹ hội được sử dụng để mua sắm. Bản chất của những lần mua 
sắm này, chúng tôi không quan tâm ở đây, bởi vì nó rõ ràng thay đổi 
tùy theo hoàn cảnh. Chúng tôi chỉ lưu ý một số sự kiện đặc trưng về 
việc mua đồng phục và vũ khí. 


Đồng phục 


Chúng ta vừa thấy rằng đội ngũ hội kín được hình thành từ dân 
nghèo và chất phác; nếu việc gia nhập hội kín mang lại quá nhiều lợi 
ích như được liệt kê ở trên để một người nghèo, công nhân hoặc nông 
dân có một bộ đồ mới chẳng hạn, thì chắc chắn chính sự nghèo khổ 
giúp cho việc tuyển mộ của hội kín. 

Với suy nghĩ đỉnh ninh này, Mai Văn Kiêm, thủ lãnh hội kín ở Gia 
Bình, Gia Lộc (% 42), cho thêm tất cả thành viên mới lúc kết nạp một 
cái quần, một cái áo khoác và một chiếc khăn quấn đầu, tức là cả bộ 
đồng phục. 

Ở trang 7 bản cáo trạng về cuộc bạo động ở Sài Gòn-Chợ Lớn năm 
1913 ghi chú: “Một chuyến khám xét vào buổi tối ngay trong tòa nhà 
này (chùa Kampot) phát lộ những khung cảnh bất thường, cụ thể là sự 
tồn tại nguồn tiếp tế lớn và số lượng quần áo trắng, tương tự như 
quần áo của tám công nhân có mặt tại chỗ.” 


Và sau đó (xem trang 8), về việc khoảng sáu trăm nông dân đến Chợ 
Lớn ngày 23 tháng 3, cùng một tài liệu ghi nhận: “Tất cả đều mặc đồ 


hoàn toàn mới bằng vải bông trắng, rõ ràng khác với trang phục tang, 
và hầu hết quấn khăn xếp, một chiếc khăn tay trắng đặc biệt cột trên 
trán, như thể là một dấu hiệu gia nhập.” 


Nếu không xác định được nguồn gốc của những bộ đồng phục này, 
phải chỉ ra sự trùng hợp giữa những bộ quần áo trắng dự trữ tại chùa 
Kampot và những bộ quần áo trắng mặc trên người sáu trăm nông dân 
ở Chợ Lớn. Không cần suy diễn, chùa Kampot đã trang bị đồng phục 
cho nông dân ở Chợ Lớn; nhưng đơn giản chỉ nên nhớ rằng những bộ 
quần áo màu trắng này, những loại đồng phục được các hội kín chấp 
nhận, đã xuất hiện năm 1913. 


Thêm vào đó, điều này được xác nhận bởi ủy viên Chính phủ Tòa án 
quân sự cấp I Sài Gòn trong cáo trạng của vụ Khám Lớn (xem trang 
17): “Và từ đó [những chiếc thuyền] những người bản xứ bước ra, vận 
đồng phục quần trắng và áo khoác màu đen, mới, quấn quanh cổ và 
trên đầu chiếc khăn tay cũng mới.” Màu sắc của áo khoác hay bộ đồ 
thay đổi từ 1913 đến 1916; nhưng thực tế, trang phục mang tính đồng 
phục của đội quân vẫn không đổi trong thói quen của hội kín. 


Báo cáo viên cùng Tòa án này xác định rằng ở Chí Thanh (% 117 và 
118), Hoac và Đen đã tụ tập trong đêm 14 sáng ngày 15 tháng 2 khoảng 
hai trăm người ở chùa Cầu Nhơn và sau khi đã tuyên thệ, họ mặc đồng 
phục áo khoác đen, quần trắng và đeo một khăn tay vải bông trắng. 


Khi việc phân phát bộ đồ hoàn chỉnh quá đắt, người ta chỉ đơn giản 
dùng một chiếc khăn quấn đầu và làm sao đó để ra hiệu cho nhau. 
Cũng báo cáo này cho thấy Hương chủ Ngọ phân phát khăn quấn đầu 
trắng cho phiến quân. 

Nếu thắc mắc về nguồn gốc những bộ quần áo, báo cáo này cũng chỈ 
ra: thực sự tại Bình Hưng Đông, anh em Vương Văn Lộc và Hương Văn 
Tích12 tập trung ở nhà vào ban đêm nhiều người An Nam, để chuẩn bị 
và may quần áo cho phiến quân. 


Do đó, không nghỉ ngờ gì việc chỉ phí vải bông dùng may đồng phục 


là do một hội kín chịu, phân phối trực tiếp ngay tại chỗ, hay phân phối 
thông qua các trung gian tin cẩn. 


Một mặt, việc sản xuất và phân phối đồng phục có thể là một gánh 
nặng cho ngân quỹ của hội, mặt khác nó tạo cho hội một thuận lợi 
thực sự. Thực vậy họ có thể không chỉ thu hút vào hội kín hay trong 
vòng ảnh hưởng của mình những người nghèo đoán thấy cơ may có áo 
quần miễn phí, mà còn chắc chắn thu hút sự ngây thơ của những 
người “mê phù phiếm” hoặc trong máu có mong muốn được khác biệt 
nhờ trang phục. 


Vì chúng ta đang ở xứ An Nam, nơi mà trong nhiều thế kỷ chính phủ 
bản xứ đã biểu tượng hóa một cách giản lược sức mạnh hành chánh 
của Nhà nước bằng một hệ thống phân cấp bất biến của trang phục, 
được mô tả đến từng chỉ tiết nhỏ nhất trong bộ luật An Nam. 


Khi đó, có thể hiểu được rằng việc cấp một bộ đồng phục, và thêm 
nữa việc cấp một phù hiệu nào đó tức là cho một thẩm quyền đứng 
đầu một bộ phận đội quân đồng phục, nên nó có một sự hấp dẫn bí ẩn 
với người An Nam. Và người ta cũng tự giải thích được những phô 
trương lố bịch nhưng quá phỉnh nịnh này cho những người ái kỷ, qua 
việc Tướng Lê tiến hành tại các làng Gia Bình, Gia Lộc ở Tây Ninh (xem 
Phần II, Chương II). Với cùng cảm nghĩ đã được báo cáo, sự thiện 
nguyện của những đội quân như vậy, do được cung cấp đồng phục, bị 
khép vào kỷ luật thiết yếu cho toàn nhóm đã phiên chế. Các báo cáo về 
vụ Khám Lớn (xem Phần II, Chương II) quả thực cho chúng ta thấy 
trật tự đổ bộ của phiến quân cập bến dọc theo kênh Tàu Hủ lúc 3 giờ 
sáng ngày 14 tháng 2 năm 1916 và trật tự của các đội quân khác nhau 
tiến hành như thế nào, mỗi đội hướng tới mục tiêu được chỉ định 
trước đó. Ngay chúng ta cũng sẽ thấy người dân Chí Thanh “xếp hàng 
bốn” tuân theo mệnh lệnh của các thủ lãnh! 

Nghèo đói, nhu cầu khác biệt hoặc nhu cầu phô trương, bất kể loại 
nguồn cơn nào đã đưa người dân vào hoạt động trong hội kín, thì thực 
tế việc mặc đồng phục là thực hành phổ biến. Có thể một số thành viên 


tự cung cấp; nhưng chúng ta thấy rằng hội kín đôi khi tự sản xuất, 
phân phối, hoặc giữ chúng trong kho. 


Chúng ta có thể tự hỏi tại sao bộ đồng phục này màu trắng, hoặc 
màu đen và trắng, và tại sao phải mới. Nếu không thể trả lời câu hỏi 
đầu tiên, câu hỏi thứ hai tất yếu không làm ta lúng túng nữa. Năm 
1913 cũng như năm 1916, chúng tôi nhận thấy trang phục đều mới. 
Thực tế chỉ có thể là như vậy. Các hội kín cho đến nay rất trân trọng 
việc giữ bí mật lúc còn hoạt động thầm lặng, và sẽ không bất cẩn bộc 
lộ bản thân trước thời điểm hành động ấn định. 


Các thành viên chỉ nhận đồng phục khi hội kín khởi sự hành động, 
nghĩa là vào lúc cần thiết. Tại thời điểm hội kín chính thức hành động, 
người ta mới lấy đồ từ kho cấp cho thành viên, mỗi người một bộ, và 
chúng ta sẽ nói rõ điều này hơn về sau này (xem Phần III, Chương II). 
Đối với người nghèo, sự khốn cùng đưa họ đến với hội kín để nhận lấy 
một bộ y phục người ta phát cho lúc kết nạp, họ không thể ngày nào 
cũng mặc cả bộ, áo khoác, quần dài hoặc khăn choàng đầu đồng phục 
mà không làm người ngoài chú ý. Thật vậy, quần trắng, áo khoác trắng 
hoặc đen và khăn quấn đầu trắng, tuy rất phổ biến ở nông thôn An 
Nam nhưng không phải vì thế mà làm lẫn lộn màu trắng này với màu 
trắng tang chế và gây chú ý ngờ vực. Vì vậy, trong trường hợp một 
thành viên hội kín sử dụng trang phục của mình vào thời điểm hội 
quyết định hành động, đương nhiên đồng phục phải mới, bởi họ đã cất 
ngay nó khi được phát hoặc họ là thành viên mới. 

Bất kể đặc thù của bộ đồng phục này đối với hội kín, trong việc ghi 
nhận nó tồn tại, chúng tôi thấy việc mua vải, may và phân phối là miễn 
phí, chi phí là từ các quỹ hội bất kể ý muốn cá nhân của người sáng 
lập. 

Vũ khí 

Quỹ hội cũng được sử dụng để mua vũ khí. Đôi khi tiếng Pháp gọi 
không đúng cách là giáo hoặc gươm, và tiếng lóng của thuộc địa Pháp 


thì thường dùng mã tấu!22 mà không chỉ rõ ràng dụng cụ đó là gì. Đôi 
khi lại là súng cầm tay. 


Giáo, mác, cũng có thể, song trên thực tế từ An Nam đao rõ ràng chỈ 
con dao. Lưỡi của nó có hình dạng bất kỳ, dài, ngắn hoặc tù hoặc 
nhọn, gắn vào cán dài hoặc ngắn. Dao đáp ứng một loạt mục đích sử 
dụng trong gia đình, nông nghiệp, công nghiệp hoặc thương mại. Nó 
không nhất thiết là vũ khí chiến tranh. Nhưng hội kín, chính xác vì con 
dao là một vật dụng cơ bản phổ biến rộng rãi, thường xuyên trang bị 
nó cho mọi người làm việc. Bởi việc sản xuất vật dụng rất phổ biến, 
chỉ là gom lại nhiều trong một số ngôi nhà, không gợi lên một chút 
nghỉ ngờ của những người tọc mạch. 

Điều này giải thích việc phân phát nhiều dao, không phải lúc nào 
cũng miễn phí, thực hiện hầu khắp ở Nam kỳ ngày 14 tháng 2 năm 
1916 (xem Phần II, Chương II). 


Nếu người ta muốn biết làm thế nào để tàng trữ những con dao, một 
số chỉ tiết có thể được xác định. Đôi khi những thành viên của hội kín 
liên hệ một thợ rèn để đặt riêng một số lượng dao nhất định được giao 
vào một thời điểm ấn định theo từng thỏa thuận với thợ rèn. Tương tự, 
thợ rèn Trương Văn Loan (% 47 và 48) ở Tư Tê (Châu Đốc) khai báo đã 
rèn, chỉ từ ngày 9-11 tháng Giêng (tức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2 
năm 1916), 21 vũ khí, mác, gươm, v.v... Để làm điều này, ông làm việc 
cả ngày lẫn đêm. Nhưng, khi những đơn đặt hàng mới, luôn rất gấp 
rút, đổ dồn về, thợ rèn Loan bắt đầu lo lắng. Trong khi đó, thủ lãnh hội 
kín, Hương ở Tư Tê, đến đặt ông làm ba con dao bầu. Loan ngần ngừ, 
khách hàng đe dọa giết ông, nếu ông không làm ngay lập tức. Thế là, 
Loan sợ hãi, đến kể hết với một hương chức ở Tư Tê, qua đó họ có thể 
phát hiện một số thành viên hội kín. 

Đôi khi chính các thành viên của hội tự sản xuất dao. Điều này 
không có gì lạ, ví dụ trường hợp của một điền chủ làm dao ngay tại 
nhà để dùng cho việc canh tác đất đai. 


Cuối cùng, đôi khi ngay lúc kết nạp, dao được phát cho các thành 
viên mới: hội kín đòi các thành viên mới hai đồng bạc để đổi lấy một 
sắc phong và một thanh gươm. 


Nhưng nếu điều hợp lý khả dĩ là một số thành viên đang tự trang bị 
vũ khí bằng tiền riêng, ngân quỹ hội kín cũng hỗ trợ việc mua bán các 
con dao vô hại, mà về sau trở thành vũ khí khi hội quyết định khởi sự. 


Bản cáo trạng của cuộc bạo động Sài Gòn-Chợ Lớn năm 1913 thể 
hiện khía cạnh này (xem trang 14): 


“SẢN XUẤT GƯƠM 


Như đã nói ở trên, những thủ lãnh của cuộc mưu loạn để ý chuẩn bị 
phương cách hành động. Đồng thời họ đã làm bom, rèn gươm. Mẫu thiết 
kế gươm được Phan Phát Sanh giao và được Hai Trí đưa cho thợ rèn 
Ngô Văn Đặng, nay bị cáo buộc. Người này sản xuất ít nhất tám mươi 
thanh gươm, giao hàng loạt cho Hai Trí, đến giao hàng bằng thuyền tại 
làng Long-càng. Cùng ngày, thuyền của Hai Trí cập bến Rạch Cát ở Chợ 
Lớn, những thanh gươm chia thành bốn bó quấn trong vải, được phân 
thành lô ít nhất hai mươi cây cho Trí, Phước, Ngọ và cửa hàng Ba Quởn. 
Trong cửa hàng này người ta tìm thấy mười lăm cây khi khám nhà, đã 
được kể ở trên. Đơn đặt hàng làm gươm, khoảng tháng 2 năm 1913, 
được giao vào tháng 3, một vài ngày trước vụ đặt bom. Thợ rèn Ngô Văn 
Đặng nhận từ Trí một khoản tiền ứng trước mười đồng bạc trong một 
trăm đồng đã thỏa thuận để làm những thanh gươm. Danh sách các 
khoản tiền ứng ra của cuộc bạo động lấy được tại nhà Ba Quởn ghi chú 
mười đồng bạc này là “ứng tiền cho thợ rèn. Ngó Văn Hặng bị bắt vào 
ngày 28 tháng 3 tại Chợ hớn, ngay nhà lia Quổn. Ông này khai rằng ông 
vừa đến đòi nợ và rằng ông chỉ làm việc vì số tiền công sẽ nhận được. 
Có khả năng, như ông khai trong thẩm cứu, rằng đơn đặt hàng làm 
gươm thực sự là một trăm thay vì tám mươi. Đầu tiên Ngô Văn Đặng 
chối chỉ có bốn mươi, sau đó cuối cùng đã thú nhận tám mươi.” 


Việc sử dụng quỹ hội để mua vũ khí được minh bạch hơn, là mua 
súng, bom và súng trường (xem Công Báo Đông Dương). 


Thật vậy, nghị định của Thống đốc Nam kỳ ngày 3 tháng 8 năm 
1864 về buôn bán vũ khí và đạn dược ở tân thuộc địa được hoàn thiện 
bằng một nghị định ngày 21 tháng 11 năm 1878, cấm việc buôn bán 
lậu vũ khí và đạn dược trong nội địa Nam kỳ, cũng như quyết định 
ngày 20 tháng 4 năm 1902 quy định việc cấp giấy phép vũ khí. Nghị 
định của Toàn quyền ngày 12 tháng 8 năm 1910 mở rộng phạm vi của 
việc cấm sản xuất, buôn bán, sở hữu và vận chuyển vũ khí, hộp đạn, 
thuốc nổ hoặc đạn dược trái phép đối với các lãnh thổ của xứ bảo hộ. 
Đó là những vũ khí chắc chắn hữu dụng cho hội kín hơn là gươm dao 
của người An Nam. Vì lẽ này, trên thực tế, các đồn lính vũ trang của 
các nhà tù tỉnh hoặc doanh trại quân đội thị thành được các hội kín đặc 
biệt nhắm đến khi họ có ý định nổi dậy tấn công. Theo đó, ở Biên Hòa 
(% 37), vì muốn có súng trường họ đã tấn công nhà tù tỉnh, chiếm đồn 
bảo vệ, trang bị vũ khí và chạy trốn trong khi các hội kín xung quanh 
nổi dậy cùng với họ. 

Nhưng việc cấm sở hữu vũ khí có thể dẫn đến hệ quả buôn lậu. Và 
hậu quả là chúng ta thấy các hội kín sở hữu, tranh giành chúng và điều 
đó góp phần tăng uy tín của hội. 

Và đây là cách mà Huỳnh Văn Sanh, thủ lãnh Lương Hữu, còn gọi 
Phục Hưng, ở Long Hưng (Mỹ Tho), có một quả bom (% 55): 


“Trong tháng 1 năm 1916, phái viên hành chánh của quận Mỹ Tho nhận 
được mật báo của một người An Nam ở Long Hung (Mỹ Tho) về sự tồn 
tại của một hội kín trong quận. Ông cũng biết được rằng một trong 
những thành viên, tên là Lê Trung Ngôn, sở hữu một thiết bị bằng đồng 
cầm tay, có hình dạng một quả bom. Cuộc điều tra được Phủ tiến hành 
đã giúp thu được từ Lê Trung Ngôn thiết bị này (Phụ lục 97). Người này, 
như trong quá trình thẩm vấn, thú nhận đã lấy quả bom từ kẻ tên là 
Huỳnh Văn Sanh, đã xúi giục anh ta vào một hội kín; Lê Trung Ngôn 
cũng tố giác các thành viên chính của hội này. 

Huỳnh Văn Sanh, bị bắt sau đó, kể rằng ông đã đón cuộc viếng thăm của 
một người từ Trung kỳ (Nghệ An) vào khoảng tháng 12 năm 1915. 


Người ẩn danh này đưa cho ông, để đổi lấy số tiền bảy mươi đồng bạc, 
quả bom được tìm thấy ở nhà Lê Trung Ngôn. Kẻ lạ mặt này hứa sẽ trở 
lại một ngày sau đó, với một loại axit có thể gây nổ. Hơn nữa, kẻ lạ mặt 
từ Trung kỳ đã mời ông vào một hội kín mà ông ta là người sáng lập và 
tự kết nạp các thành viên (Phụ lục 109). 

Quả bom tìm thấy được mà Ngôn lấy từ Sanh, là loại dùng để tổ chức 
bạo loạn. Theo các từ ngữ trong báo cáo của chuyên viên chính quyền, 
được xem như một chuyên gia, họ đã thu thập được, trừ axit sulfuric, 
tất cả những món cần thiết dùng cho chế tạo và kích hoạt thành công 
một quả bom, và cũng theo báo cáo này, dường như tất cả đã được 
nghiên cứu rất kỹ.” 


Năm 1913, bản cáo trạng cho thấy cách Phan Phát Sanh, bí danh 
Phan Xích Long, và bạn bè của mình chuẩn bị quỹ hội để sản xuất mà 
không đánh động phía cảnh sát, thuốc nổ, mũ đồng và kim hỏa sẽ được 
sử dụng để lắp ráp và nhồi thành bom (xem trang 15, 16 và 17); 


“CHẾ TẠO THIẾT BỊ NỔ 


Các thiết bị được đặt sản xuất, vận chuyển và lắp ráp trong những con 
phố Sài Gòn và Chợ Lớn dưới sự giám sát của ủy ban. Đây là một trong 
những tình tiết nghiêm trọng nhất của cuộc bạo động ở Nam kỳ. 


SẲN XUẤT THUỐC NỔ 


Thuốc súng đen để nhồi vào các thiết bị hơi quá nhiều than và ít diêm 
tiêu, tuy nhiên vẫn đủ để các thiết bị có thể phát nổ, vì nó xuất phát từ 
chuyên gia hóa học M. Bussy. Mặt khác, kinh nghiệm của Đại úy Madec 
về vấn đề đốt cháy thuốc súng đen bằng tia lửa mồi chứa trong thiết bị 
cho thấy rằng sự đánh búa trên kim hỏa đốt cháy thuốc súng, độ dày của 
thuốc súng giữa kim hỏa và mồi không tạo thành một tấm đệm có khả 
năng ngăn cản tiếp xúc; Phan Phát Sanh cho rằng mình đã đưa ra công 
thức của thuốc nổ, cái nhiều khả năng không chắc chắn lắm. Thêm nữa 
ông nói trước đó thầy Huê đã bày Phước cách làm. Điều được khẳng 
định là, thuốc nổ được làm ở nhà Phước với trợ giúp của thầy Huê. Mặt 
khác, cả hai một là thầy thuốc một là nhà Nho và họ dễ dàng bằng cách 
này hay cách khác tìm ra một công thức chế thuốc súng trong sách hóa 


học cũ của Trung Hoa. Đầu tháng 3 năm 1913 tiến hành sản xuất thuốc 
súng. Phước đang chạy trốn; nhưng thầy Huê thú nhận, đặc biệt là ngày 
8 tháng 7, rằng ông đã hợp tác trong việc sản xuất này, thậm chí nói 
rằng nó kéo dài nhiều ngày và họ làm việc đó trong một chuồng lợn. Với 
Phước và thầy Huê, một bị cáo khác đã giúp chế tạo thuốc súng: đó là 
Bảy Thập, người bị nghi vấn tham gia in ấn các biểu ngữ phản loạn. Bảy 
Thập, anh rể của Phước, thú nhận với Thẩm phán Điều tra rằng ông đã 
tham gia vào việc sản xuất thuốc nổ. 


SẲN XUẤT MŨ ĐỒNG VÀ KIM HỎA CỦA THIẾT BỊ 


Chắc chắn trong một lần khoác lác, Phan Phát Sanh huênh hoang đã chỈ 
dẫn chế tạo một loại bom. Đại úy Madec, xác nhận Phan Phát Sanh có 
biết về vấn đề này, nhưng không khẳng định ông biết chính xác. Tuy 
nhiên, ông kết luận, Phan Phát Sanh đã chế tạo bom, và dầu sao, điều 
chính yếu, tiến trình hoàn thiện vận hành các thiết bị tiến hành ở Sài 
Gòn và Chợ Lớn. Thực tế, bản vẽ các thiết bị đó được đưa ra từ sớm từ 
tay một bị cáo đang bỏ trốn, Tư Mang, cựu công nhân xưởng đóng tàu 
Sài Gòn. Đồng thời, Tư Mang, người chịu trách nhiệm với các ủy ban nổi 
loạn để liên lạc nhà thầu cung cấp mười tám mũ đồng cần thiết cho các 
thiết bị mới, trong thời gian ngắn nhất cổ,thể, Tư Mang nhấn mạnh sự 
gấp rút khi ông ta tìm được nhà thầu. Cuối tháng 12 năm 1912, Tư 
Mang thực sự tìm thấy một người chấp nhận làm công việc đáng ghét 
như vậy, bị cáo Nguyễn Văn Giàu tức Tám Giàu, còn được gọi Ông 
Quản. Bị cáo này sống ở Bình Hòa, gần Gia Định, có một xưởng khá lớn, 
nhận từ Tư Mang bản phác thảo và đưa nó cho một thợ đúc người Hoa 
tên Lương Hùng cũng bị buộc tội ngày hôm nay. Lương Hùng đồng ý 
làm mười tám cái mũ đồng với giá 180$. Ông ta không tự đúc, có lẽ do 
thận trọng, và bắt đầu tiến hành làm với người tên Lê Văn Tứ làm hai 
cái mũ để làm mẫu. Sau đó ông đưa mẫu này đến một thợ đúc An Nam ở 
Chợ Quán tên là Nguyễn Văn Khoa và giao người này làm. Khi Lương 
Hùng nhận được những mũ đồng, ông mang đến cho Giàu, để khoan và 
kéo sợi trong xưởng, công việc được con trai và công nhân của ông giúp 
đỡ. Cũng tại nhà Giàu, kim hổa được quay và đánh sợi, đó là những 
thanh sắt 25mm. Giàu khai rằng ông chỉ sản xuất trọn bộ bốn kim hỏa 
còn năm cái khác chỉ cắt tại xưởng của ông, sau được Tư Mang đem đi 
tự hoàn thành cho tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, theo Giàu, Tư Mang 


giúp ông ta gắn các kim hỏa và thêm các lò xo ngòi và các chốt hãm, một 
từ để hoàn tất thiết bị không gì khác là thuốc nổ. Giàu không thể phủ 
nhận chủ đích của việc làm đó, tuy nhiên, ông lấy cớ đó chỉ là thời điểm 
cuối cùng, khi tất cả đã được lắp ráp xong, ông báo với Tư Mang: 
“Nhưng đây là những quả bom ông đã nhờ tôi làm!” Tư Mang trả lời rằng 
điều đó không liên quan đến ông ta. Giàu nhận được 330 đồng bạc cho 
tiến trình tội phạm này. Hương sư Tài trả trước cho ông 50 bạc đồng 
bạc, sau đó 180, và Trí trả thêm cho ông ta 100. 


Việc liên can đến Lương Hùng, điều quan trọng là ông đã tìm cách che 
giấu chỗ ở của mình và khai dối trước hết về việc sống trong xưởng 
trong khi ông sống cách đó 300 mét. Điều này được giải thích bởi thực 
tế là đã tìm thấy trong một cái rương ở chỗ ở thật sự của ông bản vẽ mà 
Tư Mang đưa cho Giàu cũng như việc chính ông này đã liên hệ với 
những thợ đúc An Nam. Cảnh sát đã tịch thu bản vẽ này, đó là thiết kế 
chính xác của một nửa cái mũ đồng. Lương Hùng giải thích vô ích rằng 
đó là do Giàu đã đặt ông những cái chuông cho đường sắt: trong cuộc 
thẩm tra, khi bản vẽ đã bị tịch thu, ông khẳng định không phải là mũ 
đồng và tiếp tục nói dối rằng Giàu đã đem đến ông một mô hình bằng 
đồng gọi là cái chuông, cuối cùng với lợi nhuận bất thường là 116 đồng 
bạc trên 180 đã nhận của Giàu, cùng với việc giấu chỗ ở của mình, giá 
nào thì đều có đủ bằng cớ chứng tỏ ông hành động có chủ ý. 

Ngược lại với Lương Hùng, những thợ đúc An Nam khác chỉ nhận của 
người Hoa này thù lao rẻ mạt: Lê Văn Tức, bốn đồng bạc, và Nguyễn 
Văn Khoa, ba đồng rưỡi bạc cho mũ đồng. Thêm nữa, lúc thẩm tra Lê 
Văn Tức còn tự nguyện cho xem mẫu khuôn mà ống đã sử dụng, có thể 
dùng cho việc tái tạo một mẫu đồng nhất. 


Hoàn tất một lần vào giữa tháng 3, nếu không kể trước đó các thiết bị 
được đặt trong ba thùng đựng dầu, Giàu, có Tư Mang hộ tống, cuối cùng 
đưa tất cả về nhà bằng xe hơi lớn. 


Ở chỗ của Tư Mang chờ Đặng Tấn Sào, một trong những bị cáo chịu 
trách nhiệm nặng nhất, người được ủy ban phân công tiếp nhận thiết bị. 
Sáng hôm sau, Đặng Tấn Sào gửi thanh niên Lê Văn Vân, cháu trai của 
Hương sư Tài, phục vụ cho Tư Mang, mang đến xưởng của Giàu một gói 
lớn đựng sắt phế liệu và mũi thép hình thoi để dùng làm những mũ đạn. 


Thanh niên Lê Văn Vân thuật lại rằng khi anh đến xưởng của Giàu, đó là 
lấn cuối cùng ông ra lệnh con trai mình đóng gói. Giàu phủ nhận, dù có 
thừa nhận rằng các mảnh kim loại là từ xưởng của ông mà ra thì ông 
vẫn viện cớ rằng chúng được giao đến mà ông không hay biết gì, lời 
khai này bị chính lời khai của Lê Văn Vân bác bỏ. Con trai của Giàu cũng 
khẳng định đã đòi Tư Mang ba đồng bạc đổi lấy công y vận chuyển 
những tấm kim loại; nhưng sau Lê Văn Vân đưa ra lời cải chính, có về 
như mọi chuyện về những mũ đạn thiết bị, phần không thể thiếu của 
đơn đặt hàng, đều được thỏa thuận từ trước giữa Giàu và Tư Mang. 


LẮP RÁP VÀ NẠP THIẾT BỊ 


Tình tiết lắp ráp thiết bị được hiệu chỉnh bởi Đặng Tấn Sào, người đã 
đem đến nhà Tư Mang mũ đạn với kim hỏa cung cấp từ xưởng của Giàu. 
Những mũ đạn vừa nêu, với những mảnh thép mà Lê Văn Vân chuyển ra 
ngoài từ cùng một xưởng, được đặt trong một thùng dưới sự giám sát 
của Đặng Tấn Sào, Tư Mang và Trí. Các thùng này được chuyển đi trên 
một chiếc xe bò, cùng với Trí và Đặng Tấn Sào đến Rạch Cát, nơi thuyền 
của Sào đang đợi. Theo Sào, đó là ngày 16 hoặc 17 tháng 3. Những chiếc 
mũ đồng và đạn được đặt trên tàu của Đặng Tấn Sào. Thuốc nổ được 
sản xuất tại nhà Phước, từ một nơi khác, cũng đã được mang lên 
thuyền. Và trên chiếc thuyền của Sào, các thiết bị được nạp và lắp ráp. 
Một chiếc thuyền khác, của Hương trưởng Ngọ, đi cùng chiếc trước đến 
Rạch Cát và được dùng để giám sát đồng thời nấu ăn cho những người 
làm việc trên chiếc kia. Đặng Tấn Sào có vẻ như không tham gia lắp ráp 
thiết bị mà cùng với Trí, Tư Mang, Phan Phát Sanh và hai bị cáo khác 
còn chưa được nêu ra ở đây, là Đặng Văn Mao tức Mười Mao và Nguyễn 
Văn Mầu tức Bảy, cuối cùng chạy trốn. Phan Phát Sanh thừa nhận có lắp 
ráp thiết bị đầu tiên để chỉ mọi người cách làm. Đặng Văn Mao tức 
Mười Mao, phu chèo thuyền, đồng ý có tham gia công việc khác thường 
này và một mình tự lắp hai thiết bị. Trong cuộc thẩm vấn ngày 16 tháng 
7, ông này nhận là đã giúp lắp ráp bom và rằng đã đến Chợ Lớn, ngày 28 
tháng 3, theo lệnh của Ngọ. Khác với Mười Mao, một phu chèo thuyền 
khác tên Phan Văn Tư đã từ chối yêu cầu hợp tác làm công việc phạm 
pháp này. Về Nguyễn Văn Mầu tức Bảy, hiện đã chạy trốn, Phan Phát 
Sanh kể rằng ông này đã giúp Tư Mang và Trí lắp ráp quả bom, và rằng 
Bảy là anh em trai của Trí. Ông kể thêm về một người nữa, công nhân 


xưởng tàu, được chỉ định giúp Tư Mang thực hiện công việc vừa kể; 
nhưng đồng bọn này không biết rõ về y. Cái tên Bùi Văn Trường, đầu 
tiên được thuê chủ trì vụ này, đã bị loại bỏ vì thiếu kinh phí. 

Các thiết bị gồm một cổng-mồi mà bọn tội phạm đã dùng ferro- cerium 
để chế ra. Trước đó họ đã nạp thuốc nổ đen trộn với đạn sắt vụn. Giờ 
chỉ còn vặn vít một trong hai nắp của mỗi thiết bị. 

Trong quá trình vận hành, thầy Huê và Hương sư Tài ở cạnh thuyền của 
Ngọ. Ngoài ra còn có một phu chèo thuyền tên là Nguyễn Văn Có cũng 
đang bị buộc tội. Thực vậy, trong lời khai riêng, Ngọ đã ra lệnh cập bến 
ở Chợ Lớn, ở cầu Chà Và, vào lúc nửa đêm thì bốn người đàn ông sẽ đến 
lấy bom và người ta để cho họ lấy nó. Thực sự, Nguyễn Văn Có liên 
quan đến việc bốn người đến lúc nửa đêm để lấy bom. Trong hoàn cảnh 
như vậy, sự tham gia của ông trong vụ mưu loạn là rõ ràng. Thêm vào 
đó Nguyễn Văn Có được Sang tức Thép và Nhuôi chỉ rõ là đã tham gia 
phân phát quần áo trắng mới trước đó tại nhà Phước. 

Khi thiết bị đã sẵn sàng, năm quả còn lại trên chiếc thuyền của Đặng 
Tấn Sào và bốn quả khác được đặt trên thuyền của Ngọ. Các thủ lãnh 
của vụ bạo động chờ đợi thời điểm ấn định, đó là đêm 23 sáng 24 tháng 
3” 


Vậy, quỹ hội của hội kín dường như được sử dụng trực tiếp cho 
việc mua đồng phục và vũ khí có tác dụng tăng cường uy tín và, khi 
làm như vậy, làm tăng sức mạnh của hội. 


Nhưng, như chúng tôi đã nói ở trên, việc sử dụng các quỹ hội kín 
không bị giới hạn chỉ trong các giao dịch này. Ở đây, trên thực tế, tùy 
theo hoàn cảnh mà con người còn hành động theo ý muốn của chính 
mình; chúng ta sẽ thấy (xem Chương II, 1) rằng quỹ được sử dụng để 
tổ chức hoạt động các hiệu buôn và các cơ sở công nghiệp. Vì những 
nguồn lực chung hoàn toàn tuân theo sắp đặt của thủ lãnh hội kín và 
các cố vẫn tin cẩn, mỗi người trong số họ hành động theo sáng kiến 


riêng, trong phạm vi hoàn cảnh cho phép. 


Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không kết thúc tổng quan về việc sử dụng 
quỹ hội của các hội kín mà không chỉ ra rằng tiền cũng có thể dùng để 
góp quỹ cho những nhà cách mạng nổi tiếng. Thực vậy, họ lợi dụng 
hội kín để đặt tiền giấy ngân hàng, được đổi bằng các đồng bạc kim 
loại và trả nợ, trong tương lai gần, khi cuộc cách mạng giành chiến 
thắng lật đổ sự thống trị của Pháp và tái lập một chính phủ quốc gia, 
mà như chúng tôi đã trình bày ở trên, trong nội dung về việc ban phát 
tước hiệu của Việt Nam Quang Phục Hội. 


Do đó, từ bất kỳ quan điểm nào nhận định về việc quản trị của hội 
kín, mà người ta tìm kiếm trong các tài liệu kế toán hoặc trong các 
chứng từ thương mại, chúng ta đều nhận thấy sự hiện diện một cách 
tổ chức rất đơn giản, đặc biệt về mặt tài chính, cho dù đó là trong 
chuyện thu hay phát tiền. 


Sự vận hành. - Nguồn tài lực được sử dụng theo ý của người sáng 
lập hay thủ lãnh hội, điều đó là hợp lý, vì ông ta tạo ra hội theo ý riêng 
của mình. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn còn những khúc mắc về vấn đề 
các thành viên lấy được phần lợi nhuận nào từ hội kín. Cho đến nay 
chúng tôi đã thấy họ trả tiền hoặc trả tiền giúp ai, đến mức không còn 
đồng tiền nào trong tay họ. Nhưng là thủ lãnh, họ đã đến với hội kín vì 
lợi ích cá nhân. Mức độ hài lòng này ở mỗi người trong số họ như thế 
nào? Bởi sự vận hành của hội kín mà chúng ta phải phân tích để tự 
thuyết phục rằng, được đánh giá từ quan điểm đơn giản và duy nhất, 
hội kín An Nam là một hội tương trợ. Bằng cách hợp lại với nhau, hội 
kín trước tiên phải phân cấp thành viên một cách dứt khoát, đến mức 
họ không còn tự chủ và mạnh mẽ nữa. Chính sức mạnh này của hội, 
trong một môi trường nhất định, là cái mà không một thành viên nào 
có thể dùng nỗ lực cá nhân đơn độc mà đạt đến được, hội kín sắp đặt 
cho tất cả các thành viên của mình hòng đáp ứng nhu cầu, ham muốn 
hay hận thù của người sáng lập và thủ lãnh. 


Cho đến nay chúng ta đã thấy người sáng lập và thủ lãnh làm cho 


tất cả những ai mới kết nạp có thể cống hiến hết sức mình cho hội. 
Một cách tuyển mộ mà chúng tôi tự ý bỏ qua không chỉ ra ở phần 
trước đó là kết nạp người dân bằng cách cho họ, không chỉ tước hiệu 
danh dự trong cuộc cách mạng sắp tới, mà còn là tước hiệu danh dự 
trong chính hội kín. Henri Dusson130 cung cấp những thông tin (đầy đủ 
hơn tất cả thông tin chính chúng tôi đã có được. Ông cho biết!?!: 


“Cấp bậc gần như sao chép hệ thống cấp bậc Trung Hoa; nhưng sự phân 
bổ của các chức sắc hiện ra ít rõ ràng hơn nhiều. 


Vạn Đại ca: từ Vạng xuất phát từ Vạn Vân Long, trước đây là một tổng 
đốc, đã để lại tên của mình cho hội (lời khai của Bạch Vân Nhan); phẩm 
tước này phong cho chỉ đạo toàn thể hội, đó là một cái gì đó tương tự 
như chức Chủ-Sự, bang chủ của một trong năm hội quán chính. 


+ Đại-ca: chủ soái; 

° Nhị-ca: phó soái; 

+ Tiên-sanh: tiên sanh hay tiên sinh; thầy hay người kết nạp; 

» Tiên-phuông: tiên phong; 

+ Hồng-côn: diễn giả; 

- Tài-phú: thư ký; 

* Thäo-hài: nhân viên. 

Dưới đây là một loạt các cấp bậc được người Hoa tạo ra, không nghỉ 


ngờ gì là nhằm thỏa mãn sự kiêu hãnh trẻ con của người An Nam, 
nhưng dường như, tôi lặp lại, không có sự tương ứng rõ ràng gì cả. 

» Tam-ca: tam ca; dịch từng từ, anh thứ ba, người trung gian giữa phó 
soái và thầy. 

- Tứ-đại-trung-hiền: tứ đại trung hiền; đây là bốn người đứng cạnh bàn 
thờ Ngủ-Hổ ở Trung Hoa; cụm từ này chỉ bọn tướng lĩnh dưới tên thánh 
bảo trợ được đặt ở bốn cánh cửa của hội quán. 


- Bạch-phiến: bạch phiến1?2?; đây là người giữ chiếc quạt trắng và thay 
thế khi Tài phú vắng mặt hoặc bận. 


- Chủ-lư: chủ lư; người giữ cái lư hương. 


+ Phó-chủ-lư: phó chủ lư; người thay thế khi Chủ-lư vắng mặt hoặc bận. 

+ Ngủ-hổ: ngũ hổ; tức năm người làm cảnh vệ. 

- Thiên-lý-mả: thiên lý mã; ở đây Dusson không thể xác định các thuộc 
tính và không cung cấp bất kỳ chỉ dẫn chính xác nào về các chức năng 
giao cho tước hiệu này.” 


Ủy viên Chính phủ tại Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ tìm thấy hệ 
thống cấp bậc sau trong Thiên Địa Hội của Nguyễn Văn Hay (% 297): 


“1. Nguyễn Văn Hay, tức Bếp Hay, ở An Lộc (Thủ Dầu Một) mang tước 
hiệu Chúa Đảng hoặc là thủ lãnh tối cao của hội; 

2. Huỳnh Văn Khi tức Bếp Khi, ở Hòa Mỹ (Thủ Dầu Một) với tước hiệu 
Chánh soái (thống đốc); 

3. Lê Văn Tri tức Bếp Tri ở Hớn Quản (Thủ Dầu Một) với tước hiệu Phó 
soái (phó thống đốc); 

4. Nguyễn Văn Nở, ở Suối Chà (Thủ Dầu Một) với tước hiệu Ngũ Hổ 
(đội trưởng); 

5. Nguyễn Văn Nào, ở Chánh Lưu (Thủ Dầu Một), Phó thủ lãnh; 

6. Nguyễn Văn Chiu với danh hiệu Đốc binh (tướng); 

7. Nhành, Tạ, Ngoạt (Nguyệt) và Son, Bộ trưởng; 

8. Huỳnh Văn Thông (Hương cả làng Tân Khai ở Thủ Dầu Một) với tước 
hiệu Khâm sai (sứ thần).” 


Hồ Văn Chử (% 41) đưa ra một hệ thống cấp bậc đơn giản hơn. Ông 
gặp Xã Tỷ ở Mỹ Khánh, tỉnh Gia Định. Xã Tỷ nói với ông ta rằng ông là 
thủ lãnh một hội kín quyền lực. Ông ta góp 3$ để gia nhập. Và Xã Tỷ 
cho ông ta một thanh gươm. Cũng như Nguyễn Văn Ngày đổi ba đồng 
bạc để có một thanh gươm, Hồ Văn Chử tổ chức tại tỉnh Tây Ninh một 
phân đàn của hội kín Xã Tỷ. Những thanh gươm do hội kín cho Chử và 
Ngày ở đây dường như chỉ tượng trưng cho quyền lực chỉ huy. Do đó, 
hệ thống cấp bậc giảm xuống thành biểu hiện đơn giản nhất. 


Cuối cùng, chúng tôi đề cập đến tất cả những điều đã được nói về 


các nghỉ lễ gia nhập (xem trang 96 và nội dung sau đó) để tự thuyết 
phục rằng, liệu chăng một vài hội kín có cơ sở địa phương đặc biệt phù 
hợp cho các cuộc họp; và, mặt khác, có phải là như chúng tôi đã đề cập 
về các buổi lễ trang trọng (xem ở trên trang 197-199), các ngôi chùa có 
thể được mượn để triển khai một đại lễphục vụ cho hội kín, dù vậy, 
tùy hoàn cảnh và nơi chốn, buổi lễ thường không kéo dài và rầm rộ. 
Henri Dusson có về cùng chung ý kiến này, khi ông kể lại:1°3 


“Trong khu vực di dân của chúng tôi, rất tuyệt vời, mặc dù được hưởng 
một quyền tự do rất lớn, tuy nhiên vẫn cẩm thấy có quá nhiều sự giám 
sát gây khó khăn cho việc mạo hiểm xây dựng những hội quán. Có lẽ, ở 
một số nơi, không thể tiếp cận với cộng đồng trần tục, ở tỉnh Bạc Liêu 
hoặc Rạch Giá, người ta sẽ phát hiện ở đó một vài hội quán nếu nghiên 
cứu được thực hiện nghiêm túc. 

Hầu hết thời gian, các thầy cả của hội giảm bớt số phương cách khi họ 
tiến hành lễ kết nạp. Họ huấn luyện các bổn đạo mới trong địa bàn ở 
cách xa nơi cư trú. Ở đó, giới hạn một khoảnh đất vuông bằng lá cọ, ở 
giữa trổ bốn lối đi hoặc cửa ra vào: đó là hình ảnh của hội quán. Ở 
trung tâm của tứ giác này đặt một chiếc bàn nhỏ, tùy trường hợp, trên 
bàn đặt một con lợn quay, trái cây hoặc các vật thờ phượng: đó là bàn 
thờ Ngũ Hổ biểu trưng cho năm người sáng lập. 


Chủ tế hay Tiên sanh, hầu hết là người Hoa, đầu quán khăn xếp trắng, 
tóc thả trên lưng, ống bên trái của cái quần được xắn lên và ống tay áo 
bên trái được kéo lên (đó là kiểu mặc của tất cả người tiếp cận bàn thờ 
Ngũ Hồi). 


Tiên phong bắt đầu cho tín đồ mới mặc trang phục quy định. Sau đó ông 
ta đi qua một, hai, ha, bốn hoặc năm cánh cửa. Tại mỗi cửa có hai người 
mang dao, tạo thành vòm thép và chất vấn người mới qua các cơ quan 
của Tiên phong, những câu hỏi ngắn đặt ra gần như luôn là: “Anh ở đâu 
đến? Từ hướng đông. - Anh đi đâu vậy? - Tìm anh em. - Anh trung thành 
không? - Trung thành và tận tụy.) 

Người ta đặt trên cánh cửa thứ hai một dải vải trắng, tượng trưng cho 
cây cầu gọi là cầu vàng (Kiêu Kiêu!?9). Trên cánh cửa thứ ba có gắn 
dòng chữ: Mộc dương thành, thành phố dương liễu, tên nơi hội quán 


thành lập. Trên cửa thứ tư ghi chữ Càn-khôn-quyện: ta tong, hữu ba, tức 
Vòng Trời và Đất: bên trái cây tùng, bên phải cây bách”; treo cờ tam giác 
mang dòng chữ: Hồng Thuận đường; “nhà khách vâng lệnh Hồng, tên của 
hội quán thứ hai, hội quán của người gốc Quảng Châu. Cuối cùng, trên 
bàn thờ Ngũ Hổ có dòng chữ: Phản Thanh Phục Minh, có nghĩa là 'Lật đổ 
nhà Thanh, phục hưng nhà Minh!" 

Ở phía trước bàn, Tiên sanh phân phát hương cho những tân tòng, và 
ông ta bắt đầu đọc 36 điều tuyên thệ. Sau mỗi điều, mỗi người trong số 
họ dập tắt một cây hương. 

Sau đó, chủ tế lệnh cho bổn đạo mới để tay ra sau lưng: với một cây kim 
bạc, họ chích vào đầu ngón giữa, nhỏ vài giọt máu vào trong bát nước 
(theo nghỉ lễ, phải là một bát rượu), và họ uống, mỗi người hớp; mỗi 
thành viên vái sáu lần, bà lần đứng và ba lần quỳ gối (hoặc tám); những 
lần vái được hiểu như là băng qua núi lửa, tượng trưng bởi ba tẳng đá 
quanh than hồng, vì Ngũ Hổ từng cư ngụ tại chùa Cao-kế-miểu còn gọi 
Thiệu-lâm-trì!135 nhưng đã phải rời bỏ do hỏa hoạn và rời di trú ẩn trên 
“núi lửa' (Giải thích của thành viên Bạch Văn Nhan).” 


Henri Dusson đưa ra giải thích như sau: “Trong khi tu viện Thiếu 
Lâm bị thiêu rụi, ngọn lửa còn chừa lại các nhà sư, đang quỳ gối và 
khẩn xin Trời. Thế là Phật động lòng thương xót họ, đã biến ra một con 
đường dài đầy cát, một đám mây màu vàng và đen và, trên con đường 
kỳ diệu này, năm kể bất hạnh băng qua ngọn lửa, đến nương náu trong 
vịnh Tịnh-tâm-Ký .” Và theo ý kiến của ông, thì “đây là ký ức về việc 
băng qua núi lửa; than hồng tượng trưng cho hỏa hoạn, và những viên 
đá là con đường phủ đầy cát”. Cũng theo Dusson, buổi lễ kết nạp có thể 
kết thúc bằng bữa ăn nhẹ của một số chức sắc thành viên hội quán. Về 
mặt lý thuyết, chắc chắn, hội kín phải thực hành những chỉ tiết lễ nghỉ 
nhỏ nhất đã được chấp nhập thường quy, trong bất cứ hoàn cảnh, địa 
điểm và với bất kỳ nhân sự nào đã được phép. 

Mặt khác, như ghi nhận ở trên của Henri Dusson, các thủ lãnh hội 
kín có một sự quan tâm rõ ràng nhằm làm thăng chức trong hệ thống 
cấp bậc, vì chúng có thể phỉnh nịnh thêm sự háo danh và thỏa mãn 


nhiều hơn lòng tham vọng. Nhưng, trên thực tế, hội kín làm giảm đến 
mức tối thiểu các nghi lễ và các chức vụ danh dự. Như Nguyễn Văn 
Nham'®° (49%), thủ lãnh Nhơn Hòa Đường ở Thắng Nhì (Bà Rịa), đã 
đơn giản hóa lễ gia nhập, chỉ còn việc đóng phí kết nạp. Đừng quên 
rằng với việc giữ bí mật, điều mà hội đòi hỏi hơn bất cứ điều gì khác, 
thì hội phải làm sao đó cho hợp lý, do vậy không lạm dụng các cuộc 
họp ồn ào, hoặc đơn giản đáng kể, thậm chí còn phải thận trọng khi tụ 
họp thường xuyên các thành viên. Thật vậy, chính quyền địa phương ở 
nông thôn An Nam sớm thấy kinh ngạc, khi biết có hội kín muốn tụ 
họp bất hợp pháp, còn ở thành phố, cảnh sát, được trợ giúp bởi những 
kể chỉ điểm quen thuộc và những người tố giác tình nguyện, nhanh 
chóng rình rập; hội kín lúc này, trong cả hai trường hợp, bị tiêu diệt 
ngay, vì bí mật bị phá vỡ. Dẫu vậy, những người tiếp nhận trọng vị 
trong hệ thống thường tự nhiên mong muốn thực hiện chức năng của 
mình thường xuyên nhất có thể, bằng nghi lễ phức tạo kéo dài, vào 
mỗi lần hội họp, sao cho tương ứng với chức phẩm của họ. 


Với hệ thống cấp bậc trong hội kín, chúng tôi muốn xem xét nó dưới 
góc độ xã hội học nhiều hơn, song trên thực tế chính quan điểm đó 
dường như trói buộc chúng tôi với bản chất của các tài liệu có trong 
tay. 


Cho đến thời điểm này, chúng ta có thể nhận thấy những gì trong 
thực tế hội kín xứ An Nam? Một mặt là người sáng lập - thủ lãnh, mặt 
khác là đám đông các thành viên. Người sáng lập hoặc thủ lãnh giàu 
có, quyền lực hoặc, nếu không có hai điều đó cùng lúc, ông ta có sự 
nghèo khó, thông minh và táo tợn. Đáp ứng nhu cầu của họ, phỉnh dụ, 
đe dọa hoặc cưỡng bức, thủ lãnh chiêu mộ hoặc cưỡng bức gia nhập 
tất cả mọi đối tượng có thể. Mặt khác, những người có nhu cầu, háo 
danh, hèn nhát hay sợ hãi, đến một cách tự nhiên với ông như lực 
lượng xã hội duy nhất, trong một môi trường định sẵn, để có thể tạo 
thuận lợi cho công việc hoặc sự an toàn của họ. Người sáng lập hoặc 
thủ lãnh tăng cường quyền lực của mình với tất cả niềm tin ngày càng 


lớn thêm phát xuất từ tất cả các thành viên của hội kín. Có bề trên và 
thuộc cấp. Điều đó là dành cho những người được kết nạp, bề trên cần 
những người phục vụ, đây là hiển nhiên và một hệ thống cấp bậc do 
đó được thiết lập một cách tự nhiên. Dù các vị trí và tên gọi được 
phong do ý thích tưởng tượng hoặc do chính thủ lãnh của hội, tất cả 
đều có cùng một mục tiêu: bảo đảm trật tự trong các nghi lễ hoặc các 
cuộc họp. Đây là điểm duy nhất dường như hữu ích để trở lại với chủ 
đề mà chúng tôi có. 

Tuy nhiên, hội kín đang phát triển. Và như vậy hội phát triển theo 
hai cách: hoặc hội sáng lập ra các phân đàn mà hội chỉ đạo về lý tưởng 
đạo đức, đôi khi hội vẫn kiểm soát lợi ích tài chính, nhưng không còn 
can thiệp về mặt hành chánh; hoặc tuyển mộ trực tiếp làm tăng số 
lượng thành viên đến mức người sáng lập hoặc thủ lãnh không đủ sức 
hoạt động. Hồ Văn Chử, cựu Hương cả của làng An Tịnh (Tây Ninh) (% 
41) thừa nhận: “Hiện tại khi người Pháp tăng đội quân tình nguyện An 
Nam, chúng tôi buộc phải rút vào rừng để tránh việc nhập ngũ. Sau đó, 
chúng tôi gặp một người tên Xã Tỷ ở Mỹ Khánh (Gia Định), y nói với 
chúng tôi rằng, để kháng cự chúng tôi chỉ có lựa chọn tham gia vào hội 
của ông ta. Ông ta yêu cầu mỗi người góp ba đồng bạc và đổi lại đã 
cho tôi hai thanh gươm, một cho tôi, một cho Nguyễn Văn Ngày. Sự 
thật là chỉ hội của tôi được tổ chức ít nhất cũng một năm, theo lệnh 
của Xã Tỷ, người có ý định nổi lên chống lại chính quyền Pháp. Tôi 
nghe lời ông ta vì sợ bị đe đọa; vì tôi biết rằng ông có tổ chức mạnh và 
băng đảng của ông ta rất đông. Do đó, chỉ hội của tôi thuộc về Gia 
Định không phải là Chợ Lớn hay Sài Gòn. Tôi đại diện cho Xã Tỷ, đứng 
ra điều khiển những tên (kèm theo danh sách gồm mười một tên).” 
Người ta nắm được quá trình hoạt động: Xã Tỷ, hoạt động tại Mỹ 
Khánh tỉnh Gia Định, mở rộng hội đến An Tịnh tỉnh Tây Ninh. Vì ông ta 
không thể ở hai nơi cùng một lúc, nhưng dường như ông ta không 
muốn tạo các chỉ nhánh độc lập, ông ta ủy quyền chỉ huy một nhóm 
thành viên cho Hồ Văn Chử. 


Một ví dụ, có thể điển hình hơn, do Niêu, một người Miên ở Tây 
Ninh, cung cấp, cũng là người điều hành một hội kín gồm người Miên 
và An Nam, mỗi nhóm trong hai nhóm có một thủ lãnh riêng và đều 
phụ thuộc Niêu (% 39): “Đó là ngày 12 tháng 2, sau khi đi một vòng nội 
bộ Niêu thông báo với hai tù nhân, cũng là viên phó của y, tên Huỳnh 
và Sinh, rằng việc vượt thoát hàng loạt và trộm cắp vũ khí sẽ diễn ra 
lúc 11 giờ đến tận trưa 15 tháng 2. Nhưng vào đầu tháng 1 năm 1915 
(theo Tài liệu số 172, tờ cung của Em, cha của bị can Nuôn), dân quân 
Niêu đã chuẩn bị cuộc tấn công. Lời khai trên được sao chép thành văn 
bản vì tầm quan trọng của nó: “Con trai tôi Nuôn và chín người Miên 
khác trốn thoát (Xiêm, Sôm, Dúc, Ken, Lý, Bùi, Sum, Keo, Kuôn), tất cả 
trở về ngày 9 tháng 3, đến ở làng của chúng tôi trong ba ngày. Con trai 
tôi và những người khác nói với tôi rằng dân quân Niêu đã bảo họ chạy 
trốn vì chiến tranh đã xảy ra ở Núi Tây Ninh (sic). Chúng nói thêm rằng 
Niêu đã giao hộp đạn cho chúng và đi cùng chúng: con trai tôi nói thêm 
rằng Niêu phải gặp họ trong vòng mười ngày (tức ngày 25 tháng 2). 
Theo con trai tôi, những người gây chiến tranh (tôi không biết những 
người này) sẽ đến chân núi và tiếp nhận những người chạy trốn. Niêu 
đe dọa, buộc các tù nhân phải chạy trốn nếu họ không chịu. Con trai tôi 
nói rằng nó đã được báo trước về việc dân quân Niêu giúp tù nhân tròn 
thoát, một tháng trước, tôi nói đúng một tháng, tức là vào khoảng 
tháng 1...” 


Ở đây, biểu tượng là không còn cần thiết: một thủ lãnh hù dọa và có 
các thuộc hạ (cũng có thể xem là bằng một cách truyền đạt); thế là đám 
đông vâng lệnh. “Thật vậy, với một kỹ năng đáng sợ, Niêu (xem Phụ 
lục 235) đã tổ chức một hội kín giữa các tù nhân, với hai thủ lãnh: một 
người tên Sinh, chỉ huy nhóm tù nhân Miên, người kia chỉ huy người 
An Nam, tên Quờn, nhóm tù nhân đồng chủng (Xiêm người Miên tức 
Sinh có thể đã quay lại, như chúng ta đã thấy, vào ngày 9 tháng 3, và 
vẫn chưa tìm thấy Quờn người An Nam vào ngày báo cáo này được 
viết). Vì vậy, Niêu có đủ sự thuận lợi để truyền tin cho các thành viên, 
qua trung gian của hai viên phó, những mệnh lệnh và kế hoạch kích 


động nổi dậy. 


Và đúng là một số tù nhân tham gia lao dịch làm việc trong thành 
phố, biết trước ngày và giờ của cuộc đào thoát hàng loạt, cảm thấy 
rằng họ có thể bị buộc phải tham gia và, mặt khác, e ngại những hậu 
quả của sự liều lĩnh này, chỉ tìm thấy một cách để tránh các mệnh lệnh 
của Niêu: không trở lại nhà tù (xem, về chủ đề này, lời khai của nhân 
chứng Tilmont, thư ký - Tòa án Tây Ninh, tài liệu 122, lời khai của 
thông ngôn Viện Kiểm sát Nguyễn Thành Huân, tài liệu 121).” 


Chúng ta hãy nhớ, đối với chúng ta, thực tế là hội kín An Nam có 
thể được phân cấp với những phẩm hàm rất cao trọng: hoặc bao gồm 
một hạt nhân trung tâm, gắn kết với nó là những chỉ hội hoạt động độc 
lập; hoặc cách khác là phân chia ra các cơ đội chiến đấu, thành những 
chỉ hội nhận mà sự khởi xướng tập trung tất cả về thủ lãnh hội. 
Nhưng, đồng thời, hãy lưu ý rằng, bất cứ hình thức nào mà hội kín có 
thể sử dụng, quyền lực thực sự, toàn bộ và không bị tranh chấp, luôn 
luôn thuộc về người sáng lập hoặc thủ lãnh. 


Vì được phân cấp, hội kín dùng các nguồn lực phục vụ những nhu 
cầu chung. Tính liên đới này, trong đó hệ thống phân cấp đã cho họ 
cẩm giác, trước hết là vật chất hóa dưới hình thức tương trợ lẫn nhau. 
Tương trợ lẫn nhau là cái dẫn dắt đời sống nội tại trong hội kín. Chúng 
ta sẽ thấy trong Chương III của phần này cách mà hội kín thúc đẩy 
những dự trữ nguồn lực cần phải tích lũy, để đạt được mục đích sâu 
xa, đó là lật đổ trật tự xã hội hiện hành theo hướng thiết lập một trật 
tự mới ích lợi hơn. Bây giờ chúng ta phải xem xét ở giai đoạn này, 
trông đợi cơ hội hành động dứt khoát, hội thích ứng với trật tự xã hội 
tại thời điểm đương thời để có được sức mạnh tối đa cho cuộc sống 
nội tại, để không vì thế mà bị bại lộ. 


Ở đây bộc lộ sự dễ dãi quá mức nơi hội kín, như chúng ta vừa trình 
bày, nhằm thích ứng với mọi hoàn cảnh của cuộc sống hằng ngày và 
với mọi môi trường của xã hội An Nam. Sức mạnh kỳ diệu của sự biến 
đổi trong không gian và thời gian tự nó sẽ hợp pháp hóa tất cả lợi ích 


mà người ta gán cho các hiện tượng xã hội, tất cả những cái còn lại 
trong chính nó trở thành bất cứ điều gì, miễn là không đánh mất mục 
tiêu cuối cùng cần đạt được. 


Vậy hãy đưa ra tôn chỉ mà hội kín khoác lên, theo trật tự xã hội An 
Nam, tất cả các hình thái có thể, và, không mong muốn vẽ một bức 
tranh hoàn chỉnh về những dạng thức hội kín ở An Nam, chúng ta hãy 
liệt kê những hội ổn định nhất, những hội có vẻ nguyên bản và điển 
hình nhất. 

Hội kín có thể là: 

Hội tương trợ trong trường hợp bệnh tật. - Đây là những gì thu 
được từ tất cả lời khai của các bị can tham gia hội kín ở tỉnh Mỹ Tho 
(55% và 61). Chắc chắn rằng các nạn nhân mất khả năng làm việc vì 
tai nạn hoặc bệnh được cứu giúp bởi một hội kín, hội của Huỳnh Văn 
Sanh (55%), hội của Huỳnh Văn Chánh (% 57), hội của Trần Văn 
Phong và Huỳnh Phát Đạt (58%), của Nguyễn Ngọc Xuân (% 59) hoặc 
của Võ Văn Quới (% 61). Người ta đã gặp những thường dân liên quan 
đến những hội này: người làm công hoặc người nông dân sống bấp 
bênh, ở nông thôn An Nam, phải bươn chải sống qua ngày. Khi bệnh 
tật hoặc tai nạn xảy đến, người đàn ông không làm việc được và theo 
đó cả gia đình gặp cảnh khốn khó. Bản chất người An Nam là hay giúp 
đỡ nhau, chuyện anh em giúp đỡ nhau khi có người gặp chuyện ốm 
đau hoặc bị thương, lúc ngặt nghèo, bằng cách cho vay tiền mặt hoặc 
hiện vật là bình thường, không có vấn đề gì. 


Nhưng những điều ghi nhận được là, theo các chế định, lòng tốt này 
không có định chế hành chánh. Đó không phải là thủ lãnh, lấy tiền từ 
quỹ của hội, trả tiền trợ cấp hoặc cứu giúp cho một thành viên không 
may. Sự tương tế vẫn còn, đó là chuyện cá nhân. Thuộc về cùng một 
hội, được rao giảng tình đoàn kết dưới mọi hình thức, huynh đệ đều 
muốn có một bàn tay giúp đỡ khi gặp cảnh không may. Đây là những gì 
những người khai nhất trí giãi bày: “Tôi nghĩ vào trong một hội để giúp 
đỡ lẫn nhau khi khốn khó hay đau khổ.” Cho ví dụ ở đây là vô ích. Đơn 


giản hãy đọc quy chế của hội kín đã nêu (xem trang 120 và tiếp theo) 
để thấy rằng nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc bệnh tật hoặc tai 
nạn, tiềm ẩn trong lý tưởng đạo đức của hội kín ở An Nam. 


Hội là để khi chết và để có tang lễ đẹp nhất. - Tại tỉnh Bà Rịa (% 
37), Phạm Văn Khỏe, làm công ở làng Long Điền, có bảy tiền án, là một 
thủ lãnh được xác định của một hội kín gieo rắc sự khó chịu trong làng 
và vùng xung quanh. Mẹ của Khỏe bị ốm ngày 26 tháng 1 năm 1916, 
Khỏe vội vã mua một chiếc quan tài, chuẩn bị mọi thứ để mai táng cho 
mẹ. Ông đã lợi dụng hoàn cảnh để tập trung tại nhà nhiều người lạ 
(hơn 200 trong một ngày). Hàng xóm của Niêu xác nhận đúng là Khỏe, 
vì hai hàng xóm khác, Long và Lót, đã treo ở nhà cha của Khỏe ba tấm 
bảng quen thuộc báo lễ tế gia đình và Chúc chuẩn bị một con heo quay 
do Khỏe đặt. Tính từ 26 tháng 1 đến 15 tháng 2, mẹ ông đã không chết 
nhưng bị bệnh kéo dài, Khỏe tha hồ tụ tập ở nhà đông thành viên, và 
họ gieo rắc thảm họa ở tỉnh Bà Rịa cùng ngày với vụ tấn công Khám 
Lớn ở Sài Gòn. 

Hội tạo lập để dựng chùa. - (xem Cáo trạng vụ Sài Gòn-Chợ Lớn, 
trang 11) Ngôi chùa mà Phan Phát Sanh và hai người bạn Hiệp và Trí 
muốn dựng lên và đã thực hiện ở Kampot cho phép họ quyên góp thông 
qua những cuộc lạc quyên lớn (xem ở trên trang 200-203) mà không 
làm cảnh sát hoặc chính quyền nhòm ngó. 


Hội cờ bạc. - “Tư Mắt sống nhờ nguồn thu từ cờ bạc, theo lời của 
ủy viên Báo cáo (% 50, 14-5-15), sáng lập hội kín, không chỉ với sản 
phẩm cờ bạc, mà còn với chính người chơi; ông trở về Chợ Lớn cuối 
năm 1914, và ở đó ông tổ chức những hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, 
đầu tiên điều hành, sau đó chuyển cho đồng bọn quản lý. Trụ sở của 
những sòng bạc này cơ bản không cố định: ngày 27 tháng 12 người ta 
báo cáo ở Sài Gòn, ngày 6 tháng 1 ở Gò Vấp, ngày 9 ở Bình Đông, 19 ở 
Bình Đông và Bạc Liêu, v.v. Và đến ngày 23 tháng 3, ngày các hương 
chức Gia Định biết rằng việc giám sát được thắt chặt và sợ bị kết tội 
đồng lõa nên đã cảnh báo Tư Mắt rằng, nếu ông ta muốn tiếp tục đánh 


bạc trên lãnh thổ của tỉnh thì họ sẽ tố cáo và bắt ông ta. Nhưng ông cố 
gắng tìm trong số những kẻ lang thang, khách hàng thường xuyên của 
các sòng bạc, cộng tác chính yếu của tổ chức ủy ban trung ương hội 
bao gồm cả chỉ nhánh tỉnh đã tổ chức tốt.” Tư Mắt thực sự bắt đầu 
cuộc diễn tập bằng cách đi thăm các tỉnh Sa Đéc, Long Xuyên, Bạc Liêu, 
Rạch Giá, Bến Tre v.v... (xem trang 97 ở trên) để cuối cùng thiết lập trụ 
sở hội ở Chợ Lớn, dưới biển hiệu Nam Hữu May, tiệm cắt tóc và sửa 
chữa, bán xe đạp, địa chỉ số 200, đường Marins, Chợ Lớn. 


Hội có mục đích làm trọng tài kinh tế các tranh chấp phát sinh 
giữa các thành viên. - Nhân chứng Mai Văn Thịnh (Thinh)137 khai báo: 
“Đã xảy ra nhiều lần các tranh chấp phát sinh giữa các thành viên của 
hội. Khi Bang-Ngà không thể giải quyết, ông gửi cho Năm Chính, người 
đã giải quyết tranh chấp vì rất được tất cả các thành viên nghe theo. 
Tương tự vậy, Lê Văn Điểm thừa nhận: “Trong lễ kết nạp của tôi, Bang- 
Nsà nói với tôi rằng những đóng góp của các thành viên trong hội được 
giao lại cho Năm Chính. Ông cũng cho tôi hay Năm Chính có quyền 
phán xét các tranh chấp nảy sinh giữa các thành viên, và điều này 
không bao giờ được đem ra trước các hương chức khi chưa có sự cho 
phép của thủ lãnh hội.” Và lá thư sau được tìm thấy ở nhà Nguyễn 
Công Khanh, được gửi cho Ngài Lại chức sắc của chi hội Mỹ Hòa, 
khẳng định sự thú nhận và làm chứng trước đó.” Ở đây hội kín hoạt 
động như một loại trọng tài thương mại. 


“Long Xuyên ngày 21 tháng 4 năm 1909. 


Tôi báo cho Tiên sanh, Chủ lư cũng như tất cả những người ký tên sau 
đây: 

Trong năm ngoái, tên Chủ, làng Bình Hòa Trung, y như lời mời đã đến 
nhà Phó tổng để dự một bữa sinh nhật. Ông ta mượn một chiếc mũ nỈ 
mà sau này đã bị mất. Theo phàn nàn của tôi, ông ta đã trả lời như sau: 
“Khi bạn chuẩn bị cá khô, tôi sẽ đến làm việc cho bạn để trả món nợ cái 
mũ. Bây giờ, tôi đang chuẩn bị cá khô, nhưng ông ta vẫn chưa đến. Tôi 
yêu cầu ông ta trả tôi ít nhất bằng với giá trị cái mũ, ông ta từ chối và 


đe dọa sẽ đánh bể đầu tôi. Tôi bị ức hiếp. Đó là lý do tại sao tôi trình 
điều này ra cho các chức sắc biết. Nếu Chủ sinh ra trong làng, tôi đã có 
thể đưa ông ta ra tòa nhưng ông ta lại sinh ở Mỹ Hòa. Tiên sanh sẽ phải 
triệu tập ông ta và đưa ra xét xử. Một việc như vậy không thể không có 
sự trừng phạt. Lai (Lại). Đề thư, Thang-hùng-dương-công-ti. ” 


Hội với mục đích khai thác đất đai. - (Từ Cáo trạng Sài Gòn- Chợ 
Lớn, trang 7). “Ngày 19 tháng 12 năm 1912, có một đơn xin chuyển 
nhượng khoảnh đất lớn cạnh chùa, tuy nhiên không được duyệt, do 
một thanh niên tên Lạc lập nên; về sau người ta biết người thanh niên 
này đã tuyên bố mình mang dòng máu hoàng gia, mạo nhận là con trai 
của Cựu hoàng Hàm Nghi. Người tự xưng là Lạc này không ai khác hơn 
chính là bị cáo Phan Phát Sanh.” Lưu ý ở đây, việc xin nhượng khoảnh 
đất lớn này được thực hiện sau một sự phê duyệt, ngày 1 tháng 10 năm 
1912, cho một người tên Nguyễn Hữu Trí dựng lên một ngôi chùa trên 
sườn Núi Tượng cách Kampot 8km. Bởi vì người ta biết vào năm 1913, 
Nguyễn Hữu Trí là một trong những vai chính của vụ Sài Gòn-Chợ Lớn, 
ông trở thành thủ lãnh của băng nhóm tấn công vào Khám Lớn tháng 2 
năm 1916, và đã bị xử bắn ngày 21 tháng 2 năm 1916. 


Hội hình thành để nuôi dưỡng trẻ em nghèo ở nước ngoài miễn 
phí. - (Xem vụ việc Gilbert Chiếu, lệnh miễn tố). “Ngày 7 tháng 10 năm 
1907, một chương trình thư luân lưu được tìm thấy tại nhà của Dương 
Minh Thanh, một trong những cổ đông của Gilbert Chiếu; chương trình 
liên quan đến hội Duy Tân, về sau trở thành Minh Tân, chuyên gửi 
người đi Nhật Bản mà không chịu mất tiền, cũng để giáo dục không 
mất phí những thanh niên An Nam.” 

Hội thương mại. - Ở Long Châu (xem Billes, Cáo trạng, trang 53 và 
58), Trần Văn Chính tức Năm Giác sáng lập hiệu “Hồng Xương”, do 
năm thợ may An Nam phụ trách, với tiền là do Bùi Đông Khê đưa qua, 
một phần lấy từ chỗ Tử-Man, số 4, Phố Hàng Đào, Hà Nội, quyên góp 
được từ các cuộc lạc quyên. 


Ở Mỹ Tho và Sài Gòn (Vụ Gilbert Chiếu, lệnh miễn tố), Gilbert Chiếu 


sáng lập riêng khách sạn Minh Tân và Nam Trung cho các thành viên 
làm nơi hội họp an toàn và học tập hiệu quả. 


Tại Sài Gòn, Nguyễn An Khương cũng đã thành lập Khách sạn Chiêu 
Nam Lầu cùng mục đích như khách sạn Nam Trung của Gilbert Chiếu. 


Tại Bà Rịa (% 49) Nguyễn Văn Thám điều hành quán Caié des Amis 
nơi Nhơn Hòa Đường hội họp; Tru, người góp phần sáng lập hội này 
cũng có tại Cap Saint-Jacques một bệnh xá; ông cũng đã thuê Nguyễn 
Văn Đàng tức Thầy Vàng, bác sĩ cấp cứu, làm bác sĩ của phòng khám. 


Vụ Sài Gòn-Chợ Lớn năm 1913 (xem Cáo trạng, trang 9, 10, 11) cho 
thấy Trương Văn Phát tức Ba Quởn thiết lập tại địa chỉ số 2 bến 
Testard ở Chợ Lớn một nơi vừa để cho thuê xe đạp đồng thời oa trữ vật 
liệu và tài liệu nổi loạn (vũ khí, cờ, sắc phong, áo choàng nghỉ lễ cho 
chức sắc cao cấp, đồng phục, v.v...). Tháng 4 năm 1912, Tư Mang lấy 
giấy phép nhà cho thuê và sửa chữa xe đạp, chuyên đến số 12 đường 
Thuận Kiều tại Chợ Lớn; trong khi sửa chữa và cho thuê xe đạp, ông để 
bàn thờ thờ Đức Phật Sống qua đời đột ngột năm 1912. Hương chủ 
Phước và con trai Trương Văn Phi mở trên đường Bourdais ở Sài Gòn 
một quán cà phê biển hiệu Nam Hòa Hiệp, nơi tổ chức bữa tiệc ngày 
14 tháng 10 năm 1912 để tôn vinh Phan Phát Sanh. Tại Kampot, Minh 
Ký đã được đặt làm biển hiệu cho một cửa hàng tạp hóa do Hiệp và Trí 
trông coi và đồng thời để đón tiếp những người đóng góp xây dựng đến 
thăm chùa. Khi ông đón nhận những người sùng đạo một cách khá ảm 
đạm, Hiệp và Trí đưa bốn trăm đồng bạc cho Nguyễn Văn Tấm tức 
Năm Tấm để mở ngay ở Kampot một cửa hàng xe đạp. Khi đó Minh Ký, 
có lẽ ghen ty với Tám, đã tố cáo trả đũa Hiệp và Trí và tiết lộ toàn bộ 
cuộc mưu loạn. 

Hội tương trợ giáo dục. - Đang-Vinh-NghÏa-Thục1°8 (xem Billés, Cáo 
trạng, trang 10) nằm ở số 4, Hàng Đào, Hà Nội là một trường học miễn 
phí vì mục tiêu tương trợ giáo dục. Hội thậm chí còn nhận được trợ 
cấp từ Chính phủ Pháp. Nhà cách mạng Phan Chu Trinh đôi khi đưa ra 
những bài giẳng nghiêm khắc chống Pháp, dưới sự quản lý của cụ Cử 


Can!139, các học giả trẻ và con trai của các gia đình đến tham gia hoặc 
hoàn thiện việc giáo dục cơ bản. 


Hội kỹ nghệ. - Gilbert chiếu (xem lệnh miễn tố) sáng lập Minh Tân 
công nghệ để sản xuất xà phòng. 


Hội bảo đảm trong trường hợp bị xâm lược. - Ở làng Dưỡng Điểm 
(Mỹ Tho) (xem vụ Gilbert Chiếu, lệnh miễn tố), Nguyễn Văn Luông, 
người làm công tác tuyên truyền trên danh nghĩa của Gilbert Chiếu, vào 
tháng 7 năm 1908 đã xác định vai trò và lợi ích của các hội được thành 
lập gần đây: “Những người đăng ký sẽ trở thành người Nhật ở đất 
nước duy nhất không phải lo lắng.” 


Tính liên đới vật chất ràng buộc thành viên của một hội kín phải 
khoác lên mình những hình thức rất khác nhau, ủy viên Chính phủ tại 
Tòa án quân sự cấp I Bắc kỳ (xem Cáo trạng, trang 9 và 10) nhận thấy 
có một hoạt động giả vờ hoặc một nỗ lực che giấu. “Vì nhân đây đang 
nói về Đông Kinh Nghĩa Thục ở số 4 Hàng Đào, Hà Nội, có vẻ như 
chúng ta đang nói về một huyền thoại nhiều hơn là nói thẳng ra nó là 
một tổ chức nổi dậy ở Bắc kỳ. 

Ẩn dưới sự mạo danh một trường học miễn phí tương trợ giáo dục, 
được trợ giúp của chính phủ mà hội đã yêu cầu bảo trợ ban đầu, cụ Cử 
Can từ lâu đã tranh thủ nhờ Phan Bội Châu tập hợp giới tỉnh hoa trẻ 
tuổi có học và con trai của các gia đình, vốn đã được chuẩn bị từ trước 
để đảm đương những vai trò đầy tham vọng mà họ đã ấp Ủ ngay từ 
đầu cho con trai và cho chính họ.” 


Đây là một sai lầm, và hơn nữa, một sự khẳng định tất cả miễn phí. 
Thật vậy, hội kín không che giấu dưới dạng của bất kỳ hội dân sự nào. 
Ngược lại, nó đúng là và muốn được chính là hội dân sự này. Nhà máy 
xà phòng và những khách sạn của Gilbert Chiếu là những doanh nghiệp 
thực sự có mục tiêu kiếm lợi hợp pháp. Hội được thành lập bởi chính 


Gilbert Chiếu nhằm gửi thanh niên An Nam đến học tập tại Nhật Bản, 
và thực sự đã gửi đi được chừng một trăm người. Các hội tương tế 
khác nhau được thành lập nhằm kỷ niệm trang trọng các lễ nghỉ gia 
đình (hôn nhân, tang chế, v.v...) thực sự hiệu quả. Chúng tôi không 
nghĩ rằng người ta có thể “hóa trang” một hiện tượng xã hội nào, thậm 
chí là cho một cá nhân bắt chước chính xác triệu chứng một căn bệnh. 
Các thầy thuốc sẽ nhanh chóng tin chắc rằng có “gian lận” và cách duy 
nhất để bắt chước cho đúng cách một căn bệnh, rút cục đó là thực sự 
bị bệnh. Tương tự, Café des Amis hoặc Nhơn Hòa Đường mà Nguyễn 
Văn Tám (Thám) đặt trụ sở tại Thắng Nhì (Bà Rịa) là một quán cà phê 
nơi đồ uống được phục vụ cho tất cả những ai đến và trả tiền. Đây 
không phải là quán cà phê giả. Khi Khỏe lợi dụng việc mẹ mình bị bệnh 
thực sự để giả bộ quyên góp mua một chiếc quan tài đồng thời tụ họp 
tất cả thành viên ở nhà ông ta, mẹ của ông đúng là bị bệnh nghiêm 
trọng (và quả là bà đã qua đời một thời gian ngắn sau đó) và 200 đồng 
đảng của Khỏe đã tham dự đám tang. Các thành viên của hội kín đã tìm 
thấy cách tụ họp sao cho thuận lợi mà không gây chú ý nơi chính 
quyền địa phương, đơn giản là tôn vinh sự tài tình thực tế của họ; mà 
Cử Can (xem Billés, Cáo trạng, trang 22 và 53, 54), số 4, Hàng Đào, trao 
lại cho Bùi Đông Khê vào năm 1912, số tiền quyên góp để sáng lập hiệu 
Hồng Xương ở Long Châu có thể là một phương cách để các hội kín 
chuyển trợ cấp cho những người cách mạng lưu vong hoặc di cư. 
Nhưng sự ra đời của hiệu Hồng Xương không phải chỉ là một cái cớ để 
quyên góp, kể từ đó cáo trạng cũng ghi nhận “Vũ Sĩ Lập và Bùi Đông 
Khê, các thành viên, khi đến Quảng Tây, Việt Nam Quang Phục Hội 
ngay từ đầu đã biết, những gì chờ đợi họ từ thành tâm thiện chí, và, 
sau khi đã suy nghĩ cân nhắc chấp nhận số phận mới của họ, họ sống 
đời sống cách mạng, chia sẻ ngày tháng gian truân trong hạnh phúc. Họ 
đã tham dự tất cả các hội nghị của hiệu Hồng Xương...”. Cường Để ghi 
trên sổ tay: “Tối nay đi đến cửa hàng người Hoa Quang-y-Chang”, cửa 
hàng này thực sự buôn bán, vì vậy chính ủy viên Chính phủ đưa ra các 


? 


chi tiết sau: “Hiệu buôn này phục vụ liên vận cho Cường Để ở 


Singapore. Đó là chiếc thuyền của ông với mỗi chuyến làm nhiệm vụ 
vận chuyển qua lại những kẻ phản loạn giữa Sài Gòn và Hồng Kông.” 
Đó là chiếc thuyền được sử dụng vận chuyển liên vận, điều đó có thể 
và chắc chắn. Nhưng đó là một chiếc thuyền buôn thực sự mang theo 
hàng hóa và hành khách. 


Chúng tôi không nghĩ rằng hội kín ở An Nam, để che giấu hoạt động 
bên trong, phải núp bóng một hội kỹ nghệ, nông nghiệp, thương mại 
hoặc một hội tương tế. Thực tế, hội chính là những hội đó, cùng một 
lúc hoặc xen kẽ, là hội kỹ nghệ, nông nghiệp, thương mại và tương tế, 
và điều đó tùy thuộc vào địa điểm và thời gian, theo nhu cầu của các 
thành viên hoặc của người sáng lập và thủ lãnh. 


Điều này giải thích tại sao hội kín ở An Nam không cần một nơi đặc 
biệt, một hệ thống cấp bậc lớn, các cuộc họp thường xuyên, hoặc các 
nghi lễ bắt buộc tất cả thành viên tham dự. Ngược lại, hội dường như 
hành động càng ít càng tốt như một hội kín, ngoại trừ những buổi kết 
nạp và hiếm hoi là một số dịp trang nghiêm. Chỉ chừng đó là đủ cho tất 
cả thành viên những tình cảm cần thiết để gắn kết chặt chẽ với nhau. 
Nhưng sự đoàn kết chặt chẽ này không còn là một tình cảm. Nó được 
cụ thể hóa trong hội theo cách thiết thực cho mục đích khác nhau: nó 
hiện thực hóa dưới dạng các hội vô danh. Nó trở thành sự tương tế xã 
hội. 

Và nếu chúng tôi phải chứng minh rằng đặc tính thương mại của 
các hội kín ở An Nam không chỉ là một biến cố độc đáo đơn độc có thể 
phát lộ qua một phân tích kỹ lưỡng các sự kiện gắn kết không quá 
quan trọng, nhưng là một điều chính xác được mong muốn bởi các tâm 
hồn An Nam, cũng như phương thức hoạt động bí mật, thì cần trích 
dẫn một vài đoạn từ một bài văn đã kích động tỉnh thần chống pháp 
lấy được trong cuộc khám soát ở vụ Gilbert Chiếu vào nám 1908 và ở 
Nam kỳ, “Bảo quốc nhơn hiệp thương xã chương trình, hay chương 
trình liên kết những người yêu nước và học thuyết xã hội thương mại”, 
được in ở Đông Kinh Đường!” tại làng Trương Loan vào ngày 1 tháng 


Giêng năm Đinh Mùi (ngày 13 tháng 2 năm 1907): 


“Học thuyết xã hội qua thương mại được tạo ra và đang phát triển 
(được nói ở Chương VII) với sự đóng góp của cổ đông và sự đóng góp 
hào phóng từ các nhân vật nhiệt tình và cảm thông. 


Các khoản thu góp khác nhau sẽ được đăng ký, với họ tên của các nhà 
tài trợ trong một sổ đăng ký đặc biệt sẽ được hội thường xuyên kiểm tra 
và sẽ được giao cho bàn tay an toàn và trung thực nắm giữ. Khi nhà mẹ 
đã tạo ra lợi nhuận để tăng vốn gấp mười lần, các nhà tài trợ sẽ hoàn 
toàn sở hữu số tiền mà họ đã góp; và họ sẽ nhận thêm, như một sự ghi 
nhận lòng biết ơn đối với các dịch vụ trả lại, một tỷ lệ phần trăm tương 
ứng với tặng phẩm đã cho. 


Học thuyết xã hội qua thương mại được chia thành ba chỉ hội trong xứ 
An Nam cụ thể là: 

+ Đối với chỉ hội Hà Nội, sẽ thành lập nhà chính tại Hải Phòng và chỉ 
nhánh ở Hà Nội. 

+ Đối với chỉ hội Quẳng Nam và Faifoo (Hội An), nhà chính sẽ ở Tourane 
(Đà Nẵng), Quảng Nam chỉ có một chỉ nhánh. 


- Đối với chỉ hội Mỹ Tho, nhà chính sẽ được đặt tại Sài Gòn, với một chỉ 
nhánh ở Mỹ Tho. 


Nhân thêm các chi nhánh ở các làng, chợ, ở vùng núi và đất ven bờ; tất 
cả các nơi có nguồn nước hoặc nơi giao tiếp bằng xe hơi sẽ được coi là 
dễ dàng cho việc vận chuyển hàng hóa, hoặc ở những nơi gần nhà 
chính. 


Các chỉ nhánh được chia thành ba loại như sau: lớn, vừa và nhổ. 


Một chi nhánh lớn sẽ được thành lập ở mỗi tỉnh hoặc huyện; một chỉ 
nhánh trung bình sẽ được thành lập ở mỗi tỉnh ly, huyện hoặc tổng. 
Ngoài các khu vực nói trên, các chỉ nhánh nhỏ sẽ được lập ra, tùy thuộc 
vào giá trị kinh tế của các địa điểm. 

Các chỉ nhánh nhỏ tương ứng với mức trung bình và những chi nhánh 
này có số lượng lớn. Tất cả các chỉ nhánh, không có ngoại lệ, phụ thuộc 
vào nhà chính từ quan điểm hành chánh. 


Trách nhiệm của nhà chính trong việc kiểm soát và duy trì các chỉ 
nhánh, để lợi ích của hội được bảo toàn khắp mọi nơi, là nhằm làm hài 
lòng tất cả thành viên, dưới sự đôn đốc của các nhân viên nhà chính. 


^. 


Nhà chính của chỉ hội Hà Nội là trung tâm Bắc kỳ; Văn-vinh, Văn-nguyê 
Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Lào Kay, chỉ có chỉ nhánh. 


Nhà chính của chi hội Quảng Nam là trung tâm Trung kỳ. Các khu vực 
phía đông sông Mê Kông như Lào Kay, Cam Lộ và Trấn Ninh!“! có các 
chi nhánh. 


Nhà chính của chỉ hội Mỹ Tho là trung tâm của Nam kỳ, các chỉ nhánh 
sẽ được thành lập tại Phnom Penh, Phú Quốc và Tây Mê Kông. 


Các nhà chính của ba chỉ hội trên tương ứng với các chỉ nhánh; và nhân 
viên của các nhà chính sẽ tiến hành sắp xếp quan hệ với nhau. 


Sau khi xây dựng ba nhà chính, nhà mẹ ngay lập tức được thành lập ở 
nơi thuận lợi, ở vị trí trung tâm quốc gia. 


Sau khi tổ chức các nhà chính, các cơ sở khác sẽ được thành lập gần bến 
tàu thuyền quốc tế cũng như tại các cẳng tàu thuyền ra vào thường 
xuyên... 


Theo luật của các quốc gia, thương gia được hưởng tự do hoàn toàn. Vì 
lý do nào đó, đồng bào chúng ta, những người đang hoạt động thương 
mại trong nước sẽ được hưởng tự do đến nỗi họ sẽ không còn gì phải lo 
sợ từ sự áp bức của nước ngoài. 


Để bảo đảm cho mọi tình huống, chúng ta phải đến phòng bảo hộ của 
Pháp hoặc Phủ toàn quyền, Tòa công sứ Pháp hoặc các đại biểu để được 
cấp ủy quyền thương mại và nhận giấy phép thương mại để từ đó sản 
phẩm văn minh sẽ được phát triển. 

Quỹ huy động trong học thuyết xã hội qua thương mại sẽ được dành 
cho cải cách nền văn minh và sự phát triển của tinh thần quốc gia. 

Với quỹ của công ty, chúng tôi sẽ đến giúp đỡ những cư dân nghèo để 
giúp họ hoàn thành trách nhiệm tài chính và hưởng lợi... 

Học thuyết xã hội qua thương mại sẽ tuân thủ các quy tắc của công lý 
và sẽ hành động từ các quy tắc tương tự cho việc phát triển các công 
trình tiện ích công cộng 


Học thuyết xã hội qua thương mại sẽ không chỉ tham gia vào thương 
mại, mà còn tự chăm sóc “quảng bá' văn hóa trí tuệ, nghệ thuật, nông 
nghiệp cũng như thương mại. 


Mỗi nhà chính sẽ phải lập một trường học bằng tiền của một số thành 
viên rộng lượng, hoặc bằng kinh phí của nhà kể trên hoặc với quỹ mà 
cha mẹ học sinh đem đến. Những người quản lý nhà đã thành công 
trong công việc này sẽ có công đức đóng góp cho sự phát triển của văn 
hóa trí tuệ và đào tạo nên những người tài năng, có khả năng phục vụ 
thương mại trong tương lai. 


Một món quà lưu niệm sẽ được trao, như một phần thưởng, cho tất cả 
các nhà trong nước đã tạo lập thành công một ngôi trường. Những quy 
định cũng sẽ tương tự cho các nhà nhỏ khi đạt kết quả y hệt nhau. 


Nhiệm vụ của mỗi nhà chính là tạo ra một trường công nghiệp chuyên 
sản xuất đồ gốm, xưởng đúc, sơn xây dựng, hoặc sẳn xuất vải, v.v. Tất 
cả các sản phẩm công nghiệp này sẽ đưa đến các hãng thương mại hoặc 
bán cho công chúng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ giành được độc 
lập kinh tế đối với người ngoại quốc. 


Lợi nhuận được sử dụng giúp dân nghèo nước ta để chứng tỏ những lợi 
ích lớn lao của thương mại................. 


Khi lợi nhuận đã đạt được, mỗi nhà chính sẽ xem xét việc lập ra một 
trường nông nghiệp phục vụ yêu cầu chuyển nhượng và khẩn hoang núi 
rừng, khai thác những vùng đất rộng lớn; hội cũng sẽ lãnh thầu nông 
trang, những ngư trường (Chương IV). 


Sau khi tập hợp một số lượng lớn các thành viên có thể tăng lên từ một 
đơn vị đến mười đơn vị, trăm đơn vị, mười nghìn đơn vị và tạo ra một 
lượng lớn các hãng kinh doanh, những thành viên của học thuyết xã hội 
qua thương mại sẽ có tài sản cộng đồng: họ sẽ hợp nhất trong nỗ lực và 
gian truân. 

Tại thời điểm đó, mọi công dân của đất nước, người được giáo dục và 
người lao động, sẽ hình thành một hội khổng lồ, có nội lực và có khả 
năng chống lại bất kỳ cuộc xâm lược bên ngoài; sức mạnh xã hội hoàn 


toàn nằm trong tay chúng ta. 


Sau khi tổ chức chắc chắn học thuyết xã hội qua thương mại, các quỹ 


quyên góp được sẽ hướng đến giai đoạn hòa bình, khuyến khích tất cả 
các ngành nghề (thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, v.v...) và đến 
thời khắc cách mạng, quỹ này sẽ được đưa vào ngân sách quốc phòng. 
Vì vậy, bạn sẽ không phải chôn cất kho báu trong thời gian hòa bình, và 
chúng tôi sẽ sử dụng chúng cho hoạt động của chúng tôi (Chương TI).” 


Bởi chức năng của hội kín là ủng hộ lợi ích của các thành viên cũng 
như của người sáng lập hoặc thủ lãnh. Bởi chính quyền thương mại 
thuần túy, dựa trên nền tảng vững chắc của các xã hội dân sự được 
hình thành để phục vụ lợi ích đặc biệt. Bằng cách tuyển mộ và thành 
lập, mà xuất hiện trước tất thảy “kinh doanh”, đây là việc kinh doanh 
của người tạo ra nó và tất cả những người tham gia. Cho đến nay, các 
yếu tố phép thuật hay tôn giáo du nhập vào đất An Nam truyền cho hội 
sức mạnh có nguồn gốc từ đặc tính thánh thiêng, đó là, bởi chính nó, 
một hội thế tục hình thành với mục đích xác định lợi ích vật chất cần 
đáp ứng của tất cả những người tạo lập, nhóm cá nhân khởi xướng và 
vô chính phủ trong một mớ quyền lực phân cấp và khuôn phép. 


CHƯƠNG II 
Tương trợ giáo dục 


Với tình cảm sâu sắc trong sự liên đới vật chất, thứ gắn kết tất cả 
thành viên với nhau cũng như đảm bảo tính thống nhất và tính tập thể 
của hội một cách hiệu quả, các hội kín An Nam, đi từ vật chất đến đạo 
đức, không thể không mở rộng sự liên đới vật chất trong thế giới tỉnh 
thần và tình cẩm: đúng theo lẽ tự nhiên, hội trở thành một hội tương 
trợ giáo dục. 


Nếu nhớ lại rằng những người An Nam có một sở thích rất đặc biệt 
và rõ nét đối với việc học, thì sẽ không ngạc nhiên gì khi hội kín trở 
thành một hội quán đương nhiên mang tính chất tương trợ giáo dục. Ở 
trên chúng ta đã thấy rằng đôi khi hội còn mang đúng bộ mặt của một 
trường học đại chúng (xem trang 301 ở trên). Nhưng bây giờ chúng ta 
có thể nói rằng tương trợ giáo dục được hội kín thực hiện như một lẽ 
tự nhiên. Trên thực tế, loại người nào thường thấy trong hội kín? Một 
nhóm người mù chữ trong đó xuất hiện một vài nhà Nho, phù thủy và 
nhà sư. Nếu không có những trí thức giữ nhiệm vụ giáo dục các huynh 
đệ mù chữ, nếu không có người “dạy học” hoặc “giảng bài”, thì tất 
nhiên, tại các cuộc họp của hội hoặc gồm một nhóm thành viên của 
hội, những “người biết” hướng dẫn những “người muốn biết”. 

Những người biết, phân phát cho những người không biết những 
cuốn sách, tài liệu và báo chí mà họ muốn truyền bá ý tưởng; đối với 
những người không biết đọc, họ bình luận bằng lời nói về các tác 
phẩm họ thích, và, nếu cần thiết, họ được cho học thuộc những đoạn 
văn cần thiết. Cuối cùng, khi mong muốn lan truyền các bài viết có tính 
chất như vậy mà ngay cả việc in ấn lậu cũng ngần ngại xuất bản, 
người ta chu đáo chép và sao lại văn bản ở nhà, sau đó lưu hành bản 
giấy một cách kín đáo. 


Vụ án Gilbert Chiếu vào năm 1908 ở Nam kỳ cho thấy bằng cách nào 
mà tại hai khách sạn Minh Tân ở Mỹ Tho và Nam Trung ở Sài Gòn, 
những bài kích động bạo lực của những người yêu nước An Nam ly 
hương hoặc lưu vong lại được đọc rộng rãi (quyết định miễn tố): 
“Gilbert Chiếu đã đồng loạt triển khai việc truyền bá tư tưởng chống 
Pháp và việc chuẩn bị khởi nghĩa có thể qua năm quá trình khác 


2. Tuyên truyền phân phát các tài liệu của Phan Bội Châu: KỞ niệm 
lục, tài liệu mạnh mẽ nhất trong loạt sách của Phan Bội Châu, được 
đọc tại khách sạn Minh Tân Cuốn Sùng bái giai nhơn đã được phân phát 
ở khách sạn Minh Tân bởi nhà Nho Cả Trận phục vụ cho Gilbert 
Chiếu.” Và hơn nữa chúng ta còn đọc thấy: “Ông Hương hào Trí ở Bình 
Trần (Gò Công) thừa nhận đã nhận của Nguyễn An Khương, chủ sự 
báo Lục tỉnh tân văn, một loạt bài thơ chống Pháp, đánh bằng máy đánh 
chữ, ông học thuộc và tại Cơ quan điều tra đã đọc lại các đoạn thơ. 
Một vài tháng sau, ông nhận được một bức thư, ký tên Gilbert Chiếu, 
lệnh cho ông đốt hết những gì đã được gửi đến chỗ ông. Trong số 
những người liên quan, chúng tôi xác định những bưu kiện gởi đi từ 
Nguyễn An Khương, có một gã tên Quới ở Trà Vinh đã được mời đến 
Thẩm phán Điều tra để giải thích bản chất của bưu kiện y nhận được 
nhưng đã bỏ trốn khỏi làng.” Tiếp theo: “Trong khi một dự thảo thông 
tư ngày 7 tháng 10 năm 1907, liên quan đến hội Duy Tân, sau này là 
Minh Tân, được tìm thấy tại nhà một trong những cổ đông của Gilbert 
Chiếu tên Dương Minh Thanh, người tuyên truyền chống Pháp, ông ta 
nói trong thư rằng Phu tổ chức hội để đưa ra một hướng dẫn rõ ràng 
và chính xác: cho những người An Nam và các học giả; mục tiêu theo 
đuổi để làm cho họ thành công trong công việc, nếu có người ở đó 
muốn biết tất cả các chỉ tiết liên quan đến hội nói trên, hội nên thuận 
theo thay vì người ta sẽ chỉ ra toàn bộ sự thật...” Và cũng trong quyết 
định miễn tố này, chúng tôi ghi nhận một sự kiện liên quan về giáo dục 
đại chúng bởi bài hồi ký: “Trong một buổi lễ kỷ niệm tại làng Lạc Bình 
(Tân An), ở nhà người tên Bà cả Nhân, nhà Nho Dương Minh Thanh 


ngâm công khai và ghi lại một bài thơ chống Pháp của Phan Bội Châu, 
và dân làng liền xin chép nó để lần lượt học thuộc.” 


Chúng ta đã thấy ở trên (xem trang 127-129) các đoạn thơ mà Võ 
Văn Quưới đã cho những người kết nạp học thuộc lòng và chính y đã 
đọc chúng lên trong khi bị thẩm vấn. Chúng tôi tìm thấy trong sổ ghi, 
đã nêu ở trên (xem trang 260), các khoản đóng góp các bài mẫu sau khi 
nêu tên và số tiền rất rõ ràng, rằng các bài mẫu mà người được kết nạp 
phải học khi nhập hội, để sau đó luôn có thể đọc thuộc lòng. 

Một vấn đề được đặt ra ở đây: liệu trí thức nào có thể đến với hội 
kín? Hội bắt đầu cho chúng ta thấy diện mạo cụ thể của nó. Dưới 
những phương thức đa dạng và khác nhau đặc trưng, hội có xu hướng 
đảm nhiệm vai trò một hạt nhân duy nhất sáng rõ của các lực lượng 
lấn khuất trong một môi trường xã hội nhất định. Nói cách khác, nếu 
nó là “hội”, nó vẫn đúng y như mô tả trên nhưng không mang tính chất 
“kín”. Bây giờ, với các nhà Nho An Nam, trong công cuộc giáo dục đại 
chúng của họ, ai có nhu cầu thiết yếu giữ bí mật? Đó chỉ có thể là các 
nhà Nho bất mãn với trật tự xã hội hiện tại. Và những người bất mãn 
này chỉ có hai loại: đầu tiên là các nhà Nho An Nam cổ hủ, nuối tiếc 
những điều đã tồn tại trước cuộc chỉnh phục (của người Pháp), những 
người hình thành trí thức và đạo đức trên nền tẳng những sách vở 
truyền thống viết bằng chữ (tượng hình) biểu ý, họ không thể và không 
muốn thừa nhận bất kỳ sự mới lạ nào góp mặt trong phong tục của xứ 
An Nam. Nhóm thứ hai gồm tất cả người An Nam tuy sống trong một 
nền văn hóa Pháp-An Nam vốn đã nhổ đi quá khứ quốc gia của họ 
nhưng họ lại không tìm thấy trong trật tự hiện hành vị trí xứng đáng 
và sự thỏa mãn; họ ca ngợi truyền thống đã mất mà họ tin là có thể 
trông chờ vào, không chỉ vì yêu thích cái quá vãng mà còn vì họ thất 
vọng về hiện tại. 

Những bất mãn này, dù thuộc về nhóm này hay nhóm khác, đều có 
chung ở những người cách mạng theo nghĩa chính xác của từ này. 
Nhưng chúng ta hãy để mắt đến nhóm người mù chữ tạo nên hội kín. 


Tại sao họ đến với hội? Chúng ta sẽ biết điều đó ngay. Đó là vì trong 
trật tự xã hội hiện hành, không thể thỏa mãn mong muốn cá nhân, khi 
họ được giao quyền lực riêng, mỗi người trong họ, đã nhận định cần 
đến sự hợp nhất để thỏa mãn những ham muốn của riêng họ, thông 
qua những nỗ lực của tập thể. Và những ham muốn lợi ích cá nhân này 
đòi hỏi sự kết hợp những nỗ lực cá nhân, không chỉ nhắm đến việc 
thỏa mãn bản thân mà đồng thời còn phải đảm bảo bí mật nghiêm ngặt 
của sự kết hợp này, tương tự như ở những nhà Nho. 

Vì chống lại trật tự hiện hành, và bằng các phương pháp mà chúng 
tôi sẽ sớm đánh giá những kết quả (xem Phần III, Chương TII), những 
người mù chữ, cũng như những nhà Nho, hợp nhất lại. Kết quả, họ 
cũng là những người cách mạng. Hãy lưu ý, sau đó, các nhà Nho đến 
với hội kín chính vì bản chất cách mạng của hội. Chứ không phải 
những người cách mạng An Nam làm cho những hội kín ở đất An Nam 
mang tính cách mạng. Nhưng hội kín đặc biệt mang tính cách mạng, 
một cách tự nhiên và hợp lý, làm cho các nhà cách mạng bị thu hút và 
gia nhập nó. 

Bấy giờ người ta giãi bày rằng dưới sự chiết trung cần thiết của 
tương trợ giáo dục trong hội kín, khuynh hướng cách mạng sẽ được 
nhấn mạnh đến mức người ta có thể khẳng định rằng từ bây giờ, ở đất 
An Nam, tất cả các hội đều có tính cách mạng. Các sự kiện sẽ chứng 
minh điều đó (xem Phần II, Chương ID. Các tài liệu tương trợ giáo 
dục lưu hành trong những hội kín và các cuộc khám soát phát hiện ra 
được, ngay lập tức và đơn giản, giúp củng cố cáo buộc của chúng tôi, 
đó là nếu có việc dạy và học một chút gì đó cho tất cả thành viên trong 
hội kín, thì đều là nhằm chuẩn bị cho cuộc cách mạng. Chúng tôi không 
mở rộng sang những việc dạy khác nhau trong hội kín, điều này là rất 
dễ hiểu: hoàn cảnh và con người tuyệt đối chi phối hoạt động của hội 
trong lĩnh vực này. Có thể thừa nhận rằng, về mặt lý thuyết, tất cả 
những øì cần thiết đều có thể học được. Nhưng trên thực tế, tuyển mộ 
lẫn dạy dỗ đều là việc tùy nghi. Hãy lấy ví dụ sau, tôi ở trong hội kín 


và buộc phải hoàn thiện bản thân mình qua kiến thức lấy từ những 
cuốn sách truyền thống: một nhà sư hay bất kỳ nhà Nho nào sẽ hướng 
dẫn tôi, vì tình huynh đệ và dựa trên nỗ lực của chính tôi. Nếu tôi 
muốn hoàn thiện việc nghiên cứu phép thuật, thầy phù thủy của hội 
kín sẽ là người thầy được chọn cho tôi. Nếu tôi muốn học kinh doanh, 
một thương nhân, thành viên của hội, sẽ nhận tôi đến nhà ông ta học 
cho đến khi tôi thông thạo. 


Vậy, chúng tôi không có ý khẳng định chắc chắn rằng các hội kín 
thiết lập “các lớp đêm”, “các lớp học” dưới sự hướng dẫn của một thầy 
giáo có năng lực hoặc thụ nhận từ các bài nói chuyện của một chuyên 
gia. Thay vào đó, việc này được hội kín tiến hành, gần như, một cách 
cá nhân. Một môi trường thân hữu được tạo ra trong hội, tất cả thành 
viên dùng kỹ năng riêng của mình để phục vụ cho từng người một. 


Do đó chúng tôi ngay lập tức tiếp cận nghiên cứu về văn học cách 
mạng ở An Nam. Nhưng chúng tôi chắc chắn không có ý định trình bày 
ở đây tất cả những tờ rơi cách mạng đã được viết và lưu hành trong 
toàn xứ sở này; tuy vậy chúng tôi sở hữu nhiều tài liệu liên quan đến 
chúng, nhưng cũng chắc chắn rằng không phải tất cả đều nằm trong 
tay chúng tôi. Mặt khác, việc xuất bản có tính toán của tất cả tài liệu 
này không có bất kỳ lợi ích nào đối với chủ đề chúng tôi quan tâm. 
Thực ra, điều chúng tôi tìm kiếm ở đây là xác định bản chất của hội 
kín giữa những người An Nam. Đối với điều này, thật vô ích khi trình 
bày, một cách thứ tự và đầy đủ, những tài liệu có thể và phải được lặp 
đi lặp lại xuyên suốt. Điều quan trọng là xác định các đặc tính thiết yếu 
của loại văn học cách mạng được các hội kín sử dụng, những đặc tính 
sẽ ấn định chính bản chất của họ. 


Từ quan điểm này, các tác phẩm trong tay chúng tôi có thể được 
chia thành bốn nhóm: tác phẩm giáo dục đạo đức, tác phẩm giáo dục 
hành động, giáo dục tình yêu nước và đặc thù cách mạng. 


1. Các tác phẩm giáo dục đạo đức 


Chúng được định hướng cho việc xác định các điểm trong quy chế 
của hội kín, bị bỏ qua trong quá trình triển khai. Đây là một bài thơ 
viết tay trên một tờ giấy rời được tìm thấy trong thuyền của Nguyễn 
Thành Đại tức Cậu Bảy Tài (% 237 và trang 46): 


“Đây là những lời vàng ngọc viết trong sách vàng và truyền cho người 
dân khắp đất nước này, những người được Hoàng thánh thượng của 
chúng ta ban ân. 


Trong mười giới luật mà Hoàng thượng ban cho dân của Naài, điều đầu 
tiên là thực hành các nhiệm vụ xã hội. 


Nhà Vua và thần dân phải giúp đỡ, cộng tác với nhau. Cha mẹ sống 
'trong tình yêu đằm thắm, khác với tình yêu giữa vợ chồng. Phải giữ thứ 
bậc giữa anh em và sự tin tưởng lẫn nhau giữa bạn bè. 

Nhà Vua ra lệnh phổ biến mười giới hay thập điều này, tất cả thần dân 
noi theo, tuân thủ, từ các quan chức dân sự và quân sự và học giả đến 
dân thường. Những giới luật luôn luôn và mãi mãi bắt buộc. 

Quan chức phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình với sự công bằng 
và bình đẳng, ngoài ra họ phải giúp Nhà Vua hết sức hết lòng. 

Học trò hay Nho sĩ buộc phải biết chữ và kinh sử, trau đồi hoàn thiện 
bản thân để giúp nước. Nông dân, thương nhân và công bỉnh hay thợ 
mộc đã thạo nghề nhưng cũng phải luôn trau đồi. Đó là điều làm cho gia 
đình hạnh phúc. 

Hãy thờ phượng tổ tiên và chăm sóc vợ con đúng mực. Trả thuế tài sản. 
Hãy siêng năng, có đạo đức, lịch sự, thật hòa nhã trong quan hệ với láng 
giềng. 

Các tướng lĩnh hay binh lính không bao giờ được rời bỏ quân ngũ. Phục 
vụ với lòng nhiệt thành và không sơ xuất, và thực hành lý thuyết hằng 
ngày, với quyết tâm hy sinh mạng sống để phục vụ tổ quốc. 

Gia nhân phục vụ với sự cống hiến, lịch sự và trung thành. Không trộm 
cắp; sáng tối, luôn siêng năng và năng động. 


Hãy nghĩ về cha mẹ, đến thăm họ sáng chiều. 


Gia đình sống hòa thuận và có trách nhiệm. Đó cũng là cách để gia đình 


yên ấm.” 


Các ý nêu trên không phải đặc biệt với các hội kín; nhưng hội kín 
vốn dĩ gồm những người cho rằng hạnh phúc nằm trong việc thực 
hành bổn phận xã hội. Những người như vậy, tất nhiên, có thể thuộc 
về một hội kín và hội này tôn vinh điều đó, thực tế, bằng cách giúp thể 
hiện và mở rộng các nguyên tắc đạo đức truyền thống. 


2. Các tác phẩm giáo dục phản kháng 


Dường như không biểu hiện bất kỳ xu hướng cách mạng nào; họ ca 
ngợi quá khứ, đồng thời nuối tiếc hay chán ghét hiện tại; như trong 
“Nhớ những ngày xưa”, lấy từ cuốn sách mồng được đọc tại Khách sạn 
Nam Trung ở Sài Gòn (xem vụ Gilbert Chiếu). Dù những lời bóng gió 
văn về mà thường thì người ta không giải thích cho chúng tôi hiểu, văn 
bản này đậm chất u buồn nhẹ nhàng, mơ hồ huyền bí, rất được các hội 
kín yêu thích, như chúng ta thấy. 


“NHỚ NHỮNG NGÀY XƯA (Thơ)12 


Trong ba tháng mùa thu, hoa cúc đang hé nở và mùa thu qua, hoa cúc 
tàn. Trong suốt chín mươi ngày mùa hè, hoa súng hân hoan và tàn đi vào 
cuối mùa. 

Trải nghiệm dạy cho chúng ta rằng, những nơi vực sâu đôi lúc thành bãi 
bồi và một vài ngọn đồi đã thành hồ. Dưới địa ngục, thường có khách 
viếng (đó là người chết); đấng sáng tạo đã đưa khách qua đò (để biến 
hình). 


(Nhân sinh) như ngọn đèn chấp chới giữa thế gian, cũng như bóng trăng 
đáy nước. Thời gian đi qua từ triều Đường (618-907) cho đến thời kỳ 
Ngũ đại thập quốc (907), tưởng như lúc uống cạn ba chén rượu nhỏ; say 
rồi lại tỉnh. 

Các Hoàng Đế nhà Thương và Võ143, trong những chiến công, trừng phạt 
và chinh phục. Tài vật phù vân, con người không hơn gì bọt bèo. Cô-Tư 
đã nhịn ăn tự nguyện chết (sau khi Trụ vương (2057- 2040 TCN, chẳng 
khác nào bạo chúa Néro của phương Đông) hành hình cha mình). Bây 


giờ là lúc nào (nếu không có trong ký ức của mọi người), hai đứa con 
của đất nước Cô Trúc (là Bá Di và Thúc Tề144) là ai? Họ muốn vạn lần 
kết liễu cuộc đời bằng chay trường thay vì ăn gạo gieo dưới sự cai trị 
của Nhà Châu (quân xâm lược đất nước họ). 


Dù cho các đơn thuốc được tìm kiếm cho mục đích trường sinh bất tử, 
tứ lão núi Thương Sơn đã biến mất. Trong giấc mơ, Trang Châu hóa 
bướm (để theo người tri kỷ) và ngủ chỉ một mắt. (Nặng trĩu lo lắng dày 
vò), Hoàng Đế của Thục quốc thao thức đến canh ba để nghe tiếng Cuốc 
kêu. 

Bây giờ nỗi đau quặn thắt, khi tôi tưởng nhớ xác thân biết bao anh hùng 
nằm trong gò đất, mà mới đây còn khuấy động, nổi danh dũng cảm. 
Cảnh tượng hai hàng phi lao nhấn chìm tôi trong nỗi buồn xót xa; tôi 
thấy quanh mình những đám mây đen và một tiếng thở dài buồn bã. 

Các Hoàng Đế Hạng Võ và Đường, những người cao quý, đã theo tổ tiên 
xuống dưới mộ; những người giàu, Thạch Sùng và Vương Khải, cũng bị 
chôn vùi (Thật đau buồn!). 

Mệt nhoài như thể chạy đua trong thế gian đau khổ, tôi xa rời mục tiêu 
mong muốn. Với mơ ước không ngừng nghỉ, tôi sẽ đến ngay lúc tôi bị 
buộc phải chia lìa người thân. 

Linh hồn các thánh anh hùng bất tử; nhưng khi những linh hồn này siêu 
thoát, anh linh họ đi vào hư vô. Sông, núi và lãnh thổ quốc gia bao la 
còn đó, mặc cho con người (mà đất nước vinh danh) mất đi! 

Tôi yêu tiếng đàn sáo của các cung nữ hậu cung Trần, những nhạc sĩ này 
qua đời, chim đến làm tổ trong những cây đàn để nghe tiếng ca giọng 
hát lạ thường. 

Tôi nuối tiếc những quan phục Hoàng Đế Tấn và các khu vườn triều Tùy 
(589-618) đã trở thành bãi cát mọc cổ xanh, nơi lui tới các loài chim 
tuyệt vời hót vào cuối xuân, những bông hoa nhỏ lệ u sầu. 

Nơi cung điện Hoàng Đế thời Ngũ đại thập quốc (đã bị thiêu rụi) (907) 
đã trở thành hang ổ cho chuột dạn dĩ trú ngụ. Tất cả toát lên vẻ u sầu 
vây quanh, từ những sắc hồng cho đến lá xanh. 


Đêm yên ẳ, ánh trăng lặng lẽ, chùa trên Ô Giang hoang vắng: còn thoẳng 


hơi ngựa của Hoàng Đế Hạng Võ đến để kết liễu đời mình (sau khi thất 
trận) và đất Cai Hạ ở đó, mỗi đêm, còn phẳng phất tiếng thở dài, cỏ cây 
xao động chào đón Hoàng hậu Ngu Cơ, (noi theo kết cục bi thảm của 
người chồng Hạng Võ). Nơi ở của “tướng” Nghiêm-Lăng hoang phế và 
mờ khuất khi trăng lặn. Thuyền ở đây, nhưng Phạm Lãi (tấm gương 
trung thần) không còn (như thói thường); Tôi chỉ thấy mặt nước hồ bao 
la. 


Mặc cho thăng trầm thế sự, con người vẫn phải giữ tròn hiếu nghĩa. 
Dưới chân Lịch Sơn, Vua Thuấn vĩ đại (2255-2205 TCN) nhỏ lệ, làm 
gương về hiếu nghĩa với cha, (ông đã nhận từ Hoàng Đế một bộ áo ấm 
mùa đông). Nước mắt Mạnh Tôn làm mọc măng non, (để cho mẹ ăn). 
Tường nằm dưới biển (giả chết) để bắt cá mà mẹ thích ăn. Đó là những 
tấm gương hiếu thảo. 


Tích đã giấu một quả quýt (vào cuối tiệc được mời); đem về tặng mẹ để 
mẹ thỏa lòng. Dậu cũng làm điều tương tự, tặng cho mẹ một quả lê ông 
nhận trong ngày. Họ là những người con hết lòng báo đáp công ơn mẹ 
của mình.!45 


Trước cung điện Trụ vương, nhớ về sự bạo tàn bạo gây ra theo lệnh 
Hoàng Đế này, người đã ra lệnh mổ lấy tim chú mình Tỷ Can, để thỏa 
mãn sự tò mò của hoàng hậu, vợ ông. Đó là câu chuyện, dù qua nhiều 
thế kỷ, vẫn còn trong ký ức mọi người. 


Ở trên đỉnh thành của Hoàng Đế triều Ngô (229-264), cả hai mắt Ngũ 
Tử Tư, nạn nhân của lời sàm tấu, bị móc ra và trưng lên. Hàng ngàn 
năm trôi qua kể từ đó, và người ta sợ hãi khi nhớ lại sự gian ác này. 


Cách chúng ta chín ngàn dặm, một tỉnh phía bắc nơi sinh hoàng hậu 
Chiêu Quân người trầm mình ở sông Tiền Đường!4° thay vì rời bỏ chồng 
để chung sống với kẻ chỉnh phục mới muốn lấy cô. Đó là một tấm 
sương chung thủy sáng ngời và xứng đáng để chúng ta tôn kính. 

Trong mười chín năm chịu án, Tô Võ, ông già tóc bạc trắng, đầm dãi 
nắng sương, chăn thả dê (và ông phải chịu tội bởi kể xâm lược trừng 
phạt ông vì dám làm trung gian giữa hai dân tộc xâm lược và bị xâm 


lược). Đó là người tất cả chúng ta ghi ơn. 


Võ Mục lưng mang bốn chữ: “Tinh trung báo quốc (có nghĩa: phục vụ 


đất nước với tất cả sự trung thành không lẫn lộn) mà mẹ đã xăm cho 
mình. Ông ta bị vu cáo và kết án tử hình bởi kể chinh phục. Nhưng sau 
cái chết, trời đã trừng trị nặng nề những kẻ cáo buộc ông. 


Cuối cùng, một người tên Thiên Tường!7 khoác áo choàng thêu hai từ 
yêu nước và ông tìm mọi cách để tuyển mộ các chiến binh yêu nước. Đó 
là người có vinh quang chiếu sáng từ trời xuống tận dưới đất và phản 
chiếu lên đỉnh núi Ngưu. Biển sẽ cạn, đá sẽ mòn, nhưng cuộc đời những 
anh hùng này sẽ luôn lưu danh trong sử sách.” 


3. Các tác phẩm giáo dục yêu nước 


Được giới thiệu theo cách mạnh mẽ, như những gì được tìm thấy 
nơi bản viết tay trong chùa của nhà sư Nguyễn Văn Tích ở An Lộc, thôn 
Gia Định (% 3). 


“LỜI KHÍCH LỆ 

Không dễ gì chuyện khiếu nại lên Tòa Tối cao. Tôi không còn nổi giận 
chống lại vùng đất rộng lớn này. 

Tôi có ác cảm với những người vợ bỏ chồng và tôi tiếc cho thân phận 
những người ly biệt Nhà Vua của họ. (Đây là chủ đề) nỗi sầu của tôi 
(mà tôi sắp bày tỏ ở bài thơ sau). 

Trời đã tạo ra những vương quốc hay đế quốc, những quốc vương, nước 
và đất. Ngài buộc các thần dân phải mang gánh những nghĩa vụ ít nhiều 
quan trọng, mà họ phải làm tròn với quốc vương. 


Nhiều mùa thu đã qua và trước khi những bất hạnh nhấn chìm (dân ta) 
trong sầu khổ, tôi thở hắt một hơi dài sau khi biết được một tin vui (sắp 
được công bố làm dấu mốc chấm dứt tình cảnh này), giống như cá chịu 
khô hạn nay đã có thể thở dài sau cơn mưa. Vững bền và kiên trì, tôi 
ủng hộ sự nghiệp (yêu nước) này, và tôi xua khỏi tôi tất cả tình cảm bất 
kính (đối với đất nước, vào thời điểm mà) trong khi những thần dân 
trung thành (với Nhà Vua) bị hạ nhục còn những kẻ tham vọng thì tận 
hưởng danh tiếng vinh quang và ngày càng thăng tiến. 


Chuyện kể rằng cứ sau một chu kỳ (sáu mươi năm), một sự kiện lớn 
(chính trị) sẽ xảy ra, nhưng bản chất của sự kiện này tùy thuộc vào trời, 


với những cái chết là không thể tính đến. 


Tôi lặng nhìn vùng biển, nước bốc lên, đồng lúa nương dâu thành hình 
ngay trước mắt tôi, và ở một vài mảnh sân, cổ dại đã mọc lên (dấu hiệu 
sản sinh của kể phản bội). 

Hãy noi gương Đức Phật, vị thần linh thánh đức: (trước tình cảnh loạn 
lạc suy tàn của đất nước) ngài rời bỏ cung điện và lánh xa chốn đông 
đúc để ẩn thân giữa các vị thần bất tử. 

Chúng ta sinh ra trong thời điểm một cuộc cách mạng điên rồ đang diễn 
ra và, trong hoạn nạn, chúng ta đã uổng công can gián. Tiểu nhân đắc 
chí, người trí thức có trách nhiệm thoái lui: đây là điều làm tôi chán ghét 
cuộc đời. Ôi! Vì tâm địa con người rất nguy hiểm! Đó là lý do tại sao 
một số người trong chúng ta bị kết án lưu đày; người khác bị xử tử. Tôi 
nhớ lời một tác giả: 'Người ta dùng rìu để chặt rìu.' Đồng bào chúng ta 
đã không sống hòa thuận vì họ muốn điều xấu cho người khác còn điều 
tốt chỉ cho mình. 


Ta vẫn còn những người có tâm trí lành mạnh, nhưng thường thì một 
người được đánh giá như vậy chỉ khi họ có rất nhiều tiền. Suy ngẫm cái 
đoạn trong sách (của Khổng tử) nói về người giàu với nhân phẩm kém 
và hãy thấu suốt đạo lý này. Tròng vào một chiếc giày quá đẹp (giàu có 
và vinh dự từ Chính phủ Pháp) để rồi dẫm chân lên những chiếc mũ, 
dẫu là đã quá cũ, là việc làm không xứng đáng (vì đó là vua của chúng 
ta), không được phép xúc phạm nó. 

Bạn muốn dứt bản thân khỏi xứ sở của bạn hay muốn được như cây 
liền cội và nước liền nguồn? 

Lư trầm bị vỡ (những người yêu nước bị kết án hoặc bị xử tử) còn lưu 
hương thơm trên những mảnh vỡ. Dù đã chết, tên của người yêu nước 
sẽ được khắc trên bảng và gắn trên vòm cửa để ghi nhớ mãi mãi. Muốn 
tỏ lòng biết ơn đất nước của cha mẹ, hãy biết cách tránh những hoang 
mang cá nhân và tránh sa vào tranh đoạt. 

Đừng khinh thường những tập quán xưa mà vội đứng về phía các nhà 
cải cách. Nhìn vào tất cả tầng lớp dân chúng: họ phải chịu các loại thuế 
khác nhau và không cách gì tránh được, dù là một khoản ít ỏi nhất. 


Nông nghiệp là nền tảng của đất nước chúng ta, thuế tài sản và thuế 


thuyền bè đã tăng lên. Thợ thuyền chúng ta đã chịu hy sinh lớn lao dưới 
các chỉ phí đè nặng. Đồng bào thân yêu, tại sao ta không thương xót? 


Bổn phận chính yếu của mọi công dân là đáp đền Nhà Vua, người chẳng 
khác gì cha mẹ. Hãy xem, khi chúng ta đã bị phân rẽ với Nhà Vua, bổn 
phận cũng bị lãng quên theo. 


Những người giàu sở hữu những dinh thự lớn, chẳng khác nào những 
kẻ không có cha mẹ, tức không được học hành tử tế. 


Dù rằng, theo ý trời, đất nước ta trở thành miếng mồi cho đám ngu 
ngốc, thì cũng không việc gì phải gây ra cảnh con cái cùng một nhà tìm 
cách hại nhau. Đã quên mất lời dạy từ ngàn xưa, rằng lưới trời lồng 
lộng, thưa mà khó thoát, người ta phản bội đất nước vì tiền; trong lúc 
đói kém và đồng bào buôn bán trên khắp mọi miền, tất cả hàng hóa đều 
tăng giá, và đất nước ta phải gánh mọi thứ tệ nạn, tai ương. 

Người ta quên mất lời Khổng tử dạy, rằng mặc dù khác loài, cáo đã khóc 
thương thỏ, khi thỏ chết. 


Trước đây, Hoàng Đế Tiên Hoàng (cai trị An Nam từ năm 968 đến đến 
979) được nhận danh hiệu Công lý vì lòng trắc ẩn của ông với những 
người bất hạnh. Ông đã cấm người dân đá gà, đánh bạc và hút thuốc 
phiện, mong làm dân chúng thoát đói nghèo. Nay, tôi thấy rằng dân 
nước này bị sa vào những đam mê xấu và rất ít người thấy ra sự thể 
này. Những đam mê này là: (1) Trò chơi xổ số 36 con vật; (2) Hút thuốc 
phiện; (3) Đánh bạc; và (4) Đá gà. Cực lạc tất bi. 

Khắp nơi người ta chỉ thấy những sự gian dối, cả trong hành chánh tư 
pháp, rõ là quyền lực ở trên cả luật pháp. 

Hãy là người chân thành và kể trí thức trung thực. Nếu bạn hội đủ các 
điều này, tôi mạo muội gởi đến bạn lời này: “Hãy là những người vô vụ 
lợi, làm mọi việc để phụng sự đất nước và lưu danh hậu thế'.” 


Nhưng hằng còn một nhân vật rất độc đáo trong thể loại về “cuộc 
đời của những người yêu nước vĩ đại” thường được đọc tại khách sạn 


Nam Trung ở Sài Gòn (vụ Gilbert Chiếu và đồng phạm), như sau: 


“VỀ TĂNG BẠT HỔ (xem ở trên, trang 13) 


Tăng Bạt Hổ tên là Nguyễn Ba, tên chữ Sư Triệu, người tỉnh Bình Định. 
Ngay khi còn trai trẻ, ông chấp nhận đi quân dịch thay anh trai mình, 
người ở lại với mẹ già. Chính từ ngày nhập ngũ, chuyện đời của Tăng 
Bạt Hổ tràn đầy thú vị. Ngay sau khi nhập ngũ, ông được bổ nhiệm làm 
Cai và bổ đi phục vụ tuần tự ở Sơn Tây rồi đến Cao Bằng. Vào năm Giáp 
Thân (1884), ông được triệu về kinh (Huế) và bổ làm suất đội. Năm Ất 
Dậu (1885), kinh đô thất thủ, Nhà Vua trốn chạy, ông trở về quê Bình 
Định với ý định chiêu mộ nghĩa sĩ để cứu tổ quốc đang lâm nguy. Suốt 
một năm, ông hợp tác với nhà yêu nước Phạm Toàn và những nghĩa 
binh. Do thiếu quân lương, đội nghĩa binh dần bị tan rã. Nguyễn Thân 
người Quảng Ngãi (cựu Cần Chánh, cha vợ của vua Thành Thái) khi đó 
được người Pháp giao trách nhiệm bình định vùng núi; Tảng Bạt Hổ đã 
giao chiến một trận cuối cùng và bị đánh bại. 


Cũng tại thời điểm này, Bắc kỳ đang sôi sục. Tăng Bạt Hổ lên kế hoạch 
ra Bắc qua vùng cao nguyên. Nhưng ông bị kẻ thù săn đuổi đến mức một 
số người khuyên ông ra đầu hàng. Tức giận, ông trả lời: 'Dù ta không 
thành công, nhưng quá nhiều huynh đệ và thuộc hạ của ta đã chết cho 
đất nước, ta làm sao có thể nhìn vào người Pháp mà không đỏ mặt. Sau 
đó ông theo đường núi để nương náu ở xứ Moï. Người trong nhà loan 
tin ông đã chết, nhưng người Pháp không tin điều đó. Người ta bèn dùng 
tiền mua xác một người Moï làm “thế thân cho thi thể của kẻ chạy trốn. 


Một thời gian sau, Tăng Bạt Hổ, vì hay tin những người yêu nước ở Bắc 
kỳ thất bại, bèn ấp ủ kế hoạch đi Xiêm cầu viện; mặt khác, ông nghe nói 
về một ngươi thông ngôn nào đó, tên Nguyễn Văn Hậu, nói tiếng Anh tốt 
và có mối quan hệ với người Anh. Ông kết bạn với người thông ngôn 
này và đi cùng anh ta đến Bangkok. Lúc đó, những người yêu nước nổi 
tiếng bị theo dõi rất chặt chẽ, Tăng Bạt Hổ phải cải trang thành một nhà 
sư Xiêm để có thể đi lại tự do. Đi chuyến này, người đồng bào của 
chúng ta nghĩ rằng Xiêm, một đồng minh cũ của An Nam, sẽ tạo điều 
kiện cho chúng ta liên minh với Anh. Nhưng đến cuối cùng, ông lại 
không thấy như vậy, và tất cả hy vọng của ông đều tan vỡ. Trong thời 
gian đó, vì không còn gì để sống, ông với ba bạn đồng hành xin vào làm 


cho Công ty Đường sắt (Compagnie des Chemins de Fer) để có kế sinh 
nhai. Tăng Bạt Hổ rất đau lòng khi phải sống mà không làm được gì cho 
đất nước. Chừng nào còn một hơi thở, ông phải tận hiến cho đất nước. 
Vào lúc đó, ông gặp một người Quảng Đông mà ông có quen biết và 
thông qua y ông hỏi được tin tức về Lưu Vĩnh Phúc. Ông biết được rằng 
cựu thủ lĩnh của Cờ Đen tại Bắc kỳ chịu trách nhiệm bảo vệ Đài Loan, 
ông ta chỉ huy một đội quân hùng mạnh. Lúc đó quá mừng rỡ, ông nói, 
“Lưu Vĩnh Phúc là một vị tướng vĩ đại,, người trước đây phục vụ cho An 
Nam. Tôi thân thiết với ông ấy. Tôi sẽ tìm gặp để cầu xin ông ta cung 
cấp cho tôi nhân lực và khí giới để tôi thực thi bổn phận của mình. 
Những người bạn đã cố gắng ngăn ông lại, ông bèn một mình bồ đi trên 
chiếc thuyền Anh đến Singapore để từ đó ông đến Đài Loan qua ngả Hạ 
Môn và Phúc Kiến. Câu chuyện về những ách nạn của An Nam đã tác 
động sâu sắc đến Lưu Vĩnh Phúc. 


Thật không may, vị tướng Trung Hoa sau đó bị người Nhật đánh bại; và 
người đồng hương của chúng ta phải trở về Quảng Đông. Sau đó, ông 
đến Quảng Trị để cậy nhờ sự che chở của Trịnh Thiên Tư. Một thời gian 
sau, ông đến Thiên Tân theo quân đội Nga để quan sát những gì đang 
xảy ra ở đó. Lúc đó ông không biết rằng người Nga là đồng minh với 
người Pháp. Trở lại Quảng Đông, ở Thiên Quang ông gặp cựu nhiếp 
chính Tôn Thất Thuyết với tả Nguyên soái Tân Soạn. Sau một vài tháng 
tiếp xúc với hai cựu thủ lĩnh, ông thấy rằng họ đã quá già và chỉ còn 
nghĩ đến việc kết thúc tuổi già của mình ở Trung Hoa. Ông rời họ, trở về 
An Nam, qua Quảng Yên để vào Bắc kỳ. Sau đó, ông bí mật đi khắp các 
tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Bình Định để tuyển mộ 
nghĩa binh, nhằm giành lại độc lập cho đất nước của tổ tiên. 


Vào mùa đông, tháng Chạp năm Giáp Thìn (1904), ông gặp Phan Bội 
Châu trong một quán trọ ở Huế. Người này đã biết danh tiếng của ông 
và tỏ ra hân hạnh được nói chuyện với ông. Ông nói với Phan Bội Châu: 
“Hiện tại ở châu Á, Nhật Bản là nước mạnh nhất. Nếu họ muốn giúp 
chúng ta, chúng ta có cơ hội lấy lại đất nước. Ông có thể đến Nhật Bản 
không? Dựa vào lời khẳng định của Phan Bội Châu, họ ngay lập tức đến 
sặp lãnh đạo đẳng (có lẽ là Cường Để) để có những chỉ dẫn cần thiết. 


Năm sau, tháng Hai âm lịch, họ rời Hải Phòng, sau bốn tháng thì đến 


được Yokohama. Trong năm hay sáu tháng, Tăng Bạt Hổ không rời bạn 
đồng hành Phan Bội Châu nửa bước. 

Tháng Mười một cùng năm, đông đảo đồng bào An Nam đã đến Nhật 
Bản và báo rằng một phong trào tiến bộ đã diễn ra trên toàn quốc. Tăng 
Bạt Hổ sau đó chia tay Phan Bội Châu, lúc này đang ở thủ đô Nhật, để 
trở về An Nam, cố gắng thúc đẩy diễn tiến các sự kiện. Vào tháng Hai 
năm sau, ông đến Hà Nội và tháng Tám là Huế. Ông xuống nhà đồng 
đẳng X..., ở đó ông chết vì bệnh ly. 

Than ôi! Tăng hữu của chúng ta đã không tránh khỏi cái chết và thật 
không may ông không được chết như ông muốn. Từ ngày ông rời bỏ gia 
đình để trở thành một người lính, qua hơn ba mươi năm, trèo non lội 
biển, đối mặt với bao nguy hiểm và mong xiết bao một cái chết vinh 
quang. Mọi người đều phải chết. Nhưng chết vì bệnh tật là việc rất tiếc 
cho con người. Thật cay đắng cho cái chết của Tăng hữu của chúng ta.” 


4. Các tác phẩm cách mạng 


Đối với các tác phẩm mang tính cách mạng, thường được in ở nước 
ngoài, đủ các màu sắc, từ văn chương ta thán như tác phẩm nổi tiếng 
của Phan Bội Châu, như “Bài đả kích, tác phẩm của nhà Nho yêu nước, 
ưu phiền bởi thẳm cảnh của đất nước” và lời chỉ trích khoa học như 
“Lời nói đầu cho sự lệ thuộc của An Nam” của Lương Khải Siêu, được 
công bố trên tạp chí Quảng Đông, Cải cách, vào mùa đông 1905-1906, 
cho đến sự xúc phạm lớn lao như phần tiếp theo, như sau: 


“NGƯỜI MUỐN TRỤC XUẤT NHỮNG KẺ XẤU 


Mong muốn trục xuất bọn xấu, tôi thấy mình bắt buộc phải soạn một 
bài cổ động độ chừng vài trang giấy. 


Từ biên giới, những tiếng súng của người dân vô thừa nhận vọng đến 
tai tôi và làm tôi sôi sục. Nhìn qua vùng nông thôn, tôi thấy lá cờ của 
những người yêu nước và tôi cảm động trước họ. 

Trong năm Mậu Ngọ (1858), một hiện tượng thiên văn xảy ra trên Trời 
và đó là điềm báo sự xuất hiện của bọn man di đến chiếm lãnh thổ 
chúng ta. Chúng nó đã gây chiến ở Tourane trong hai năm và cố chiếm 


đóng núi Con-Nshi. 


Vào năm thứ ba, chúng vào Nam kỳ, gây rối và bắt đầu lén vào sông Sài 
Gòn qua kênh Tàu Hủ. 


Trong thời gian ở Đà Nẵng (Tourane), chúng đã bị nản lòng. Đến khi 
chúng trả tiền cho bọn người tóc đồ và người Mani đổi lại sự tiếp sức 
hòng tiếp tục cuộc xâm lược thay vì tháo lui. 


Ngay từ đầu, những kẻ tham vọng này đã gặp những tín đồ của tôn giáo 
độc ác và thuyết phục họ đi theo chúng (đến Sài Gòn) để buôn bán và 
định cư. Đó là một băng quỷ trắng kết hợp với mười đám ma đen, bất 
cứ nơi nào chúng đến đều xảy ra việc hãm hiếp và cướp bóc. 

Khắp các vùng Nam kỳ, chúng giết hại trâu, lợn, gà vịt. Chúng phá nhà 
dân để làm nhà cho thuê và biến các chùa thờ Phật thành pháo đài, công 
sự. 

Đó là những người Công giáo làm gián điệp và chỉ điểm cho chúng. 
Những nhà truyền giáo là những người tín cẩn của chúng. 

Những công môn của quan lại chúng ta đã bị cướp bóc và làm thành đài 
chỉ huy cho những tên cướp và làm bệnh viện chữa bệnh giang mai. 


Trong các ấp, những lời cầu nguyện vang lên hằng ngày, và mỗi tuần 
một lần đều tổ chức lễ. 

Các lọn tóc tỏa mùi hôi, cho thấy chất lượng đồ mang theo của các linh 
mục và đồng phục tướng lĩnh và chỉ huy. Chúng qua lại chỗ Bà Quẹo và 
Xóm Gà, mang theo cùng những phiền toái, chúng đóng tại Sài Gòn, nơi 
chúng trông cậy vào sức mạnh của thuyền hơi nước và súng đại bác. 


Sau khi tàn phá các thành lũy, chúng chiếm nhà của Phủ và Huyện; 
nhưng những người theo Pháp đã không thấy sự khác biệt về nòi giống 
và cầu mong những chức vụ cao, như thể chỈ trong một ngày họ đã hóa 
rồng và không còn là cá nữa (tầm thường). 

Thay thế các quan lại bằng các công chức mới, người Pháp không biết 
rằng họ làm cho chúng ta thấy những hình ảnh của những con chó thay 
vì hổ như họ nghĩ. 


Bọn ngoại xâm, tại sao các người không ở yên trong đất nước của các 
người? Tại sao các người lại đến đây và ở đâu các người học cách nuốt 


chửng chúng ta như cách rắn cố nuốt voi? 

Các người đã cướp tài sản của chúng ta và đòi hỏi sự hợp tác của đồng 
bào chúng ta. Tuy nhiên, các người tự xưng là người tốt. Trong quan hệ 
của chúng ta với đồ đẳng các người, các người đóng vai mèo khóc 
chuột. Tạo hóa đã quyết định rằng mỗi quốc gia được cai quản bởi một 
lãnh đạo riêng và không ai có thể dòm ngó tài sản của người khác. Tại 
sao các người quên quốc gia man rợ được giao cho bản thân các người? 
Tôi lấy làm buồn với những con ếch thực sự nằm dưới đáy giếng nhưng 
lại muốn ngoi lên mái nhà, so mình với những con én.” 


Những bài như vậy ta không cần bình luận. Theo chúng tôi, như vậy 
là đủ để nhận định rằng hội kín An Nam, nếu hiện thời bộc lộ khuynh 
hướng chống Pháp, thì không mạnh và hợp nhất đến như vậy. Đó là sai 
lầm nghiêm trọng khi cho rằng sự xuất hiện của người Pháp ở xứ An 
Nam đã tạo ra hội kín và sự hiện diện của người Pháp càng thúc đẩy và 
phát triển hoạt động của hội kín. Như chúng tôi nhận định trong “Dẫn 
nhập” một loạt luật khác nhau của xã hội An Nam thời xưa, thì chính 
xác, về mặt lý thuyết, có thể thấy rằng bản thân chính phủ An Nam 
cũng có khúc mắc với các hội kín bởi nó đã có những khung trừng phạt 
dành cho hội. Mặt khác, đọc Abrégé của Alfred Schreiner, nếu không 
mang lại bằng chứng gì cho thấy các hội kín tham gia vào cuộc cách 
mạng khác nhau đã làm rối loạn Đế quốc An Nam ngay từ khi thành 
lập (và thêm nữa cũng có thể mang lại điều mà, khi các hội kín vào 
cuộc, nó cố nhiên ngưng lại đời sống bí mật, trong con mắt của các nhà 
sử học, để trở nên một hội cách mạng) (xem chương sau). Đây là lý 
thuyết chúng tôi đưa ra, mà tính đến thời điểm có thể tạm cho là chấp 
nhận được, về bản chất của những hội nảy, cái niềm tin cho rằng họ là 
những người làm rối loạn nề nếp chung xưa nay. Ngay cả Schreiner đã 
có thể đưa vào các tình tiết rõ ràng về hoàn cảnh thực tế quá trình các 
phong trào xã hội quấy nhiễu sự yên tĩnh của Hoàng Đế bản xứ, mà 


lưu ý, về cơ bản, giống như tiến trình giai đoạn 1886-1916, tác nhân 
chính của các biến loạn mà chúng tôi báo cáo trước đó. Cuối cùng, 
công trình của Schlegel về Thiên Địa Hội Trung Hoa!“S, giống như công 
trình của Stanton129, chứng minh, như thực tế, chính sự tồn tại của hội 
kín ở Trung Hoa. 


Chúng ta biết thêm rằng Bộ luật Gia Long là sự tái hiện bộ luật nhà 
Thanh ở Trung Hoa và bộ luật nhà Lê gần như là bản sao chép của bộ 
luật nhà Đường. Nhưng nếu những hội kín ở Trung Hoa vẫn còn mang 
tính cách mạng không hiển nhiên chống Pháp, đúng hơn là dứt khoát 
bỏ qua mặt chống Pháp, các tài liệu mà chúng tôi trình bày lại cho ra 
một kết luận khiến người ta buộc phải chấp nhận thực tại đúng đắn 
mà nó chỉ ra: Ở An Nam, hội kín đặc biệt là một nơi tương trợ giáo dục 
và mang tính cách mạng. 


CHƯƠNG II 
Hoạt động xã hội 


Hội tương tế cũng như hội tương trợ giáo dục và cách mạng, hội kín 
ở An Nam tồn tại cho đến nay, dưới quan sát của chúng tôi, là một loại 
hoạt động có tính chất đặc thù mà chúng tôi gọi là “nội tại”, đem đến 
kết quả tức thì và thực tế nhằm giúp cho việc tuyển mộ và duy trì quân 
số được nguyên vẹn và kỶ luật. 


Nhưng mục tiêu tối thượng không chỉ có như vậy. Sự liên đới vật 
chất và tương trợ giáo dục mà chúng tôi vừa phân tích chỉ có vai trò 
tạo thuận lợi cho hoạt động của hội. Kết cuộc đương nhiên của hội, đó 
là hành động trực tiếp. 


Thực tế là, việc tương trợ giáo dục đã làm sáng rõ trong hội, và cũng 
từ đó mà sinh ra, nhu cầu tự nguyện hoạt động. Tính liên đới vật chất 
trong hội khẳng định tình cảm nơi sự đoàn kết mật thiết của các cá 
nhân tạo thành sức mạnh của hội. Như vậy, trong một môi trường nhất 
định, hội cảm thấy mạnh mẽ và hội biết hội muốn gì. Khi mỗi cơ hội 
xuất hiện kèm theo triển vọng chắc chắn, hội chuyển qua hành động. 


Vì vậy, chỉ có hội mới làm biến động cuộc sống bình thường của 
cộng đồng người An Nam. Cũng chỉ hội mới làm nảy sinh những vụ 
việc trộm cắp, cướp bóc, đốt nhà và gieo rắc khủng bố trong khắp một 
vùng. 


Nhưng hội không dừng lại ở đó. Hội quá cẩm tính khi xác định giá 
trị xã hội của sự liên hợp khi thực hiện các nỗ lực duy trì sự tách biệt 
của mình. Các hội kín khác nhau tìm hiểu về nhau, và hợp tác với nhau 
để làm việc lớn trong khi mỗi hội làm việc nhỏ. Và rồi, trật tự tự thiết 
lập nên đến lượt nó cũng bị đe dọa. 


Tuy nhiên, đối với một nỗ lực to lớn như vậy, các hội kín, quá đông 


đảo và quá hưng thịnh, vì việc đoán định quân số chính thức riêng 
không được đầy đủ nên phải kêu gọi, và luôn được đáp ứng, những 
loại “lực lượng dự bị” tự động đông lên và theo đó nhân lên, nếu 
không phải là cơ may thành công thì chí ít cũng là tăng khả năng gây 
hại, cướp phá và tàn sát. 


Những điều trên đây tự nó nói lên, còn chúng ta sẽ bằng lòng với 
việc tái dựng diễn tiến một vài sự kiện thể hiện các hội kín An Nam 
hoạt động như thế nào, trong một ngôi làng nhất định và toàn bộ một 
vùng. Nó cũng sẽ cho thấy các hội kín có một nỗ lực chung và rõ ràng, 
đó là lật đổ chính quyền, và với ý định này, lực lượng dự bị là đáng kể. 


Khi hoạt động của các hội kín ở An Nam được nghiên cứu bổ sung 
phần nào, một câu hỏi duy nhất bằng cách này hay cách khác đều sẽ 
được đặt ra, đó là cụ thể thì các hội kín sẽ trở thành gì khi mà dù thành 
công hay thất bại, hội đều đã đi đến nỗ lực tối cùng. 


Hội kín và làng xã An Nam 


Hội kín hành xử như thế nào trong một làng xã An Nam và hội tác 
động ra sao để làm thoái hóa dần các thành viên khác nhau của bộ máy 
chính quyền nhằm chỉ phối hiệu quả một ngôi làng, điều này sẽ trở nên 
rõ ràng khi ta biết được hành vi của Mai Văn Kiêm, thủ lãnh hội kín 
Gia Bình ở tỉnh Tây Ninh (% 39, Báo cáo). 


“Ngày 5 tháng 12 năm 1914, Phủ Toàn quyền tại Hà Nội được báo, qua 
một tố giác cũ từ Trảng Bàng (Tây Ninh), là tên Mai Văn Kiêm đã thành 
lập ở địa phương này một hội gồm những hung phạm và sắp tới đây sẽ 
có những biến loạn trong vùng. 


Hiện tại, hội kín ẩn mình dưới vỏ bọc một sòng bạc. 


Tố cáo thứ hai, chỉ tiết hơn, được báo cùng ngày, Chủ tỉnh Tây Ninh nói 
rằng các thành viên hội này đã lên con số 50; trang phục của họ, do Mai 
Văn Kiêm cung cấp, gồm một áo khoác kaki và quần xa-tanh đen, và hội 
đang lan rộng ra các làng khác. Tác giả của tố cáo này trưng ra nhiều tội 
ác và tội trạng gây ra dưới tay các thành viên của hội, mà phần lớn đã 


không bị trừng phạt, thậm chí còn xảy ra tình trạng trả thù bất cứ ai từ 
chối đăng ký vào sổ thành viên. Đó cũng là khiếu nại cụ thể của người 
tên Nguyễn Văn Hộ sau khi liên tục bị các băng nhóm bức hại: ông bị đã 
thương do một thành viên (Đỗ Văn Chơn) gây ra ngày 12 tháng 9 năm 
1914, vài ngày sau thì nhà ông bị đốt. 


Vậy hai cáo buộc đề cập đến những sự kiện gì? 


Vụ người tên Nguyễn Văn Hộ bị thương được đưa ra Tòa vào tháng 9 
năm 1914, và Chơn bị kết án ba tháng tù giam. Đọc báo cáo của các 
hương chức gửi đến Tòa ngày 13 tháng 9 năm 1914 về vụ việc, ta nhận 
ra đây không phải một cuộc ẩu đả bình thường, mà là vụ tấn công có 
tính trước: Hộ bị ba thành viên của nhóm Kiêm tấn công: Đỗ Văn Chơn, 
Nguyễn Văn Lập (viên phó) và Nguyễn Văn Nhé. 


Chơn đã hy sinh cho đồng bọn và một mình chịu tội vạ; mưu tính đã 
không bị chặn lại. Tôi không tìm thấy dấu vết liên quan đến vụ cháy nhà 
của Hộ trong một cuộc điều tra tư pháp, cũng không có liên quan đến 
việc đốt nhà Voi, anh rể Hộ. Dường như, tại thời điểm đó, chính quyền 
bản xứ bị băng đẳng Mai Văn Kiêm đe dọa hoặc thậm chí còn bị lừa 
phỉnh; khiếu nại ngày 4 tháng 12 năm 1914 khơi lại vụ việc Voi, nạn 
nhân thực sự của cuộc tấn công thứ hai do những kẻ trong băng đảng 
gây ra vì từ chối gia nhập hội, bị đưa ra xét xử và bị kết án 15 ngày tù 
giam vào ngày 16 tháng 11 nám 1914 trước đó (tội tấn công và đả 
thương người khác) vì những giả mạo khôn khéo các bằng chứng của 
vụ án. Và làm giả thương tích là như thế nào? (Tự cào xước mặt!): đó là 
Nguyễn Văn Thiên, một thành viên thuộc hội của Mai Văn Kiêm, và cũng 
chính người này, sau đó vào ngày 4 tháng 9 năm 1915 (cùng Nguyễn 
Văn Lập, đã nêu tên) bị buộc tội ám sát một người tên Ôn Văn Quí! 


Ngay từ tháng 9 năm 1914, chính quyền và phía tư pháp nhận được báo 
cáo về một số nhân vật chính trong băng đảng Mai Văn Kiêm! 

Toàn bộ băng đảng một lần nữa bị tố giác, lần này người tố tên Trần 
Văn Lý, vào ngày 28 tháng 12 năm 1914. Cậu bé tội nghiệp bất ngờ phát 
hiện cuộc họp bí mật của nhóm và bị đánh đòn! Cậu ta hét váng lên 
khắp trong làng nhưng không ai đến giúp (xem khiếu nại ngày 17 tháng 
5 năm 1915). 


Và liệu đó là toàn bộ tiền án của Mai Văn Kiêm, người trở thành thủ 
lãnh hội kín và hiệp hội tội phạm ở Trảng Bàng từ năm 1914? 

Mai Văn Kiêm, hồ sơ tư pháp ghi, từng có tiền sự bốn án cướp của, tấn 
công, đả thương người và đánh bạc. 


:... Ông ấy chơi bạc bịp, báo cáo của các hương chức cho biết trong một 
vụ kiện đánh bạc năm 1903. 


.. Mai Văn Kiêm, đơn khiếu nại ngày 5 tháng 12 năm 1914 cho biết, là 
kể chứa chấp tội phạm, ngày đêm ở nhà ông ta có đến 20 người! cuối 
cùng, Mai Văn Kiêm, họ hàng của một nhân viên tên Ngọ làm việc ở 
Hãng Vận tải Đường biển, bị buộc tội trong cuộc mưu loạn Sài Gòn 
tháng 2 năm 1916. (Xem báo cáo của Huyện ở Trảng Bàng ngày 26 tháng 
2 năm 1916). 


Kể từ cuối năm 1914, các sự kiện hình sự, các cuộc điều tra hành chánh, 
các truy tố tư pháp được liên tiếp triển khai chống lại băng nhóm Kiêm. 


Ngày 6 tháng 1 năm 1916, Hộ kháng nghị lên chính quyền cấp cao hơn; 
tháng 11, trong cuộc điều tra, các nhân viên mật vụ phát hiện ra một 
cuốn sổ trong nhà bà Trần Thị Quí ở Trảng Bàng; cuốn sổ tay này ghi tên 
hai mươi hai thành viên thuộc một hội ái hữu và đồng nghiệp, kèm theo 
số tiền đóng góp ở cạnh bên; Mai Văn Kiêm không có tên trong sổ; 
nhưng người ta thấy tên của Vương Văn Lê và Thiên, những nhân vật có 
vai trò nhất định trong các sự kiện năm 1916. 


Huyện ở Trảng Bàng kết luận rằng cuốn sổ là do Voi, anh rể Hộ, phát 
hiện ở nhà Thị Quí, là vì muốn báo thù và trả đũa băng nhóm Kiêm, và 
“do đó' không có hội kín nào ở Trắng Bàng. 

“Hộ và Kiêm từng là những người bạn rất tốt, Huyện nói, 'nhưng gần 
đây họ xử sự rất xấu với nhau; và chắc chắn đó là kết quả của một số 
hiểu lầm. 

Chủ tỉnh, sau một điều tra cá nhân, đã viết cho Ngài Thống đốc Nam kỳ 
ngày 30 tháng 1 năm 1915, rằng “để tạo sự tin tưởng vào việc có tồn tại 
của một hội kín, Hộ và người của mình dường như đã bày ra một mưu 
kế, để một sổ ghi chép bí mật tại nhà Thị Quí và vụ việc được giảm 
xuống thành vấn đề cạnh tranh giữa hai phe cùng một làng. Vả lại, Kiêm 
trả thù Hộ sau những rắc rối mà Kiêm dính líu tới tòa, vào tháng 7 nám 


1914, do Hộ, tố cáo ông ta hoặc một trong những tên tội phạm ông chứa 
ở nhà, tên Khai, là người giữ một trong số tờ bạc 100 đồng bị mất cắp 
từ Ngân hàng Đông Dương, chỉ nhánh Phnom Penh." 


Cuộc điều tra này do đó quy lại như sau: Mặc dù hội liên quan đến các 
khiếu nại của Hộ, người này yêu cầu giúp đỡ và bảo vệ vì ông liên tục 
sặp phải sự báo thù của Kiêm, nhưng điều tra lại cho kết luận rằng Hộ 
sai và bày mưu để loại bỏ Kiêm! 


Tuy nhiên các điều tra viên ghi nhận, Hộ là người tố cáo Kiêm và Khai 
đồng lõa trộm trăm ngàn đồng bạc, và nếu có mưu kế trong vụ cuốn sổ 
bí mật, thì mưu này phải là hành động của Kiêm chứ không phải Hộ! 
Ngoài ra, như trình bày trong báo cáo của Chủ tỉnh, Hộ là thủ lãnh của 
một băng nhóm “đối thủ của Kiêm', do đó, trước hết, thay vì chỉ có một 
băng đẳng duy nhất, ở đấy hóa ra có đến hai! Mặt khác, ngoài việc cho 
rằng đó chỉ là sự cạnh tranh của phe nhóm nên không có gì quan trọng 
lắm, có một “kết luận đáng ngạc nhiên hơn: hội kín mà Kiêm bị tố cáo là 
thủ lãnh, không hề tồn tại!...” 


Điều gây bất ngờ là trong gần ba năm qua, băng nhóm Kiêm hiếm khi bị 
truy tố, bất chấp mọi hành vi sai trái. Nó tồn tại bán chính thức, và đã 
thành công khi giả vờ là nạn nhân của một băng đảng đối thủ, cũng nhờ 
vậy mà khi gặp khó khăn lớn cần bảo vệ thì hội luôn vượt qua được. 


Và những hương chức của năm 1916 sẽ tiếp tục chủ đề thực sự kỳ lạ 
này; nhưng không còn Kiêm, họ sẽ không bao giờ bổ nhiệm một trong 
những người theo Hộ và anh rể Voi của ông này, cũng không còn bất kỳ 
tác hại và tội ác mà băng đẳng ma quỷ của Hộ đã gây ra. 

Còn cuộc điều tra của chủ tỉnh ngày 30 tháng 1 năm 1915 thì sao? 
Nhưng đó là sự trừng phạt đối với dân băng nhóm Kiêm, và đó là kiểu 
bịt tai che mắt của các cơ quan công quyền trước các hành động tội 
phạm của hội này! 

Ngay sau đó, dân chúng lo lắng và cáo buộc các hương chức và Huyện ở 
Trắng Bàng thông đồng với băng nhóm Mai Văn Kiêm! (Xem lá thư của 
Huyện gởi Thẩm phán Trị an, ngày 1 tháng 3 năm 1915). 

Ngày 20 tháng 2 năm 1915 trong dịp Tết ở Trảng Bàng, bốn thành viên 
của băng nhóm Kiêm, tên Lập, Chơn, Nghi, Thiên ngay giữa ban ngày 


xông vào nhà của một cựu nhân viên điện báo, bắt gặp tại bàn, Hương 
chủ, Hương giáo, Hương quản, Hương bộ và những người khác đánh 
bạc ba quan với bạn bè. Bốn tên cướp lấy tiền trên bàn, lục túi của 
người chơi; sau đó đột ngột chạy đến nhà Huyện tố: “Báo cho ổng biết 
họ chơi bạc ở nhà cựu nhân viên điện báo!" Những hương chức sợ hãi, 
vụ việc rối lên và bốn tên cướp được Tòa án tha bổng ngày 30 tháng 3 
năm 1915! Hệt như trong cổ tích! 


Phải là một băng đẳng mới làm như vậy. Gây rối loạn lễ Tết ở các làng 
trong vùng; buộc kép hát lạy Mai Văn Kiêm (xem khiếu nại của Nên, 
ngày 10 tháng 4 năm 1915); khoe hai khẩu súng lục, dựng hai trò chơi, 
dọa cho các hương chức đến phải bãi chức và đánh cư dân. (Xem báo 
cáo của Huyện cho Thẩm phán Trị an, 21 tháng 4 năm 1915). 


Phản kháng thế nào đây? Chánh tham biện Tây Ninh đến điều tra và 
không phân định được đúng hay sai cho bất cứ ai! (Xem tài liệu đã ghi 
ngày 20 tháng 4 năm 1915). 


Mười hương chức lớn của Gia Lộc đã nỗ lực lần cuối vào tháng 4 năm 
1915; một lần nữa họ tố cáo các hội kín và hiệp hội tội phạm do Kiêm 
điều khiển, đưa tên và chỗ ở của các thành viên gồm; Mai Văn Kiêm, thủ 
lãnh hội; Nguyễn Văn Lập và Hồ Văn Chơn, thủ lãnh hiệp hội tội phạm; 
có khoảng hai mươi tên, một lần nữa trong số đó có Vương Văn Lê từ 
Gia Bình và hai người từ Hóc Môn. 

Các hương chức cho rằng các thành viên đã khấn thệ với Mai Văn Kiêm 
ở chùa Quan Đế, và họ học quyền thuật. (Vào tháng 2 năm 1916, Quờn 
ở Gia Bình bị tố cáo là thầy dạy quyền thuật của họ!). 


Huyện ở Trảng Bàng dựa vào những kết luận của các hương chức trong 
báo cáo gửi đến Thẩm phán Trị an ngày 21 tháng 4 năm 1915 và yêu 
cầu bắt giữ băng đẳng Mai Văn Kiêm. 

Hãy chú ý! Lúc đó không ai nói gì về băng đẳng ma quỷ của tên Hộ. 
Thẩm phán Trị an Tây Ninh, trước khi đưa ra phán quyết, có đòi hỏi 
phải làm rõ; cẩn phải có “những bằng chứng rõ ràng' chứng minh rằng 
Kiêm đã thành lập một hội kín và tổ chức một băng đẳng tội phạm; các 
khiếu nại và các vụ việc nêu trên chưa đủ sáng rõ chắc chắn! Huyện ở 
Trảng Bàng trả lời bằng thư đề ngày 4 tháng 5 năm 1915 “rằng ông có 


thể cung cấp một số bằng chứng, và khu trú sự chú ý của thẩm phán về 
những báo cáo trước đây cũng như về những khiếu nại của “những cư 
dân hiền hậu'! 

Thời gian trôi qua. Sau đó, ngày 17 tháng 5 năm 1915, Trần Văn Lý kiện 
lên Công tố viện chuyện ông bị băng đảng Kiêm đánh đập... ngày 28 
tháng 12 năm 1914... 


Toàn bộ băng nhóm bị triệu tập đến Công tố viện ngày 20 tháng 7 năm 
1915. Cuối cùng cũng có được một giải pháp can thiệp sau khoảng ba 
tháng nỗ lực... 


Nhưng ngày hôm trước, 19 tháng 7, Mai Văn Kiêm trình bày trước Công 
tố viện Tây Ninh về một đơn khiếu nại bằng tiếng Pháp; “Tôi là nạn 
nhân trả thù của Hộ. Chánh tham biện Tây Ninh đã tiến hành một cuộc 
điều tra và thả chúng tôi ngay sau đó.” Và một lần nữa, lại không trừng 
phạt những thành viên băng đảng này, quả là sự mù lòa của chính 
quyền Pháp! 


Trong khi đó, ngày 4 tháng 12 năm 1915, một người tên Ôn Văn Quí bị 
kéo vào một tiệm hút thuốc phiện ở Trảng Bàng và bị người thuộc băng 
nhóm Kiêm giết hại. Động cơ tội phạm, theo cách giải thích thường gặp, 
vợ của Ôn Văn Quí là người tình của Lập, viên phó của Kiêm; Lập đã 
thủ tiêu hoặc nhờ người thủ tiêu gã chồng làm y gai mắt. 

Đối mặt với vụ phạm tội táo tợn này, thực hiện ngay trên đường phố 
chính của thành phố, hội đồng tân hương chức, một cách tuyệt vọng, đã 
trình ra bản một danh sách quá nhiều các vụ việc mới kèm theo đơn 
khiếu nại ngày 20 tháng 4 năm 1915. “Nếu tội phạm ám sát này vẫn 
không bị trừng phạt, chúng tôi sẽ không thể quản lý băng đẳng những 
tên du đãng đang đe dọa chúng tôi đến nỗi không ai dám làm chứng 
trong vụ ôn Văn Quí!? 


Phí công. Điều tra tư pháp không quan tâm đến thông tin do các hương 
chức và Huyện cung cấp (ghi nhận trong một báo cáo ngày 25 tháng 10 
năm 1915, đã chỉ rõ những kể giết Quí)... Cuộc điều tra tư pháp được 
đóng lại bằng một lệnh miễn tố, thậm chí với cả những kẻ không giết 
người bị tố cáo có liên can (trừ hai đồng lõa Lập và Thiên)! 


Tuy nhiên, tên Hộ xuất hiện lại ở làng Trắng Bàng, nơi ông đã phải bỏ đi 


để tự bảo vệ mình khỏi sự trả thù của Kiêm... 


Ngay lập tức, một báo cáo của Huyện ngày 25 tháng 10 năm 1915 có 
liên quan đến một vụ việc duy nhất giữa Kiêm và kẻ thù: Nguyễn Văn 
Hộ vào ngày 25, bất ngờ bị thương ở chợ Trảng Bàng, do tên Chơn gây 
ra, trong khi ba bộ hạ của Chơn đả thương Mạnh người của Hộ mà 
không hề biết anh này là ai. 

Kiêm, thủ lãnh của băng đẳng, bị buộc tội tham gia vụ tấn công. Ba 
trong số bốn kẻ tấn công Hộ bị bắt sau khi chống đối cảnh sát. 


Duy nhất một người trong số họ bị Công tố viện giao cho Tòa tiểu hình 
và được tha bổng vào ngày 27 tháng 10 năm 1915. 

Hộ một lần nữa bị buộc phải rời khỏi Trẳng Bàng, làng quê của ông; ông 
bị trục xuất. 

Từ đó trở đi, băng nhóm Mai Văn Kiêm làm chủ lãnh địa và không còn lo 
lắng gì cho đến cuối tháng 2 năm 1916. 


Do đó, tháng 11 năm 1915 có thể được xem làm điểm khởi đầu một kỷ 
nguyên mới cho băng nhóm Mai Văn Kiêm: tổ chức trên một quy mô lớn 
hơn; tự trang bị vũ khí mạnh mẽ hơn; tuyên truyền ở các làng lân cận; 
lập trung tâm, không còn ở Trảng Bàng (Gia Lộc) mà ở Gia Bình, cách 
4km về phía tây bắc, gần rừng và dọc theo bờ rạch, trong ngôi nhà của 
viên phó băng nhóm Vương Văn Lê. 


Về phía Mai Văn Kiêm, ông rút vào bóng tối và chỉ hoạt động thông qua 
các viên phó của mình; để vào tháng 3 năm 1916, khi bị bắt, ông có thể 
giả vờ rằng ông không tham gia vào các vụ việc cùng năm đó. 


Ông ta bị bắt vào ngày 29 tháng 2 năm 1916, do tố cáo khẩn cấp của 
toàn bộ hội đồng hương chức Gia Lộc, được Huyện ở Trảng Bàng ủng 
hộ. 

Đây là khoảng thời gian xảy ra một loạt sự kiện khởi từ tháng 12 năm 
1915 đến tháng 2 năm 1916: 


Trong suốt tháng 12 năm 1915 và tháng 1-2 năm 1916, các cuộc họp của 
những kẻ khả nghi, chẳng bao lâu được biết là những thành viên của 
băng nhóm Mai Văn Kiêm và những viên phó của ông là Vương Văn Lập 
và Vương Văn Lê, được nhận thấy trong một ngôi nhà biệt lập ở ấp Bình 


Thủy giữa Gia Lộc và Gia Bình (phía tây Gia Bình). Đây là nhà của 
Vương Văn Lưu, cha của tướng Vương Văn Lê. Số người qua lại rất 
nhiều, gây phiền nhiễu dân cư ba ngôi làng nằm giữa ấp Bình Thủy: An 
Hóa, Gia Bình, Gia Lộc. 


Huyện ở Trảng Bàng (bí mật) được một số hương chức của Gia Bình, 
Hương sư Đàng và Hương quản Hiệu, thông báo cho biết. Ba ngôi làng 
được canh gác và đặc biệt ở An Hóa có tổ chức tuần tra ban đêm vào 
cuối tháng 12. 


Đồng thời, các cuộc họp càng ồn ào và ít kín đáo hơn; sự cưỡng bách 
quân dịch đã ngăn mọi chú ý của xứ này: ngày 6 tháng 2, ngày 8 tháng 
2, ngày 19 tháng 2, 20 và 22 tháng 2, cuối cùng, các thành viên gặp nhau 
ở ấp Bình Thủy; có một tin đồn trong xứ rằng những người này được 
trang bị vũ khí và đang chuẩn bị cho “chiến tranh'. 


Cuộc họp ngày 19 tháng 2 đã quy tụ hơn 30 người. Không hề được 
chính quyền Trảng Bàng hay huyện ly quan tâm, băng nhóm nhanh 
chóng hoan hỷ: Vương Văn Lê, người được thăng chức tướng, mơ về 
một cơ nghiệp tương xứng với ông. 


Vào ngày 17 tháng 2, ông đặt một thợ mộc trong xứ làm đồ nội thất bàn 
ghế của Thonet; ông có một con ngựa chiến, giống như tên Khách ở Gia 
Lộc, con ngựa được mua từ một nhà sư hoàn tục, Tích, vào ngày 7 tháng 
2; ông ta mặc đồ Âu, gây công phẫn khắp cả làng. 


Cuối cùng, ông đưa ra lời mời một số dân chúng Gia Bình đến ăn tối vào 
ngày 18, 20 và 21 tháng 2, và buổi tối ngày 22 tháng 2: khách mời được 
yêu cầu mang theo tiền đóng góp, tối thiểu 5 đồng bạc, rồi đến bữa ăn 
ngày 22 tháng 2 thì cho ra mắt dân chúng Gia Bình kiểu kết nạp hội kín 
được ngụy trang. 


Trong khi đó, băng nhóm tham gia chiến tranh, diễu hành tại thị trấn 
Gia Bình, bắt cư dân đòi tiền chuộc bằng bạo lực ngay giữa ban ngày 
ban mặt (ngay tại Gia Lộc), đe dọa đốt nhà và giết những người giàu, 
giật dây chuyền vàng của họ ném cho những cô gái trể qua đường... đây 
đích thị là 'cuộc chiến” đúng kiểu dân An Nam! 


“Có chiến tranh, một tên cướp nói với Hương hào Tư, đưa tôi 50 đồng 
bạc để mua gươm! 


“Vào ngày 24 tháng 2 chúng tôi sẽ mạnh lên rất nhiều, một người khác 
nói, và anh sẽ thấy kết quả! 


“Anh từ chối cho tôi tiền, người thứ ba nói; anh sẽ hoan hỷ cầu xin được 
mang nó đến cho tôi trong vòng vài ngày! 


“Thử chặn tao lại xem, tên cướp Chơn nói với Hương quản, tao giết!” 


Và vợ của Vương Văn Lưu, mẹ của tướng Vương Văn Lê 20 tuổi, tên là 
Trần Thị Chức, kêu lên: 


“Ta là mẹ những tên cướp của tổng!” 


Đặc biệt, ngày 20 tháng 2, tướng Lê cưỡi ngựa, mặc áo khoác kaki, quần 
trắng, đeo kính đen, mang giày và roi da; theo sau là tám hay mười 
người đàn ông tay cầm dù và tay đấm sắt (như để vinh danh thủ lãnh 
của họ, theo kiểu quan bốn lọng); những người khác cầm gươm và gậy, 
(về điểm cuối cùng này, những lời chứng có phần khác nhau do sợ hãi). 
Và đội quân nhỏ diễu hành tự hào trên đường phố Gia Bình (đường 
xuống Trảng Bàng, Tây Ninh). 


Nhưng cuộc diễu hành trở thành thảm họa. Đến trước mỗi ngôi nhà, 
băng nhóm dừng lại, gọi hỏi người dân, khuyến dụ họ nổi dậy hoặc đòi 
tiền chuộc, dù họ có thích hay không. Cựu Hương cả của làng cũng 
không được tha chứ đừng nói gì đến những hương chức đương nhiệm. 


Ở các làng lân cận, dân chúng run sợ: những tin đồn kỳ lạ và đáng báo 
động nhất được lan truyền; người ta nói rằng giao thông bị gián đoạn; 
rằng đường bộ và đường sông nằm trong tay của những kẻ nổi loạn, 
rằng các Kitô hữu bị đe dọa; rằng linh mục Công giáo ở Tha La (An Hóa) 
bị cắt thành từng miếng nhỏ, và rừng bị đốt cháy... 


Thủ phạm của vụ bê bối tương tự ở Gia Bình hành động cướp của và 
mai phục những nhà giàu! Tại An Hóa, ngôi làng gần ấp Bình Thủy, 
băng nhóm tiếp cận nơi ở của một người tên Thảo, với 5 khẩu súng 
trường, trong đó có 2 súng trường Pháp, trong đêm 17 rạng sáng 18 
tháng 2, nhưng chúng đã bị cảnh giác và băng nhóm bỏ đi; bốn hay năm 
tên cướp đã đứng trước nhà bị đe dọa! Đêm hôm sau, ngày 18 và 19, ở 
làng An Hóa, mọi chuyện diễn ra theo hướng ngược lại, nhà của Tài bị 
tấn công; Tài và con trai bị thương, cả hai đều có súng trường; nhà bị 
cướp và băng nhóm chạy trốn đến Bình Thủy. Nhóm tuần đêm bị lạc 


đường, một bộ phận trong nhóm này do xã trưởng An Hóa chỉ huy (về 
sau người ta cáo buộc ông về vụ việc này, bởi vì hóa ra ông là anh rể 
của tướng Lê). 


Không ai nhận ra hay chạm mặt những tên cướp! 

Và đây là ngày 22 tháng 2 năm 1916! 

Các thành viên đến ăn ở Bình Thủy do cha mẹ của tướng Lê mời. 
Nhưng khoảnh khắc chấm dứt sự lừa lọc bi hài này đã đến. 


Theo lệnh của Huyện ở Trảng Bàng, băng nhóm bị mắc bẫy. Thật không 
may, người họ hàng của tướng Lê, một người tên là Nguyễn Văn Muôn, 
bán hàng rong ở Trảng Bàng, đang đi bán bánh, thấy các đội dân quân 
đang đi về phía Gia Bình; anh này hiểu ngay tình hình, lấy một chiếc xe 
đạp, vượt ra khỏi hàng của Chánh tổng ngay khi họ ở cách nhà của 
Vương Văn Lưu một trăm mét. Sau đó, một cuộc tháo chạy tán loạn diễn 
ra trên các cánh đồng. Chỉ có mười trong số thành viên bị bắt giữ, tướng 
Lê trốn thoát, cũng như Thâm, Đạm, Lượm và những người khác, mang 
theo súng và những giấy tờ có thể gây nguy hại. Tuy nhiên, việc khám 
soát không phải không có kết quả; người ta tìm thấy một thanh kiếm, 
một nắm đấm sắt, một cây giáo, chì để cắt thành đạn, một chum thuốc 
súng, một cây roi sắt, một lưỡi gươm, một cây kèn đồng. Người ta 
không biết con ngựa đã trở thành cái gì... 


Tại nhà thợ rèn Võ Văn Son, cùng ngày, người ta tìm thấy ba thanh 
kiếm, một khẩu súng trường, một cái bình chứa đầy than nghiền. 


Ngày hôm sau, 22 tháng 2, Mai Văn Kiêm, Chơn, Lập, Thiên (hai người 
sau bị buộc tội giết Ôn Văn Quí) đã bị bắt giữ tại Gia Lộc dưới sự can 
thiệp của Hội đồng hương chức. 


Tóm lại, trong số ba mươi tám cá nhân bị liên lụy trong cuộc truy tố, hai 
mươi bốn người hiện bị giữ, còn mười bốn người được thả tự do. Tên 
Lê Văn Khoái có 7 tội danh. 

Vương Văn Lê bị bắt ở Sài Gòn cũng như mẹ ông ta, đó là ngày 15 tháng 
3 và Đội Kiên là người chỉ huy vụ này; kẻ bị bắt đã cố luồn lách vào mật 
vụ, dưới một cái tên giả, và với một thẻ thuế giả, đơn xin của ông ta bị 
từ chối chỉ vì ông ta từng phạm tội cờ bạc. 


Ông ta mang theo một khoản tiền 33 đồng bạc. Tuy nhiên, ngày 14 
tháng 3, như một ánh đèn bi kịch chiếu vào vụ này, Hương cả Câm làng 
Gia Bình tự sát tại chùa, ngay giữa ban ngày, khi biết được Đội Kiên 
đang theo dấu của Vương Văn Lê, việc tiếp tay của cá nhân ông cho 
băng nhóm Lê không có gì phải bàn cãi nữa.” 
Hội kín và các hoạt động trong vùng 
Nếu tướng Lê, đôi khi hơi buồn cười, có thể làm náo động đời sống 
cả làng với sự trợ giúp của một hội kín đếm khoảng hơn năm mươi 
thành viên, thì điều gì sẽ xảy ra khi hội kín lan rộng qua nhiều ngôi 
làng và, không phải là diễu hành, mà đặc biệt là trộm cắp, cướp bóc và 
đốt nhà? ủy viên Chính phủ của Tòa án quân sự cấp I Nam kỳ thuật lại 
như sau, trong vụ Bến Tre (% 53): 


“Vào đầu tháng 12 năm 1915, một lá thư nặc danh gởi đến Tướng Tư 
lệnh của Phân khu lục quân Sài Gòn và Phnom Penh, tố cáo những 
người truyền bá những tin giả và các thành viên của một Hội cách mạng 
gồm bảy cá nhân của tổng Minh Thiện và Minh Thuận (huyện Mỏ Cày, 
Bến Tre). Nó đã được gửi đến Chánh tham biện Bến Tre để mục thông 
tin. 

Chánh tham biện và Chủ tỉnh đã ra lệnh cho các phái viên hành chánh 
Mỏ Cày mở một cuộc điều tra hành chánh khẩn cấp. Cuộc điều tra đã 
chứng minh rằng tất cả các cá nhân tố cáo đều từng tham gia hội kín, 
còn Nguyễn Tất Đạt (hoặc Đạc), hiện đang trốn và Nguyễn Văn Đàng tức 
Tám Đàng thì đang bị buộc tội, đều là những thủ lãnh của các hội này. 
Nhưng những cáo buộc chống lại họ không đủ sức mạnh để tiến hành 
truy tố và vụ việc khép lại. 


Ngày 12 tháng 1 năm 1916, Chánh tham biện Bến Tre được cảnh báo về 
sự bùng nổ hoạt động của một hội kín trong quận Ba Tri (các tổng Bảo 
An, Bảo Lộc, Bảo Phước, Bảo Tri và Bảo Thuận). Đặc biệt ở làng Đồng 
Xuân, tại nhà Nguyễn Văn Non, đã đón một “bậc thầy từ Tân An về để 
chủ trì một buổi lễ... 


Thật vậy, ngày 23 tháng 1 năm 1916, lúc 9 giờ sáng, Lê Văn Khanh, tức 
Tư Khanh, còn gọi thầy Tư, đi theo có Trần Văn Thi, ghé nhà Nguyễn 


Văn Non, nhận được từ mỗi người, và thậm chí từ một vài hương chức, 
sự kính trọng sâu sắc nhất. 


Nhưng cảnh sát đã được cảnh báo và trong cuộc họp tại nhà Non, ngày 
13 tháng 1, Chánh tổng Bảo Thuận đã bắt Lê Văn Khanh, Trần Văn Thi 
và Nguyễn Văn Non. Người cuối cùng vẫn mang theo bùa hộ mệnh có 
màu sắc của Phan Xích Long để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của vũ 
khí. Ông cũng có một sắc phong ký tên Mả-Văn và mang lá cờ của Hoàng 
Đế Phan Xích Long, sắc phong tương tự, nếu xuất hiện thì những người 
mang những vật này là những đại thủ lãnh của cuộc bạo động năm 
1913. 


Bùa hộ mệnh và sắc phong này thể hiện thêm một tính đồng nhất tuyệt 
đối mang phần bí hiểm khó diễn tả của họ, với bùa hộ mệnh được tìm 
thấy trên người phiến quân của tất cả các tỉnh Nam kỳ khác trong tháng 
2 năm 1916, đặc biệt trên những người bị bắt, đeo trong tay, khi tấn 
công Khám Lớn Sài Gòn ngày 15 tháng 2. 


Thẩm phán, người đứng đầu Công tố viên Bến Tre, ngay lập tức được 
giao xử các bị cáo mà Viện công tố Sài Gòn xác nhận có tham gia cuộc 
tấn công ngày 25 tháng 3 năm 1913. Mười quả bom khổng lồ đặt tại các 
địa điểm khác nhau ở Sài Gòn và Chợ Lớn đã nổ làm tín hiệu cho cuộc 
nổi loạn. Điều này nhằm mục đích giải phóng xứ An Nam khỏi sự bảo 
hộ của chính phủ Pháp, đưa lên ngôi tên Phan Phát Sanh, con trai của 
một nhân viên cảnh sát Chợ Lớn, đã từng ra tòa, nhưng có ảnh hưởng 
lớn đến dân chúng, nhờ vào tài phép thần thông và quỷ thuật. 


Công tố viên Cộng hòa của Bến Tre nhận thấy rằng các cá nhân bị bắt 
bởi Chánh tổng Bảo Thuận, là những người mang bùa hộ mệnh rất 
giống với những bùa được thấy vào năm 1913, trên những thành viên 
của cuộc bạo động. Ông thấy danh hiệu Phan Xích Long (Hoàng Đế Rồng 
Đỏ) xuất hiện trong những tài liệu này. Bấy giờ, Phan Xích Long là tên 
hiệu mà Phan Phát Sanh dùng khi lên ngôi năm 1913. Điều đó dẫn đến 
việc cầm giữ các can phạm, mặc dù các manh mối rất sơ sài, và tống 
lệnh lục soát ở Bình Thạnh, nơi ở của Lê Văn Khánh (Khanh). Tại nhà 
ông ta, có một người tên là Trần Minh Kỳ, người mang bức thư gửi Tư 
Khanh với tên người gửi đề là Mả-văn. Lá thư này được viết bằng ngôn 
ngữ ước lệ, nhưng từ ngữ đoán ra được, trong đó tiết lộ rằng Tư Khanh 


là sứ giả và kẻ chủ mưu của một tổ chức cách mạng đang hình thành, 
ông đã tuyển mộ hoặc định tuyển mộ các thành viên ở khắp các tỉnh 
Nam kỳ, ngay cả ở Cambodge, ở Phnom Penh. 


Ngày 28 tháng 1, Công tố viện Bến Tre mở một cuộc điều tra buộc tội 
hai cá nhân ở Phú Ngãi (Ba Tri) bị cáo buộc là thành viên cùa một hội 
kín và là những kể gây rối. Một trong hai mang một huy chương và một 
cái cúc bạc. Những phù hiệu này, mang các chữ biểu tượng "nhân danh 
Hoàng Đế vĩ đại”, được phân phát bởi một hội cách mạng, nhắm đến 
việc làm dấy lên một phong trào quy tụ nhiều nhóm nổi dậy. 


Cuộc điều tra sau đó cho thấy rằng Tư Khanh là thủ lãnh của cuộc nổi 
dậy này, và việc bắt giữ ông ta vào ngày 13 tháng 1 đã khiến tổ chức 
hỗn loạn. Nhờ sự can thiệp khôn ngoan của Chánh tổng Bảo Thuận, 
cuộc tấn công lên kế hoạch từ trước chịu thất bại thẳm hại. 


Chính quyền và tư pháp đã được cảnh báo, và mặt khác, thủ lãnh của 
phiến quân không còn để cầm đầu đội quân của mình nữa. Cũng như, 
khi Huyện ở Mỏ Cày báo cáo vào đêm ngày 2 sáng ngày 3 tháng 2 năm 
1916 về một cuộc nổi dậy xảy ra trong huyện, Chánh tham biện, Chủ 
tỉnh biết trước phải làm nhũng gì và thực thi các biện pháp cần thiết. Họ 
biết rằng phong trào này không phải là tự phát, rằng nó có chủ định và 
được chuẩn bị bởi các hội kín mà người ta đã biết rõ các thủ lãnh chính 
là ai. Phong trào không nằm ở tỉnh Bến Tre; chỉ là một đột biến của 
phong trào cách mạng lớn kích động ở Nam kỳ trong nửa đầu tháng 2. 
Điều đó cho phép nó bị loại bỏ ở Bến Tre trong vòng bốn mươi tám giờ. 


Thật vậy, vào lúc nửa đêm, ngày 2 và 3 tháng 2, Huyện ở Mỏ Cày đã 
được cảnh báo bởi Mai Văn Tống, ở Giồng Keo, về một cuộc nổi dậy xảy 
ra trong huyện của mình. Huyện yêu cầu sự tăng viện của cảnh sát từ 
Chánh tham biện và ngay trong đêm đó, bằng sà lúp của Hạt tham biện, 
đã nhận được một biệt đội mười lính bảo an dưới quyền chỉ huy của 
hiến binh Labro. 


Ngày 2 tháng 2, lúc 11 giờ đêm, một nhóm đầu tiên gồm năm mươi 
người đã đến từ các làng khác nhau ở các tổng Minh Thiện, Minh Thuận 
và làng Tân Thạnh Tây. Họ đã cướp phá nhà của Hương cả Chấn Chung 
Bình; chiếm đình làng, tước đoạt bốn vật trang trí của chùa và bốn cái 
trống, và đến cầu Bá Vát nơi họ bị một người Hoa tên Bang Hộ bắn hai 


phát súng mà không trúng ai cả, nhưng làm họ quay lại đường lộ và giải 
tán. 


Vào 3 giờ sáng, ngày 3 tháng 2, nhóm thứ hai, được tuyển mộ trong các 
làng Vĩnh Hóa, Phú Mỹ và Vĩnh Thuận, phía bắc tổng Minh Thiện, đã 
cướp phá nhà của Phó chánh tổng, lấy tất cả mọi thứ trong đó, bao gồm 
bẩy cái vòng vàng, và đốt tất cả các tài liệu lưu trữ của viên chức này. 
Nhóm thứ ba gồm một trăm người từ làng Tân Phú Tây, chiếm chợ Bá 
Vát lúc 5 giờ sáng, ở đó họ cướp phá hai cửa hàng; họ đóng tại đình làng 
Phước Hạnh, phá hủy các kho lưu trữ của thị xã. Tuy nhiên, két sắt công 
không mở được bất chấp mọi nỗ lực. Sau đó, họ rút về Tân Phú Tây; 
chiếm giữ đình làng, ở trước cắm lá cờ quân nổi dậy Phan Xích Long, lá 
cờ đỏ chữ nhật với năm sọc ngang (xem Hình 27). 


Biệt đội lính bảo an đến Mỏ Cày vào ngày 3 tháng 2 lúc 7 giờ sáng. Dưới 
sự hướng dẫn của Huyện, đi ngay đến chợ Bá Vát (tổng Minh Thiện), họ 
đến lúc 8 giờ 30, nhưng phiến quân đã rời khỏi chợ từ 5 giờ rưỡi sáng. 


Họ đi đến Tân Phú Tây, nơi có một nhóm hoạt động dưới sự chỉ huy của 
Nguyễn Văn Đàng. Đình làng bị bủa vây, nhưng băng nhóm được báo 
nên cố gắng phân tán. Một lính bảo an, bị tấn công bởi kẻ bỏ trốn, bắn 
hai phát đạn, giết chết người Hoa tên Trung Thạch, còn cô con gái là 
Quyền Thị Chấn bị thương nhẹ khi đang chơi với một đứa trẻ. Những 
người nổi loạn chạy trốn khắp các khu vườn. Lính bảo an đuổi theo, 
một trăm người bước đi thành hai hàng, vũ khí là những cây tre và giáo, 
dẫn đầu là thủ lãnh của họ, đi trước là hai phu đánh trống, bước đi trên 
đường. Lính bảo an đứng trên bờ, núp sau cây chuối. Nhưng cuộc phục 
kích đã bị phát lộ và chỉ có bảy người bị bắt giữ, trong số đó có thủ lãnh 
Nguyễn Văn Đàng. 

Các băng nhóm tháo chạy mặc sức tiến hành trên đường tất cả các loại 
bạo lực. Họ cướp và đốt phá khắp nơi trên đường trốn chạy: nhiều lời 
khai của nhân chứng, đã than oán những phiến quân và là một sự xác 
nhận chính thức. 

Ở làng Tân Ngãi, phiến quân đã đốt nhà của Nguyễn Văn Phú, nhưng 
đám cháy không lan rộng và chỉ một phần nhỏ của ngôi nhà bị cháy 
(trang 95). 


Phạm Văn Thần bị hành hạ và cướp đi đổ dự trữ cam và quýt (trang 97). 


Tại làng Vinh Hóa, Nguyễn Văn Cử, Hương giáo Lê Văn Ngởi, Cựu xã 
trưởng Thiên, Cựu hương chủ Sửu, Hương chủ Phú, Hương chánh Túc 
và Nguyễn Thị Quỳnh thấy ngôi nhà của họ bị phá hủy, đồ tủ bàn ghế 
và cửa bị đập gãy, sau khi phiến quân đã lấy tất cả mọi thứ có thể cướp 
đi được (trang 125). 


Ở làng Vĩnh Thuận, họ phá nát mọi thứ trong đình làng và lấy đi một cái 
trống (trống chầu). 


Ở Phú Mỹ, họ cướp bóc cửa hàng của Nghiêm-Thang một người gốc Hoa, 
cũng như nhà của chánh tổng Minh Thiện; họ xâm phạm đình làng, đốt 
cháy tất cả các sổ sách và lấy đi một cái trống (trống chầu). 


Tại Trung Mỹ, họ đã tàn phá ngôi nhà của Hương chủ Thưởng, cửa hàng 
người Hoa tên Lý-Sanh, nhà của phó chánh tổng Minh Thiện, nổi lửa đốt 
quần áo, khăn quàng và hồ sơ công (trang 125). 


Ở Phước Hạnh, họ tấn công Dương Thị Ngọ đang ở trong nhà, vợ của 
Phó chánh tổng Minh Thiện, cướp đồ trang sức và các đồ vật khác. Sau 
đó, họ cướp phá các cửa hàng người Hoa tên Nam-Thanh và Tàng-An 
(trang 125) cũng như nhà của Giau-văn-Liên (trang 262) và Võ Văn Thai 
(trang 265). 


Tại Tân Phú Tây, họ đốt nhà của Lê Văn Tri, nó đã bị hủy. 


Họ vào nhà của Hương thành Phú ở Trung Mỹ, của Quỳnh, của Hương 
quản Mai Văn Chi, để lấy cắp các đồ vật khác. Ở đình làng, họ lấy cắp 
đồng hồ và đâm thủng trống. Họ đốt nhà của các nữ tu của bệnh viện, 
trong đó một ngăn đã bị phá hủy toàn bộ. 


Ở Trương Thanh, nhà của Sư Liên (trang 462), Trần Tường (trang 428) 
Trương Bình (trang 430), Dương Văn Nông (trang 432), Lâm Phương 
(trang 434), Lương Hoài Đức (trang 436), Hương sư Y (trang 438), 
Hương giáo Học (trang 440), Cựu hương cả Thời, đã bị cướp phá. Ông 
giáo Nguyễn Duy Tân (trang 444) khai báo rằng sau khi phá hủy tất cả 
đồ đạc trong nhà, họ nắm tóc ông, kéo ông xuống đất và đánh đập ông 
nhừ tử đến bất tỉnh. 


Tài vật của tất cả vụ cướp được kẻ cướp cất ở nơi an toàn và hầu hết 


đều không thể tìm thấy. Tuy nhiên, ở nhà một vài người trong số họ, các 
cuộc khám soát đã phát hiện ra những món đồ được những người chủ 
trước dứt khoát nhận ra; Võ Văn Thái, chủ tiệm Phước Hạnh (chợ Bá 
Vát) đã nhận ra đó là đồ ông ta bị mất cắp, một mảnh vải được phát 
hiện ở nhà Võ Văn Hùng (trang 323); Phó chánh tổng Lê Phước Toàn tìm 
thấy trên người Lủy một chiếc nhẫn vàng của ông đã bị đánh cắp (trang 
371); Nghiêm-Thang nhận ra các phiếu vải, pháo nổ, một vòng cổ tìm 
thấy được ở nhà Huế. 


Dân chúng hết sức hoảng sợ, nhưng hoạt động của hiến binh và lính bảo 
an, thiện chí của chính quyền địa phương, sự nhiệt tâm của Chánh và 
Phó tổng, kinh nghiệm của Huyện và sự xuất hiện của Chánh tham biện, 
nhanh chóng đem Tại an tâm và trật tự gần như ngay lập tức được thiết 
lập. Vào buổi tối 4 tháng 2, hơn 130 vụ bắt giữ đã được thực hiện. 


Sáng ngày 5 tháng 2, một thiếu úy dẫn theo 40 lính khố đỏ đến Bến Tre, 
từ tỉnh đưa về. Nhận lệnh đi tuần khắp khu vực nổi loạn. Họ hoàn 
thành sứ mệnh và trở về Mỹ Tho vào tối 6 tháng 2. 


Các bị can sau đó thú nhận tham gia vào cuộc nổi dậy. Quả thực, họ 
không thể chối, do bị bắt khi đang hành động. Họ nói mục đích của cuộc 
nổi dậy này, đó là gây chiến tranh chống lại người Pháp, thỏa sức cướp 
bóc và tàn phá. Nhất thiết là, đã có một quyết định bạo động vũ trang 
chống Pháp thì, vượt ra và trên cả những tội phạm tập tục của các phiến 
quân, có cả tội phạm chính trị chờ sẵn nền an ninh công cộng. 


Nhưng cuộc điều tra này, đã chỉ ra Nguyễn Văn Đàng, có tước hiệu “Đề 
đốc”, đã tham gia tích cực và chủ đạo trong hành động của hội kín; các 
viên phó của ông này là Phan Văn Sửu, Nguyễn Văn Thàng (Thành), 
Nguyễn Văn Chơi và Đỗ Văn Tám tức Tám Rỗ tiết lộ rằng phải tìm ra 
những người tổ chức khác đích thực và có vai trò cao hơn của cuộc tấn 
công này; Tư Khanh được Nguyễn Văn Đàng và hầu hết những kể mưu 
phản chính thức công nhận là thủ lãnh tối cao.” 


Hội kín chống lại nhà nước 


Không còn phải chứng minh rằng những hội kín, như chúng ta biết 
hiện tại ở An Nam, trên thực tế, tất cả có thể hợp nhất lại làm rối loạn 
yên bình ở toàn bộ xứ sở, tạo những phong trào nổi dậy thực sự. 


Chúng tôi sẽ kể ra ở đây, theo ủy viên Chính phủ của Tòa án quân sự 
cấp I Nam kỳ, những sự kiện theo thứ tự nổi dậy mà chúng tôi đã cho 
là đủ tiêu chuẩn trong “Dẫn nhập” (xem Ở trên, trang 31-33) các biến 
loạn ở Nam kỳ năm 1916 (% 117): 


“Trong mười lăm ngày đầu của tháng 1, một phong trào bất thường đã 
được báo ở các tỉnh Gia Định, Tân An, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, 
bởi chính quyền bản xứ thông qua các Chánh tham biện. Ngày 13 tháng 
2, Phái viên hành chánh của Cẩn Giờ điện báo rằng các cuộc họp bí mật 
diễn ra thường xuyên hơn, và cảnh báo Chánh tham biện để phòng một 
phong trào nổi dậy có thể xảy ra. 


Người ta đã không nghĩ rằng khi đó tình hình nghiêm trọng, và nếu các 
biện, pháp phòng ngừa được thực hiện tại các tỉnh (những đồn canh gác 
được tăng cường; tuần tra được tổ chức), người ta lại không tăng cường 
các đồn bảo vệ Sài Gòn, thậm chí không phòng bị một phong trào có thể 
xảy ra. Thực sự, người ta không nghĩ rằng những kẻ bạo động có thể 
tấn công vũ trang thành phố Sài Gòn. 


Tuy nhiên, vào đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 1916, khoảng 3 giờ sáng, 
khi trăng vừa lặn, nhiều người bản xứ (số lượng ước đạt 300) trên 
những thuyền mành và tam bản cập bến đậu ở cửa sông kênh Tàu Hủ, 
từ chợ Cầu Ông Lãnh đến Cột cờ Thủ Ngữ. Họ đều mặc đồng phục áo 
khoác ngắn đen và quần trắng. Họ. quấn một chiếc khăn trắng quanh cổ, 
trang bị giáo, mã tấu và những thanh gươm thô sơ. Đi đầu nhóm có 
giương lá cờ biểu trưng của thủ lãnh cuộc khởi nghĩa năm 1913, Phan 
Xích Long (xem Hình 26), đã bị kết án khổ sai chung thân và giam giữ 
tại Khám Lớn. 


Họ ngay lập tức tập hợp thành ba nhóm trên bến Belgique!5° tại lối vào 
đường Mac-Mahon, đường Némésis!°! và đường Marchaise và họ âm 
thầm bắt đầu bước về phía nội thành. 

Nhóm đường Mac-Mahon, khoảng 80 người, gặp nhau ở số 36 phố này, 
một chiếc ô tô chở ông Bailly, nhân viên thương mại, ông Gachereau và 
người tài xế bản xứ Trần Văn Lên. 

Người lái xe trốn sự truy đuổi, họ có súng trường nhưng không may lại 
không nạp đạn. 


Những kể cướp tấn công xe hơi, một bánh xe bị nổ và chạy chậm lại. 


Ông Bailly bị dao chém vào cánh tay xuyên tới xương, và sau lưng bị 
một vết thương sâu và nặng. 


Ông Gachereau cầm súng trường đỡ được những nhát mã tấu chém liên 
tục từ kẻ tấn công leo lên chỗ gác chân, ông ta đấu lại bằng khẩu súng 
trường không đạn. Hành động này đẩy lùi những kẻ tấn công một chút. 
Tài xế nhận lệnh tăng tốc và chiếc xe chạy thoát khỏi nhóm người vây 
quanh. 


Ông Bailly liền ra lệnh cho tài xế chạy hết tốc độ tới Sở Cảnh sát trung 
tâm, thông báo cho cảnh sát và sau đó nhập viện để chăm sóc vì tình 
trạng cần thiết. 


Tại thời điểm bắt đầu hàng loạt hành động kể từ cuộc tấn công xe, 
những kể cướp hét lớn “Tiềm-Tài” (Giết người Pháp!). Và họ tiếp tục đi 
trên đường la hét và kêu to. Những tiếng kêu duy nhất nghe ra được là: 
“Đại-Ca” = Thủ lãnh, và “Tiềm-Tài” = Giết người Pháp. 


Sau khi chiếc xe hơi vừa chạy thoát, băng nhóm gặp nhau ngay ngã tư 
đại lộ Canton1!52 và đường Mac-Mahon, một đội tuần tra cảnh sát bằng 
xe đạp gồm viên cảnh sát người Âu Amielh và nhân viên bản xứ Nguyễn 
Văn Nghiêm. 

Đội tuần tra này ngay lập tức bắt đầu cuộc đụng độ với phiến quân 
bằng những phát súng và may mắn hạ gục tại chỗ hai tên cướp, còn 
những tên khác dù bị thương nhưng đã chạy thoát và trở lại thuyền tam 
bản. Nhưng viên cảnh sát Amielh bị thương ở tay do một nhát mã tấu; 
nhân viên bản xứ Nguyễn Văn Nghiêm bị đánh nhiều cú và bị thương 
nặng: anh ta đã bị tước khẩu súng lục. 

Và băng nhóm tiếp tục đi; trên đại lộ Bonard'53, toán quân đông lên sau 
khi nhập cùng hai nhóm khác, tất cả rẽ vào đường Eilippini!52 đi về phía 
Khám Lớn. 

Tại ngã tư đường Espagne'!55, một nhóm khoảng năm mươi người đi tắt, 
theo đường Espagne và định xông vào cửa sau Dinh Thống đốc Nam kỳ. 
Người bảo vệ từ chối mở cổng và cánh cổng sắt đã cản cuộc tấn công. 


Tiếp đó băng nhóm quay lại đường Mac-Mahon và ở ngay trước Khám 


Lớn lại nhập hội với nhóm ban nãy tiếp tục đi trên đường Eilippini. 


Đây mới là mục tiêu chính. Tiếng kêu la “Đại-Ca” và “Tiềm-Tài” vang 
đội. Đồn gác vốn không được cảnh báo về các sự kiện có thể xảy ra nên 
đã không cảnh giác. Khi tiếng kêu la đầu tiên tại góc đường Filippini và 
Lagrandière156 được nghe thấy, viên hạ sĩ, ngồi trên ghế dài trước đồn, 
ra lệnh cho lính canh cầm súng lên xem chuyện gì đang xảy ra. 


Đó là khoảng thời gian đang tuyển mộ người tình nguyện cộng thêm 
việc viên hạ sĩ nghĩ rằng có việc gì đó xảy ra với những tân binh say 
rượu đến từ khu Boresse!5”, lính canh đến sát đường Filippini thì liền 
chạm trán băng nhóm: lập tức bị tấn công và đâm trúng, tuy nhiên trong 
mấy nhát lưỡi lê chỉ có một nhát đâm trúng tay người dẫn đầu Nguyễn 
Hữu Trí. Viên hạ sĩ đặt đồn trong tình trạng báo động; song sắt đã đóng 
khi băng nhóm đến. Hai lính bị thương trong cuộc tấn công này. Trung 
sĩ, trưởng đồn, mở kho chứa đạn. Vào lúc đó, một mũi giáo phóng xuyên 
qua lưới và trúng anh ta, cách cằm một vài xăng-ti-mét và để lại một vết 
đứt sâu, không thì cổ họng anh đã bị xuyên thủng. 


Các hộp đạn được phân phát nhanh chóng và súng bắt đầu xả vào nhóm 
tấn công đông nghịt. Hai trong số họ gục ngay tại chỗ; người thứ ba 
chết gần Chợ. Những người khác, mặc dù bị thương, có thể đã được 
đồng đội đem đi. 

Băng nhóm đã đến trong trật tự, nhưng họ tháo chạy tán loạn và vội vã 
quay về bến Belgique, một phần rút từ đường Mac-Mahon, phần từ 
đường Marchaise. 

Trên bến, băng nhóm tổ chức lại, dù số lượng giảm xuống vì nhiều kẻ 
thấy sợ hãi và quay lại thuyền tam bản, chèo bỏ trốn. 

Phiến quân còn lại sau đó tiến về phía Chợ Lớn theo đường Basse!58 dọc 
kênh Tàu Hủ. Chắc chắn rằng, trên đường đi, nhiều người tách ra khỏi 
nhóm và quay trở lại thuyền tam bản neo đậu dọc kênh. 

Nhóm này chỉ còn khoảng 80 người, họ bị nhóm hiến binh do Trung úy 
Vermeren chỉ huy đuổi kịp khi đến trước nhà ga “Les Rizeries”. 

Các hiến binh ngay lập tức tham gia cuộc chiến và đã bắn gục bốn phiến 
quân đầu tiên. Những người khác rút theo hướng Chợ Lớn và chạy về 
vùng quê hoặc nhảy xuống kênh. Mười hai người trong số họ có thể đã 


bị bắt tại chỗ; những người khác ẩn náu trong những ngôi nhà lân cận, 
sau bị bắt giữ hoặc bởi hiến binh hay cảnh sát Chợ Lớn, lực lượng nhận 
tin báo và đến giúp hiến binh, tham gia bắt giữ. Tất cả các cá nhân bị 
bắt hoặc chết tại chỗ đều mặc quần trắng và áo khoác ngắn màu đen; 
quấn một chiếc khăn vải trắng mới quanh cổ và có mang trong người 
một cái bùa bằng lụa hoặc vải trắng, với các chữ đỏ, theo cấp bậc. 
Trong mỗi tay áo khoác đã tìm thấy bùa hộ mệnh bằng giấy màu vàng 
trên có chữ đỏ. Những bùa này, khi được giải mã, ghi các câu sau: 


1. Bùa bằng vải hoặc lụa quấn cổ, có cấp bậc của người mang, sau đó là 
phù hiệu của hội kín Nghĩa Hòa; biểu tượng hình thoi, ở những góc tận 
cùng là những quả cầu - tức dấu hiệu của sức mạnh chiến tranh. 


2. Bùa được khâu vào tay áo gắn chữ “chống đạn, cùng với biểu tượng 
hình thoi và châm ngôn khác nhau khích lệ sự gan dạ và lòng dũng cảm 
trong chiến đấu. 


Tất cả những người bị bắt tại chỗ, trừ một người bị thương, không thể 
đưa ra xét xử, đều chịu sự phán quyết của Tòa án quân sự tại các phiên 
ngày 20 và 21 tháng 2, 13 và 14 tháng 3 năm 1916. 


Ngoài những cá nhân mang vũ khí “ở Les Rizeries, cuộc điều tra đã tiết lộ 
rằng toàn bộ đội quân nổi loạn ở Sài Gòn cũng như các tỉnh giáp ranh, 
Gia Định, Thủ Dầu Một, Chợ Lớn, Biên Hòa, đã được dựng dậy và tụ 
họp ngay trong đêm đó để hành động. Cuộc tấn công vào Khám Lớn chỉ 
là khúc dạo đầu cho một loạt hành động kéo dài đã được chuẩn bị 
trước, với chương trình như sau: 


Vào đêm 14-15 tháng 2, tất cả những kể mưu loạn tụ họp tại vùng phụ 
cận Sài Gòn ở những nơi định trước. Nhóm đầu tiên lên thuyền tam bản 
cập bến Belgique và lên đường, hợp với một nhóm từ khu Boresse, tấn 
công Khám Lớn; người ta mở cửa; tù nhân được trả tự do sẽ về bến 
Belgique, nơi những chiếc tam bản chở vũ khí đang đợi sẵn. Lúc này, họ 
sẽ được trang bị vũ khí và tấn công Kho đạn. Người ta nhận thấy nhóm 
Mỹ Hóa đợi sẵn ở sau Vườn Bách thảo; làm nổ tung kho thuốc súng, 
hoặc, trong trường hợp thất bại, họ đốt tòa nhà. Ánh sáng của đám cháy 
hoặc thuốc súng nổ là tín hiệu cho các băng nhóm từ tỉnh đang chờ đợi 
và sẵn sàng tiến lên dưới sự chỉ huy của các thủ lãnh, để cướp bóc và 
đốt phá thành phố. Hoàng Đế Phan Xích Long sau đó sẽ di chuyển từ nhà 


tù đến Dinh Thống đốc và đoạt lấy quyền lực từ tay chính phủ. 


172 bị can đối tượng của báo cáo này là những thủ lãnh của tất cả các 
nhóm đã đến từ vùng phụ cận Sài Gòn, vốn chờ đợi trong vô vọng các 
tín hiệu phát động từ những kể mà vì chờ đợi chúng họ mới tụ tập lại... 


Nhưng trong lúc vụ việc này xảy ra ở Sài Gòn và các khu vực phụ cận, 
các phong trào nổi loạn khác được ghi nhận đã diễn ra ở hầu hết hai 
mươi tỉnh Nam kỳ. 


Tại Biên Hòa, ngày 25 tháng 1, một cuộc nổi loạn nổ ra trong nhà tù 
tỉnh. Các phiến quân đoạt súng của lính gác, tấn công bất thành Tòa 
công sứ, để lại ba trong số họ bị đánh chết. Song vụ việc vẫn lập tức lan 
đến vùng quê, nơi như thể nhất loạt cùng tuân theo một mệnh lệnh, các 
hội kín tổ chức các băng nhóm vũ trang, tập trung và hành động dưới sự 
chỉ huy của ba thủ lãnh: Lê Văn Hồ, Tiết và Vang. Buổi sáng ngày 15 
tháng 2, như thể có phép thần, sự yên bình trở lại trên toàn tỉnh. 


Ở Tây Ninh thì dưới sự chỉ huy của “Tướng' 20 tuổi Vương Văn Lê, một 
băng nhóm với kỷ luật quân đội đi khắp các vùng của làng Gia Bình và 
Gia Lộc ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 2, thông báo rằng vào 
khoảng giữa tháng, những người cách mạng sẽ làm chủ đất nước. Đến 
ngày hôm đó, nhân cơ hội, họ cướp phá, tống tiền và đánh những kể 
ngoan cố, ngay trước khi các hương chức bị khủng bố. Thủ lãnh và 
những kẻ cầm đầu chính chỉ bị bắt vào ngày 24 tháng 2. 


Tại Bà Rịa, ngày 3 tháng 2, đúng ngày Tết, một băng nhóm vũ trang, 
được giám sát chặt chẽ bởi những kẻ cầm đầu, đã từng nhận lệnh của 
Nguyễn Văn Huê, người được tha bổng trong vụ mưu loạn năm 1913, 
tham gia tấn công Cap Saint-Jacques, họ hy vọng sẽ gây bất ngờ vào ban 
đêm, nhưng nhờ cảnh giác mà lực lượng cảnh sát được tăng cường thêm 
hai đơn vị bộ binh thuộc địa và chờ đợi dành cho những người nổi dậy 
một pha bất ngờ trong khi họ tin rằng họ mới là kẻ gây bất ngờ. Có tất 
cả 49 vụ bắt giữ; số khác bỏ chạy trong đêm. 


Bùa của quân nổi dậy Bà Rịa giống hệt những lá bùa được tìm thấy trên 
các phiến quân đến từ tất cả các tỉnh của Nam kỳ, và có bốn chữ Bửu 
Sơn Kỳ Hương làm ở Núi Cấm, ngôi chùa-pháo đài của Bảy Do. 


Tại Vĩnh Long, một hội kín dưới sự lãnh đạo của “Nghĩa Hòa” cũng gây 


nên những cuộc nổi loạn. Vào ngày 14 tháng 2 năm 1916, những vụ 
cướp phá bắt đầu và những kẻ cướp đã táo tợn đến trước Tòa công sứ 
tỉnh. Nhóm lính bảo an được gửi đến để khôi phục trật tự bị tấn công, 
cướp vũ khí và bị thương. Một đơn vị lính khố đỏ đến để lập lại trật tự 
và phát hiện ở nhà một nhà sư tên Phùng, người từng là chủ mưu nổi 
loạn, một kho bùa hộ mệnh giống với những lá bùa ở nơi khác. Điều xác 
định là nhà sư Phùng chỉ là nhân tố thực hiện vụ “nhà sư trên núi đi 
thuyết giáo về phản kháng. 


Ở Mỹ Tho, nơi Bảy Do định kỳ đến thăm, nhiều hội đã tổ chức nổi dậy. 
Đã phải đưa ra xét xử đến tám vụ, và trong tất cả người ta đều nhận ra 
chúng theo cùng một phương pháp, cùng một tổ chức, cùng một mẫu 
bùa hộ mệnh. Cuộc nổi dậy được thuyết giảng bởi “nhà sư trên núi' nổi 
tiếng; ông ta phân phát bùa, những bùa hộ mệnh này của Bửu Sơn Kỳ 
Hương. Tại một trong những vụ này, một quả bom công phá được tìm 
thấy, loại đặc biệt nguy hiểm. Sự cảnh giác của chính quyền đã ngăn 
chặn các phiến quân thực hiện các cuộc tấn công theo kế hoạch. 


Tại Long Xuyên, các băng nhóm tổ chức tụ họp ngày 14 tháng 2, bắt đầu 
cướp bóc và tống tiền dân cư. Lính bảo an được gửi đến để thiết lập trật 
tự đã bị tước vũ khí, bị trói và đả thương; và sau ba ngày, cuối cùng trật 
tự cũng đã được tái lập, nhờ sự can thiệp của biệt đội lính khố đỏ. Tại 
Long Xuyên, người ta đã thấy cùng phương pháp, cùng một tổ chức và 
cùng một loại bùa hộ mệnh. 


Ở Cần Thơ, một băng nhóm được tổ chức tại khu vực giáp giới với tỉnh 
Vĩnh Long, nơi khởi xuất các mệnh lệnh. Đã có những cuộc họp, nhưng 
trước khi bất cứ điều gì được quyết định, chính quyền do được cảnh 
báo nên đã tiến hành bắt giữ các thủ lãnh, và vụ việc đã bị dập tắt. - Các 
cuộc tranh biện cho thấy vụ việc ở Cần Thơ liên quan mật thiết với vụ 
việc ở Vĩnh Long. 

Tại Thủ Dầu Một, giáp giới với tỉnh Gia Định, một phù thủy tên Ba Mỹ 
nhận một khẩu lệnh của “nhà sư trên núi và, theo hướng dẫn này, ông 
đã tổ chức một nhóm, trong đêm 14-15 tháng 2, trang bị vũ khí tiến về 
Sài Gòn và tự giải tán chứ không tham gia vào cuộc tấn công Khám Lớn, 
song lại bị một biệt đội lính thuộc địa số 11 trực đường Gò Vấp bắt lại. 
Bùa hộ mệnh bị tịch thu, những bản tuyên thệ của những kẻ mưu loạn, 


một lần nữa, giống hệt với những cái được tìm thấy ở nhiều nơi khác. 


Nhưng nếu tính đến nay, Tòa án quân sự dường như chỉ phán xử từng 
vụ riêng lẻ, thì cũng không phải không ghi nhận rằng, tuy dưới sự đa 
dạng đôi lúc rối rắm của các chỉ tiết trong từng vụ việc, nội dung duy 
nhất có thể được thay đổi là địa điểm, thời gian hoặc con người, và tất 
cả các vụ việc ít ra vẫn giống nhau. Và nếu các thẩm phán không còn 
bằng chứng và không thể có, mà ý muốn duy nhất muốn có chính xác 
những gì đã xảy ra, họ phải có cảm nhận và niềm tin về điều đó. 

Sợi chỉ của Ariane!5°, cho phép đi xuyên suốt một cách hợp lý từ một 
hội quán nổi dậy đến hội quán khác, được giữ lại duy nhất trong vụ 
Châu Đốc. 


Những gì người ta biết được tính đến nay? Đó là mưu loạn nổ ra cùng 
một lúc ở tất cả các tỉnh, vào đêm 14 đến ngày 15 tháng 2. Ai đã định ra 
ngày này? Đó là người tổ chức phong trào Nam kỳ, Lê Văn Khánh, tức 
Tư Khánh, bị can điển hình trong vụ Bến Tre. Trong hồ sơ vụ Bến Tre, 
thực sự có một bức thư cực kỳ quan trọng. Một người tên là Mả-Văn 
đưa ra những chỉ thị cuối cùng cho Tư Khánh điều hành cuộc mưu loạn. 
Tư Khánh ở Bến Tre, sở hữu bức thư này, ấn định đêm 3 tháng 2 là thời 
điểm khởi nghĩa. 

Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra ở Châu Đốc? Một người tên Cả, có quan 
hệ với Bảy Do, phản đối kịch liệt, sẽ được giải thích dưới đây, rằng sự 
kiện lớn sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng 2. Các bị can Bay, Khánh, Lên 
trong lời thú nhận lần đầu, thừa nhận sự chính xác của vụ việc. Báo cáo 
của Chánh tổng Qui Đức (Phụ lục 57), lời khai của ông và Xã trưởng 
Qui Đức (62 và 63), xác nhận những lời thú tội tương ứng này. 


Vậy đầu não cuộc mưu loạn nằm ở đâu, nếu không ở Châu Đốc, nơi đầu 
tiên và đích xác làm người ta biết về ngày tấn công, nơi khẩu lệnh được 
phát ra để đi đến những ranh giới xa nhất của Nam kỳ? Và từ đó phát đi 
khẩu lệnh này, nếu không từ Ngọn núi huyền bí, Ngọn núi mà trên đó 
khi đưa ra những chỉ đạo cuối cùng của mình, Tư Khánh ngay lập tức 
gửi những sứ giả thuật lại điều ông ta ra lệnh? Đây là những chỉ đạo 
trong dòng đầu tiên của lá thư. 


Và nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về mặt này, sẽ đủ chứng cớ ngoại phạm 


cho những kẻ mưu loạn ở Châu Đốc vào đêm trước của cuộc nổi dậy 
lớn. Nhà sư Cao Văn Long ở Chợ Lớn, sẽ được chứng minh trong phần 
sau. Trong trường hợp không có ở đó, sẽ luôn có người bạn trung thành 
của ông ấy, chủ ngân hàng Hoc-Thiai. 


Nhà sư Sáu Hiển của chùa Phi Lai ở Bến Tre. 


Nhà sư Nguyễn Văn Văn (Vân) từ Bửu Sơn Tự vẫn còn ở vùng Vĩnh Tế 
để theo dõi và chỉ đạo cuộc nổi loạn địa phương. 


Bấy giờ, người ta thấy gì? Ở đó, nơi cuộc nổi đậy có tính bạo lực hơn so 
với các nơi khác ở Nam kỳ, ở đó chính xác có một trong những nhà sư 
của dãy núi Châu Đốc vốn dĩ chống đối với nền văn minh phương Tây 
và làm việc không mệt mỏi và không ngừng nghỉ để cẩn trở sự xâm 
nhập trong hòa bình của chúng ta (người Pháp). Ngay tại Châu Đốc, Bến 
Tre, Sài Gòn, Chợ Lớn, những nhà sư trên núi có những đại diện. 

Vì vậy, 'bộ não suy tư này đã lần mò trong mỗi vụ việc một cách vô 
vọng, trong sự tĩnh tâm và im lặng, đã nhận rõ cuộc mưu loạn, mà họ tổ 
chức, phát động, chỉ đạo, ẩn mình ở đó, nơi che giấu xương sống của 
cuộc mưu loạn năm 1913, trong dãy Thất Sơn, trên Núi Cấm. Từ đó phát 
xuất khẩu lệnh. Và bây giờ người ta giải thích như thế nào, đưới sự thúc 
đẩy của một ý chí tuyệt vời, cùng ngày, cùng lúc theo cùng những 
phương cách đồng nhất, tại những điểm khác xa nhau của Nam kỳ, cuộc 
mưu loạn được sắp đặt, nổ ra và phát triển như người ta muốn và mong 
đợi, tuy không đạt được mục tiêu đặt ra, các biện pháp đàn áp đã trừng 
phạt những tội phạm đúng nơi, đúng lúc.” 


Đối với chúng tôi, nếu chúng tôi giữ lại, cho đến khi có lệnh mới, ý 
kiến của chúng tôi về ý muốn duy nhất này, chúng tôi đã có thể hình 
dung và tái dựng vào năm 1916 một cuộc bạo động rất lớn, chúng tôi 
phải thực hiện một sự ghi nhận cuối cùng: tất cả các cá nhân tham gia 
hoạt động mà bây giờ chúng ta đã biết được các chi tiết đặc trưng 
nhất, tất cả những cá nhân này có nhất thiết phải tham gia một hội kín 
không? Không, bởi vì ngoài hội kín ra còn có những cái chúng tôi gọi là 
“lực lượng dự bị”, mà chúng tôi còn nghiên cứu ở đây. 


Hội kín và lực lượng dự bị của họ 


Chúng tôi gọi lực lượng dự bị của một hội kín, các cá nhân đơn lẻ 
hoặc các nhóm cá nhân tự do, mà trước đây không tham gia hội kín, 
liên kết với hội khi nó đi vào hoạt động. 

Sự tồn tại của đội quân dự bị này không thể phủ nhận. Ví dụ ở Gia 
Định, Nguyễn Văn Tể đang vác lúa thì gặp Nguyễn Văn Lung (Lùng) 
tiến đến, trả cho tiền uống nước và chiêu mộ ông vào băng nhóm đi 
ngang qua đó trong đêm. Và đó là lý do tại sao vào lúc 10 giờ đêm, trên 
Quốc lộ 22, gần cây Inga, Lùng và Tể chờ đợi băng nhóm nói trên trong 
khi uống rượu. 


Tại Bà Rịa, Phạm Văn Khỏe tuyển Bùi Văn Phương bằng cách giống 
như đe dọa hơn là thuyết phục (% 37). Lúc 7 giờ sáng, ngày 14 tháng 2, 
Khỏe vào nhà Phương và mời ông tham gia phiến quân: nếu từ chối thì 
chết; Phương làm như chấp thuận, nhưng giả vờ đi theo phiến quân, 
đến khi không còn cảm thấy bị theo dõi. 


Cũng Phạm Văn Khỏe giới thiệu, ngày 12 tháng 2, đi cùng với người 
bạn Quí, vào 3 giờ chiều, tại nhà Bùi Văn Nhiêu. Họ yêu cầu ông tham 
gia giúp đỡ hàng chục cá nhân và Nhiêu sẽ được xếp đứng đầu nhóm. 
Nhóm sẽ thành lập, vào tối 13 tháng 2, ở làng Long Điền. Ở đó, Nhiêu 
và người của ông sẽ biết tại sao người ta lại đưa họ đến. Tuy nhiên, 
không chỉ Nhiêu không tuyển mộ nhóm nhỏ mà Khỏe yêu cầu ông, 
nhưng ông còn có can đảm để tố cáo Khỏe với Chánh tổng. Do đó, 
trong sự ép buộc Nhiêu đã không tham gia vào hội kín, để đến Long 
Điền sau khi tập hợp mười người dưới sự chỉ huy của ông ta, Khỏe cố 
gắng phát triển quân số riêng một nhóm nhỏ những người mà thậm chí 
họ không biết chính xác những gì người ta muốn từ họ. Không còn 
nghỉ ngờ gì, ở Long Điền, Khỏe đã có vũ khí hoặc trang bị vũ khí cho 
Nhiêu và người của ông ta. Sau khi được phiên chế trong băng nhóm 
phiến quân, Nhiêu và người của ông đã không thể làm khác hơn là tiến 
bước. Nhưng Khỏe mắc sai lầm khi đoán tâm lý Nhiêu, thay vì phục 
tùng thì Nhiêu đã đi tố cáo ông. 


Vậy, hội tìm cách phát triển trong những nhân tố cá nhân hoặc tập 


thể mà không dành điều này cho các thành viên của nó. Chính xác thì 
bản chất của những đội quân dự bị này là gì? Trước hết, hãy lưu ý mối 
bận tâm khiến hội giúp đỡ những kẻ luôn chờ sẵn, bằng cách mở toang 
các cánh cửa tù. Cuộc tấn công vào Khám Lớn Sài Gòn không chỉ nhằm 
giải thoát Hoàng Đế Phan Xích Long đang bị nhốt ở đó. Nguyễn Hữu 
Trí và nhóm của ông đã lên kế hoạch giải thoát tất cả tù nhân và ngay 
lập tức đưa họ đến kênh Tàu Hủ nơi những chiếc thuyền, được che 
phủ bằng lá chuối, chờ đợi, và được vũ trang. Và Trí lập luận thực sự 
rất đúng: thời điểm đó, để chống lại chính phủ đương thời, người ta 
phải giải thoát tù nhân, điều này nối kết những con người giải phóng 
với nhau, lật đổ chính phủ đã bắt giữ họ, chắc chắn đảm bảo sự tự do 
của họ. 


Ở Biên Hòa (% 73, Báo cáo) thì ngược lại, đó là sự trốn thoát của 
những tù nhân mà qua đó hội kín có thể đi vào hoạt động. Những gì 
hội kín muốn ở đây là một đội quân nhỏ và dũng cảm, trang bị những 
khẩu súng tốt, có thể hỗ trợ trong những vụ việc mà họ muốn gây ra: 


“Sáng ngày 24 tháng 1 năm 1916, Chánh tổng Chánh Mỹ Trung nhận 
thấy có một nhóm được Lê Văn Hồ, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Văn Lưu và 
một vài người không kém phần quan trọng khác chỉ huy, nhóm này 
chống đối việc đăng ký nhập ngũ của những người tình nguyện mà 
chính quyền cố tuyển mộ, xông vào các đình làng (chủ yếu ở đình làng 
Tân Trạch) và dùng dùi cưi giải tán dân. 

Chánh tham biện Biên Hòa ngay trong ngày đã gửi một đội dân vệ và hai 
lính bảo an để bắt giữ bọn tội phạm và những kẻ gây rối. Băng nhóm, từ 
150 đến 200 người, trang bị giáo và một vài khẩu súng đánh cắp từ 
người bản xứ, đón tiếp lính bảo an bằng các nhát mã tấu, làm trọng 
thương Đội Trí và lính bảo an tên Thanh, người mà họ tước lưỡi lê. Hai 
hiến binh, đến hiện trường, chỉ có thể ghi nhận sự biến mất của băng 
nhóm, và dân chúng tẳn mác trong rừng. Họ trở về Biên Hòa cùng ngày, 
ngày 24 tháng 1. 


Vào ngày 25 tháng 1, Chánh tham biện và Thẩm phán Biên Hòa đi đến 
làng Tân Trạch, nơi một số cư dân, đặc biệt là Hậu và Lưu, đại diện cho 


họ. Sau những lời hô hào của Ngài Thẩm phán Trị an Biên Hòa, những 
người này hứa sẽ giỮ an ninh, bắt giữ những kẻ tấn công Đội và lính 
bảo an, và dẫn họ đến Biên Hòa với lưỡi lê bị đánh cắp. 

Hai quan chức này đã trở về tỉnh ly cùng ngày (ngày 25 tháng 1) và tối 
khoảng 17 giờ 10 thì xảy ra cuộc tấn công của các bị can giam trong nhà 
tù Biên Hòa. Tên Lê Văn Sót, Bảy và đồng bọn, số lượng khoảng hai 
mươi người, trốn khỏi sân nhà tù, xông vào đồn gác, cướp súng hỏa mai, 
một số hộp đạn, đã thương dân quân cản đường trốn chạy của họ. Sau 
đó, họ xâm nhập kho vũ khí, đập vỡ hai thùng quân nhu lấy hộp đạn, 
chỈ tìm thấy các hộp trống, họ tràn ra công viên của Sở tham biện. 
Chánh tham biện Biên Hòa, ông Damprun, chạy đến chỗ tiếng ồn, thấy 
một dân quân bị đánh ngã và đang bị các bị can đánh đập. Sự can thiệp 
của ông đã giúp dân quân này thoát ra; nhưng một trong những bị can, 
tên Lê Văn Sót, trang bị một đòn bơm tay chữa lửa dài hai mét, lao vào 
Chánh tham biện và đánh vào đầu ông. Mũ bảo hiểm đã làm lệch cái 
đòn; cú đánh may mắn trượt xuống vai, đau điếng người, ông Damprun 
vội chạy về khách sạn lấy vũ khí để chống lại những kẻ tấn công, Lê 
Văn Sót đuổi theo đến bên trong nhà ở và đánh ông một cú thứ hai, 
nhưng hụt, vì tại thời điểm đó Lê Văn Sót trượt và ngã trên sàn gạch. 


Ông Damprun lấy được một khẩu súng, Lê Văn Sót chạy trốn và tập hợp 
đồng bọn, trang bị súng hỏa mai cướp của dân quân, bắn vào Sở tham 
biện. Sự nhốn nháo, tiếng súng đạn, lan đến nơi ông Cuniac, Phó tham 
biện, ông Daspect, người phát tiền, những hiến binh, và một cuộc đấu 
súng nổ ra giữa những người Âu nằm rải rác khắp công viên và những 
người nổi loạn bắn ra từ bóng cây. Cuộc chiến này kéo dài khoảng % 
giờ, và dừng lại sau cuộc trốn chạy của nhóm bạo động, hai trong số họ 
thiệt mạng và nhiều người khác, có Lê Văn Sót, bị thương. Cuộc truy 
đuổi ngay lập tức được tổ chức, đã bắt được Lê Văn Sót, Nguyễn Văn 
Năm tức An, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Văn Khanh, Trần Văn Phền và Cao 
Văn Lẹt. 


Các sự kiện xảy ra vào ngày 25 tháng 2, giữa 17 và 18 giờ ở nhà tù Biên 
Hòa đã nhanh chóng nổi danh trong tỉnh, đặc biệt trong khu vực Tân 
Uyên, khá xa tỉnh ly. Trên thực tế, những sự kiện được mong đợi của 
các báng nhóm vũ trang và có tổ chức, để trở thành túi hiệu hoạt động 


cho họ, và cố gắng kết nối với các nghi phạm đã trốn thoát. 


Vào đêm 25 ngày 26 tháng 1, vài giờ sau vụ tấn công kể trên, một nhóm 
thứ ba được chỉ huy bởi Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Văn Thạch và Lê 
Văn Hòa đã cướp đoạt 20$ của một người tên Nguyễn Văn Uyên ở làng 
Tân Triều Tây, dọa giết người, sau đó đột nhập vào nhà của Võ Thị 
Đằng, vợ Xã trưởng Hổ, sống trong làng, với ý định giết hương chức 
này. Hổ vắng mặt, Nguyễn Văn Thiệt và đồng bọn không thể thực hiện ý 
định; nhưng họ đã lấy đi 10$ và nhiều đồ vật khác tổng giá trị khoảng 
21$. Họ đi khắp nơi thông báo rằng Chánh tham biện và các Thẩm phán 
Trị an Biên Hòa đã bị bạn bè của họ giết chết, họ bây giờ là chúa tể, và 
họ sẽ tàn sát các hương chức. 


Vào buổi sáng ngày 26 tháng 1, vào khoảng bảy, tám giờ, một băng 
nhóm thứ tư do Võ Văn Vàng dẫn đầu và gồm Triệu Văn Tân, Phan Văn 
Viên tức Lê, Quan Văn Sáu, Phan Văn Tại, Huỳnh Văn Đỉnh, đột nhập 
nhà Phan Tấn Phố, ở làng Bình Lợi, ấp Thiên Quân, ăn cắp súng săn. 
Trong khi Vàng khống chế Phổ, Đinh lấy súng trường và hộp đạn; sau đó 
tất cả bỏ chạy. Phổ vội vã đuổi, kêu cứu, bị Lê đang canh gác ở cửa 
đánh hai gậy. Sau đó Lê cùng với Vàng và những người đi cùng bắn Phổ 
để ngăn y đuổi theo. Vụ cướp hoàn tất, băng nhóm cố tể tựu ở nhà Lê 
Văn Hồ người nắm giữ vùng Tân Trạch. 

Những tên tội phạm dùng con đường mòn xuyên qua bụi rậm để ra 
đường lộ, nơi một chiếc xe hơi lớn chờ họ, mà dường như là do Sáu lái. 
Họ lên xe này và đi. Những phu lục lộ thấy Vàng ngồi sau xe, chân đong 
đưa, đang cầm trong tay khẩu súng trường lên đạn trước mắt họ, đe dọa 
giết chết nếu họ khai báo. Việc bắt giữ nhóm tội phạm này ngay trên 
đường đã ngăn chặn được việc nhóm kết nối với băng của Lê Văn Hồ. 


Các nhóm tội phạm, trong ngày 24 tháng 1, đã có ý ám sát Đội Trí và 
lính bảo an Thanh đã nhận tin về cuộc nổi dậy được cảnh báo từ Biên 
Hòa. Đội của dân vệ Mỹ đang ở Tân Trạch, nghe trong đêm 25 ngày 26 
tháng 1, một cuộc gọi từ phía bên kia sông và thông báo sự kiện. Đội 
này đã tìm ra những thủ phạm khiến Trí và Thanh làm nạn nhân. Ông 
rút về phía bên kia sông với Đội Cầu. 

Những cuộc tìm kiếm được tiến hành từ ngày 25 và tiếp tục vào ngày 26 
và 27 với sự hỗ trợ của hiến bỉnh và quân đội, có vài vụ bắt giữ và tịch 


thu súng trường, lưỡi lê mà bọn tội phạm đã đánh cắp. Nó cho phép 
dựng lại những tội ác mà Đội Trí và lính bảo an Thanh đã chịu. 


Đó là bị can Hỷ, thú nhận riêng, đã đánh Đội Trí. Hỷ trốn trong nhà Lưu 
thì Đội đến bắt. Vào lúc thuận lợi, anh ta nhảy xổ vào Đội Trí, sau khi 
chém một nhát dao thì liền chạy trốn. Các bị can phần nào thừa nhận 
các sự việc cáo buộc Hỷ. Tuy nhiên, anh này cho rằng mình chỉ có vứt 
cây dao khi chạy trốn và vô tình làm bị thương lính bảo an. 

Ở cùng nơi đó, một nhóm gồm năm mươi người xuất phát từ một ngôi 
chùa, đến giải thoát Hỷ lúc này lánh nạn trong đồng mía và bị lính bảo 
an truy đuổi. Cả nhóm xông vào lính bảo an Thanh, người đang cố bắt 
giữ Hỷ. Thanh rút lui trước khi những kẻ cướp bắn anh ta. Anh bị truy 
đuổi, bị bắt và đánh bằng gậy và dao, đặc biệt bởi Hồ và Hậu. 

Hồ và đồng bọn, bỏ lính bảo an Thanh, sau đó đi kiếm Chánh tổng và 
Đội Trí để giết họ. Trước khi kịp thực hiện ý đồ đó, cả nhóm đã bị bắt. 
Một tội ác khác mà lần này chịu trách nhiệm là Lê Văn Hồ, đó là tội ăn 
cắp súng trường của Võ Văn Cư. Ông này bị tấn công ngày 24 tháng 2 
vào khoảng 7 giờ sáng bởi Lê Văn Hồ, Vinh, Thăng và Quế; và Tống Văn 
Xe, sau khi tấn công, họ cướp lấy khẩu súng trường. 

Cuối cùng, một tội ác sau chót không rõ thủ phạm được thực hiện trong 
điều kiện thời gian và địa điểm có đặc điểm liên quan chặt chẽ với 
những người được trình bày ở đây. Lúc 2 giờ 30 sáng, ngày 25 tháng 1, 
một nhóm tội phạm xông vào nhà một người dân, bấy giờ trong nhà có 
Trần Thị Bình, một chủ tiệm tạp hóa sống ở làng Tân Uyên. Cô bỏ chạy 
cùng con gái Thị Dương và người làm. Những tên tội phạm đập két sắt, 
lấy đi chỗ tiền bạc và đồ trang sức có giá trị khoảng 3.000$ rồi biến 
mất. Những nạn nhân, bị khủng bố, không muốn tố cáo bất cứ ai. 


Trong khi đó, ông Vinot, kiểm lâm ở Tân Uyên, người được thông báo 
vào khoảng 19 giờ 30 về cuộc trốn thoát của các tù nhân của nhà tù Biên 
Hòa, đến chợ Tân Uyên, ở đó có nhà của nạn nhân. Cùng với ba nhân 
viên bảo vệ rừng bản xứ và được trang bị một khẩu súng carabine, ông 
bắn ba phát vào những cái bóng ông phát hiện thấy trong đêm, và sau đó 
đi về cửa hàng bị đập phá. Ông ta được chào đón bằng những phát súng. 
BỊ trúng những phát đạn chì vào cánh tay, ông rút lui. Một lát sau, ông 


nhận được tin bảo vệ Thịnh đã bị giết gần chợ do trúng phải một viên 
đạn carabine nơi cổ họng. Băng nhóm tội phạm Tân Uyên gồm ít nhất 
một trăm người; nhưng nỗi kinh hoàng mà những tên cướp này gây ra 
quá lớn đến nỗi người dân không ai muốn cung cấp bất kỳ thông tin nào 
giúp xác định danh tánh của nó. 


Những tình tiết xung quanh cuộc tấn công cuối cùng này cho phép kết 
luận rằng can phạm trốn thoát và được trang bị những khẩu súng 
trường, kết nối với các băng nhóm được vũ trang bằng súng săn; và tất 
cả những nhóm tội phạm, mặc dù có hành động riêng biệt, đã hợp đồng 
tác chiến để tập hợp và tự vũ trang chuẩn bị cho các cuộc tấn công xâm 
hại mới. Có khả năng là băng nhóm Hổ hoặc chí ít là một phần của băng 
nhóm, với sự giúp đỡ của các can phạm trốn thoát, đã thực hiện tội ác ở 
Tân Uyên. 


Các sự kiện khác cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa các băng nhóm tội 
phạm và các tội ác khác được thực hiện ngày 24 và 25 tháng 1. Đầu tiên 
là cuộc gọi được nghe trong đêm 25-26 tháng 1 của Đội Mỹ. Đây là 
những sự kiện trùng khớp nhất định về thời gian và địa điểm, cũng như 
tội ác ở Tân Uyên xảy ra vào thời điểm các phiến quân ở Biên Hòa có rất 
nhiều thời gian để đến đó. Ngoài ra, làng Tân Trạch, căn cứ của Hồ, ở 
cạnh Tân Uyên. Cuối cùng, đây mới là những chủ định của các phân 
nhóm đơn độc trong số đông bọn tội phạm. Các thủ lãnh của các nhóm 
khác nhau đã thực hiện tội ác bằng cách thông báo cho công chúng rằng 
chính quyền Biên Hòa đã bị giết và loại bỏ, rằng quyền lực từ đây thuộc 
về họ, rằng họ sẽ thẳm sát chính quyền bản địa không có cùng một 
chính nghĩa với họ. 


Một giọng điệu tuyên truyền mà những người dân cách xa tỉnh ly nhận 
được như vậy, vào tối 25 tháng 1, rõ ràng là không thể có được trừ khi 
quân phiến loạn biết trước vụ việc các tù nhân ở Biên Hòa đã nổi loạn 
và đào thoát. 


Sự liên kết rộng rãi các hội tội phạm này có mưu toan mục đích khác 
hơn việc gây nên những tội ác đáng tiếc. Trước hết, chương trình của họ 
là tự vũ trang bằng cách cướp vũ khí và tiền bạc. Vậy là bước đầu tiên 
đã hoàn thành. Tiếp theo, họ phải tàn sát chính quyền bản xứ, kích động 
dân chúng nổi dậy, và lôi kéo thông qua thuyết phục hoặc khủng bố. Gó 


bằng chứng chắc chắn chỉ ra việc khi một vài chánh tổng hoặc hương 
chức địa phương bị giết, gần như phân nửa dân số trong tỉnh sẽ phải đi 
theo những người cầm đầu. Điều này đã được xác nhận bởi những 
người được tha bổng thuộc băng nhóm Hổ; sau ngày phóng thích, họ 
khai với Chánh tham biện rằng họ sợ đến nỗi không dám từ chối tham 
gia vào băng nhóm. Khi đó, một đoàn phiến quân đổ xô đến tỉnh ly để 
hoàn tất kế hoạch đề ra, tức là cố gắng tràn vào chiếm thị trấn và doanh 
trại của lính khố đỏ. 

Sự can thiệp nhanh chóng và mạnh mẽ của quân đội và lực lượng cảnh 
sát được gửi đến hiện trường đã ngăn cản chương trình hành động của 
những kẻ này.” 


Như vậy, điều quan trọng cần lưu ý về các nhà tù và những người bị 
kết án, đó chính là hội kín quả tình đã đặt nhiều hy vọng vào họ. Thực 
vậy, những người được giải thoát hoàn toàn tự nguyện đi theo người 
giải phóng họ đến bất cứ đâu. 


Đi theo hội kín hoạt động như một lẽ tự nhiên chính là tất cả những 
người mà Camille Briffaut, trong tác phẩm La Cité annamite của ông 
(xem Tập II, trang 16 đến 31, sđd), gọi là “những người lang thang” 
còn trước đây chúng ta gọi là “những người vô sản”. Những người này, 
trên thực tế, không có gì để mất và hầu như luôn nắm bắt và đoạt lấy 
mọi thứ có thể, ở những nơi càng loạn lạc thì càng dễ cho họ làm như 
vậy, và đó là khuynh hướng tự nhiên, không phải sự sắp xếp đặc biệt 
trong hoạt động của các hội kín. Họ đến với hội theo đúng như quy 
luật vận động và dịch chuyển trong xã hội An Nam. Do vậy, nói rằng 
tất cả họ đều tham gia hội kín là một sai lầm. 

Giống như bất kỳ ai, họ rõ ràng có thể tham gia một hội kín. Chúng 
tôi thậm chí còn thấy rằng họ có thể phải thành lập một hội kín cho 
riêng mình. Nhưng hãy nhớ rằng ở đây “không chuyên nghiệp” là 
chuyện khá hiếm trong các hội kín mà chúng tôi nghiên cứu. Mặt khác, 
từ quan điểm này, có một lý do không chối cãi được là không cách gì 
xin xổ cho họ được vào hội kín. Những người lang thang này, những kể 


vô sản, có bản chất vô kỷ luật. Làm sao họ có thể chịu được kỷ luật rất 
nghiêm ngặt của hội kín? Tốt hơn, chúng tôi có lẽ nên bám vào giả 
thuyết sau: một hội kín bước vào khâu hành động; có thuận lợi là đảm 
bảo sự cộng tác của các cá nhân trong mọi việc. Họ có lợi ích khi tham 
gia vào các nhóm, tất cả được phân cấp, họ sẽ không bao giờ có sự 
thống nhất đạo đức với hội kín, và do đó, không thể thay đổi bản chất 
hay phương thức của phong trào xã hội đã được kích hoạt bởi hội kín. 
Một sự cộng tác như vậy, thực sự, làm tăng sức mạnh hành động. Hội 
kín quá sáng suốt, về mặt xã hội học, để không bị mắc lừa vì những 
điều hão huyền. Hội hoàn toàn hiểu rằng những người hữu sản sẽ bảo 
vệ tài sản hay danh vị mà hội dòm ngó. Hội chắc chắn rằng chính phủ 
được thành lập, bất kể việc hội xem thường nó, với quân đội sẵn có, 
ngoài việc phải chiến đấu, thì chắc chắn sẽ bảo vệ nó. Vì vậy, hội mời 
những người lang thang tham gia. 


Mặt khác, chính những người lang thang rình rập cơ hội tối thiểu và 
có thể là “phi pháp”, bởi vì họ là những người bất hợp pháp, xuất hiện 
trong môi trường của họ. Trộm cắp và giết người để kiếm sống. Rồi 
những việc cướp bóc, đốt nhà, thẳm sát mà do các băng nhóm có tổ 
chức gây ra thì sẽ lợi hơn nhiều. Trong số những sự việc thường xảy ra 
trong đời sống An Nam, quả thật không có gì phổ biến hơn câu chuyện 
sau (% 40, Báo cáo): 


“Vào đêm ngày 6 và 7 tháng 3 năm 1916, một băng đẳng kể cướp gồm 
những tên Võ Văn Cúc, mang một khẩu súng, Chợ (cũng mang một khẩu 
súng trường), Hổ, Nguyễn Văn Hia, Trương Văn Nhàn, Xưa, Năm ở 
Talôc (Svay Rieng), Nguyễn Văn Y tức Qui, A Ninh, người Cao Miên, tấn 
công nhà người An Nam Hà Văn Văn ở Trương Công (Tây Ninh) . 

Băng nhóm này, thật sự có lẽ, được thành lập ở Talôc (Svay Rieng) vì 
hầu hết bọn cướp, đặc biệt là Nhàn, Xưa, Hổ, Chợ, ở làng này; người có 
về là thủ lãnh: Trần Văn Chợ và Võ Văn Cúc. 

Khi chúng xâm nhập vào nhà của Hà Văn Văn, bọn cướp dùng cách thức 
man rợ, nhưng thường xuyên thấy trong các trường hợp như vậy, như là 


đốt lửa một góc nhà trong khi những tên cướp khác lo cướp bóc và tàn 
phá. Cách làm này, rõ như ban ngày, gây sợ hãi cho người trong nhà và 
loại bỏ tất cả sự kháng cự. Cuối cùng, ngọn lửa thiêu hủy tất cả những 
sì bọn cướp không thể lấy đi, loại bỏ tất cả dấu vết hay dấu chân tai hại 
toán cướp có thể sơ ý để lại. Nhờ kinh nghiệm vốn có, chúng bắn lửa 
lên một tấm chăn đã tưới dầu trước. Ngọn lửa bùng lên từ tấm chăn lớn 
đến nỗi lan qua thùng xăng dầu của chúng và phát nổ. Ngọn lửa sau đó 
lan nhanh không thể tưởng và tàn khốc chưa từng thấy, thiêu hủy ba 
tầng của tòa nhà. Vợ con của Hà Văn Văn bị bỏng khá nặng và một 
người vợ khác tên Thị Ngầy, không thoát kịp, chết trong lửa. về phía 
một trong các thủ phạm đốt nhà, Trần Văn Chợ, vì bị bỏng quá nặng nên 
đã chết một giờ sau khi bị bắt. Nguyễn Văn Hia, Nguyễn Văn Y tức Qui 
và Trương Văn Nhân!9° cũng bị bỏng rất nặng đến nỗi phải đưa vào 
bệnh viện Tây Ninh. Vậy là sự đền tội bắt đầu, nhất là với các bằng 
chứng không thể chối cãi tội tham gia vụ đốt nhà và cướp có vũ trang 
của chúng. Những tên cướp không bị bỏng (bốn tên) bằng cách nào đó 
đã vác trên vai những người mà chúng tôi vừa nêu tên. Để rồi không lâu 
sau thì bỏ mặc đồng bọn lại và tự trốn thoát.” 


Nếu nghĩ rằng sự kiện như vậy đã xảy ra ở Nam kỳ và Tây Ninh, 
đơn giản chỉ vì đó là năm 1916, tức ngay sau khi cuộc Thế chiến bắt 
đầu (1914)191 và hệ quả là tư tưởng người dân bản xứ đã bị xáo trộn, 
đồng thời chính quyền Pháp vì thiếu nhân lực nên buộc phải nới lỏng 
sự giám sát đối với nông thôn Nam kỳ, thì có thể đọc ký sự sau được in 
ở trên báo Công luận (LOpinion) ở Nam kỳ, số 6825, ngày 31 tháng 1 
năm 1922: 


“Thứ Sáu, lúc 4 giờ, Tòa án mở lại phán quyết về vụ Gaillard, trong vụ 
này Gaillard, Phan Thành Long, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Văn Giỏi, 
Nguyễn Văn Sang, Phạm Văn Dẩy, Nguyễn Văn Chi, Phan Văn Xinh, 
Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Châu, Trịnh Văn Lương, Phan Văn Bảy, 
Phan Văn Lâu, Nguyễn Văn Giao, Phan Văn Hội và Lê Văn Giỏi bị kết án 
tù giam vì dùng vũ khí trái phép, cho người bản xứ mượn vũ khí, gây 
nên những vụ cướp bóc chuyên nghiệp và tiếp tay cung cấp vũ khí cho 
bọn cướp và tổ chức tội phạm. 


Trước khi đưa ra báo cáo cho các phiên tranh luận, chúng ta phải biết 
được tất cả các hành vi đáng trách của băng cướp táo tợn này. 


Vào đêm ngày 9 và 10 tháng 4 năm 1921, khoảng 23 giờ, một nhóm 15 
tên hung phạm đã đột nhập nhà Nguyễn Văn Ngưu, ngụ tại làng An Phú 
Tây, sau khi bắn vài phát súng để uy hiếp người trong nhà. 


Ngưu sợ hãi, chạy trốn với những đứa con trong khi bọn cướp phá cửa. 
Vợ nạn nhân, Bùi Thị Thảo, còn ở lại trong nhà, bị bắt, bị quấn trong giẻ 
tẩm dầu và bị dọa thiêu sống, đã chỉ nơi cất đồ quý giá. Bọn cướp, dưới 
sự chỉ dẫn, đã lấy đi một khoản tiền 100$, những đồ trang sức khác và 
quần áo trị giá 100$; sau đó chúng bình thắn rời ngôi nhà này và tiếp 
tục bắn vài phát súng về phía nhà Phạm Văn Tư. Ông này, cũng y như 
hàng xóm mình là Ngưu, tất tả rời khỏi nhà, bọn hung phạm nhân đó 
lấy đồ trang sức và các đồ dùng quần áo trị giá từ 120 đến 130$. Băng 
nhóm này tiếp tục hành sự ở nhà Trần Văn Quyển, lấy đi đồ dùng, quần 
áo ước tính 50$ và rút lui, để lại hiện trường hai vỏ đạn súng trường cỡ 
16. 


Đêm hôm sau (tầm ngày 10-11 tháng 4), ở tổng lần cận, làng Tân Bửu, 
một cảnh cướp của y hệt đã xảy ra; thêm lần nữa, sau khi nã súng và 
phá cửa chính, các hung phạm xông vào nhà Văn Đức Hiệp, phá đổ một 
két sắt vì không mở nó được, đập vỡ tủ quần áo và cướp đi đồ trang sức 
và quần áo trị giá 60$. Nạn nhân cùng mẹ già của mình được cứu thoát 
và khai rằng không thể nhận ra ai (trong toán cướp). 


Vào ngày này, Sở Liêm phóng sau khi theo dõi gần một tháng một thư ký 
thuế quan về hưu tên Phan Thành Long thì nắm được việc ông này có vũ 
khí và đã thuê thủ lãnh một băng cướp tên Mười út cùng hai người tên 
Giỏi và Sang vốn là môi giới giữa Long và út. Người chỉ điểm đã thu 
được các hộp đạn cũng như các bức thư xếp đặt quan hệ giữa Phan 
Thành Long và út liên quan đến những vũ khí ông sở hữu và trộm cắp 
để hành sự. 


Ngày 17 tháng 4, bên Liêm phóng được thông báo việc Phan Thành Long 
đã rời đi bằng xe hơi đến Vĩnh Lộc để lấy lại vũ khí, được thuê và mang 
về Sài Gòn, Thẩm phán Điều tra, sau những thu thập, đã chuyển cho ủy 
viên Poillot tiến hành khám soát toàn bộ và bắt giữ đúng lúc. 


Buổi tối cùng ngày, lúc 7 giờ 30 phút, Phan Thành Long bị Đội Tài bắt ở 
sóc đường Ang-Keou, khi ông sắp về tới nhà ở Chợ Đũi. Người ta tìm 
thấy trong xe mang biển số 666 bốn khẩu súng trong một túi xách bị 
phát hiện giấu trong cốp xe và trên người Long cũng mang một số hộp 
đạn. Long và lái xe thú nhận với Đội Tài rằng họ trở về từ Vĩnh Lộc (nơi 
ở của Út). Được đưa đến Sở Cảnh sát, Long khai rằng những khẩu súng 
này của một người Âu, tên là Gaillard, người thường đến hút thuốc 
phiện ở nhà ông, giao cho ông nhiều đồ vật, kể cả súng trường cũng là 
do anh ta bán cho. 


Sau đó, một cuộc khám soát thực hiện tại nhà Long phát hiện đạn dược 
và một thiết bị riêng để làm đạn săn. Tuy nhiên Phan Thành Long phủ 
nhận đưa vũ khí đó cho bọn cướp trong khi thừa nhận rằng tên Giỏi và 
Út có đến nhà ông. Nhưng, tên Nguyễn Văn Út, làng Vĩnh Lộc, bị bắt 
ngay sau đó lại thú nhận rằng Phan Thành Long đã đưa y bốn khẩu súng 
trường thuê từ trước nhằm thực hiện việc trộm cướp, cùng với một lần 
khác đến nhà Long bằng xe đạp để thuê một khẩu súng trường. Bị ép 
cung, y thừa nhận đã nhận những lá thư khác nhau của Phan Thành 
Long vốn đã bị bên Liêm phóng bắt được và tịch thu, tất cả đều liên 
quan đến việc bán vũ khí và kèm theo đó là một lá số tử vi. 

Nguyễn Văn Giỏi và Nguyễn Văn Sang, người môi giới, cả hai cũng vừa 
bị bắt tại nhà của Giỏi, Sáng thừa nhận cùng đi với Út, đồng đội của 
Giỏi, đã nói với ông trên đường đi, ông muốn ước hẹn với Út về việc 
thực hiện các vụ cướp. Về phía Giỏi, ông chối không tham gia bất kỳ 
việc buôn bán vũ khí nào và khai không biết cả Út lẫn Long. 


Trước việc Sở Liêm phóng phát hiện ra các vụ trộm được thực hiện bởi 
Út, Sang và Giỏi, Út thú nhận với đội trưởng Tài, nhận là thủ lãnh của 
một băng nhóm gồm 15 hung phạm từ năm tháng nay, và qua Giỏi đã 
cấp súng đạn cho Phan Thành Long, người thực hiện các hành vi trộm 
cướp vào ngày 9 và 10 tháng 4 tại An Phú Tây và ngày 10, 11 cùng 
tháng tại Tân Bửu. Y tố cáo tên hầu hết những kẻ tham gia trong các vụ 
cướp và cung cấp những thông tin có tình tiết rõ ràng. Nhận được 
chúng, Đội Tài tiến hành bắt giữ Trịnh Văn Ruộng, Nguyễn Văn Giao, Lê 
Văn Giỏi, Phan Văn Bồi, Phan Văn Đây (Dầy)152, Phan Văn Lâu. Nguyễn 
Văn Châu, Nguyễn Văn Tình, Phan Văn Xin, Nguyễn Văn Chi, Phan Văn 


Bảy, tất cả thú nhận các tình tiết trước sự hiện diện của các hương 
chức. 


Út, Đây, Chi, Xin và Tình cũng thừa nhận tham gia vào vụ việc đêm 26 
tháng 3 năm 1920, tại Phước Lợi (Chợ Lớn), một hành động cướp bóc 
gây tổn hại cho Trần Văn Tám tức Cả Tám và con trai là Trần Văn Lai. 
Khoảng một giờ sáng, nhà của họ đã bị cướp phá bởi một nhóm khoảng 
hai mươi người trang bị súng trường và gậy, có những người cầm đuốc. 
Đầu tiên họ vào nhà Lai, ông ta khiếp sợ vì những tiếng nổ nên đã chạy 
trốn, trong lúc đó vợ ông, tên Nguyễn Thị Lủy, đang trên đường trốn 
chạy thì trúng đạn ở bên vai phải; một người dân trong làng, Trần Văn 
Chà, đã được báo động, cũng bị một phát vào chân. Các tên cướp, phá 
tan một tủ quần áo, lấy đi đồ trang sức và quần áo tổng giá trị là 175$. 


Vụ cướp kết thúc, các hung phạm qua nhà Trần Văn Tám, ông già tám 
mươi tuổi này phải trốn trong vườn. Bọn cướp, làm chủ ngôi nhà, phá 
một két sắt và lấy được tám ngàn năm mươi đồng, đồ trang sức trị giá 
980$, và nhiều quần áo ước tính 250$. 

Út và tất cả những người bị bắt đã không bảo lưu những lời thú tội mặc 
đầu các tình tiết rõ ràng và ăn khớp, họ viện dẫn những chứng cớ ngoại 
phạm không được thừa nhận chính xác hoặc được xác nhận bởi những 
bà con có bằng chứng đáng ngờ. 

Về phía Gaillard, một cuộc khám soát được thực hiện tại nhà ông này ở 
Chợ Lớn, phát hiện một khẩu súng trường Winchester (một vũ khí chiến 
tranh), số 145-148 không đúng với giấy phép đi kèm. Gaillard thừa nhận 
đã để lại nhà Phan Thành Long những vũ khí mà cơ quan chức năng đã 
tìm thấy, nhưng những lời giải thích không khớp với lời của Long và có 
thể được tạo ra mà Gaillard biết rằng những vũ khí này được thuê cho 
bọn tội phạm. 

Thông tin thu thập được về Gaillard khá tệ. 

Về phía Út và Giỏi, người trước hai lần bị kết tội buôn lậu thuốc lá và 
lừa đảo; người thứ hai có hai cáo buộc trộm cắp và lạm dụng lòng tin và 
bị trục xuất khỏi nơi mà y đã bị kết án.” 


Trong tháng 11 năm 1921, tại lễ khai mạc phiên họp thường kỳ của 
Hội đồng thuộc địa Nam kỳ, Thống đốc cũng lưu ý trong bài phát biểu 


khai mạc của ông (xem Biên bản của Hội đồng thuộc địa, phiên thường 
kỳ, trang 7): 


“Chúng ta cần phải nhận ra thực tế sự leo thang rõ ràng của tội phạm và 
việc vi phạm tập tục xảy ra vào cuối năm 1920 và đầu năm nay, gây nên 
nỗi bực đọc rất chính đáng cho những người trung thực. Vì vậy, khi tôi 
nắm quyền lãnh đạo chính phủ này, một trong những mối quan tâm đầu 
tiên của tôi là nhanh chóng có những biện pháp cần thiết đối với tình 
trạng này. Nhiệm vụ cảnh sát đã được tăng cường và sẽ còn tiếp tục ở 
Sài Gòn, Chợ Lớn và các trung tâm lớn. Mặt khác, tôi đã mời các chủ 
tỉnh để kích thích lòng nhiệt thành của các hương chức, và đường như 
bọn tội phạm xuất hiện táo tợn và không chùn tay trước bạo lực cũng 
như giết người, điều cần thiết cho những người có nhiệm vụ bảo đảm 
an ninh công cộng, ở nông thôn, là các phương tiện chiến đấu chống lại 
những kể cướp vốn không thua kém gì họ. Kết quả là tôi đã mua và 
phân phát vũ khí tại các làng, giao chúng cho các hương chức chịu trách 
nhiệm, mong là với chúng họ có thể chăm lo hiệu quả sự an toàn của 
đồng bào họ.” 


Nếu các băng nhóm như vậy hoạt động khi làng được cai trị nề nếp, 
làm sao họ lại sẵn sàng tham gia một tổ chức không chỉ gây rối trong 
làng và cả vùng mà còn gây lo ngại cho chính phủ? Nếu có quá nhiều 
tội ác và hành vi phạm tội xảy ra trong đời sống hằng ngày ở nông thôn 
An Nam, điều gì sẽ xảy ra khi có biến loạn? 


Tuy nhiên, trong các biến loạn gây ra dưới bàn tay các hội kín, 
những người lang thang tăng số lượng nhiều hơn không theo kế hoạch 
hành động dự kiến. Họ tham gia vào hội kín để có cơ hội hành động 
kiếm lợi. Hội vẫn sử dụng họ một cách bất kể cho việc thực hiện ý đồ 
của mình. Nhưng, thực tế, họ chủ yếu là “những kẻ gây rối” dưới sự 
che chở của hội kín vốn đang tìm cách đạt được những mưu đồ của 
hội. 

Yếu tố thứ ba cấu thành đội quân dự bị chính là việc cần đến một 
đám đông ngây thơ để hội kín điều khiển theo ý muốn, cho các mục 


đích chỉ mình hội biết. Bằng chứng là sự việc sáu trăm nông dân, ngày 
28 tháng 3 năm 1913, đến từ các tỉnh Tân An và Chợ Lớn để xem 
Hoàng Đế Phan Xích Long hạ thế và chiến đấu chống Pháp (xem Cáo 
trạng, trang 8): “Cáo trạng cho biết, tất cả mặc quần áo vải trắng mới 
tỉnh, nổi bật khác với đồ tang, và hầu hết quấn khăn xếp, một khăn 
trắng, thắt theo kiểu đặc biệt trước trán như một dấu hiệu tập hợp. 
Trước khi trời sáng, họ từ từ đổ vào thành phố theo từng nhóm nhỏ. 
Họ không có vũ khí, nhưng dường như có niềm tin về sự kiện phi 
thường và chắc chắn nào đó. Gần hai phần ba phủ nhận bằng chứng và 
đưa ra nhiều giải thích khác nhau. Còn những người khác, họ khai rằng 
đã đến Chợ Lớn dưới sự sắp xếp của Hương trưởng Ngọ, từ làng Tân 
Trạch, là một thầy thuốc nhiều hơn là một thầy phù thủy và là một 
người tuyên truyền chống Pháp bị nghi ngờ trong vùng. Nhiều người 
trong số họ, Ngọ đã đòi tiền và bán cho những lá bùa hộ mệnh mà một 
số đã bị tịch thu. Nhưng một loạt các bùa hộ mệnh được Ngọ phân 
phát đã được đốt ra tro và uống. Theo Ngọ, những bùa hộ mệnh có tác 
dụng làm họ tàng hình và không bị xâm hại, Ngọ đã hẹn tất cả nông 
dân này ở Chợ Lớn vào sáng 28 tháng 3 để xem Hoàng Đế Phan Xích 
Long hạ giới và tiến hành chiến tranh chống Pháp.” 


Vì vậy, không chỉ bất hạnh vì bị lừa, mà còn, tại sao đám người 
ngây thơ này, đã bị dẫn đến Chợ Lớn ngày 28 tháng 3 năm 1913? Cuộc 
tấn công thất bại, người ta sẽ không bao giờ biết điều đó; tuy nhiên, nó 
cho phép giả định rằng băng nhóm rồ dại này tách biệt với đám đông 
rất kỹ bằng đồng phục, được dự định để chịu các âm mưu nào đó thay 
vì chỉ là “những nhân tố gây rối”. Tại sao hội kín lại kết nạp những 
chướng ngại vật như vậy? Nếu nó biết chấp nhận họ trong hội, điều đó 
đủ để viện cớ nào đó hội có thể tập hợp họ và hành động vào đúng 
thời điểm thích hợp. 

Không cần phải nói, ngoài ba yếu tố trên, hoàn cảnh, cũng như ý 
định cá nhân, có thể dẫn bất cứ ai đến với hoạt động của hội kín. Một 
số người hét lên, “Tiến lên!” Mọi người muốn tiến bước. Và hơn nữa, 


nhiều người vẫn muốn dừng lại, những người khác theo bản năng đàn 
cừu gắn chặt trong tầng lớp thấp hơn của tất cả các xã hội con người 
và xã hội An Nam nói riêng. 

Do đó, ngoài sự ngây thơ, sự ngây thơ của họ còn pha trộn với các 
biến cố thường nghiêm trọng mà họ không bao giờ hiểu được bất cứ 
điều gì, khi đội quân dự bị đến với hội kín, và cuối cùng cũng tuân theo 
phương cách chủ đạo trong việc hình thành và tuyển mộ của chính hội 
kín, mà như thế thì lợi ích là tất nhiên. 


Vì việc tuyển mộ các đội quân dự bị này là không giới hạn, bản chất 
của chúng về cơ bản là biến đổi. Ở đây có một thực tế đơn giản mà thú 
vị, đó là khi cần hành động thì hội kín sẽ phát triển đội quân dự bị 
nhằm làm tăng sức mạnh, theo số lượng và tính chất của họ. 

Các hội kín bất tử 

Nếu những lời kể trước đó cho chúng ta thấy hội kín đã tồn tại như 
thế nào, dù nó có được mở rộng bởi đội quân dự bị hay không, thì bây 
giờ vẫn còn là những băn khoăn về việc hội kín rồi sẽ trở thành gì. 

Bởi vì hoạt động này không thể kéo dài. Thật vậy, nếu hội kín có 
nền tảng vững chắc về tư tưởng hay niềm tin, có thể trở thành một hội 
kín chiến đấu: được hỗ trợ bởi tư tưởng hay niềm tin, nó sẽ hành động 
để thúc đẩy toàn bộ. Nhưng nền tảng vững chắc là một điều hoàn toàn 
khác, như chúng ta đã thấy trước đây: hiển nhiên đó là lợi ích, lợi ích 
cá nhân, sự vị kỷ của con người. Cũng không phải chính là hoạt động 
họ quan tâm. Xa hơn, đó là những gì hội muốn, với tất cả bản thân 
mình, là kết quả hoạt động này, nghĩa là làm thỏa mãn tất cả lợi ích cá 
nhân, chỉ được liên minh với hy vọng được thỏa mãn trong một ngày 
nào đó. 

Nhưng cho dù đó là một ngôi làng nhỏ bé, toàn bộ một vùng hay cả 
một quốc gia, nhịp điệu hoạt động luôn giống nhau, và nó có thể thay 
đổi tùy nghi, miễn là hợp lý. Hai trường hợp, thực sự, và chỉ có hai 
trường hợp, có thể xảy ra. Hội kín đã đi vào hoạt động, hoặc thành 


công hoặc thất bại. 


Hội có thành công không? Khi hội chỉ là một vật cản những dục 
vọng cá nhân trỗi dậy ngay lập tức, bởi hoàn cảnh, trong hội chống đối 
lẫn nhau, và nội bộ hội kín chắc chắn sẽ rời rã ra. Những người thỏa 
mãn sẽ ngay lập tức cố đảm bảo an toàn cho cái làm họ thỏa mãn và từ 
đó vì chán ghét các hành vi cách mạng nên họ sẽ đại diện cho “trật tự 
hiện hành” mà họ nỗ lực duy trì, về phía những người không thỏa 
mãn, sự không còn tha thiết gì (vì họ quá yếu) vượt qua ham muốn của 
họ, họ ẩn mình. Và hội kín, đoạn bỏ các nhân tố tham gia tích cực nhất 
vì đó là những người đã đạt được mục tiêu mong muốn của họ, chắc 
chắn là hoạt động uể oải, nhưng nó không chết. Chẳng bao lâu sự tức 
giận, thù hận và hy vọng trả thù của họ sống lại, những kẻ bại trận 
hôm qua chìa tay trước sự thất vọng của ngày hôm trước; và hội kín 
tiếp tục cuộc sống nội tại trong lúc chờ đợi cơ hội thuận lợi để đáp ứng 
sự vị kỷ vĩnh cửu của con người. 


Bây giờ hãy xem xét trường hợp hội kín thất bại khi thực thi công 
việc của mình. Cũng phải lưu ý rằng nó không bao giờ thất bại hoàn 
toàn. Đâu đó, các thành viên của hội thành công, nếu chưa đủ thỏa 
mãn thì ít ra cũng tạm thời làm dịu đi ham muốn của họ. Và điều đó 
mang lại sự can đảm để chờ đợi giai đoạn tốt hơn. 


Nhưng giả sử nó không thành công. Thất bại chỉ có thể gia tăng 
năng lượng và nhân thêm sức mạnh của nó. Thực vậy, nếu mục tiêu bị 
bỏ lỡ, đó là vì không đủ mạnh: hội kín sẽ tự đứng dậy bằng cách nào 
đó. Hội sẽ phát triển cuộc sống nội tại, vào lúc thuận lợi, để tăng sức 
mạnh hành động. Hơn nữa, khi thất bại, chắc chắn có những nạn nhân: 
có những thành viên rơi vào tay tòa án: đó là phạt vạ, giam cầm tạm 
thời, và đôi khi là tù khổ sai. Thậm chí là tử hình bởi quyết định của 
tòa án, hoặc chết trong lúc đụng độ. Với một số kẻ, đó là bị đày đi hoặc 
lưu vong. Một vài người, phải thỏa hiệp với các băng đẳng cách mạng; 
và nếu là công chức thì phải chấp nhận miễn nhiệm hoặc từ chức; nếu 
là những kỹ nghệ gia, thương nhân hay nông dân thì họ buộc phải chịu 


sự nghỉ ngờ, điều này khiến họ bị theo dõi chặt chẽ bởi chính quyền, 
và cuộc sống của họ đầy phẫn uất và lo lắng. Những kỷ niệm bất hạnh 
tạo ra tình cảm đối nghịch nhiều hơn niềm vui. Hội kín, nghiêng về sự 
sùng tín thần bí nào đó, vinh danh những liệt sĩ trong những bài thơ 
đầy kịch tính và khổ đau. Các thành viên luôn tự hào với những anh 
hùng, người, trong một nỗ lực thất bại hay bất hạnh của hội kín, đã hy 
sinh mạng sống, cơ nghiệp, danh dự và hạnh phúc riêng của bản thân 
cho sự thành công của hội. Những liệt sĩ và anh hùng do đó đóng góp 
không chỉ nhằm chữa lành vết thương của hội kín thất bại khi hành 
động, mà còn tăng sức mạnh bằng cách tích lũy hận thù và sở hữu 
chung những đau đớn. 


Lưu ý rằng hội thường có xu hướng thất bại hơn là thành công, và 
chỉ điều này đảm bảo tính bền vững của nó. Thật vậy, cho đến nay 
chúng tôi chỈ nói về chính số phận của các hội kín. Nhưng những đội 
quân dự bị mà hội thêm vào trong khi hoạt động, họ hành xử thế nào 
khi thành công hay thất bại? Chính xác trong cùng một cách, và đó là 
điều có thể cản trở hành động của hội kín. Thật vậy, các lực lượng dự 
bị này tham gia phong trào để thỏa mãn ham muốn cá nhân; nếu họ 
giúp đỡ tích cực để làm loạn theo mong muốn của hội kín, họ không 
chờ đợi mệnh lệnh của hội để thỏa mãn những ham muốn khác nhau 
khi có thể, của những người điều hành chúng. Có vài khả năng, với sự 
tổ chức, hội kín chuyển đổi những biến động xã hội về những mục tiêu 
chỉ vì lợi ích, đừng quên rằng lực lượng dự bị được cấu thành của đa 
phần số đông vô kỷ luật và dại dột, háo hức và ngây thơ. Trong chính 
hội kín cũng từng có chuyện ham muốn cá nhân bùng phát ngay khi có 
thể, chúng ta hiểu được rằng, hội kín về mặt lý thuyết có thể thu nhận 
nhiều thất bại hơn là thành công; ngay cả những người làm cách mạng 
không bao giờ biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo những biến loạn mà họ 
khởi phát. Nhưng nếu, trong hoạt động, lực lượng dự bị có thể gây cản 
trở nào đó cho các hội kín, về cơ bản là do lực lượng dự bị, trong 
trường hợp thất bại, và điều này, vì lý do sau: xem xét sáu trăm nông 
dân ở Chợ Lớn, thật vậy. Việc đặt bom được thực hiện bốn ngày trước 


đó (ngày 24 tháng 3 năm 1913) hoàn toàn không có kết quả. Đây là sự 
thất bại thảm hại, và cũng như các chánh thủ lãnh của phong trào đều 
rơi vào tay tòa án hoặc bị bắt. Điều gì dễ hơn là thay thế các thành viên 
hội kín bằng một băng nhóm ngây thơ và khờ dại? Nếu tiến trình thành 
công, họ sẽ chịu án như những thủ phạm thực sự, và hội kín sẽ không 
lo lắng hoặc sẽ lo lắng ít hơn. Mặt khác, nếu, trên các băng ghế của tòa 
án, người ta có thể bắt một số “kẻ vô tổ chức” hoặc “kẻ khờ dại” ngồi 
bên cạnh và giữa các thành viên, họ sẽ có thể toa rập với nhau để trút 
bỏ tội hoặc tội ác của họ lên những người không liên quan. Thông 
thường, thực sự, chúng tôi thấy thành viên hội kín bước vào đời sống 
cách mạng dưới vẻ ngoài yên bình của nông dân, thương gia hoặc kỹ 
nghệ gia. Nghiên cứu hổ sơ tư pháp đối với 111 bị cáo năm 1913 cho 3 
người trước đó bị kết án, 108 người chưa bao giờ bị kết án. Ngược lại, 
những người vô tổ chức, cho dù họ được gọi là những kẻ lang thang 
hay những người vô sản, về bản chất, đều là những người có vấn đề 
với tòa án. Đối với các thành viên hội kín rơi vào tay của tòa án, đó là 
một cơ hội thực sự để chứng tỏ một lý lịch tư pháp trong sạch khi so 
với lý lịch của những kể dự bị, thường chịu tội. 


Về phía những người ngây thơ và khờ dại cảm thấy “bị cuốn vào” 
những biến loạn xã hội gây ra do hội kín, họ oán thán, họ đoan chắc sự 
vô tội và ngu dại của họ rõ ràng đến nỗi họ chỉ là những nạn nhân 
đáng tiếc hơn là những người cách mạng nguy hiểm. Điều này lý giải 
tỷ lệ tương đối cao những người bị bắt tại thời điểm những biến loạn 
ở Nam kỳ vào năm 1916 rồi lại được thả ngay lập tức, nhờ miễn tố 
hoặc tha bổng. Vì vậy, nếu lực lượng dự bị có lúc nào đó gây trở ngại 
cho hoạt động của các hội kín, hội vẫn dùng họ đến mức gây khó cho 
họ. 


Và trong hoạt động xã hội này, cho dù đó là một hội kín đơn độc, 
hoặc một nhóm các hội kín mà lực lượng dự bị đem đến hay không 
ủng hộ, tất cả đều được sắp xếp chính xác bởi sự đồng thanh của 
những sự vị kỷ được hài hòa mà thành công cũng như thất bại không 


thay đổi gì sức sống của các hội kín ở An Nam. Hội kín vĩnh hằng như 
sự vị kỷ của con người. 


CHƯƠNG IV 
Vai trò của đời thường trong hội bín 


Dưới sự đa dạng mà đôi khi mâu thuẫn về chi tiết như những gì 
chúng tôi vừa trình bày, bây giờ hãy thử nêu ra bản chất chính xác sự 
đóng góp của các yếu tố đời thường cho hội kín. Nếu phân tích về các 
yếu tố phép thuật và tôn giáo mà hội hòa trộn vào nhau có thể khiến 
chúng ta băn khoăn, về việc hội không đơn giản là một hội đoàn thánh 
thiêng, thì sự nghỉ ngờ này bây giờ không còn khả dĩ nữa. 


Thực vậy, mỗi một yếu tố đời thường đặc biệt đem lại cái gì? Các 
phương cách sáng lập và tuyển mộ, các chỉ tiết quản trị và vận hành, 
tất cả kết hợp để tạo ra một sự liên đới hiệu quả giữa các thành viên 
hội kín, sự liên đới thụ nhận hoặc phải chịu nhưng luôn rất nghiêm 
ngặt để rồi rốt cục tất cả các lợi ích cá nhân hòa hợp bền vững trong 
lợi ích chung của hội kín. Và, bằng sự gặp gỡ không phải là hiếm, đó là 
cái rất riêng tư và cố hữu trong mỗi thành viên, sự vị kỷ kỳ lạ của họ, 
phần nào đó, tạo ra sự hợp nhất khó phá vỡ của những ý muốn riêng 
biệt trong hội kín, tạo điều kiện cho sức mạnh hành động kinh khủng 
chúng tôi vừa chỉ ra trong hội. 


Thậm chí, sự hợp nhất vật chất này của hội kín An Nam được nối 
dài và mở rộng qua sự tương trợ giáo dục giữa tất cả thành viên với 
nhau trên thực tế. Để sự hợp nhất vật chất cộng thêm một sự tiến bộ 
trí tuệ và đạo đức đạt được sự hợp nhất của tỉnh thần và tình cảm. 


Cho nên, không có gì phải ngạc nhiên trước hoạt động phi thường 
của các hội kín ở An Nam, về hoạt động đa dạng cũng như có thể có lợi 
ích cá nhân cấu thành; sức hoạt động đồi dào vì các giá trị mạnh mẽ 
(nếu chúng tôi có thể nói như vậy) của một nhóm xã hội khép kín trong 
một môi trường nhất định được đo lường không chỉ với tỉnh lực của 
các nhân tố cấu thành, mà còn là nhờ sự hài hòa giữa những yếu tố này 


cũng như sự gắn kết chặt chẽ của chúng; cuối cùng là sự vận hành vĩnh 
cửu, vì nó có ở động cơ thuộc về tính vị kỷ con người. 


Nhưng trong căn tính, chính xác vì hội là một biểu hiện của tính vị 
kỷ con người, vì vậy hội kín An Nam được cấu thành rất vững bền, 
trường tồn vượt ra ngoài sự thỏa mãn tạo nên bởi lòng vị kỷ. Với các 
thành viên, người rời đi vì họ không còn gì để mong đợi từ hội nữa, 
còn kẻ ở lại vì họ còn hy vọng vào hội, các thành viên mới tham gia vì 
họ cần hội; do đó, hội kín trở nên bất diệt. Hội tồn tại ở đây, tức là hội 
chưa kết thúc ở kia. Hội đã từng ở đây rồi, vậy nên lập tức người ta 
biết hội từng có mặt ở kia. Không thể thấu suốt về hội, vì hội hiện diện 
dưới đủ các hình thức, mang mọi bản chất, một cách liên tục và đồng 
thời. Hội không thể bị tiêu diệt hay bị phá hủy, bởi vì miễn là có con 
người, sự vị kỷ của họ sẽ tạo nên những hội khác nhau. Nhưng bởi vì 
nó hoàn toàn thuộc về tính vị kỷ của những người tạo ra nó, về cơ bản 
hội tồn tại trong bấp bênh và mong manh. 


Cuối cùng hãy xem xét sự bấp bênh và mong manh này. Hội đem lại 
hai điều quý giá trong số rất nhiều thứ cho hội kín ở An Nam: tính lâu 
dài và không vững chắc. Hội kín tồn tại, nhưng, có thể là tất cả, lại 
thực sự chẳng là gì cả; và hội tránh thoát khỏi những kẻ vi phạm 
nguyên tắc bí mật của hội. Nhưng nếu hội tồn tại, người ta không biết 
khi nào hội bắt đầu và khi nào nó kết thúc. Ngược lại, hội đơn giản là 
bắt đầu từ ngày mà hai con người, với tình huynh đệ, trong cái bắt tay 
thân hữu và một ánh mắt thấu hiểu, nói với nhau rằng: “Hai chúng ta 
và vì hai chúng ta, bí mật, ở giữa mọi người và chống lại tất cả.” Hội 
cũng không thể kết thúc, vì nó có khả năng tái sinh vô tận từ sự tan rã. 
Và điều này đảm bảo sự lâu dài, sau nữa đảm bảo an toàn của hội. 

Kết quả, các nhân tố của việc hợp nhất vật chất, trí tuệ và đạo đức, 
của quyền lực xã hội và sự bền vững, các yếu tố đời thường bổ sung 
cho sự đóng góp phép thuật và tôn giáo trong việc bảo đảm bí mật mà 
các hội kín giao cho. 


Nếu như quan niệm về hoạt động của hội kín ở An Nam này có thể 


làm một vài người đọc thấy nghỉ ngại, chúng tôi sẽ thêm vào phần thứ 
ba tác phẩm này một kết luận không chỉ dựa trên căn cứ tâm lý, 
thường quá chung chung, mà còn dựa trên thực tế, và đặc biệt là 
những căn cứ thuyết phục hơn về chủng tộc và địa điểm. 


Thực vậy, tính cách người An Nam có nét độc đáo, vừa giàu tưởng 
tượng vừa thực tế; đây là những gì Paul Giran đã cố gắng để chứng 
mỉnh ở đầu nghiên cứu của ông, trình bày trong Magie & religion 
annamites: introducion à une phiosophie de la civilisaton du peuple 
annamite mà chúng tôi có tham khảo (xem Chương T). Điều này giải 
thích sự thịnh vượng bền vững của các hội kín ở An Nam. Họ ban tặng 
gì cho mỗi thành viên của họ? Thỏa mãn lý tưởng, tức hạnh phúc, tóm 
lại là thế. Và hạnh phúc này, họ không tìm kiếm bằng cách thực hành 
tôn giáo hay phép thuật. Kể từ đây chúng ta biết nhân tính yếu đuối tạo 
thành phần lớn các hội kín. Lời của nhà sư trong chùa là một mệnh 
lệnh tối thượng so với khả năng trí tuệ và tâm hồn của họ. Những lời 
hứa của các thầy phù thủy, đối với dân chúng cả tin, gây ra rất nhiều 
thất vọng mà cuối cùng vẫn được chấp nhận, nhưng luôn kèm theo 
một chút hoài nghi về tương lai. Không chống lại phép thuật và tôn 
giáo, nhưng lại nhờ có sự giúp đỡ của chính phép thuật và tôn giáo, hội 
kín trao cho người tham gia một sự thực hiện những lý tưởng cá nhân. 
Hội mang đến cho tất cả những ai muốn hạnh phúc phương tiện để tự 
hiện thực hóa nó; cung cấp cho họ công cụ và dạy họ cách sử dụng. 
Vậy tại sao người An Nam lại không đến với hội kín? Hội mở ra cho họ 
một con đường thực tế và an toàn cho lý tưởng của họ kia mà? 


Hơn nữa, tất cả người châu Á đều có xu hướng không thể phủ nhận 
là sống quần tụ. Camille Briffaut trong tác phẩm La Cité annamite (Tập 
II, sđd), qua việc nghiên cứu các bộ luật An Nam, cho biết, mà không 
khẳng định, rằng đó là tính bẩm sinh ở người dân xứ này, là kết quả 
trực tiếp của phong tục gia trưởng dường như đã làm chủ thiết chế xã 
hội An Nam, và ngày nay vẫn thấm đẫm toàn bộ nền văn minh An 
Nam. Nếu chúng ta còn nhớ rằng các bộ luật không chỉ có nguồn gốc 


và ít nhiều hoàn toàn được dịch đời từ những bộ luật Trung Hoa, triển 
khai ở Trung Hoa, theo kết luận của Camille Briffaut, thì việc xu hướng 
sống quần tụ ở người An Nam có ít tính chất dân tộc hơn là đặc tính 
chủng tộc sẽ rất dễ thuyết phục chúng ta, vậy nên các hội kín trở nên 
thịnh vượng ở đất An Nam là vì họ đáp ứng một nhu cầu sâu kín của 
chủng tộc người Á châu. 


Cuối cùng, nghiên cứu về “vị thế” có thể hợp pháp hóa những thành 
công (xã hội) nhận được từ hội kín ở An Nam. Hội không chỉ hữu ích, 
mà đôi khi còn là không thể thiếu. Hãy hình dung một đất nước rộng 
lớn nhưng dân cư còn thưa thớt (xem Tạp chí Kinh tế Đông Dương!53 
năm 1922, trang 168): 


Ở Nam kỳ, 66.000km2, dân số là 3.795.613 người, trong đó có khoảng 
3.000.000 người An Nam. 


Tại Trung kỳ, trên 150.000km2, 4.933.426 người trong đó khoảng 
4.500.000 là người An Nam. 


Ở Bắc kỳ, trên 105.000km2, 6.850.453 cư dân trong đó có khoảng 
6.500.000 người An Nam. 


Tổng cộng đất An Nam rộng khoảng 321.000km2, có 15.579.492 cư dân, 
trong đó có khoảng 14.000.000 người An Nam. 

Cuộc điều tra dân số năm 1921 cho thấy ở Bắc kỳ, mật độ dân cư là 65,3 
người cho mỗi km2, Trung kỳ là 33 và Nam kỳ là 58. 


Chính phủ An Nam đã cảm thấy bất lực trong việc đảm bảo trật tự 
hợp pháp trong nước, thậm chí còn không cố gắng thiết lập một lực 
lượng cảnh sát. Cảnh sát chỉ là một trong nhiều mặt của chính quyền 
dân sự: ở các làng thì việc này hầu như được đảm bảo bởi Hội đồng 
hương chức; trong tổng bởi chánh tổng và phó tổng, v.v.19 Chính phủ 
Pháp đã nhập khẩu một chính sách cảnh sát giống với chính sách tồn 
tại ở Mẫu quốc. Nhưng trên những vùng núi thưa dân, ở những vùng 
đồng bằng châu thổ nằm dọc theo những con sông lớn chẳng chịt 
nhánh, xứ An Nam trao cho tất cả những ai bạo gan lẩn trốn và ý 


tưởng ẩn náu một trú sở bất khả xâm phạm, chống lại sự truy tìm của 
cảnh sát, vừa giúp né tránh sự theo dõi vừa bảo vệ được cùng lúc 
nhiều người. Nếu chúng ta đã thấy chính quyền địa phương đôi khi 
thông đồng với kẻ gây rối, đôi khi do dự đàn áp hay thù địch với tất cả 
sự can thiệp, bây giờ chúng ta phải xem xét sự thiếu sót của họ, nếu 
hành động của cảnh sát có hiệu quả thực sự, đa phần họ thường truy 
đuổi tội phạm thay vì ngăn cản. Vậy, khi người An Nam cần được đảm 
bảo an ninh, chắc chắn và thậm chí họ sẽ nhờ hội kín mà bây giờ 
chúng ta đã biết, bản chất của hội không chỉ là phòng vệ, mà chính yếu 
còn là tấn công? Để không nhận những cú đánh, đôi khi nhất thiết phải 
cho tặng trước tiên. 

Tất cả những lý do trên, tổng thể hoặc tách rời, đều có tác dụng 
thúc đẩy người An Nam hướng về hội kín, và đây là cách người ta có 
thể giải thích sự trường tồn của hội kín ẩn hiện ở xứ An Nam. 


KẾT LUẬN 


I - Làm thế nào các yếu tố phép thuật, tôn giáo và đời thường 
khác nhau hòa hợp với nhau trong hội kín ở đất An Nam và đem 
đến một bản thế độc đáo và quyền lực 


Có tính chất đời thường nhờ những thiết chế vật chất, tính chất tôn 
giáo qua các hình thức nghi lễ và đạo luật, tính chất phép thuật thông 
qua các biểu tượng, hội kín An Nam có những nền tảng vận hành cho 
ba động cơ chi phối mạnh mẽ nhất hoạt động cùa con người: sự vị kỷ, 
mê tín dị đoan và ước mơ; quyền lực càng vững chắc hơn nhờ các yếu 
tố khác nhau hỗ trợ lẫn nhau. 


Hãy để chúng tôi miêu tả một thời điểm ở vùng đất An Nam này, nơi 
thiên nhiên dường như tràn đầy nhựa sống và tự nguyện trao tặng vô 
số tài nguyên để thỏa mãn sự thèm khát của con người. Nhưng ở đây, 
đó là đồng bằng bao la, giữa đất bùn và mặt trời chói chang, một con 
người mảnh mai, lao đao giữa khó nhọc, đau khổ, bệnh tật và cái chết, 
chỉ với tất cả sức lực thu lượm từ mặt đất những gì để giúp sống còn, 
chứ không đủ sức để nhận biết được tình thế mong manh lẫn vun góp 
cho một tương lai tốt đẹp hơn. Ở đó, là núi khô cằn và rừng rậm rạp, 
cả hai đều nguy hiểm, nơi một nhóm người rất mạnh mẽ và dạn dày 
cuộn chảy, nhưng hoàn toàn tự tin vào nỗ lực sinh tồn lớn lao chống 
lại những bấp bênh trên mặt đất bạc bẽo. 


Nếu nông thôn An Nam khắc nghiệt với con người, thì thành thị 
cũng không dành một sự đối xử tốt hơn: sự giàu có nằm trong tay của 
người ngoại quốc hoặc đôi khi có một vài đặc quyền chủng tộc riêng: 
bên trên, sang trọng rực rỡ và hạnh phúc; xuống dưới, trong khu ổ 
chuột, “dân”, đám đông nô dịch tuân thủ lề luật cuộc sống từ ngày này 
sang ngày khác, và lúc nhu cầu thiếu thốn như vậy đôi khi một cái 


quần lùng nhùng là tất cả họ có, là tất cả thuộc về họ ngoài cơ thể họ 
ra. Không phải họ là hạng người khốn khổ hơn những người thua thiệt 
ở châu Âu. Họ được nuôi ăn ở bởi những ông chủ thường kỳ hoặc thời 
vụ, và gần như ở vị trí giống với nô lệ thời Trung cổ. Trong tiếng Pháp 
không tìm thấy một tự vị chính xác để định tính những mẫu người mà 
phong hóa của chính người Pháp không có sẵn để định danh, thay vào 
đó phải dùng đến một từ tiếng Anh được mượn dùng trong tiếng Pháp 
thổ ngữ: cu li. 


Giữa hai thái cực này của xã hội An Nam, thêm vào việc không phải 
chịu một ảnh hưởng chính thức nào, tức sự sùng bái và biết ơn những 
người có quyền lực hay giàu có, thì tầng lớp trung lưu, theo một diễn 
đạt nguyên thủy của ngôn ngữ bình dân An Nam, là bao gồm tất cả 
những người có đủ ăn, những địa chủ nhỏ, những thương nhân, kỹ 
nghệ gia, công chức, tất cả các loại người lao động, người sống bằng 
cách lãnh đạo, làm ông chủ, có cửa hàng nhỏ hoặc nhà xưởng để chịu 
cái định mệnh tất yếu là bị thúc đẩy hướng đến sự giàu có hoặc hướng 
tới những công danh mang lại sự giàu có, nếu họ không muốn rơi lại 
vào đám người vô danh là “dân”. 


Và những “dân” trên đất An Nam này, chịu ảnh hưởng của người 
Pháp, ở dạng thức gần như thấp kém nhất, thì cũng giống những “dân” 
chịu ảnh hưởng của chính quyền An Nam hay từng chịu sự đô hộ của 
Trung Hoa. Luật pháp ghi nhận những thói quen của dân chúng, và 
những câu chuyện về hành vi của họ đã cho chúng tôi đủ niềm tin, và 
nếu cần thiết thì cũng phần nào đó cung cấp cho chúng tôi bằng chứng 
về những lập luận chúng tôi nêu ra. Ở đây thất bại không phải là do từ 
bỏ những cải tiến xã hội mà nền văn minh phương Tây và Pháp của 
chúng ta mang đến cho những người An Nam; nhưng, giống như các cá 
nhân, mỗi chủng tộc và quốc gia đều có diện mạo đặc trưng, bối cảnh 
tự nhiên, cánh cửa bản năng của họ, đến mức đôi khi ta có thể thấy 
không ích lợi gì khi tự hỏi rằng liệu có hữu lý hay chăng việc chúng ta 
cố gắng cưỡng ép tự nhiên, dẫu là với ý đồ tốt đẹp nhất, bất chấp sự 


bất ngờ có thể gây ra một vài cảnh tượng trước những đôi mắt không 
thực tế lẫn không được rèn luyện để xem xét chúng. 


Để có thể hoàn thiện việc trình hiện xã hội An Nam kể từ một nửa 
thế kỷ nay, một xã hội đã trải qua một khoảng thời gian dài đáng kể 
nằm dưới sự trị vì của những vì vua bản địa và trước đó là nền đô hộ 
của người Trung Hoa: rốt cục, xã hội này chính là những gì làm nên 
đất nước mà nó trú ngụ, sau tất cả những vận động tiến hóa lẫn những 
cuộc cách mạng để làm cho điều kiện tự nhiên của xứ sở chấp nhận và 
cho phép nó được cư trú lại. 


Hôm nay, cũng như ngày xưa, ở nông thôn cũng như thành thị, xã 
hội được hình thành từ quần chúng vô sản; từ một tầng lớp trung lưu 
không giàu có, và thậm chí sở hữu của nó cũng bấp bênh nếu xã hội 
không phát triển; để cuối cùng thì một nhóm thiểu số nắm tài sản hoặc 
quyền lực. 


Việc những người vô sản có khuynh hướng chiếm hữu là hợp lý; 
không kém phần hợp lý là việc những cái họ chiếm hữu sẽ bảo vệ tài 
sản của họ; đối với tầng lớp trung lưu của xã hội An Nam, vốn có số 
phận như tất cả các tầng lớp trung lưu của lịch sử thế giới, trong cuộc 
xung đột đặt ra với lớp thiểu số, họ sợ đám quần chúng, họ e ngại, 
quyết định chọn bên có lợi thế hơn khi mà họ không còn bất kỳ sự giúp 
đỡ nào. 

Sự tiến lên này đòi hỏi phải có sự vị kỷ đầy tính người, và chính 
trong môi trường hội kín mà nó được vật chất hóa. 

Dân chúng An Nam có khuynh hướng tập quân quá mạnh để đi đến 
quan niệm vô chính phủ và cá nhân hóa; lợi ích tất nhiên hợp nhất lại, 
gần như một cách tự nhiên của những người khởi xướng, trong chính 
những chỉ tiết của cuộc sống hằng ngày, không có ý niệm về hoạt động 
riêng rẽ và đơn độc. Theo truyền thống cổ xưa, người An Nam là nô lệ 
của quá khứ mà người ta có thể nói, với một số lý lẽ, rằng ở đất nước 
này, ở khắp mọi nơi đều có lăng mộ trải dài, đó là người chết dẫn dắt 


kể sống. Theo phong tục địa phương, một người An Nam bị giam cầm 
ngay ở nơi đầu tiên là ngôi làng của anh ta, ra ngoài làng, anh ta mất 
tất cả mọi thứ, vì vậy không có gì là quá liều lĩnh khi khẳng định rằng 
tất cả quá khứ và toàn bộ hiện tại, cả thời gian cũng như không gian, 
nỗ lực để ổn định phần nào xã hội An Nam đi theo nghĩa cá nhân 
không có lý do gì để tồn tại, dù là sống hoặc hành động đơn độc. 


Vì vậy, tính vị kỷ cơ bản của con người phục vụ cho lợi ích tất 
nhiên để tạo ra trong đám đông những người vô sản những sinh vật đủ 
mạnh để cân bằng sự ảnh hưởng của nhóm thiểu số những người hữu 
sản. Việc đó diễn ra như thế nào? 


Phần III của tác phẩm này đã cố gắng đưa ra ánh sáng loại cơ chế 
lợi ích tự nhiên mà hội kín biến thành hiện thực: những người sáng lập 
tạo ra, những thủ lãnh điều khiển, các thành viên đổ dồn đến, đội quân 
dự bị được bổ sung, tất cả điều đó diễn ra như vậy là vì mỗi người đều 
thấy sự hài lòng trong việc mình làm. Bản thân hội làm việc để phát 
triển hoặc là hội vẫn tiếp tục hành động tùy theo sự sai khiến của nhu 
cầu hoặc mong muốn. 


Và nếu sự vị kỷ trở thành nền tảng góp phần dẫn đến tiêu hủy hoặc 
giải thể quá nhanh chóng, thì hội tự gọi lên hai động lực lớn của loài 
người - mê tín dị đoan và ước mơ - để bảo tồn và củng cố. 


Thông qua phép thuật đã tích hợp vào mình, hội tự làm cho mình trở 
thành thiêng trong mắt những người bình thường mà về sau trở thành 
một phần lớn trong đội quân của nó. Và, trong quá trình thiêng hóa 
này, hội đồng thời đặc trưng hóa những tín đồ của xã hội đời thường. 
Hội đánh dấu nhóm này bằng một đặc tính không thể xóa nhòa, đến 
mức họ nhập hội không chỉ vì nghĩ rằng mình khác với những con 
người bình thường mà còn tự cảm thấy mình là một tỉnh hoa, sẵn sàng 
tận hiến cho sự hy sinh tối thượng. 


Nhưng, một mặt, sự ảnh hưởng của phép thuật có nguy cơ tách biệt 
các hội kín với nhau, ở mức độ tương tự như khi hội tự tách biệt khỏi 


xã hội đời thường; đồng thời, ở một mặt khác, lợi ích tất nhiên mà hội 
kín tổ chức trên cơ sở tính vị kỷ chung được thỏa mãn, đòi hỏi rằng các 
hội kín vay mượn lẫn nhau, hầu như không phân biệt thường dân, hội 
tìm thấy yếu tố phối hợp và hiệp nhất trong tôn giáo, trong đó, với các 
nghỉ lễ và lý tưởng đạo đức của nó, mang lại cho hội khả năng họ hằng 
mơ ước, mà không có nó thì khao khát sẽ không tự làm mới, nhu cầu sẽ 
không được khẳng định và cuộc sống sẽ trở nên quá phẳng lặng cho 
con người tồn tại - một lý tưởng chắc chắn là hợp lý và thực tế, tuy 
nhiên lại cao hơn so với những điều nhỏ mọn của sự tồn tại hằng ngày 
- mà những nghỉ lễ lại xuất phát từ sự đơn điệu hằng ngày. 


Nếu người ta nhớ lại rằng ở đất An Nam phép thuật là tôn giáo của 
tấm hồn đơn giản và linh hồn u tối, nếu người ta muốn xác định rằng 
tôn giáo, nguồn cơn cho hội tìm đến và cho hội lý do tồn tại, phải được 
sao phỏng dựa trên truyền thống và luật lệ, nếu nó muốn tồn tại và 
phát triển, người ta sẽ hiểu làm cách nào mà khi hội kín bất đắc dĩ thu 
hút những người An Nam đến thỏa mãn khuynh hướng tôn giáo của 
họ, những ham muốn mê tín dị đoan lẫn nhu cầu vị kỷ của họ. 


Vì vậy, ở đất An Nam, những hội kín này tạo thành từ hợp lực của 
nhiều thứ và trở thành chính nó, chúng ta có thể nói như vậy. Ở thành 
thị cũng như nông thôn, hôm nay cũng như ngày xưa, hội luôn ở cùng 
vị trí với quyền lực hiện hành. Ở một xứ sở rộng lớn, dân số thưa thớt, 
thông tin liên lạc luôn khó khăn, chậm chạp, đôi khi còn bất khả thị, 
không thể tập trung ảnh hưởng, chính quyền cấp cao buộc phải dựa 
vào các quan chức địa phương mà họ chỉ kiểm soát được một phần nào 
đó. 

Những đại diện của chính quyền cấp trên, chính xác bởi vì họ đại 
diện cho cấp trên, đi ra khỏi đám đông ẩn danh và rõ ràng là thống trị 
nó, nhưng đồng thời mất liên lạc với nó. Dân chúng sống cuộc sống 
riêng của mình, chỉ có tiếng vọng lại hoặc những dấu hiệu bất ngờ 
truyền đến cấp thẩm quyền; và sau đó những quan chức quản lý dân 
chúng. 


Miễn là đám đông không được tổ chức bởi hội kín, quan chức địa 
phương làm công việc của mình như bình thường. Nhưng khi hội kín 
đã đóng tại một khu vực hành chánh, ba trường hợp có thể phát sinh: 


Hoặc chính quyền biết hoặc đoán, tiến hành tấn công chống lại 
một lực lượng xã hội bất hợp pháp; và sau đó, hội kín hoạt 
động và mưu loạn cho đến khi, vì phải chịu đựng cả những 
khiển trách của cấp trên và những khó khăn mang tính địa 
phương, “nhân vật” quan chức cụ thể biến mất, do được thay 
thế bởi một người có cơ cấu tốt hơn hoặc do đã biết im lặng; 
Hay chính quyền địa phương hiệp ước với hội kín, và đó là 
một quá trình trao đổi rất kỹ lưỡng, ngoài thẩm quyền của cấp 
trên có thể đã lờ cho qua hay không biết gì cả; 

Trường hợp cuối cùng là, chính quyền địa phương nhượng bộ 
và tự phó thác toàn bộ cho hội kín. Khi đó, chính quyền cấp 
trên đóng vai một loại bù nhìn không biết xấu hổ, chỉ ru ngủ 
sự cảnh giác của các lãnh đạo, cho đến khi hội khởi sự vận 
động và chính quyền cấp trên, quá muộn, nhận ra rằng họ 
không còn kiểm soát được nữa, các quan chức cấp dưới đã 
phản bội lòng tin của họ. 


Trong bất kỳ trường hợp nào trong ba trường hợp trên, hội kín, 


trong giới hạn của tính hợp pháp, đều giành tiếng nói cuối cùng và 
vượt lên trên quyền lực hiện hành. Một cách chính xác không bỏ qua 
để đi đến hành động cách mạng, bởi ảnh hưởng bí mật, hội làm xói 
mòn trật tự xã hội. Giống như một đối trọng với chính quyền hợp 


pháp. 


Hội có thể, trong một mức độ nhất định, dừng lại ở đó. Tại sao hội 
phải hành động theo định kỳ? Bởi vì sự vị kỷ của con người, khi nó tự 
hướng dẫn và quy định trong chính nó, dẫn đến lòng tham lam vô độ; 
bởi vì tất cả quyền lực được thành lập có xu hướng tự củng cố; bởi vì 
tất cả các lực lượng xã hội đã không được khuếch trương hoàn toàn, 


ngay cả bất kỳ lực lượng nào khác, rất yếu, cũng phần nào cẩn trở 
chính nó. 


Bằng cách nào mà hội hành động có tính định kỳ? Tóm lại cho đến 
nay, hội là tổng hợp, những gì đang có, trong nền tảng của nó, tất cả 
các hội kín trên thế giới, từ đó hội sẽ giữ đặc tính nguyên thủy của nó. 
Thật vậy, thành thị và nông thôn An Nam có vô số các hội kín mà 
không có sự liên kết hành chánh với nhau, và không có sự gắn kết vật 
chất, nhưng tốt hơn là tập trung bởi vì chúng đều giống nhau về bản 
chất, tương tự về cách thức và tương đồng về mục đích. Cùng ngày, 
trong cùng một giờ, hội khởi sự hành động ở nhiều điểm khác nhau 
trên khắp cùng một đất nước rộng lớn, tất cả làm cùng một việc, như 
thể theo cùng một khẩu lệnh. 


Khẩu lệnh này, tuy nhiên, và mặc dù một số khẳng định không bằng 
cứ, chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy. Hơn nữa, thủ lãnh của phong trào 
chưa bao giờ thực sự được phát hiện. Mỗi giả định hoặc đề xuất, và 
trong khi những giả thuyết không bằng cớ này có thể có lý, trong một 
mức độ nhất định, những sự kiện đó là mâu thuẫn, và chúng không bao 
giờ đúng. Cuối cùng, tốt hơn cả, những người đã được gọi hay tự xưng 
là những thủ lãnh vĩ đại, tất cả, họ không gây ấn tượng về việc đảm 
nhiệm vai trò “bộ óc tư duy”. Ngược lại, như họ đang có hoặc họ 
khẳng định, những thủ lãnh đó dường như bị giới hạn nghiêm ngặt 
trong một phạm vi hoạt động mà chính họ không tự ý thức được. 


Trước sự im lặng của các sự kiện, chuyện rất liên quan ở thời điểm 
này, với một lực lượng dự bị cẩn trọng: mỗi hội kín đều biết tại sao và 
làm cách nào bắt đầu hành động; bất kỳ ai và không có ai tính đến nay 
biết được làm sao và tại sao ở đất An Nam, các hội kín, theo định kỳ, 
cùng nhau khởi sự hành động. Có một giả định sẽ được thảo luận trong 
chương tiếp theo. 

Nhưng một sự kiện có tính lịch sử và pháp lý nhất định, được chứng 
minh một cách khoa học, là các hội nói trên, tại một thời điểm nhất 
định, cùng tham gia, hòa nhập, trong hành động. Vậy nên, đi kèm với 


ba trường hợp vừa nêu trên chúng tôi nhận thấy ba trường hợp sau: 


° Hoặc là, khi nói đến các quan chức địa phương đã kiên quyết 
chống lại hội, hội kín dẹp bỏ, thanh trừ hoặc giết họ, và tước 
đoạt tài sản của họ như thể hội là cơ quan công quyền; 

- Hoặc, khi hội đối diện với các quan chức đã nể nang hội, hội 
kết hợp cùng họ, còn nếu họ chần chừ thì giết họ để thay thế; 

- Hoặc, cuối cùng, hội công khai thực thi dưới tư cách chính 
quyền hợp pháp mà bản thân hội đã sở hữu trong bí mật. 


Trong cả ba trường hợp, chính quyền cấp trên đối diện với quần 
chúng có tổ chức không còn nhận ra nó nữa. Chính quyền hiện hành 
không còn mơ đến việc quản lý đất nước hay quốc gia nơi các hội kín 
thống trị; họ mất liên lạc với quần chúng. Đơn giản, hiện tại, có hai lực 
lượng xã hội; một, chính quyền hợp pháp muốn tự bảo tồn; cái kia, lực 
lượng cách mạng sẽ cố gắng hết sức để trở thành hợp pháp. 


Nếu không mạo hiểm vào lãnh vực nằm ngoài phạm vi công trình 
này, chúng tôi muốn nghiên cứu, từ quan điểm này, những phong trào 
quần chúng ở An Nam, ở Trung Hoa và một cách tổng quát ở tất cả các 
nước Á châu da vàng: và nhiều sự kiện đường như mâu thuẫn, biến 
loạn và rối rắm trong lịch sử của các quốc gia này, sẽ mang đến một sự 
hòa hợp hợp lý nhất định. 


Khi mâu thuẫn xẩy ra, hai lực lượng xã hội buộc phải đương đầu 
với nhau và đo lường quyền lực, hai điều có thể xảy để loại bỏ lẫn 
nhau, sau một thời kỳ bất ổn xã hội lúc đó hai lực lượng hiện hữu cố 
gắng làm tiêu mòn nhau càng nhiều càng tốt: 


- Hoặc hội kín, vốn đã trở thành lực lượng cách mạng, chiến 
thắng, tự thiết lập thành một quyền lực hợp pháp, và từ đó 
hoạt động công khai, quyền lực cũ biến mất hoặc chịu hàng 
phục dưới trật tự mới; 

- Hoặc hội kín, một lực lượng cách mạng, những kể gây rối thất 


bại và gặp rắc rối; bị kết án bởi chế độ hợp pháp, hội ủng hộ 
sự trừng phạt với những thành viên bị tổn hại nhất theo luật 
pháp hiện hành, trong khi những chiến hữu và bầy cừu non rơi 
vào trong vòng pháp lý. 


Nhưng trong một trường hợp khác, hội kín đã được biến đổi thành 
một lực lượng cách mạng nhưng không lâu sau lại trở về là chính nó 
như cũ: bị bỏ rơi bởi những người vay mượn chiến thắng của họ, chiêu 
dụ những tàn binh của chế độ thất thế đương nhiên thấy bất mãn chế 
độ đương quyền (mới thiết lập); hoặc, thất bại và đau khổ, hội quay 
lại, cẩn trọng, vòng bóng tối nơi hội âm thầm ca ngợi những liệt sĩ của 
mình và chữa lành những vết thương trong thù hận. 


Vì vậy, tùy theo hoàn cảnh và con người, hội kín được tái lập mãi 
mãi. 

Ở đất An Nam này nói riêng, có lẽ cũng như ở tất cả các nước Á 
châu da vàng, hội cũng đã tự tái lập từ những thời điểm sớm nhất đến 
quá khứ gần đây nhất; và nếu luôn luôn cho phép hy vọng rằng nền 
văn minh phương Tây có thể ảnh hưởng đến bản chất của các dân tộc, 
quốc gia và chủng tộc Á châu, có thể không quá táo bạo để thấy được 
gói gọn trong khung khổ đất nước này, khí hậu và sự phân tán dân cư 
hiếm hoi là nguyên nhân đầu tiên áp đặt lên các đặc tính nguyên thủy 
mà chủng tộc có, với sự giúp đỡ của tất cả những điều này, khi cần 
thiết cho hội kín để nó là một yếu tố bình thường để thay đổi một xã 
hội gần như có khuynh hướng đóng băng trong trạng thái truyền 
thống. 


I - Một tiểu luận định nghĩa các hội kín ở đất An Nam với những 
ghỉ nhận từ kết quả của định nghĩa này và một giả thuyết về phong 
trào quần chúng ở người An Nam nói riêng và người Á châu nói 
chung 

Trong tất cả các sự kiện bộc lộ ra ngoài đúng như những gì mà các 
ghi nhận tức thời đã chỉ ra được, một định nghĩa tạm thời về hội kín ở 


đất An Nam được đề xuất, trong đó xét trên khía cạnh thuật ngữ, giả 
như định nghĩa này không đảm đương được việc gói lại mọi cái chung 
nhất như mong muốn, thì ít nhất nó vẫn có lợi thế là được xác nhận 
một cách nghiêm ngặt ở hầu khắp phần nội dung chúng tôi đã trình 
bày ở trên. 

Hội kín An Nam, một hiện tượng xã hội và có căn nguyên tâm lý, là 
một tổ chức thống nhất và tự trị, đảm bảo bí mật bằng sự trợ giúp của 
phép thuật và tôn giáo địa phương, được điều chỉnh chặt chẽ bởi 
những ảnh hưởng địa lý và lịch sử, và do đó vẫn tồn tại vĩnh viễn, tất 
cả vẫn đang trong quá trình dần hoàn thiện, như toàn bộ những lực 
lượng cần thiết cấu thành nó. 


Hiện tượng xã hội: Những thuật ngữ này, miêu tả chung, định vị hội 
kín trong xã hội học, để làm rõ rằng, mặc dù hội có thể có bất kỳ đặc 
tính riêng nào được đưa ra bởi hoàn cảnh mà hội được phát hiện, nó 
không bao giờ độc quyền một sự việc hoặc kinh tế, hoặc chính trị, hoặc 
cách mạng, hoặc bài Hoa, hoặc chống Pháp, hay bài ngoại v.v.; nó là 
một hiện tượng cụ thể đơn giản của xã hội An Nam. 


Hiện tượng có căn nguyên tâm lý: Những từ này có nghĩa là, nền tẳng 
đầu tiên và thiết yếu trong tình cảm nguyên thủy nhất của con người, 
sự vị kỷ, hội thực tế không phải từ một sáng kiến của cá nhân mà dựng 
lên; nhưng, đáp ứng nhu cầu cụ thể của bản chất con người, hội được 
thành lập, tin tưởng, phát triển, chết và tái sinh theo thuyết định mệnh 
khắt khe của tính vị kỳ vô thức hòa với sự thỏa mãn cá nhân. 


Tổ chức thống nhất và tự trị: Được khẳng định bởi thực tế rằng hội 
kín không phải là “tế bào” mà là “tổ chức”, trong đó một vài yếu tố đầy 
đủ hiện nay được nhận biết thông qua sự phân tích, đó là trong tổ chức 
này, các yếu tố kể trên bị phụ thuộc nghiêm ngặt với nhau nhằm tạo ra 
một sự thống nhất chặt chẽ; và bên cạnh đó, tổ chức này tự trị, nghĩa 
là, sử dụng các lực lượng của chính nó, hành động của chính nó, nó chỉ 
dựa trên chính nó nhằm tự định ra mục tiêu. 


Đằm bảo bí mật với sự trợ giúp của phép thuật và tôn giáo địa phương: 
Được nhắc lại ở đây, bởi một thủ thuật tâm lý, hội kín đảm bảo bí mật 
của nó bằng những gì có tính địa phương và phổ biến nhất, phép thuật 
và tôn giáo ở những nơi hội được lập nên. 


Điều chỉnh nghiêm ngặt bởi những ảnh hưởng địa lý và chính trị: Được 
xem là được thừa nhận, nếu thiết chế địa lý của một quốc gia có ảnh 
hưởng đến nguyên gốc thiết chế xã hội của dân cư ở đó, hội cũng tạo 
ra xu hướng u tối nhưng sắt đá trong tất cả trường hợp, để kiên trì như 
nó là thừa nhận các tiến hóa chỉ trong chừng mực khi chúng được hợp 
pháp hóa bởi các chuyển dịch địa lý; và phản ứng với các cuộc cách 
mạng, nếu phải mất một thời gian dài mới có hiệu lực, đến mức nó có 
xu hướng điều chỉnh lại các điều kiện tự nhiên của đất nước. 


Thường trực: Phẩm chất này được bắt nguồn hợp lý từ sự khẳng 
định ngay trước đó. 


Có thể hoàn thiện: Liên quan đến con người, chỉ riêng tất cả thực thể 
trên toàn bộ bể mặt địa cầu, không biết phải chịu thuyết định mệnh 
không thể tránh khỏi của sự vật, và chống đối một cách dữ dội đến nỗi 
không nhận ra sự phát triển của quyền lực, xem như sự cải tiến khác 
cũng đoán xét như sự thoái lui, và trong mắt thiên nhiên vĩnh cửu một 
sự thay đổi, thường là nhỏ bé, ở giữa sự thay đổi to lớn và vĩnh viễn 
của sự vật. 


Như toàn bộ các lực lượng cần thiết: Xã hội Á châu được xây dựng 
trên nền tảng rất sâu sắc và chắc chắn đến mức nó chống lại các cuộc 
xâm lăng và các cuộc cách mạng, hội kín là một lực lượng không chỉ 
cần thiết bởi bản chất của nó, mà còn là lý do phối hợp khi cần thiết, 
bởi vì trước cái khung khổ nổi tiếng của xã hội Á châu, hội đại diện 
cho yếu tố chủ đạo của sự thay đổi. 


Từ định nghĩa này, kết quả là không thể dùng vũ lực hay thậm chí là 


sự khắc nghiệt của phép luật để chống lại hội kín ở đất An Nam. 
Vì hội có hình thức quá đa dạng nên dễ lừa dối những ai tìm hiểu. 


Xét trên nhiều mặt, hội lừa dối ngay cả những người tham gia, nó 
giao cho những người vô ý thức và ngây thơ đến kiềm chế quyền lực 
hiện hành, người, thực tế, luôn luôn vi phạm, đó là nói về mặt xã hội, 
một sự bất công, và từ quan điểm chính trị, một sự vụng về hoặc một 
sai lầm nghiêm trọng. 

Cuối cùng, hội là tất cả, là không gì cả, vì hội ở khắp mọi nơi mà 
không ở bất kỳ đâu, hội khó nắm bắt, và bởi điều này mà hội luôn trốn 
thoát đối thủ của nó khắp nơi, dù họ là ai. Để công khai hành động chỉ 
khi hội không còn cần bí mật, hội không chiến đấu khi người ta trấn áp 
những nổi loạn cách mạng; đó là hoa lợi mà hội đã cho, và bởi kết quả 
của bất kỳ sự trấn áp nào, tuy nhiên quá khó khăn để không ảnh hưởng 
đến chính hội kín, không có bất kỳ ảnh hưởng ép buộc nào lên nó. 
Người ta chưa bao giờ được thấy rằng sự vị kỷ của con người có thể 
đã bị trừ tiệt bởi bạo lực hoặc bằng quyền lực; nếu nó có thể bị chế 
ngự một thời gian thì quan trọng là cũng chẳng mất nhiều thời gian để 
nó tái tạo. 

Vậy có thích hợp, để cho phép hội kín xuất hiện, như người ta biết, 
đúng lúc, đối diện với các lực lượng tự nhiên vĩ đại? 


Vấn đề ở đây không phải là nhất thiết chống lại hội, không ai chắc 
chắn về việc hợp nhất, để chống lại hội, sự tận tâm và sức mạnh mà 
thiên nhiên cho tất cả mọi thứ đến từ hội một cách tự phát. 


Nhưng, khi đã biết đối tượng mà chúng tôi quan tâm ở đây một cách 
khoa học, chúng ta nên thâm nhập vào chính phương thức của hội kín 
ở đất An Nam và những phương pháp nào tạo ra sức mạnh cho hội. 


Nói cách khác, bằng cách giải quyết lợi ích tất nhiên của các thành 
viên, phân cấp chặt chẽ trong truyền thống địa phương được hoàn 
thiện bởi giáo dục tập thể, hội kín đứng vững được, giữ được đời sống 
mạnh mẽ ở đất An Nam, nhiệm vụ của tất cả thiết chế hiện hành có 


trách nhiệm về hòa bình xã hội ở đất nước này là, tất cả trong sự thỏa 
mãn tính vị kỷ thực tế của cư dân và cải thiện nó bằng giáo dục tiến 
bộ, để đáp ứng đa số dân chúng trong khung khổ truyền thống, chắc 
chắn có thể hoàn thiện, nhưng cẩn tổ chức lại cẩn thận. 


Người ta thấy luật pháp Trung Hoa qua bộ luật đời Đường và đời 
Thanh ảnh hưởng đến luật pháp An Nam (cho dù ảnh hưởng này là do 
mong muốn hay áp đặt); mặt khác, nền văn minh Trung Hoa, trong 
trường hợp không có một chính quyền chính trị, có ảnh hưởng quyết 
định đến nền văn minh An Nam; cuối cùng, mối quan hệ chủng tộc 
không thể phủ nhận giữa dân tộc lớn của cựu “Đế quốc trung tâm” và 
dân tộc “Vương quốc hòa bình phía nam”. 

Nếu không suy diễn điều giá trị đối với người An Nam là giá trị đối 
với người Trung Hoa, hoặc ngược lại (mà, hơn nữa, sẽ sớm bị mâu 
thuẫn bởi chỉ tiết của các sự kiện), một cách khả dĩ hợp lý, hãy dừng 
lại ở giả thuyết sau: ở chủng tộc người Á, bản năng tập quần, xây dựng 
vững chắc gia đình là tế bào đầu tiên, còn mô hình làng xã đóng vai trò 
liên minh một cách hài hòa và dân chủ trong phạm vi một số gia đình 
nhất định. 


Trên cơ sở vô số các gia đình (nhóm châu Á da vàng chiếm một phần 
tư dân số toàn cầu) được tổ chức thành các làng xã tự trị truyền thống 
này, một hoặc nhiều quốc gia được thành lập, liên lạc với các làng xã 
thông qua người quản lý. 

Vì vậy, quyền lực trung tâm, trên dân cư, chỉ có thẩm quyền mà làng 
xã cho phép, sự cho phép được điều chỉnh bởi sự đánh giá đơn độc về 
lợi ích tất nhiên của làng xã. 

Do đó người ta sẽ hiểu rằng quyền lực hiện hành trong một xã hội 
như vậy, luôn luôn rất yếu và có tính dễ dãi. Và cũng sẽ hiểu rằng chí 
ít tất cả được đưa ra, bằng mọi giá, để đảm bảo an ninh và sự trường 


tồn của mình, cũng như các làng xã thực hiện mọi nỗ lực để bảo vệ 
quyền tự chủ và độc lập của họ, vì việc tụ họp lại không phải ngay lập 
tức hữu ích cho họ. Giá trị luôn thay đổi của lực lượng đối lập này 
được cụ thể hóa qua việc trong phân cấp hành chánh của họ có ít hoặc 
nhiều của cấp thẩm quyền. 


Đây là tình trạng bình thường của xã hội châu Á: đó là một trạng 
thái căng thẳng liên miên giữa một chính quyền trung ương phân cấp 
chặt chẽ nhưng thiếu “số lượng”, và phía còn lại, từ chính “số lượng” 
đó hình thành nên các đơn vị tự trị, bất lực, mỗi đơn vị tự chiếm giữ, 
nhưng không thể dẫn dắt từng đơn vị một qua số lượng đó, thành một 
hệ thống phân cấp có kỷ luật. 


Giữa hai lực lượng xã hội này luôn là tình thế cân bằng thiếu ổn 
định, hội kín có thể và phải được sinh ra và phát triển bình thường. 
Giữa quyền lực hiện hành B và làng xã A đại diện cho một nhóm cá 
nhân (vì bản thân cá nhân không tồn tại, nói theo cách xã hội, trong 
nền văn minh châu Á), hội kín thiết lập X chưa biết đến là yếu tố thay 
đổi xã hội. B và A chỉ tìm cách kiên trì trong tồn tại của họ và củng cố 
nó, X đại diện cho những nhân nhượng lẫn nhau mà các đối thủ phải 
tự thực hiện một cách hợp lý, và trong cùng lợi ích, những nhượng bộ 
mà hội kín áp đặt, vì vậy, bởi hoạt động riêng của họ là nhắm đến phá 
vỡ sự cân bằng quyền lực: sinh ra trong bí mật, phát triển trong hợp 
pháp, họ chỉ từ chối bí mật của họ để đặt sức nặng bấp bênh trên một 
cái cân mà cân nặng luôn không chắc chắn. 


Đối với hai lực lượng đối lập, họ bí mật mượn các yếu tố mà họ 
phân cấp về lợi nhuận và thể hiện mạnh mẽ bởi sự thống nhất mà họ 
áp đặt lên chúng. Sau đó, trong một thời gian thuận lợi, và họ vẫn là 
giám khảo duy nhất, họ ra khỏi bí mật của họ và chống lại quyền lực 
hợp pháp nào đó (cho dù là chính quyền trung ương và hệ thống phân 
cấp hành chánh, hoặc làng xã), họ vận động một đám đông. 


Một đám đông châu Á là một lực lượng vô ý thức, bản thân họ ra 
sức cho những mục tiêu cao cả mà chính họ không tự nhận thức được, 


để thực tế hóa thiết thực phù hợp não trạng riêng của các nhóm tự trị 
mà họ tạo thành. 


Trong giả định này, nhiệm vụ của hội kín ở Á châu là mang lại sự 
khả đĩ cho các phong trào có tổ chức của quần chúng vô ý thức, mà sự 
tổn tại là không thể phủ nhận và có nguồn gốc, đến nay không giải 
thích được nhưng qua đó, sẽ có thể cắt nghĩa sau. 


Đây cũng sẽ là một lý do chính đáng cho sự nhất trí này trong việc 
khởi sự hành động, dường như là kết quả của một thỏa thuận có sẵn. 
Những sự kiện nghiêm trọng xảy ra có thể làm giảm quyền lực hiện 
hành: bắt buộc các hội kín phải có một sự trỗi dậy sống còn: nếu họ tự 
trị, họ không đạt đến điều này mà không trao đổi với nhau. Nếu không 
có cái gọi là ủy ban trung ương chỉ đạo, thì trong mỗi hội những người 
khôn khéo và chú tâm, phán đoán hợp lý, bởi kiến thức họ có về lãnh 
vực họ hoạt động, một cuộc đột kích có thể được mưu toan nhằm mục 
đích mà mỗi hội tự đề xuất. Quan điểm này, đi từ hội này đến hội khác 
(không trực tiếp với nhau và theo thứ bậc, nhưng theo chiều ngang, 
nếu người ta muốn cho phép biểu hiện, và từ người này đến người 
khác, như từ tay đến tay và qua tay) không phải là khẩu lệnh; nó được 
sinh ra hợp lý từ hoàn cảnh. Và chính vì vậy hội mang trong chính nó, 
một mình, sức mạnh để được chấp nhận. Vì vậy, đồng thời, ở những 
nơi rất khác và xa nhau, đám đông đang vận động và ra khỏi bí mật, lôi 
kéo một cách dứt khoát tất cả những ai thích biến động và những 
người sống bất hợp pháp. 


Bây giờ, kết thúc: hội kín đã tồn tại. Hội đã thu nhận, hòa tan họ vào 
trong hội các băng nhóm cách mạng, vẫn độc lập với nhau, mỗi nhóm 
làm việc bằng danh nghĩa của mình, nhưng băng nhóm được tổ chức 
chặt chẽ. 


Những đám đông đang vận động, giả sử một người hoặc một nhóm 
người, với lời hứa về một lợi nhuận gần như ngay lập tức, đến trong 
kỷ luật ở một mức độ nhất định, lấy một phần mười các nhóm cưỡng 
lại sự giúp đỡ của nhóm thành viên; người này, hay nhóm thủ lãnh 


này, sẽ lái phong trào quần chúng kết thúc theo hướng riêng, là cái sẽ 
có nhiều khả năng đạt được khi nó tăng cường quyền lực lên chính 
phong trào đó. 


Người sẽ phản đối: những thủ lãnh, người nắm giữ lực lượng dự 
bị? Không có ai. 


Nhưng, ủng hộ giả thuyết này, người ta nghiên cứu phong trào của 
Thái Bình!55, phong trào Tây Sơn, phong trào Quyền phỈ (mouvement 
boxer);15° chúng ta nghiên cứu tất cả các phong trào ở đất An Nam giai 
đoạn 1886-1916 và sẽ thấy thuyết phục chuyện tất cả các thủ lãnh 
quần chúng hung dữ, tất cả những ủy ban cách mạng, không xuất hiện 
trước phong trào quần chúng, nhưng là xuất thân từ chính phong trào 
này: từ vô vàn các thủ lãnh nhỏ của các nhóm có tầm nhìn ngắn hạn 
tiến lên thành những thủ lãnh có tầm nhìn rộng hơn, xứng đáng với 
phong trào xã hội mà họ đã không quản lý mà chỉ đạo. 


Những phong trào quần chúng, đó là một dạng chiến tranh trường 
kỳ theo phương cách Á châu: người ta không chuyên biệt hóa một bộ 
phận dân chúng thành lính chuyên nghiệp trong thời bình để cho nhập 
ngũ; nhưng tại thời điểm khi phong trào được kích hoạt, một số người 
đứng đầu (và từ này ở đây hoàn toàn đúng) nổi lên đặt mình vào đám 
đông; và hướng tới mục tiêu của họ trong đó bao gồm các mục tiêu 
riêng biệt cho tất cả các nhóm xã hội theo họ, họ đang di chuyển về 
phía trước, chống lại quyền lực hiện hành và sử dụng ngay lập tức và 
tại chỗ, theo quy mô của thiên tài của họ, tất cả những øì là cần thiết 
và hữu ích để thành công. 

Để trở về điểm đặc biệt là chủ đề của công trình này, người ta tiếp 
tục bức tranh về những biến động ảnh hưởng đến xã hội An Nam từ 
năm 1886 đến năm 1916; cũng như cho đến thời điểm này, xem lịch sử 
việc thành lập các triều đại khác nhau trị vì An Nam, từ triều Nguyễn 
trở về triều Triệu, và điều này ủng hộ cho giả thuyết mà chúng tôi đặt 
ra theo định nghĩa của chúng tôi đưa ra về các hội kín ở xứ An Nam, 
chúng tôi thấy thuyết phục rằng cả những sự kiện và những con người 


giữ vị trí của mình trong một sự hài hòa hợp lý, rằng xã hội An Nam 
phải trải qua một nhịp tiến hóa đôi khi làm thất vọng lối suy nghĩ 
phương Tây của chúng tôi, nhưng vẫn hợp lý nếu nhìn từ một điểm 
nhất định và xem các hội kín như là then chốt của tất cả các phong 
trào xã hội. 


Chú Thích 


1 Tác giả Georges Coulet ghi rõ trong nguyên văn tiếng Pháp là “le 
12e du 6emois de son règne (avril 1812)” (tức tháng thứ sáu năm thứ 
mười một đời vua Gia Long 1 nhằm tháng 4 năm 1812), tức dùng song 
song ngày tháng năm ghi theo lịch Âm của Á Đông và ngày tháng theo 
hệ Dương lịch. Do vậy, ở những chỗ dùng lịch Âm, chúng tôi sẽ ghi 
tháng bằng chữ (ngày 12 tháng Sáu), còn những chỗ dùng theo hệ lịch 
Dương thì để tháng theo kiểu số (tháng 4 năm 1812). Xin báo trước ở 
đây để bạn đọc tiện theo dõi - BT. (Từ đây trở về sau, những cước chú 
có để “ND” là do người dịch bổ chú, “BT” là của biên tập viên, những 
cước chú còn lại của tác giả Georges Coulet.) 


2 Thiên Nam dư hạ tập: một bộ sách về pháp luật thời Lê sơ, do Đỗ 
Nhuận và Thân Nhân Trung chủ biên, được soạn vào thời vua Lê Thánh 
Tông. Thiên Nam dư hạ tập có 100 quyển, chủ yếu chép về luật lệ, chế 
độ, điển lễ, cáo sắc, văn thư từ đầu thời Lê Thái Tổ đến năm Hồng 
Đức, được cho là phỏng theo Hội điển của nhà Đường và nhà Tống. 
Theo một số nguồn, Thiên Nam dư hạ tập có chép lại các trước tác của 
Hội Tao Đàn. BỘ sách được đánh giá là một bộ bách khoa thư dưới thời 
Lê Thánh Tông - ND. 


3 Raymond Deloustal, “La justice dans rancien Annam: code de 
procédure” (Nền Tư pháp ở An Nam xưa), B.E.EE.O., năm 1908-1913. 


4 Lịch triều hiến chương loại chí được xem là bộ bách khoa toàn thư 
đầu tiên của Việt Nam, do Phan Huy Chú biên soạn trong mười năm 
(1809-1819). Bộ sách này ghi chép lại các phép tắc, có phân loại, qua 
các triều đại Việt Nam đến trước nhà Nguyễn 


5, Ngày 13 tháng 5 năm 1879, Le Myre de Vilers được bổ nhiệm là 


Thống đốc dân sự đầu tiên của Nam kỳ sau thời kỳ thống đốc quân sự, 
chính thức nhậm chức ngày 7 tháng cùng năm. Ông đồng thời giữ chức 
Đặc sứ Trung kỳ. Thời gian tại vị, ông có nhiều đóng góp trong buổi 
đầu kiến lập thành phố Sài Gòn, như tách quyền hạn rõ ràng giữa dân 
sự và quân sự, làm rõ và cải tổ luật hình sự, thiết lập hội đồng thành 
phố và các hội đồng quận. Tháng 11 năm 1882, Le Myre de Vilers bị bãi 
nhiệm Thống đốc Nam kỳ-ND. 


6Zouave: lính Algérie, một đơn vị bộ binh pháp cũ bao gồm binh sĩ 
Algérie, nổi tiếng với đồng phục đầy màu sắc, lúc mới thành lập chỉ 
gồm những người bản xứ Algérie ở vùng Zouagha, một địa phương 
thuộc miễn núi nước Algérie, giáp Tunisie - ND. 


7 Đúng ra là Tôn Thất Thuyết (1839-1913), biểu tự Đàm Phu (là 

quan phụ chính đại thần, nhiếp chính dưới triều Dục Đức, Hiệp Hòa, 
Kiến Phúc và Hàm Nghi của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt 
Nam - ND. 
TỪ nay về sau vị trí ghi sai tên nhân vật được chuyển về cho đúng. Ở 
phụ lục trang 455 chúng tôi có lập bảng đối chiếu tên tiếng Việt hiện 
hành - tên tiếng Việt trong bản tiếng Pháp để độc giả tiện tham khảo. 
Những tên chưa tra cứu được sẽ giữ nguyên bản tiếng Pháp -BT) 


8, Cũng gọi là “Từ Dụ”: tức Nghi Thiên Chương Hoàng hậu (20 tháng 
6 năm 1810 - 12 tháng 5 năm 1902), thường được biết đến với tôn 
hiệu là Từ Dụ hoàng thái hậu hay Nghỉ Thiên Thái hoàng thái hậu hoặc 
Từ Dụ Bác Huệ Khang Thọ Thái thái hoàng thái hậu. Bà vốn là chính 
thất nguyên phối Quý phi của vua Thiệu Trị, thân mẫu của vua Tự Đức 
- ND. 


9 Trang Ý: tức Lệ Thiên Anh hoàng hậu (20 tháng 6 năm 182813 
tháng 6 năm 1903), là vợ chính thức của vua Tự Đức - ND. 


10 Alfred Schreiner, Abrégé de L[Histore dAtmam: deuxième édition 
revue et qusmentée de la période comprise entre 1858 et 1889 (Giản lược 
lịch sử An Nam: bản ¡in lần thứ hai, có mở rộng thêm về giai đoạn 
1858-1889), xuất bản tại số 37 rue Bangkok (nay là đường Mạc Đĩnh 
Chi), Sài Gòn, năm 1906, tr. 421-423. 


11 Chúng tôi cho là Tiểu La Nguyễn Thành, hiệu Nam Thịnh (Nam 
Thạnh) - BT. 


12 Lưu Cầu huyết lệ tân thư (nghĩa là: tập sách mới viết bằng máu và 
nước mắt của xứ Lưu Cầu). Lưu Cầu (Ryuu Kyuu Okoku-Nhật) vốn là 
một vương quốc hải đảo độc lập, có lệ triều cống Trung Quốc. Năm 
1879, vương quốc này bị đế quốc Nhật Bản xâm chiếm; vua Lưu Cầu là 
Thượng Thái bị bắt và phế xuống thành hầu tước. Thấy hoàn cảnh 
tương đồng giữa Lưu Cầu và Việt Nam đang bị ngoại bang đô hộ, nhà 
cách mạng Phan Bội Châu đã mượn câu chuyện Lưu Cầu bị Nhật xâm 
chiếm để kể nỗi khổ của nước Việt Nam và gióng lên tiếng chuông gợi 
lòng yêu nước. Ông viết Lưu Cầu huyết lệ tân thư năm 1903 - ND. 


13 Ông Nguyễn Văn Hầu có kể về chuyến đi Thất Sơn 7 ngày của chí 
sĩ Phan Bội Châu để gặp gỡ nhà sư yêu nước Trần Nhựt Thi (nghi là bí 
danh của hòa thượng Phi Lai, tức Ngô Lợi). Trước khi ra đi, Trần Nhựt 
Thi có ân cần dặn cụ Phan: “Phàm mướn làm việc gì bí mật, có bàn bạc 
với nhau, chỉ nên ở giữa trời xanh ngày trắng, hoặc ở đồng trống 
đường to, không nên ở chỗ đêm khuya nhà kín. Bởi trong đêm khuya 
nhà kín, tai mắt mình không thể phóng được xa, chỉ làm thêm cho cơ 
hội những món rình xét” - ND. 


14 Khang Hữu Vy (1858-1927; trong bản tiếng Pháp tác giả Georges 
Coulet ghi âm là Kang Yu-wei): nguyên danh là Tổ Di, tự là Quảng Hạ, 


hiệu là Trường Tố, Minh Di. Canh Sinh, Tây Tiều Sơn Nhân, Du Tồn 
Tẩu, Thiên Du Hóa Nhân. Ông là nhà văn, nhà tư tưởng, tư sẵn, lãnh tụ 
phái Duy Tân ở Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - ND. 


15 Lương Khải Siêu (1873-1929): tự Trác Như, hiệu Nhiệm Công, bút 
hiệu là Ẩm Băng Tử, Ẩm Băng Thất chủ nhân. Ông là nhà tư tưởng và 
nhà hoạt động chính trị Trung Hoa thời cận đại “ ND. 


16 Phan Thúc Duyện (1873-1944), hiệu Phong Thử, tự My Sanh, Nam 
Phong, là một chí sĩ yêu nước trong Phong trào Duy Tân tại Việt Nam 
đầu thế kỷ XX - ND. 


17 Hoàng tử Cảnh (Nguyễn Phúc Cảnh) mất, để lại một vợ là Tống 
Thị Quyên và hai con là Nguyễn Phúc Đán, còn gọi là Hoàng tôn Đán; 
và Nguyễn Phúc Kính, còn gọi là Hoàng tôn Kính. Mỹ Đường là con trai 
trưởng của Đông cung Cảnh (Hoàng tử Cảnh), cháu đích tôn của vua 
Gia Long, người có thể kế vị vua Gia Long sau khi Đông cung Cảnh mất 
vì bệnh đậu mùa tại Gia Định vào năm 1801. Nhưng 15 năm sau, người 
được chọn kế vị là hoàng tử thứ tư (Nguyễn Phúc Đảm), tức vua Minh 
Mạng (1820-1841). Dưới triều đại này có ba vụ án lớn xảy ra. Kể theo 
thứ tự thời gian thì thứ nhất là vụ Mỹ Đường (1824), thứ hai là vụ Lê 
Văn Duyệt (1835) và thứ ba là vụ Lê Chất (1835). Với hai vụ Lê Văn 
Duyệt và Lê Chất hầu như sách sử nào khi viết về triều Nguyễn cũng có 
nói đến ít nhiều và khá rõ, riêng vụ án Mỹ Đường thì người ta viết một 
cách mù mờ và đầy mâu thuẫn - ND. 


18 Dô Buu Kwai: Đồng Văn hội - ND. 
19 Shimpu Gakko: Chấn Võ học hiệu - ND. 


20 Dô Buu Shoin: Đồng Văn thư viện - ND. 


2!Nay là phố Cửa Nam, Hà Nội - BT. 

22 Phố Hàng Buồm - ND. 

23 Cũng chính là Đồ Hải hay Đồ Đàm - BT. 
24 Phố Hàng Đào - ND. 


25 Đồng Lợi Tế: hiệu buôn thuộc Hội Duy Tân, do Đỗ Cơ Quang - 
một trong những người sáng lập Trường Đông Kinh Nghĩa Thục và 
Phương Sơn mở ở phố Mã Mây, Hà Nội. Đồng Lợi Tế hoạt động sôi nổi 
trong những năm 1907-08 khi Đông Kinh Nghĩa Thục đang phát huy 
ảnh hưởng trong nhân dân, có liên lạc với những hoạt động cách mạng 
của Phan Bội Châu ở Trung Quốc - ND. 


26tức Trần Thánh Chiếu (1868-1919) còn gọi là Gilbert Trần Chánh 
Chiếu, hiệu Quang Huy, biệt hiệu Đông Sơ, bút danh Kỳ Lân Các, Nhựt 
Thăng, Thiên Trung, Mộng Trần. Ông là nhà văn, nhà báo, nhà cải cách 
tại Việt Nam. Trần Thánh Chiếu sinh trưởng trong một gia đình giàu có 
ở làng Vân Tập (sau đổi tên là Vĩnh Thanh Vân), tỉnh Rạch Giá (nay là 
tình Kiên Giang). Cha ông là Trần Thọ Cửu, một hương chức trong 
làng. Từ nhỏ, Trần Chánh Chiếu đã được lên Sài Gòn học ở Trường 
trung học đ'Adran. Sau khi tốt nghiệp, ông được bổ về làm giáo học rồi 
làm thông ngôn cho Tham biện (Chủ tỉnh) Rạch Giá - ND. 


27Tức Đặng văn Cán em trai (Đặng Thị Nho vợ ba Đề Thám) và Điển 
Ân - BT 


28Theo cuốn Đề Thám (1846-1913): Một nghĩa sĩ Việt Nam chống lại 
chế độ thuộc địa Pháp (Le Dê Thám (1846-1913): Un résistant 


Vietnamien à la colonie Franeaise), tác giả Claude Gendre ghi tên địa 
danh này là “Lang Lai”; theo cuốn Hoàng Hoa Thám (1836-1913) của 
tác giả Khổng Đức Thiêm, đây là Làng Lầy thuộc Thạnh Lại, Phù Ninh, 
Sóc Sơn - BT. 


29 Gó lẽ là Kim Anh, gần Phúc Yên - BT. 
30 Có lẽ là Núi Sáng, Vĩnh Phúc - BT. 


31 Tức Trương Minh Kỳ: tổng đốc Lưỡng Quảng trong giai đoạn 
1910-1911 - ND. 


32 Kỳ thi Hương Nam Định: năm Nhâm Tý triều Duy Tân 1912 - ND. 


33 Người Bát Tràng, thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thuở nhỏ sống ở 
phố Hàng Nâu, Nam Định. Năm 1912 tham gia Việt Nam Quang Phục 
Hội được thành lập do chí sĩ Phan Bội Châu. Tháng 12 năm đó, Phạm 
Văn Tráng được cử sang Nam Ninh (Trung Quốc) dự đại hội đại biểu 
Việt Nam Quang Phục Hội. Tại đây, ông tham gia “hiệp hội tử vì 
nghĩa”, nhận nhiệm vụ ám sát Toàn quyền Đông Dương là Albert 
Sarraut và một số cộng sự đắc lực người Việt của người Pháp như 
Hoàng Cao Khải (Tổng đốc Hà Đông), Nguyễn Duy Hàn (Tuần phủ Thái 
Bình)... nhằm “đánh thức đồng bào”, "kêu gọi hồn nước”. 

Sau đó, ông cùng Nguyễn Khắc Cần đã bí mật đem một số quả tạc đạn 
trở về cất giấu ở Yên Viên (quê ông Cần, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội), 
rồi chia nhau đi thực hiện. 

Ngày 12 tháng 4 năm 1913, Tráng liệng tạc đạn và giết chết viên tuần 
phủ Nguyễn Duy Hàn. Vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày 26 tháng 4 năm 
1913, Nguyễn Khắc Cần và Nguyễn Văn Tú đã dùng tạc đạn giết chết 
hai trung tá Pháp là Chapuy, Mongrand và làm bị thương 6 người Pháp 
cùng 7 người Việt khác tại khách sạn Hà Nội trên đường Paul Bert (nay 


là số 2, phố Nguyễn Khắc Cần, Hà Nội). 

Bị quân Pháp truy lùng gắt gao, Phạm Văn Tráng và Nguyễn Khắc Cần 
cùng các đồng chí khác trốn sang Trung Quốc, nhưng bị bắt ở biên giới 
Lạng Sơn. Trong cuộc khủng bố lần này, quân Pháp đã bắt cả thảy 254 
người mang về giam tại Hà Nội. 

Ngày 29 tháng 8 năm 1913, thực dân Pháp mở phiên tòa đại hình xét 
xử 87 người trong ba ngày liền. Ngày 5 tháng 9, bảy người trực tiếp 
tham gia mưu sát bị tuyên án tử hình, đó là Phạm Văn Tráng, Nguyễn 
Khắc Cần, Phạm Đệ Quý, Vũ Ngọc Thụy, Phạm Hoàng Quế, Phạm 
Hoàng Triết, Phạm Văn Tiên. Cường Để, Phan Bội Châu ở nước ngoài 
cũng bị kết án tử hình vắng mặt. Còn số người khác thì bị kết án khổ 
sai chung thân lưu đày biệt xứ, hoặc tù giam từ 5 đến 10 năm. 

Đến ngày 24 tháng 9, bảy người bị tuyên án tử hình lần lượt bị đưa lên 
máy chém tại nhà lao Hỏa Lò (Hà Nội). Có người cho rằng khi ấy Phạm 
Văn Tráng mới 28 tuổi - ND. 


34 Tức Đỗ Chân Thiệt hay Đậu Quang Cơ. Năm 1913, Đậu Quang Cơ 
được Hội giao đem sách Hà Thành liệt sử truyện do Phan Bội châu viết 
về vụ đầu độc người Pháp hồi năm 1908 về nước để phân phát trong 
các đội lính bản xứ nhưng về đến Hà Khẩu việc bị phát giác. Ông cùng 
50 nghĩa quân khác phải chịu chém. Tài liệu khác cho rằng Đỗ Chân 
Thiết đã thành lập được chỉ hội ở Vân Nam và định đánh úp thành Hà 
Nội - ND. 


35 Ghi theo nguyên văn tiếng Pháp, nhưng ở đây có lẽ là “Tổng chế, 
hiệu của Khuất Văn Bức, cùng tham gia nổi dậy với Nguyễn Văn Dậu - 
BT. 


36Số liệu này độc giả tham khảo ở phần phụ lục 


37 Cột cờ Thủ Ngữ (le mat đes Signaux); Vào tháng 10 năm 1865, 


ngay sau khi chiếm được Sài Gòn, quân đội Pháp đã cho xây cột cờ Thủ 
Ngữ với tên gọi Mât des Signaux, để hướng dẫn thuyền tàu vào bến hay 
qua lại khu vực sông Sài Gòn và kênh Bến Nghé. “Thủ Ngữ” có nghĩa là 
điểm giữ cửa cảng. Cột cờ treo cờ hiệu để cho tàu thuyền ra vào Cẳng 
biết là được vào ngay hay chờ đợi, một cách trao đổi tín hiệu giữa 
người trên bờ với dưới tàu thuyền, giống như hai tàu thuyền trao đổi 
tín hiệu lúc gặp nhau - ND. 


38 “Les Rizeries” có nghĩa là nhà máy xay gạo, có lẽ ở đây chỉ trạm 
xe lửa ở gần khu vực chuyên xay gạo ở Chợ Lớn, nằm dọc kênh Tàu Hủ 
- BT. 


39Tức Thái Phiên 


40 Trần Cao Vân (1866-1916) là một trong những người lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa chống Pháp tại Trung kỳ Việt Nam, do Việt Nam 
Quang Phục Hội chủ xướng, ông sinh năm Bính Dần (1866) tại làng Tư 
Phú, tổng Đa Hòa, phù Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; tên thật là Trần 
Công Thọ, lúc lớn lên từng học và đi thi lấy tên là Trần Cao Đệ, lúc vào 
chùa lấy pháp danh là Như Ý, khi ra hoạt động cách mạng đổi tên là 
Trần Cao Vân, biệt hiệu là Hồng Việt và chánh Minh, còn có biệt danh 
là Bạch Sĩ, ông lãnh đạo khởi nghĩa cùng vua Duy Tân và Thái Phiên 
năm 1916 và có thời gian hoạt động tại Phú Yên. Cuộc khởi nghĩa thất 
bại (do bị lộ kế hoạch), ông bị chém cùng với Thái Phiên và một số 
người khác, vua Duy Tân thì bị bắt đi lưu đày ở đảo Réunion - ND. 


4lart pretendu 
42Sabbats 


43 Le géomancien: thầy phong thủy - ND. 


44 Gustave Dumoutier, Le Rituel Funéraire des Annamites (Tang lễ 
của người An Nam), Hà Nội, Nhà in typo F. H. Schneider, năm 1904, tr. 
96-124. 


45 Génibrel, Dictionnaire Annamite-francais, sđd, tr. 510. 

46 Philtre: bùa yêu - ND. 

47 Charme: bùa mê - ND. 

48 Sortilège: bùa chú - ND 

49 Gác tên riêng đoạn này, với cách viết nhiều biến thể trong bản 
tiếng Pháp, cộng với việc nhân vật hoạt động bí mật trong các hội kín 
dẫn đến việc khó xác định danh tính đúng, vì vậy ở đây chúng tôi chỉ 
có thể phổng đoán tên nhân vật là Nguyễn Thành Đại, thường gọi Cậu 
Bảy Tài, và từ đây về sau xin được ghi tên nhân vật theo cách này - BT. 

50 Vào thời đầu thế kỷ XX, thời Pháp thuộc địa, Tháp Mười là vùng 
nằm giữa tỉnh Sa Đéc và tỉnh Mỹ Tho. Sau nhiều lần thay đổi về hành 
chánh, Tháp Mười ngày nay thuộc huyện Cao Lãnh, tình Đồng Tháp - 


BT. 


51 Trong bản tiếng Pháp, cỏ chỗ ghi tên nhân vật này là Huế, chỗ lại 
để Huê, chúng tôi xin nêu ra ở đây để bạn đọc lưu ý - BT. 


52Một tỉnh thuộc Campuchia - BT 


53 Nay là đường Calmette, quận 1, TP.HCM - BT. 


54Ký hiệu $ ở đây có nghĩa là đồng, 600$00 tức là 600 đồng 00 xu 


55 Đốc phủ sứ: là quan chức người Việt đứng đầu bộ máy cai trị của 
thực dân Pháp ở một trung tâm hành chánh hoặc một đại lý lớn, quan 
trọng dưới thời thuộc Pháp ở Nam kỳ. Đốc phủ sứ được tuyển chọn 
trong số tri phủ hạng nhất có thâm niên từ 3 năm trở lên và trực thuộc 
viên quan cai trị người Pháp, Chủ tỉnh - BT. 


56 Tiếng Pháp là inspection. Năm 1864, Đô đốc de la Grandière chia 
miền Đông Nam kỳ làm bảy khu vực: Bà Rịa, Biên Hòa, Cần Giuộc, Mỹ 
Tho, Sài Gòn - Chợ Lớn, Tân An - Gò Công và Tây Ninh. Ngày 9 tháng 
11 năm 1864, Đô đốc de la Grandière chuyển chế độ hành chánh Nam 
kỳ từ quân sự sang dân sự bằng việc thiết lập tòa “Thượng thơ” 
(Direction de ITntérieur) cai quản ba tỉnh miền Đông Nam kỳ và thiết lập 
các Sở Tham biện (Inspection, còn gọi là hạt thanh tra hoặc tiểu khu) 
do các quan chức người Pháp ngạch Thanh tra bản xứ vụ (ïnspecteur des 
affaires indigènes) người Pháp chịu trách nhiệm. Mỗi thanh tra phải 
kiêm quản việc giám sát của nhiều huyện trong địa bàn của hạt. Đến 
năm 1865, có các Tham biện: Sài Gòn, chợ Lớn, Cần Guộc, Tây Ninh 
(gồm huyện Tân Ninh và Quang Hóa), Gò Công, Tân An, Mỹ Tho, Cai 
Lậy, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Long Thành, Bảo Chánh, Bà Rịa - ND. 


57 Trên thực tế, cách thu hút tín đó này có thể được xem như một 
cách góp tiên tạo quỹ hoạt động cho các tổ chức nổi dậy, khởi nghĩa, 
bạo động - BT. 


°8 Paul Giran, Magie & religion annamites: introduction à une philosophie 
đe la civilisafion du peuple annamite, sđủ, tr. 154, 159 và 285. 


59 Cũng có thể là “Ba Mỹ”, song do vấn đề ghi âm dấu thanh hỏi-ngã 
hồi đầu thế kỷ XX nên chúng tôi vẫn giữ như tác giả Coulet - BT. 


60 Kênh Tàu Hủ (1°arroyo chinois), tức kênh Tàu Hủ-Bến Nghé: dài 
hơn 22km bắt đầu từ sông Sài Gòn đến kênh Lò Gốm chảy qua quận 
1,4,5,6 và 8 của Sài Gòn ngày nay. Thường thì đoạn chảy ở quận 1 và 
quận 4 được gọi là rạch Bến Nghé, đoạn qua quận 5, 6 và 8 vẫn tên là 
kênh Tàu Hủ - ND. 


61Heson, cáo trạng (resquisitoire), tr.21 


52 Gustave Dumoutier, Riữuel fmérdire des Anmamites: Étude d 
ethnographie religeuse (Tang lễ của người An Nam: Nghiên cứu về tín 
ngưỡng tôn giáo), sđd. 


63 Henri Doré, Recherches sur les superstiions en Chine (Khảo cứu về 
sự mê tín ở Trung Hoa), Imprimerie de Tou sè wè, Thượng Hải, 14 tập 
in từ năm 1911 đến năm 1919, Tập II, tr. 147-215. 


64 Paul Giran, Magie & religion annamiites: introduction à une philosophie 
đe la civilisation du peuple annamite, sđd. 


65 Alíred Schreiner, Les instituions annamites en basse Cochiữmchine 
avant la conquête ƒrancdise (Các thiết chế An Nam ở vùng Hạ Đàng 
Trong trước cuộc chỉnh phục của người Pháp), Claude et Cie, Sài Gòn, 
năm 1900, 3 tập, tr. 265. 


66 Trên lá cờ của Phan Xích Long, các chữ có thể đọc như sau: (1) 
Hàng đầu, đọc từ phải sang trái: “Nam kỳ”; (2) Hàng cuối, đọc từ phải 
sang trái: “Phục Quốc”; (3) Đọc từ trên xuống: “Chánh Nguyên Súy (hay 
Soái)” - BT. 


57 Ở Hình 27, cột chữ bên phải, chúng tôi lại đọc được bốn chữ cuối 


là Mã Môn/ Vấn cấp sắc, chữ Môn cùng âm đọc với môn phái nên có lẽ 
suy luận của ông Tạ Chí Đại Trường là hữu lý (sách Thần, người và đất 
Việt, Nxb. Tri Thức và Nhã Nam, năm 2014, tr. 368, chú thích 20 có 
ghỉ: “có thể đó (Môn trong “Mã Môn (§ ?*)”) là một cách viết ẩn ngữ 
của chữ môn (phái), ta có thể hiểu đấy là một người thuộc chi của 
Thiên Địa Hội nguyên gốc, có đường chủ là Mã Siêu Hưng...”, và tác 
giả cũng cho rằng “thắc mắc của Coulet muốn dựa vào tên đó để xem 
có phải là Cao Văn Long không không có cơ sở chắc chắn”). 

Tuy nhiên, ở đây, chúng tôi vẫn giữ như cách ghi của tác giả Coulet ở 
trường hợp nhân danh này; bên cạnh đó, vì trong nguyên văn tiếng 
Pháp cái tên được ghi ở nhiều biến thể (như “Mả-Văn”, “Mã-Văng”...), 
tất cả sẽ được giữ nguyên và in nghiêng như trong bản tiếng Pháp. Và 
ở phần sau sẽ có nội dung trình bày suy luận của tác giả Coulet về cái 
tên này - BT. 


68 Paul Giran, Magie & religion anndites: introduction à une phliosophie 
đe la civilisation du peuple annamite, sđd; và Gustave Dumoutier, Le Rituel 
ƒunéraire des Annamites, sảd. 


69“Khoa học” ở đây nên được hiểu theo nghĩa kiến thức có hệ thống 
về phép thuật và hội kín - BT. 


709 Gustave Dumontier, Le Rituel funéraire des Annamites, sảd; và Paul 
Giran, Magie & religion annamites, sđd 


71 Đường Pellerin: đường Pasteur ngày nay; đường Marchaise: nay là 
một phần đường Ký Con - BT. 


72 Gustave Schlegel, Thian tỉ hioui - The Hung League or heaven earth 
League a secret society with the Chỉmese in Chỉna and India-With an 
introduction and numerous cuts and ilÏustrations (Thiên Địa Hội - HỘi anh 


hùng hay liên minh trời và đất: Một hội bí mật của người Hoa ở đất 
Trung Hoa và Ấn Độ; có dẫn nhập cùng nhiều hình ảnh minh họa và 
trích dẫn), Lange & Co, Batavia, năm 1866. (Bản dịch được sử dụng có 
chữ ký của Thống đốc Nam kỳ ký tháng 2-3 năm 1916 nhưng không có 
tên tác giả, lưu trong Thư khố của Ban thư ký của Thống đốc Nam kỳ 
dưới mã “G. 242”.). Xem tr. 253-298. 


73 Paul Giran và Gustave Dumoutier, sđd. 


74 Henri Doré, Recherches sur les superstiions en Chine (Khảo cứu về 
sự mê tín ở Trung Hoa), sđd. 


75 Nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có một giai đoạn đường này 
mang tên Công Lý - BT. 


76 Núi Cấm nằm trên địa bàn xã An Hảo, huyện Tình Biên, tỉnh An 
Giang. Núi có độ cao 705m, chiếm chu vi 28.600m, đỉnh Bổ Hong trên 
Núi Cấm là đỉnh núi cao nhất trong Thất Sơn. 

Núi Cấm tức Cấm Sơn là tên gọi chính thức bằng văn tự đầu tiên xuất 
hiện trong Đại Nam nhất thống chí được biên soạn vào cuối thế kỷ XIX. 
Sách đã miêu tả: “...thế núi cao ngất, cây cối tươi tốt, là một trong Bảy 
Núi. Vì núi cao nên ít người lên đến chót.” Có nhiều giả thuyết về cái 
tên Núi Cấm. Theo GS. Nguyễn Vãn Hầu, giả thuyết đáng tin cậy hơn 
cả về cái tên “Cấm” bắt nguồn từ việc Đoàn Minh Huyên (tức Phật 
Thầy Tây An) đã cấm các tín đồ của mình lên đó cất nhà lập am bởi sợ 
sẽ làm ô uế chốn núi thiêng. 

Một giả thuyết khác, Nguyễn Phúc Ánh khi bị quân Tây Sơn truy nã, có 
lúc phải vào núi này nương thân. Muốn tông tích được giấu kín, các 
cận thần phao tin nơi đây có ác thú, yêu quái, để cấm dần chúng vào 
núi - ND. 


77 Tên tiếng Hoa của nhân vật, có lúc tác giả ghi là “Hoc-Thiai”; vì 
không thể luận được tên tiếng Việt nên chúng tôi giữ nguyên như bản 
tiếng Pháp kèm in nghiêng - BT. 


78 Echvard-Alsworth Ross, La Chỉine qui vient (Trung Hoa đã đến), 
Florian-Marie Delhorbe dịch Anh-Pháp, Librairie Payot et cie, Paris, năm 
1914, Chương VIII, tr. 190-224. 


79 Ở đoạn này, tác giả Coulet dùng hai cách ghi tên nhân vật: Hồ- 
văn-Dậu (Đậu) và Cư (Cự), vì hai nhân vật chỈ xuất hiện ở đoạn này 
nên chúng tôi giữ cả hai cách của tác giả - BT. 


80Nguyên văn trong sách không phải sai chính tả, và một số từ rất 
khó hiểu đã đối chiếu bản sách in được giữ nguyên - người làm ebook. 


5! A, Bouimais và A. Paulus, Le Culte des Morts dans le Céleste Empire 
et ỨAnnam (Tục thờ phượng người chết ở Thiên triều và An Nam), 
Ernest Leroux, Paris, năm 1895, tr. 116. 


82 Paul Giran, Magie & religion annamites, sảd, tr. 106-107. 


83 Gustave Dumoutier, Riuel ƒunéraire des Annamites, sảd, trang 
143-146. 


84 Gustave Dumoutier, Rituel funéraire des Annamites, sảủd, tr. 86 và 
87. 


8 Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương (còn được gọi là đạo Lành) được khai 
sáng năm 1849 bởi một người tục danh Đoàn Minh Huyên (1807-1856), 
đạo hiệu là Giác Linh, quê ở Tòng Sơn, Cái Tàu Thượng, tổng An Thạnh 
Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Sau này, khi ông đến 


tu tại chùa Tây An (Núi Sam, Châu Đốc) được tín đồ gọi tôn kính là 
Phật Thầy Tây An. Theo truyền thuyết của giáo phái này, thì Bửu Sơn 
(núi báu) là Thất Sơn, mà linh thiêng nhất là Núi Cấm. Kỳ hương tức là 
mùi hương lạ. Hội Long Hoa sau thời Mạt pháp sẽ được thành lập ở đó 
để đón nhận những ai biết tu hiển. Người đến quy y sẽ được Đức Phật 
Thầy Tây An cấp cho một tấm “lòng phái” (mảnh giấy màu vàng có ghi 
bốn chữ “Bửu Sơn kỳ Hương” màu son), được truyền dạy giáo lý “học 
Phật tu nhân”, tức là noi theo giáo lý Đức Phật mà tu sửa con người, 
tích cực thực hành thuyết “Tứ ân (ơn)”, đó là: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất 
nước, Ân Tam bảo và Ân đồng bào nhân loại. 

Về việc hành đạo, tuy lấy đạo Phật làm gốc, nhưng tín đồ đạo này 
không cần thờ tượng Phật (trên ngôi thờ Tam bảo chỉ cần thờ tấm trần 
điểu màu đỏ), không cần phải ly gia cắt ái, không cần ăn chay, cạo râu 
tóc, gõ mõ tụng kinh... và không cần phải dâng cúng những lễ vật tốn 
kém (bông hoa, nước lã là đủ) - ND. 


8 Đạo Phật Đường: Giáo hội Phật Đường Nam Tông Minh Sư đạo 
(gọi tắt là Minh Sư đạo) là một giáo hội tôn giáo có giáo lý dựa trên 
Phật giáo Thiền Tông, Đạo giáo và Nho giáo tại Việt Nam và là nhánh 
chính trong năm nhánh của Ngũ chi Minh đạo. Phương châm tu của 
đạo là “Phổ độ chúng sinh - Chân tu giải thoát”. Minh Sư Đạo có nguồn 
gốc từ môn phái Phật Đường của Phật giáo Thiền tông. Cuối thế kỷ 19, 
Kim Tổ Sư (truyền thừa thứ 16) đã phân công cho Trưởng lão Đông Sơ 
sang Việt Nam năm 1863. Vị này đã lập tại Cầu Kho (Chợ Lớn) một 
Phật Đường gọi là Chiếu Minh Phật Đường. Sau đó trở về Trung Quốc 
rồi lại sang Thái Lan truyền đạo. Sau này khi 3 tỉnh miền Đông bị Pháp 
chiếm, ông có ghé qua Hà Tiên lập 1 ngôi Phật Đường nữa có tên là 
Quảng Tế Phật Đường. 

Sau khi lập Quảng Tế Phật Đường, số bổn đạo Minh Sư phát triển ngày 
càng đông. Những ngôi chùa Minh Sư đầu tiên được xây dựng chủ yếu 
thu hút tín đồ trong cộng đồng người Hoa. Tuy nhiên tư tưởng cứu thế 
theo tỉnh thần Tam giáo và có những hình thức sinh hoạt tôn giáo gần 


gũi với người Việt Nam. khẩu hiệu Phục Minh bài Thanh sau đó cũng 
đã được đổi thành Phục Nam bài Pháp tại Việt Nam, nên trong thời 
gian ngắn Minh Sư đã có ảnh hưởng tới cộng đồng người Việt ở Nam 
Bộ - ND. 


87 Alfred Schreiner, Abrégé, sảd, trang 408-412. 
88 Ở đây là “sông Thoại” mới đúng - BT. 
%9 Tức Thích Ca Mâu Ni - BT. 


90 Manas (Mạt-na thức hay Tư lương thức): một trong chính thức 
theo Ấn giáo và Phật giáo - BT. 


9! Gustave Schlegel, Thian tỉ hioui - The Hung League or heaven eorth 
League qa secret society with the Chinese in China and India (Thiên Địa HỘI - 
Hội anh hùng hay liên minh trời và đất: Một hội bí mật của người Hoa 
ở đất Trung Hoa và Ấn Độ), sđd 


92 Tống Hằng: có lẽ chỉ Tống Chân Tông Triệu Hằng - BT. 


93 Tô Huệ: một tài nữ sống ở thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc, ngoài tài 
văn thơ còn nổi tiếng vì câu chuyện thủy chung chờ chồng - BT. 


94 Henri Doré, Recherches, sảd, Tập I, tr. 114-117. 


95 Đoạn dưới đây được ghi chữ Việt trong nguyên bản tiếng Pháp, 
do vậy chúng tôi xin gõ lại nguyên văn và không để lại nội dung dịch 
Việt-Pháp của tác giả, nhưng vẫn giữ lại các bổ chú cần thiết của ông 
Coulet. Bên cạnh đó, những chỗ ghi sai chính tả theo phép chính tả 
hiện hành, chúng tôi sẽ ghi từ đúng trong ngoặc (...) ngay sau chữ sai - 


BT. 


%6 Ba trạng thái tu Phật giáo là: 1. Quy y Phật (nương náu và mặc áo 

của Phật) bao gồm cho đệ tử, tuân thủ ở nhà các giới luật ít khắc khổ 
và mặc áo tràng trong một vài hoàn cảnh cụ thể nhất định. Trạng thái 
này tương ứng với tu Dòng ba ở người Công giáo; 2. Quy y Pháp 
(nương náu và mặc áo, luật hoặc điều lệ) là một loại nhà tập trong đó 
sau khi chuẩn bị tâm hồn bằng cách ăn chay và sám hối trong tu viện, 
người tập tu thăng tiến dưới lệnh của nhà sư; 3. Quy y Tăng (nương 
náu, áo, nhà sư) (trạng thái tu hành thật sự, trong đó người tập tu theo 
nhà sư giao kết và làm tròn nghĩa vụ nghiêm túc khác. 
Ba trạng thái gọi là Tam-Bửu (hay tam bảo, tức ba vật quý) (do sự kính 
trọng giáo dân dành cho họ. Những người của Dòng thứ ba Phật giáo, 
được định rõ; người quy y cư sĩ) hoặc người quy y Thọ Phái (những cư 
sĩ theo giới luật). 


97 Bồ đề là biểu tượng của nơi chay tịnh và thiền định của Phật 
giáo, để tưởng niệm Thích Ca Mâu Ni: như Chúa Giêsu đã tự nhịn ăn 
uống bốn mươi ngày trong rừng, ẩn sĩ Cakya-Mouni của Ấn Độ đi vào 
một nơi vắng về và ngồi dưới táng cây bồ đề cầu nguyện và chay tịnh 
cho đến một ngày ông không còn sức đứng vững. Chính trong trạng 
thái này ông trở thành Phật. 


98 Chánh tham biện (Administrateur): Theo Nghị định ngày 7 tháng 6 
nám 1871, tổ chức hành chánh của Nam kỳ được thay đổi. Chế độ 
thanh tra bản xứ vụ và đơn vị hành chánh cấp huyện bị bãi bỏ. Các hạt 
thanh tra được đổi thành hạt tham biện (nhưng lấy tên arrondissement) 
và thu gọn còn còn 18 hạt. Đứng đầu hạt tham biện là Chánh tham 
biện (administrateur), với sự giúp việc của hai Phó tham biện và thư ký 
địa hạt (secrétaire darrondissement), còn gọi là Bang biện. Nơi đặt dinh 
hành chánh của hạt gọi là Tòa tham biện, dân gian quen gọi là Tòa bố. 


Mọi hoạt động hành chánh của các địa hạt đều đặt trực tiếp dưới 
quyền Thống đốc Nam kỳ, với trị sở đóng ở Sài Gòn - ND. 


99 Phái viên hành chánh (le délégué administratif): Đến đầu thập 
niên 1900, thực dân Pháp phân chia hành chánh tỉnh thành các quận 
(circonscription) hoặc đại lý hành chánh (délégation) dưới quyền chủ 
quận hay phái viên hành chánh; quận chia ra tổng (canton), đứng đầu 
là cai tổng (chef de canton), tổng chia thành xã. Hệ thống hành chánh 
cũ của nhà Nguyễn bị xóa bỏ hoàn toàn trên cõi Nam kỳ - ND. 


100 Katambong: tên trong tiếng Chăm của xã cù lao Khánh Hòa, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang - BT 


101 Gó lẽ nhân vật này tên “Võ Văn Cử” thì hợp lý hơn, do nội dung 
ở ngay sau đây đề cập nhiều đến một người tên “Cử” - BT. 


102 Có thể ở đây tác giả bị nhầm giữa “Văn” và “Vân” - BT. 


103 Chữ Vi ñã thiếu bốn dấu chấm gọi là “vi thiếu chấm” - do chữ Vi 
bị thiếu nét này không có trong bộ gõ nên bạn đọc tự tưởng tượng - 
người làm ebook. 


104Người này cũng có thể là “Nguyễn Văn Vẹn” đã được đề cập ở 
đoạn lời khai “260” - BT. 


105Tức Thất Sơn - BT. 


106 Gó lẽ cũng chính là nhân vật tên “Minh Kỳ” với vai trò tố cáo đã 
đề cập ở đoạn trước và sẽ còn xuất hiện ở Phần III. Đây hẳn là do lỗi 
ghi chép tên riêng và dấu thanh trong tiếng Việt người xưa, xin được 


X32 


giữ y nguyên, dù rằng theo chúng tôi, tên nhân vật nên là “Minh Ký” - 


BT. 
107Gó thể là Phục Hưng - BT. 


108Cũng có thể tên nhân vật này là “Nguyễn Anh Huế”, tức “thầy 
Huế” - BT. 


109Trong Sài Gòn năm xưa, tác giả Vương Hồng Sến ghi tên này là 
“Nam Hữu Mai” xin thưa thêm để độc giả được rõ - BT. 


110Đường Marins (rue des Marins): trước năm 1975 là đường Đồng 
Khánh, nay là đường Trần Hưng Đạo, khu vực quận 5 - BT. 


111Romduol: nay là một quận thuộc tỉnh Svay Rieng, Campuchia; tỉnh 
này giáp biên giới hai tỉnh Tây Ninh và Đổng Tháp của Việt Nam - BT. 


112Cũng có thể là “Tư Hồ”, ở đây chúng tôi để dấu thanh đúng như 
tác giả Coulet - BT. 


113Quai de Testard ở khu Chợ Lớn: đường Châu Văn Liêm ngày nay - 
BT. 


114NÑguyên bản tiếng Pháp có khi ghi “Hồ-văn-Chử”, khi lại ghi “Hồ- 
văn-Chữ”; ở đây, trên toàn văn chúng tôi thống nhất dùng dấu hỏi để 
ghi tên chính của nhân vật này, là Hồ Văn Chử hay gọi tắt là Chử - BT. 


115Hạ Đàng Trong (La Basse Cochinchine): là tên người Pháp dùng 
trước đây để gọi Nam kỳ Lục Tỉnh (vùng Cochinchine “hạ” hay vùng 


Hạ Đàng, Trong) - ND. 


116AIfred Schreiner, Institufions annamites en Basse-Cochinchine, ayant 


la conquête ƒrancdise, sảd. 


117Camille Briffaut, La Cité annamite (Thành thị An Nam), Paris, năm 
1909-1912, 3 tập. 


118 Đầy là cách lý giải và suy đoán của tác giả Coulet, tuy nhiên 
chúng tôi cho rằng nó chưa hợp lý; nếu là xét vào ngày Bính tháng Ất 
năm Tân thì nó rơi vào khoảng thời gian tháng 7-8 năm 1911 (tháng Ất 
Mùi năm Tân Hợi) - BT. 


119 Thất Sơn: Bảy Núi còn có tên là Thất Sơn, các tín đồ Bửu Sơn Kỳ 

Hương tôn xưng là Bửu Sơn, gồm bảy Ngọn núi không liên tục, đột 
khởi trên đồng bằng miền Tây Nam Bộ, thuộc hai huyện Tri Tôn, Tinh 
Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam. Bảy Núi là 7 Ngọn núi tiêu biểu trong số 
37 Ngọn núi, ở hai huyện vừa kể trên. Tên Thất Sơn lần đầu được biên 
chép trong Đại Nam Nhất Thống Chí (phần An Giang tỉnh, mục Sơn 
Xuyên), và gồm các núi: Tượng, Tô, Cấm, ốc Nhẫm, Nam Vi (EjLlI), 
Tà Biệt và Nhân Hòa (Ä#HLHI). Sau đó, Hồ Biểu Chánh trong Thất Sơn 
huyền bí và Nguyễn Văn Hầu trong Thất Sơn mầu nhiệm, cho rằng đó 
là các núi: Tượng, Tô, Cấm, Trà Sư, Két, Dài, Bà Đội Ôm. 
Còn theo Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức, xuất bản tại Sài Gòn vào 
năm 1972; được Vương Hồng Sển dẫn lại trong Tự Vị Tiếng Nói Miền 
Nam, thì đó là các núi: Tượng, Tô, Cấm, Sam, Két, Dài, Tà Béc... vùng 
Bảy Núi còn là nơi hội tụ của những sĩ phu yêu nước trong phong trào 
Cần Vương. Vì nơi đây vừa có đồng bằng thuận lợi cho việc canh tác, 
vừa có núi rừng trú ẩn, có lối trốn sang nước Campuchia, nếu bị đối 
phương lùng sục... Cho nên rất nhiều người đã tìm đến đây, mỗi người 
mang mỗi tâm trạng, đến để chuẩn bị chiến đấu, để chờ thời cơ hay chỉ 
để lãng quên thực tế... Vì vậy, vùng đất này gắn liền tên tuổi của nhiều 
danh nhân như: Đoàn Minh Huyên, Thủ Khoa Huân, Trần Văn Thành, 
Ngô Lợi, Phan Xích Long, Trương Gia Mô v.v... 


Đây cũng là nơi hội tụ nhiều ông đạo, bởi vậy có câu: Tu Phật Phú Yên, 
tu tiên Bảy Núi - ND. 


120 Henri Dusson, Les sociétés secrètes en Chỉne et en terre d°Annam. 
Réquisitoire prononcé à [audience du Tribunal correctionnel de Long-xuyên 
du 19 noyembre 1909 (Hội kín ở Trung Hoa và ở xứ An Nam: Cáo trạng 
được tuyên tại phiên tòa của Tòa hình sự Long Xuyên ngày 19 tháng 11 
năm 1909), Imprimerie Phát-Toán (nhà in Phát Toán), số 55-57 rue 
dOrmay (nay là đường Mạc Thị Bưởi), Sài Gòn, năm 1911, tr. 52. 


121 Henri Dusson, Les sociétếs secrètes en Chine et en terre dAnmam. 
Réquisitoire..., sảd, tr. 69. 


122 Tức “Nghĩa Hưng công ty” - BT. 

123 Tức Nguyễn Thần Hiến - BT. 

124 Có lẽ là Đặng BỈnh Thành và Bùi Chi Nhuận - BT. 

125 Có lẽ tên địa danh này là “Ba Kè”, trước là quận Chợ Mới rồi đổi 
thành quận Tam Bình, nay là huyện Tam Bình; trong huyện Tam Bình 
này có một xã tên “Tường Lộc”, do vậy ở đây xin đặt nghỉ vấn liệu 


chăng “Trương-Lộc” là “Tường Lộc” - BT. 


126 Henri Dusson, Les sociétés secrètes en Chỉne et en terre dˆAnnam. 
Réquisitoire..., sảd, tr. 67, 68 và 75. 


127 Bảo hộ nhân thân: habeas corpus - ND. 


128 Ở đây có lẽ là Vương Văn Tích thì hợp lý hơn - BT. 


129 Coupe-coupe: mã tấu, mác, hoặc dao rựa; nói chung chỉ loại dao 
lưỡi dài - ND. 


130 Trong Les sociếtế secrètes en Chine et en terre dAnnam. 
Réquisitoire.... tr. 48 và 44. 


131 Phần trích dẫn dưới đây, chúng tôi xin phép giữ nguyên cách viết 
một số từ đúng như bản tiếng Pháp của tác giả Coulet; ở một số, chúng 
tôi sẽ bổ chú bằng các ngoặc ở ngay cạnh từ khó hoặc bằng cước chú - 
BT. 


132 Có lẽ là “Bạch chỉ phiến” mới đúng - BT. 


133 Les sociétés secrèies en Chỉne et en terre d”Annam. Réqubitoire..., sảủ, 
tr. 46, 47 và 48. 


134 Kim Kiêu - BT. 
135 Ở đây có thể là "Thiếu Lâm Tự" - BT 
136 Cũng có thể là “Nguyễn Văn Tham” - BT. 


137 Henri Dusson, Les sociétés secrètes en Chỉne et en terre dˆAnnam. 
Réquisitoire..., sảd, tr. 62 và 63. 


138 Chính là “Đông Kinh Nghĩa Thục” - BT. 
139 Tức Lương Văn Can - BT. 


140 Nguyên văn tiếng Pháp: Maison de Tokio - BT. 


14! Thuộc Vương quốc Bồn Man xưa, nay phần thuộc Lào phần 
thuộc Việt Nam - BT. 


142 Trong phần nội dung sau đây, sẽ có những chỉ tiết không chính 
xác, có thể vì bản thân văn bản đã sai hoặc do tác giả chép sai; tuy 
nhiên, nếu bỏ qua nhưng vấn để chỉ tiết trên thì chúng ta có thể thấy 
sự triển khai nội dung và hàm ý của văn bản này nhắm vào việc kể lại 
chuyện xưa tích cũ nhằm gợi lên nỗi niềm hoài niệm và gián tiếp kích 
động lòng yêu nước, chống thế lực ngoại xâm bấy giờ, là Pháp - BT. 


143 Võ: có lẽ chỉ triều Võ, nhưng cũng có thể chỉ chữ “Vũ” (hay “Võ”) 
trong “Chu Vũ Vương” người đã diệt nhà Thương lập ra nhà Chu (hay 
Châu) - BT. 


144 Bá Di và Thúc Tề là con trai vua Á Vi nước Cô Trúc, hai ông ban 
đầu ngăn Cơ Phát diệt Trụ Vương, lật đổ nhà Thương. 


145 Các nhân vật (Nghiên Thuấn, Mạnh Tôn, Lục Tích) ở hai đoạn 
trên đều liên quan đến các tích về đạo hiệu được kể lại trong sách Nhị 
thập tứ hiếu do Quách Cư Nghiệp đời nhà Nguyên biên soạn. Tuy nhiên, 
ở câu chuyện về nhân vật Dậu và quả lê chia cho mẹ, có lẽ đã có nhầm 
lẫn với chuyện Thái Thuận nhặt dâu cho mẹ - BT. 


146 Ở đây hẳn có nhầm lẫn, vì Chiêu Quân không trầm mình ở sông 
Tiền Đường. Tuy nhiên, do mục đích chính của văn bản này là làm 
khơi dậy tình yêu các truyền thống cũ của người đọc, dựa vào chuyện 
xưa tích cũ, nên độ chính xác của chỉ tiết, sự kiện có thể không được 
ưu tiên hàng đầu - BT. 


147 Tức Văn Thiên Tường - BT. 


148 Gustave Schlegel, Thian tỉ hioui - The Hung League or heaven earth 
League a secret society with the Chỉmese in Chỉna and India-Wih an 
introduction and numerous cufs and ilÏustrations (Thiên Địa Hội - HỘi anh 
hùng hay liên minh trời và đất: Một hội bí mật của người Hoa ở đất 
Trung Hoa và Ấn Độ; có dẫn nhập cùng nhiều hình ảnh minh họa và 
trích dẫn), sđd. 


149 William Stanton, The Triad society or heaven and earth qssociation 
(Hội Tam điểm hay Thiên Địa Hội), Kelly & Walsch, Hong Kong, năm 
1900. (Tác phẩm này được xuất bản từ một nghiên cứu được công bố 
trên China Review, được đăng nhiều kỳ về biên niên sử Dòng Thừa sai 
(1834-1885), Paris, năm 1886.) 

150 Nay là Bến Chương Dương - BT. 


151 Nay là đường Phó Đức Chính - BT. 


152 Trước là rạch Cầu Sấu, sau được lấp dần và thành đại lộ Canton, 
hiện nay là đại lộ Hàm Nghi - BT 


153 Nay là đại lộ Lê Lợi - BT. 

154 Nay là đường Nguyễn Trung Trực, quận 1 - BT. 
155 Nay là đường Lê Thánh Tôn, quận 1 - BT. 

156 Nay là đường Lý Tự Trọng, quận 1 - BT. 


157 Khu Marai Boresse, tức ao lầy Bồ-Rệt, sau được lấp để xây Chợ 
Mới tức Chợ Bến Thành ngày nay - BT. 


158 Tức Route Basse, Đường Dưới, chạy dọc kênh Tàu Hủ; nay đã 
được tôn tạo thành đường Võ Văn Kiệt - BT. 


159 Sợi chỉ của Ariane: Chuyện thần thoại Hy Lạp kể rằng trong cuộc 
chiến chống lại Minotaure một quái vật ăn thịt người, chàng anh hùng 
Thésée đã bị lạc vào một mê cung. Nhưng nhờ đi lần theo một sợi chỈ 
do nàng Ariane tặng, chàng đã tìm được đường ra khỏi mê cung ấy. Từ 
chuyện này, đã sinh ra thuật ngữ “sợi chỉ đỏ” nhằm nói đến một ý 
tưởng thống nhất, xuyên suốt một câu chuyện hoặc một tác phẩm, một 
bản văn - ND. 


160 Ở đây cũng có thể tên là “Nhàn” - BT. 

161 [ưu ý bạn đọc, tác phẩm này được xuất bản năm 1926, tức là 
sau khi Thế chiến thứ nhất (1914-1918) nhưng Thế chiến thứ hai còn 
chưa xảy ra, do vậy tác giả dùng “Thế chiến” bởi khi đó mới chỉ có một 
cuộc thế chiến - BT. 

162Có thể chính là “Phan Văn Dẩy” để cập ở trang 364 - BT. 

163Tức Bulletin économique de Vindochine - BT. 

164Xem Schreiner và Briffaut, sđd. 

165Tức 11101 Bình Thiên Quốc ở Trung Hoa (1851-1864) - ND. 

166Phong trào Quyền phỉ (hay Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, từ tháng 
11 năm 1899 đến 7 tháng 9 năm 1901) do Nghĩa Hòa Đoàn khởi xướng, 


chống lại sự ảnh hưởng của thế lực nước ngoài trong các lĩnh vực giao 
thương, chính trị, văn hóa, công nghệ và bài Kitô giáo, trong bối cảnh 


hạn hán khắc nghiệt và kinh tế suy sụp. Cuộc nổi dậy xảy ra tại Trung 
Quốc trong suốt những năm cuối của triều đại Mãn Thanh. Các thành 
viên Nghĩa Hòa Đoàn gieo rắc lòng căm thù đối với những thương nhân 
nước ngoài và các vị cố đạo truyền giáo và kêu gọi mọi người thanh 
toán những nhóm người này. Sự thù hận này có nguồn gốc từ cuộc 
Chiến tranh Nha phiến và sự xâm nhập kinh tế của người nước ngoài, 
cùng với chính sách truyền đạo mà chính quyền nhà Thanh bất lực 
không ngăn cản được. 

Là một tổ chức tôn giáo thần bí và đồng thời là một tổ chức chính trị 
đã lãnh đạo phong trào Nghĩa Hòa Đoàn do Chu Hồng Đăng lãnh đạo. 
Có thuyết cho rằng tổ chức này liên quan tới Bạch Liên giáo. Lực lượng 
nòng cốt của Nghĩa Hòa Đoàn bao gồm nhiều người giỏi võ nghệ. Do 
đó, Nghĩa Hòa Đoàn còn bị những người không ưa nó gọi bằng cái tên 
“quyền phỉ”. Khẩu hiệu hành động của tổ chức này là “phù Thanh diệt 
Dương” nghĩa là “ủng hộ Thanh triều, tiêu diệt người Tây” - ND. 


